ĐÈN cù 




TRẦN ĐĨNH 


ĐÈN CÙ 


Sô' Phận Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản 
Tự Truyện Của Người 
Từng Viết Tiểu Sử Hò Chí Minh 


Quyển Một 


NGƯỜI VIỆT BOOKS 



ĐEN CU 

Số Phận Việt Nam Dưới Chê' Độ Cộng Sản 

Tự Truyện của Người Từng Viết Tiểu sử Hồ Chí Minh 

Tác giả: Trần Đĩnh 

Người Việt Bookxuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2014 

Hiệu đính và Biên tập: - Ngô Nhân Dụng, 

Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. 

Bìa và trình bày: - Uyên Nguyên 

ISBN: 

© Tác giả và Người Việt Books giữ bản quyên. 



Giới thiệu 
ĐÈN CÙ CỦA TRẦN ĐĨNH 

Ngô Nhân Dụng 


Q uý vị phải lắng yên nghe bài Đèn Cù. Tự mình hát lên, 
hát cho thấm thìa vào lòng, cho những câu dân ca văng 
vẳng trong đầu trong khi đọc Đèn Cù của Trần Đĩnh. Khen ai 
khéo vẽ (ối a) đèn cù. Voi giấy (ổi a) ngựa giây, tít mù nó chạy 
vòng quanh... Voi giấy (ối a) ngựa giấy, vòng quanh nó chạy tít 
mù. Đèn Cù, cũng gọi là đèn kéo quân, là một trong số đèn 
Trung Thu, đồ chơi cho trẻ em và cho cả người lớn. Quý vị sẽ 
dần dần nhìn thấy hoạt cảnh xã hội Việt Nam những hình 
nhân voi giấy, ngựa giấy tít mù nó chạy vòng quanh trên màn 
ảnh đèn cù trong hơn nửa thế kỷ. Trong đó có Trần Đĩnh. Một 
nhân chứng, một người tham dự trong đám Voi giấy (ối a) 
ngựa giấy lần lần hồi tưởng lại những cảnh cùng nhau chạy 
vòng quanh (ối a) tít mù. Nhiều tác giả đã viết về xã hội miền 
Bắc Việt Nam dưới chế độ cộng sản, dưới dạng hồi ký, tiểu 
thuyết, biện thuyết và lý luận, vân vân. Đèn Cù nổi bật lên 
trong tủ sách đó. Nếu không phải là kho chứng liệu quan 
trọng và đầy đủ nhất thì đây là cuốn sách đọc lý thú nhất. Rất 


5 



TRẦN ĐĨNH 


nhiều chuyện mới nghe lần đầu. Rất nhiều chuyện cũ được 
nhìn dưới con mắt khác, thấy những khía cạnh chưa ai từng 
thấy. Quý vị sẽ cười, sẽ khóc, sẽ thắc mắc, sẽ dằn vặt, thao 
thức, kinh tởm, giận dữ, sót thương, khi bị cuốn theo những 
Voi giấy (ối a) ngựa giấy chạy quanh trong cái đèn cù. 

Dưới cái tựa Đèn Cù, Trần Đĩnh gọi cuốn sách này là 
"truyện tôi." Đọc xong thì hiểu tại sao tác giả không gọi nó là 
một "hồi ký" hay "tự truyện," những loại văn quen thuộc khi 
người ta kể chuyện cuộc đời mình đã sống. Cuốn sách không 
viết theo phong cách hồi ký hay tự truyện, khi người viết có 
sẵn một bản đồ để viết theo, một mục tiêu muốn đạt tới. Đây 
cũng không phải là tiểu thuyết, tác giả không kể những 
chuyện mình tưởng tượng ra. "Truyện tôi" là một thể loại 
văn suôi mới, do Trần Đĩnh tạo ra. Mai mốt có thể sẽ không 
còn ai viết "truyện tôi" nữa. Mà có ai viết thì chăc chắn cũng 
không viết giống như Trần Đĩnh. Đèn Cù là một cuốn sách độc 
đáo. 

Trần Đĩnh vốn là một thi sĩ, loại người thích sáng tạo ngôn 
ngữ, bầy đặt, đùa rờn, vui chơi với ngôn ngữ. Đẽo gọt, mài 
rũa, "như thiết như tha, như trác như ma," rùng mình sảng 
khoái hay quằn quại đau khổ với ngôn ngữ. Trước khi gia 
nhập tòa soạn báo Sự Thật, ở chiến khu Việt Bắc vào năm 
1949, tuổi 19, ông đã viết báo rồi. Nhưng cuốn sách này tuyệt 
nhiên không dùng lối văn viết báo. Nhà báo không ai mở đầu 
một bài bằng mấy chữ: "Viết này vất vả," rồi chấm câu. "Lười 
là rõ," lại chấm câu. Cái khí văn đó tràn suốt tác phẩm. Có thể 
gọi đó là Khí văn Trần Đĩnh. Cũng như chúng ta có thể nhận 
ra Khí văn Phùng Quán, Khí văn Thanh Tâm Tuyền, vân vân, 
các thi sĩ có lúc viết văn suôi. Nó riêng biệt, văn đó đúng là 
người, mỗi người một vẻ. 


6 



ĐÈN CÙ 


Nhưng Trần Đĩnh vẫn giữ nguyên cái đức của người viết 
báo, là kể sự thật, kể những chuyện thật, ông dùng một lối 
viết mà đọc tới đâu người ta cũng cảm thấy ngay: Đây là 
những chuyện thật, sự thật được bày ra, sự thật ròng, như 
thịt xương còn sống, tàu lá còn xanh, như gỗ mộc không sơn 
phết. Những suy tư, thao thức của tác giả được trình bày 
riêng, bên ngoài các sự kiện. Người viết không thêm thắt tình 
cảm, suy tư, phê phán, như thêm mắm muối, tiêu, hành, vào 
cho món ăn thêm mùi vị. Như khi ông thuật lời nhà báo Tiêu 
Lang đã chứng kiến cảnh mấy anh du kích đặt cái xác bà 
Nguyễn Thị Năm vào áo quan, áo quan nhỏ quá không vừa. 
Mấy anh bèn đứng lên trên xác bà đẩy cho lọt xuống. "Nghe 
xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là 
thương địa chủ." Hay khi ông kể chuyện về họa sĩ Phan Kế An, 
một trong bốn năm người cùng phụ trách báo Sự Thật lúc 
đầu. "Một dạo Phan Kế An ngày ngày đến vẽ Cụ Hồ. Một chiều 
về sớm hơn, An nói: À, cái z. tự nhiên mang ba lô, chăn chiếu 
đến chỗ Ông Cụ, tớ được xua về sớm. Vài tháng sau, An lại về 
muộn. Hỏi vì sao thì An nói không thấy z. đến nữa. Chắc 'máy' 
cụ yếu, giải đáp thuần túy sinh học. Không tính đến sở thích, 
'gu' của cụ." Trần Đĩnh cũng nhớ trong lớp học "chuẩn bị cải 
cách ruộng đất" tháng Bảy năm 1953, "Cụ Hồ đến giảng cách 
nhật, có lúc cụ đùa hô lên trong hội trường Hồ Chí Minh 
Muốn Nằm!" "Rồi tay chỉ vào đầu [nói]: Từ đây thì Bác già, 
nhưng từ đây (tay chỉ vào bụng] thì Bác trẻ." 

Trần Đĩnh kể chuyện vợ nhà thơ Lê Đạt, ông bị đưa đi lao 
động "cải tạo" vì tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Người 
đàn bà mang tội là "vợ Nhân Văn" ... bị "cơ quan, tập thể liên 
tục ép bỏ chồng" nhưng bà không bỏ..." [N]hững đêm giá 
buốt Thúy diễn kịch ở Hải Phòng, Đạt từ chỗ lao động cải tạo 
xuống tìm vợ. Không có giấy chứng minh nhân dân, Đạt 
không thuê được nhà trọ, hai đứa ngồi ghế vườn hoa suốt 


7 



TRẦN ĐĨNH 


đêm nghe còi tàu thủy hú thi với gió biển." Một câu văn ngắn 
cho chúng ta sống cả một đêm dài nghe tiếng tầu thủy vang 
vọng trong tiếng gió hú. Tác giả đóng vai một nhân chứng, 
một người quan sát, chỉ thuật lại những gì mình nghe, mình 
thấy. Thời sau chiến tranh, báo Nhân Dân có cuộc họp năm 
sáu chục người "ôn lại thành tích tuyên truyền chiến tranh 
chống Mỹ. Nguyễn Sinh, xưa phóng viên thường trú Vĩnh 
Linh, Vĩnh Mốc lên nói. Lại tố cáo những chiến công giả người 
ta gán cho Mẹ Suốt, Trần Thị Lý sông Lấp Quảng Bình. Sông 
đã lấp thành tên [tên Sông Lấp] mà nhà báo cứ ca ngợi cô Lý 
oằn lưng chèo lái... Hầu hết nghe đều cười. Tự giễu và rộng 
lượng. Nhưng khi Sinh nói ở Vĩnh Linh, anh đã chứng kiến 
người bên kia bị ta bắt sang chôn sống kêu rất lâu dưới 
huyệt, tôi lại thấy mọi người mặt lạnh tanh.” Thêm một 
chuyện ngôi nhà của bà Lợi Quyền, một nhà tư sản đã nổi 
tiếng đóng góp nhiều vàng cùng với nhà cửa trong "Tuần Lễ 
Vàng" thời trước kháng chiến. Sau chiến tranh bà Lợi Quyền 
vẫn còn một ngôi nhà tại Hà Nội. Đầu thập niên 1980 "được 
ban Tuyên Huấn Trung ương đến hỏi. Chê đắt [không mua]. 
Đùng một hôm xe tuyên huấn chở mấy bao tải tiền đến mua, 
đắt cũng được. Ba ngày sau đổi tiền." Tác giả ghi thêm: "Tố 
Hữu [phó thủ tướng đổi tiền], nguyên trưởng ban tuyên huấn 
đã hạ thời cơ tuyệt hảo ..." Và ông nhắc lại bài Quốc Tế Ca hát 
rằng: "Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình!" Phê: "Quá giỏi!" 

Đèn Cù đầy rẫy những "đoạn phim" ngắn như vậy. Rất 
nhiều "clip" chợt hiện trên màn ảnh trong nửa phút, rồi 
chuyển ngay sang cảnh khác, liên tiếp chạy nhanh qua não bộ. 
Đoạn phim lưu đọng trong óc mình mãi mãi, trộn lẫn cùng 
những đoạn phim ngắn khác, không theo thứ tự thời gian, 
cũng không theo một dòng lý luận nào. Tất cả cho người đọc 
một toàn cảnh sống động về xã hội nước Việt Nam trong hơn 
nửa thế kỷ, trước và sau khi tác giả đặt bút viết cuốn sách để 


8 



ĐÈN CÙ 


đời này. Tất cả là "truyện tôi.” Nếu không có cái tôi sống, tôi 
quan sát, tôi rung động, tôi ghi nhớ, tôi suy nghĩ, thì không có 
"truyện tôi.” Trong trí não con người đời sống vốn không có 
trật tự, nó chợt hiện, chợt tắt, ngổn ngang, chắp nối, không 
xếp đặt theo không gian cũng không theo dòng thời gian đơn 
tuyến và trực tuyến. Đời sống thật vẫn như vậy. Đó là cảnh 
Voi giấy (ối a) ngựa giấy, tít mù nó chạy vòng quanh. Cho nên 
Đèn Cù là một tác phẩm nghệ thuật. Đây là một sáng tác văn 
nghệ. Thử tưởng tượng có một người trước khi đọc không hề 
biết gì về bối cảnh lịch sử ở nước Việt Nam, chưa bao giờ 
nghe tên những nhân vật như Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, 
Lê Đức Thọ, Hồng Linh, Thép Mới, Lê Trọng Nghĩa, Hồ Chí 
Minh, Lê Đạt, Tô Hoài, Hồng Hà, vân vân; khi đọc Đèn Cù 
người đó cứ nghĩ đây là những nhân vật hoàn toàn do tác giả 
bịa ra. Độc giả nghĩ Trần Đĩnh sáng tác một cuốn truyện, sẽ 
thấy Đèn Cù là một thể loại tiểu thuyết mới, rất mới. 

Suốt cuộc đời cầm bút (ông mới tập dùng máy vi tính khi 
đã về già], Trần Đĩnh nói, "Tôi vẫn mong rồi có một quyển 
sách thật sự của tôi, của chính tôi." Bởi vì, gần suốt cuộc đời 
viết, lách "tôi đã tự nguyện làm thủ phạm tàn phá trước hết 
vào chính ngay mình. Tôi vốn yêu viết. Nhưng đã không viết 
nổi. Đứa thủ phạm là tôi bắt tôi viết dưới bóng tối của Thù 
Hằn và Dối Trá ..." 

Trần Đĩnh biết rất nhiều chuyện. Trần Đĩnh coi Trường 
Chinh là thầy trong nghề báo, được ông tổng biên tập báo Sự 
Thật (Trường Chinh] dậy từng chữ khi anh nhà văn 19 tuổi 
mới vào trong A Tê Ka (An Toàn Khu], năm 1949. Anh ngủ 
chung lều với Lê Quang Đạo, nhiều lần phải hất tay Lê Quang 
Đạo ra, và nghe lời xin lỗi, "Chúng tớ ở tù lâu ngày sinh hư." 
Anh ngồi sau lưng Hồ Chí Minh trong buổi lễ truy điệu Stalin 
chết; nhìn cảnh Tố Hữu diễn vai đau khổ ôm bức hình Stalin 


9 



TRẦN ĐĨNH 


đặt lên ban thờ, sau nay nghĩ có lẽ ông ta khóc Stalin là khóc 
thật. Rồi nhìn thấy hộp thuốc lá Trung Hoa Bài do Hồ Chí 
Minh bỏ quên trên ghế bên cạnh, anh cầm lấy mang đến tận 
phòng, "Dạ, thưa bác, Bác để quên ạ!" Và nhìn thấy "Mặt cụ 
xưng lên, đầm đìa nước mắt, hai mắt húp lại ... Cụ ngơ ngẩn 
nhìn tôi, nhìn hộp thuốc lá như không hiểu tôi vào làm gì ..." 
Trong lớp chỉnh huấn chuẩn bị cải cách ruộng đất năm 1953, 
một hôm "Cụ Hồ nói: Các chú các cô không sợ người ta kêu 
mình kém trí thức, ít lý luận. Họ kêu thì bảo họ rằng tôi lú 
nhưng chú tôi khôn. Chú tôi là Stalin, Mao Trạch Đông..." 
Trần Đĩnh chắc là người đầu tiên tiết lộ Hồ Chí Minh đã tới 
quan sát cuộc đấu tố đầu tiên ở Đồng Bẩm, hóa trang che bộ 
râu để không ai nhận ra. Và Trường Chinh thì đeo kính đen 
tới dự, để rút kinh nghiệm mà rèn luyện các đội cải cách đấu 
tố cho đúng tiêu chuẩn thù ghét. Xưa nay nhiều người vẫn kể 
rằng Hồ Chí Minh không muốn giết bà Nguyễn Thị Năm, 
nhưng bị cố vấn Trung Cộng ép buộc nên phải giết. Trần Đĩnh 
đưa ra một bài báo ngắn do Hồ Chí Minh viết kết tội đích 
danh bà Năm đồng thời đả kích cả giai cấp địa chủ. Bài báo 
này, được dẫn chứng đầy đủ, dùng một bút hiệu, ký tắt, cho 
nên chỉ người bên trong tòa báo mới biết người viết là Hồ Chí 
Minh. Trần Đĩnh cũng là tác giả đầu tiên đã gặp cô Xuân 
(nhân vật đã được Vũ Thư Hiên kể trong Đêm Giữa Ban Ngày ] 
ở trên chiến khu từ năm 1953, cô là "Con nuôi Bác." Có lúc 
Trần Đĩnh đã nắm tay cô Xuân, khoe đã lấy tên cô làm bút 
hiệu. Ông cũng kể chuyện đi theo Hồ Chí Minh dự mít tinh rồi 
"đi lượn phố, thăm trường học" ở Móng Cái, năm 1960. Hồ 
viết lên bảng một chữ Hán "nhân," rồi hỏi: "Trây sấn mà chề" 
nghĩa là "Đây là chữ gì?" nói bằng tiếng địa phương, là tiếng 
Khách Gia, Hakka, miền Nam gọi là tiếng Hẹ. Tác giả thắc mắc, 
"tại sao đến đây Cụ đi chơi phố nhiều như thế? Khéo đã ở đây 
thật?" Và có lúc đi trong phố "Cụ chỉ vào một ngôi nhà phía 


10 



ĐÈN CÙ 


bên kia đường nói với tôi, đi bên cạnh: Ở nhà này ngày xưa có 
một chị bí thư chi bộ. Tôi ngự ngay. Có quan hệ tình cảm gì 
với Bác?" Độc giả sẽ không ngạc nhiên khi đọc những tình 
cảm thân mến của tác giả với nhân vật Hồ Chí Minh. Trong 
chương chót, Trần Đĩnh nhận định về Hồ Chí Minh: Lòng 
trung của Hồ Chí Minh đối với Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông 
là vô bờ. Cho nên lòng trung với nước Việt, dân Việt vơi đi. 
Trong lần đi thăm khu gang thép Thái Nguyên, "Sau bữa cơm 
trưa, thấy Cụ quần áo cánh nâu đi vòng ra sau dẫy nhà tranh 
đến rặng chuối thay hàng rào, tôi đi theo. ... Thấy tôi gần như 
ở ngay bên, cụ quay ngoắt lại hỏi, điếu thuốc khẽ lật bật ở 
môi: 'Người ta đái cũng theo à?' 'Không ạ, cháu ...!' 'Thế đứng 
sát vào người ta nhòm gì?"’ Rồi Trần Đĩnh kể tiếp, "Chiều ấy, 
khoảng bốn giờ về tới chủ tịch phủ, tha thẩn ở sân chờ lấy xe 
đạp ... bất thần chợt nhớ đến Xuân, cô con gái nuôi của Bác. 
Hỏi mấy người đứng tuổi nom có vẻ quen từ trên rừng. A, cô 
Xuân ấy hả? Lấy chồng rồi. Chồng lái xe. Nhưng chết rồi. ... bị 
ô tô đè ..." 

Năm 1962 Trường Chinh đã nhờ Trần Đĩnh viết hồi ký, 
nhắc lại từ những ngày đi họp ở Pắc Bó năm 1941, với ý định 
dùng quá khứ vinh quang "phất một ngọn cờ tập hợp" phe 
mình. Nhưng sau đó tập hồi ký không dùng đến vì biết mình 
đã thua hẳn phe cánh Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí 
Thanh rồi. Nhiều người cũng muốn nhờ, vì Trần Đĩnh nổi 
tiếng khi viết hồi ký giúp cho người khác. Anh kể chuyện 
những người tù Côn Đảo, văn sống và khích động, như chính 
anh đã trải qua các gian khổ đó. Cuốn Bất Khuất (viết năm 
1965] kể chuyện Nguyễn Đức Thuận, một người tù Côn Đảo 
tranh đấu trong tù, được đưa ra ngoài Bắc. Lê Đức Thọ, Tố 
Hữu, Hoàng Tùng chủ trương dùng câu chuyện Nguyễn Đức 
Thuận để tuyên truyền khích động cho người miền Bắc ủng 
hộ cuộc tấn công vào miền Nam. Viết Bất Khuất, cái tên do Tố 


11 



TRẦN ĐĨNH 


Hữu đặt, Trần Đĩnh không ký tên, tiền nhuận bút cũng 
nhuờng cho Thuận. "Vì không thích nói dối." Nhung đuợc 
những độc giả nhu Trần Dần khen thì vẫn thích: "Mày viết cái 
Bất Khuất ấy, tao thích cái grammaire." Nguyên Hồng thì bậm 
môi, vuốt râu nói: "Mày, Trần Đĩnh à, mày có tâm hồn, mày có 
nghệ thuật nên mày viết cái ấy cho Thuận hay." Một lần năm 
1960 gặp Vũ Kỳ (thu ký riêng của Hồ Chí Minh]: "Vũ Kỳ bảo 
tôi sẽ cộng tác với anh viết hồi ký về Bác 'khi Bác hai năm 
muơi.' Viết xong tiểu sử, tôi (Trần Đĩnh] gửi lên cho Cụ một 
bản để duyệt. Cụ chữa từng trang. Có những đoạn viết ra 
ngoài lề: Xem lại? Hỏi lại? Bản thảo này tôi giữ." Sau đó sách 
in ra, "Mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ chủ tịch ra 
đời, Tố Hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà" (Tố 
Hữu đuợc lãnh nhuận bút 200 đồng vì có công đọc và kiểm 
duyệt, nguời viết chỉ đuợc 400 đồng; còn "Huy Tuởng, Hoài 
Thanh chả [đuợc] tẹo nào]. 

Trần Đĩnh cũng viết hồi ký cho Phạm Hùng, Lê Văn Luơng, 
Bùi Lâm (một trong vài ba đảng viên cộng sản đầu tiên]. Lê 
Đức Thọ cũng có lúc muốn nhờ. "Cậu viết giỏi lắm, tớ rất 
thích. Không ở tù mà viết y nhu thằng đã ở tù... Tớ sẽ nhờ cậu 
viết hồi ký cái đoạn tớ chuẩn bị tổng khởi nghĩa rất hay." Và 
Thọ hứa hẹn sẽ đem Trần Đĩnh theo phái đoàn sang Paris 
đàm phán. Sau Trần Đĩnh không viết, "Hú vía!" Lê Thanh 
Nghị, Nguyễn Duy Trinh nhờ viết hồi ký, đều từ chối. Trần 
Đĩnh làm việc gần với các lãnh tụ cộng sản Việt Nam từ năm 
19 tuổi, cho nên biết nhiều chuyện. Nhu đến nhà Sáu Thọ, 
ngồi ngoài sân bên cạnh cái hầm tránh bom, thì nhận ra cái 
hầm này sâu 10 mét, trong khi cái hầm nhà Lê Thanh Nghị 
(anh đã nhiều lần xuống ẩn trong hầm này], chỉ sâu có tám 
mét, dù cả hai đều trong Bộ Chính Trị. Gần gũi họ, cho nên 
mới biết cảnh trong nhà Lê Đức Thọ một ông tuớng chào Sáu 
Thọ xong, buớc ra về mà cứ thế đi giật lùi, đến nửa cái sân 


12 



ĐÈN CÙ 


mới dám quay lưng rồi tiến ra cổng. Nhìn mặt, thì ra Lê Đức 
Anh. 

Trần Đĩnh sống trong cái đèn cù đó, trong lòng không yên. 
Anh bắt đầu nẩy mối bất nhẫn trong lòng khi chứng kiến 
những tội ác trong cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng anh vẫn 
tin tưởng vào đảng, tin vào những động cơ tốt của các lãnh tụ. 
Chuyển biến tâm lý mạnh nhất phát sinh trong năm năm du 
học ở Bắc Kinh, sống qua thời kỳ các phong trào bước nhảy 
vọt, đánh hữu phái, công xã nhân dân, vân vân, từ 1955 đến 
1959. Trong thư viện Đại học Bắc Kinh, một góc bày các sách 
cũ tiếng ngoại quốc, anh được đọc cuốn "Từ số không đến vô 
định" của Arthur Koestler; câu chuyện một người bị Stalin bỏ 
tù. Anh cũng được đọc báo Le Monde trong thư viện đại học, 
và biết chuyện tố cáo tội ác của Stalin trong đại hội thứ 20 
đảng Cộng sản Liên xô. Nhưng ảnh hưởng quan trọng nhất là 
do anh sống bên người Trung Hoa, anh trực tiếp gặp nhiều 
sinh viên cùng tuổi, được nghe, được thấy, để biết chế độ Mao 
Trạch Đông giả dối, tàn bạo và coi khinh mạng sống dân 
chúng như thế nào. Khi Mao Trạch Đông cho phép "trăm hoa 
đua nở" báo Nhân Dân (Bắc Kinh] cũng đăng những bài phê 
phán đích đáng, mở mắt anh du học sinh người Việt "được 
thấy trí thức Trung Quốc sôi sục chống đảng." Quan sát thực 
tế, lại thấy "dân Trung Quốc khốn khổ vì đảng." Cho nên, "Tôi 
bắt đầu 'hư hỏng’ (nghi ngờ đảng) vì đã nhận ra chân tướng 
đại bịp. Người ta lừa bịp đại trà được là nhờ khai thác những 
bản năng thấp kém của con người: Sợ và tham." Từ đó, Trần 
Đĩnh chống Mao, kinh tởm Mao, sau khi về nước vẫn tiếp tục. 
Vì thế anh là đối thủ của đám các đồng nghiệp thần phục Mao 
trong báo Nhân Dân, mà anh gọi là bọn "Mao nhều." Kiểu như 
Hồng Hà, người từng nghẹn ngào nói như mếu: "Tôi xin cảm 
ơn Mao Chủ tịch vĩ đại đã mở mắt ra cho tôi thấy Liên xô, 
Kroutchev là phản bội, đầu hàng, xét lại..." 


13 



TRẦN ĐĨNH 


Trần Đĩnh ghê sợ âm mưu lợi dụng của Mao Trạch Đông, 
vì nhớ mãi câu ông ta nói: "Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc 
được nhờ." Chủ trương này dẫn đến cuộc chiến tranh Việt 
Nam. Mao chấp nhận chiến tranh nguyên tử. Tại Bắc Kinh, 
Trần Đĩnh được hai người bạn Trung Hoa làm báo tiết lộ về 
cuộc họp chi bộ trong Văn Nghệ Báo để nghe chỉ thị tối quan 
trọng. Hai anh kể, chỉ thị được ban xuống cho dân Trung 
Quốc thấu triệt là họ không phải sợ bom nguyên tử. "Vì dù Mỹ 
có ném xuống một nghìn quả bom nguyên tử, dẫu trái đất có 
bị tàn hoang đi nữa thì ít nhất cũng còn sót lại một huyện dân 
Trung Quốc, huyện ấy sẽ ương lại giống người trên trái đất 
này." Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ. Cho nên Mao 
muốn phát động chiến tranh, "đánh Mỹ tới người Việt cuối 
cùng." Mao cũng muốn đứng đầu phong trào cộng sản thế 
giới, sau khi thần tượng Stalin bị đàn em lật đổ. Lê Duẩn ngả 
theo chủ trương Mao; ghét những người muốn theo Cộng sản 
Nga muốn chung sống hòa bình với Mỹ và giảm bớt ách độc 
tài trong nước. Lê Duẩn từng ca ngợi Mao Trạch Đông là "Lê 
Nin của thời đại ba dòng thác cách mạng châu Á, châu Phi và 
châu Mỹ La Tinh." 

Đối nội, Duẩn tạo ra vụ án "xét lại, chống đảng;" đánh vào 
những người bị coi là thân Liên Xô. Lần đầu chỉ đánh giằn 
mặt bằng phê bình, kiểm thảo. Năm sau Chu Ân Lai sang Hà 
Nội phổ biến tin tức Mao đánh các đồng chí lãnh tụ trong 
đảng của ông ta rồi, Duẩn mở chiến dịch thứ hai, tống giam 
hết cả đám. Giống như đem họ ra làm vật "thế chấp" để được 
Mao ủng hộ. Trần Đĩnh cũng bị nghi ngờ, bị hạ tầng công tác, 
bị bắt giam và hỏi cung. Có lúc anh hãnh diện kéo chiếc xe hai 
bánh "diễu hành giữa thanh thiên bạch nhật, ở trung tâm Hà 
Nội, tươi tỉnh đi trình đường phố, nhận minh bạch đường 
hoàng mình chống đảng." Lê Đức Thọ gọi Trần Đĩnh tới, kể tội 
đám xét lại cho nghe: "Vừa ở Paris về nghe an ninh nó nói cậu 


14 



ĐÈN CÙ 


dính vào vụ chúng nó tớ ... tiếc lắm. ... Tớ đã nói là tớ mến cậu 
vì cậu trẻ, cậu có tài ..." 

Đối với bên ngoài, Lê Duẩn bám sát chủ trương của Mao 
gây cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam. Theo Trần Đỉnh 
thì Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp không muốn đánh, nhưng 
không chiếm được đa số nên chịu phục tùng. Khi cuộc Cách 
mạng Văn hóa gây lo lắng Trung Quốc sẽ loạn lớn, Lê Duẩn 
thấy phải đánh ngay, đánh trước khi Bắc Kinh tan vỡ không 
còn chỗ dựa. Cho nên mở cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Sau 
này, Lê Duẩn theo Nga, chống Trung Cộng, thì lại hết lời mạt 
sát từ Mao Trạch Đông tới Đặng Tiểu Bình. 

Đèn Cù đưa chúng ta vào một xã hội điên đảo, "sáng đúng, 
chiều sai, mai lại đúng." Voi giấy (ổi a) ngựa giấy, tít mù nó 
chạy vòng quanh.... Những đoạn phim thú vị nhất rút ra từ 
cuộc sống của những con người bình thường, các nhà văn, 
nhà báo, các cán bộ, những người qua đường. 

Nhà báo Minh Tường từ Hà Nội, theo đoàn quân chiến 
thắng vào Sài Gòn. Anh tìm được đến nhà mẹ mình, bấm 
chuông. Bà mẹ mở cửa ra, chấp hai tay vái lạy: "Thôi, tôi xin 
anh, anh đi với các đồng chí của anh đi cho mẹ con tôi yên." 
Trần Đĩnh đứng với Tô Hoài trên lề đường nhìn toán tù binh 
Mỹ bị đưa diễn trên đường phố Hà Nội cho dân chửi rủa, ném 
đá. Khi người phi công cuối cùng qua trước mặt, bỗng Tô 
Hoài chạy ra với tay đấm vào mặt (đấm hụt]. Tô Hoài giải 
thích, mình phải bày tỏ lập trường; nếu không có đứa nào nó 
báo cáo mình đứng ngoài coi trong lúc "nhân dân căm thù" 
thì nguy. Có ai được nghe lời Trần Độ tâm sự, sau khi đã tỉnh 
ngộ, viết Nhật Ký Rồng Rắn-. "Này, nói thật chứ bây giờ ... hễ 
nghe thấy cái gì là sự thật thì trong người sướng ghê lắm ấy!" 
Có ai được nghe một nữ nhân viên báo Nhân Dân đã về hưu 
bày tỏ nỗi oán hận: "ông cha đổ bao xương máu giành được 


15 



TRẦN ĐĨNH 


độc lập nhưng nô lệ vẫn hoàn nô lệ!" Trần Đĩnh rất gần Lê 
Đạt. "Một hôm Lê Đạt bảo tôi: Nhà thơ có lẽ là người yêu 
nước nhất. Họ chăm lo nhất đến tiếng mẹ đẻ.... Đạt nhiều lần 
giục tôi viết: Tiểu thuyết về mày, gia đình mày - Tôi im lặng. 
Biết viết là cực kỳ cô đơn. Và quả tình tôi đã thật sự cô đơn - 
đúng ta là bí mật - trong bao nhiêu năm với cuốn sách này.” 

Sống hầu hết cuộc đời trong một xã hội mà Đảng Cộng sản 
và lãnh tụ chiếm "đặc quyền viết, đặc quyền nói;" chỉ dùng 
các nhà văn làm đầy tớ, "ôi đã làm đầy tớ thì có đời thuở nào 
còn dám sáng tạo?" Bây giờ Trần Đĩnh đã viết. Lúc đầu, ông 
chỉ định viết để "tố cáo tội gây nội chiến Nam Bắc là sai lầm;" 
trong khi viết thì đổi ra hướng "phê phán toàn diện." 

"Vâng, tôi xin đối mặt với công luận đây. Tôi ăn gian nói 
dối thì các ông cứ việc vạch ra." Đó là lời Trần Đĩnh, tác giả 
Đèn Cù. Xin mời quý vị bước vào, cùng sống trong cảnh Voi 
giấy (ối a) ngựa giấy, vòng quanh (ối a) nó tít mù. 

Ngô Nhân Dụng 

Tháng Tám, 2014 


16 



Chương một 


T ôi đến AtêKa, an tòan khu [ATK] để làm báo Sự Thật 
đầu 1949. 

ATêKa, an tòan khu là gì? Là căn cứ địa đầu não của Đảng 
cộng sản Đông Dương và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hoà, nằm ở chân hai con đèo tên Re và So của dãy Núi Hồng 
chia đôi hai huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên và Sơn Dương, 
tỉnh Tuyên Quang. 

Còn Sự Thật? 

Tháng 12 năm 1945, Đảng Cộng Sản Đông Dương tuyên 
bố tự giải tán cùng với tờ báo tiếng nói của nó, Cờ Giải Phóng. 
Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác (không cõng kèm chủ nghĩa 
Lê-nin] bèn ra đời cùng báo Sự Thật. Đây là một vận động trái 
khoáy ngược chiều cực kỳ hiếm mà lúc ấy tôi chưa biết: vừa 
giành chính quyền để nổi nênh thì Đảng đã lập tức "thoái 
trào," phải rút vào bí mật, giấu tiếng, ẩn danh như chưa từng 
bao giờ. Con ruồi đậu xuống má rồi bay đi ta còn hay thế 
nhưng nghịch lý tày trời này hầu như ít ai thấy. Đẹp đẽ phô 
ra, xấu xa đậy lại, Đảng không hề kỷ niệm cái sự kiện tự nó 
đánh giá được đủ hết giá trị thật của Đảng ngày mới ra mắt 


17 



TRẦN ĐĨNH 


dân này bao giờ. Trong khi nồng nàn tưởng nhớ những Xô 
viết Nghệ Tĩnh (thất bại), Nam Kỳ Khởi nghĩa (thất bại) V. V... 

Tòa soạn báo Sự Thật lúc ấy vẻn vẹn ba cây bút sắt: (Hà) 
Xuân Trường, thư ký tòa soạn, Quang Đạm, Thép Mới (cựu 
binh làm từ báo Cờ Giải Phóng trước 1945). Và một cây bút 
lông: Phan Kế An, tức Phan Kích hay Kịch, con cả cụ Phan Kế 
Toại, nguyên khâm sai đại thần nay là bộ trưởng nội vụ, 
người ký tên đóng dấu nổi vào thẻ nhà báo của tôi. Trong thẻ 
này, tôi đã chữa 19 tuổi thành 23. Vì sao? Thép Mới nói cái 
thẻ này ngang với coupe - fll, "cắt chỉ," của Pháp. Được phép 
vượt qua bất cứ chặn giữ, kiểm soát nào. 19 tuổi thì có lẽ khó, 
tôi nghĩ. Và ăn gian. 

Ai mách Thép Mới cái thẻ báo chí thời Pháp thuộc cắt 
phăng mọi rào ngăn: Trường Chinh. Trong mắt chúng tôi, 
Trường Chinh là cây bút luận chiến tài ba và nhà báo lỗi lạc. 
Tự nhiên nghĩ ngay vậy thì anh sẽ cho chúng tôi cái quyền cắt 
mạnh hơn cả thời Pháp mọi ràng buộc cảnh sát tại hiện 
trường điều tra... 


Tôi đến báo đảng ngay sau khi nó vừa mở hai cuộc bút 
chiến lẫy lừng. Một giữa Trường Chinh và Tô Ngọc Vân về văn 
nghệ có phục vụ chính trị và làm tuyên truyền không. Tô 
Ngọc Vân phản đối. Một giữa Quang Đạm và Vũ Trọng Khánh 
về tòa án độc lập hay không độc lập. Vũ Trọng Khánh đòi độc 
lập. (Lúc ấy Quốc tế phân công Đảng cộng sản Pháp giúp đỡ 
Việt Cộng nên còn đậm ảnh hưởng phong cách cộng sản 
Pháp, tổng bí thư hạ cố bút chiến với luật sư ngoài đảng hay 
mấy vị cầm đầu đảng chỉ đọc tiếng Pháp, không đọc được 
tiếng Nga và tiếng Hoa.) 


Cùng một phong trào chính trị rộng khắp đang được phản 
ánh lên báo: "cả nước lập công chuẩn bị chúc mừng Đại 
nguyên soái Stalin Người Cha của các dân tộc, thượng thọ bảy 


18 





ĐÈN CÙ 


chục. Kẻ vừa đến nương bên bóng tổng bí thư là tôi ngỡ như 
mình đang được hưởng ké một vầng hào quang rất đỗi tự 
hào. 

Năm chục năm sau, một hôm tôi hỏi Quang Đạm ấn tượng 
của anh về tôi hồi tôi mới đến báo đảng. Anh đấm tôi một cái: 
- Nhóc! 

Nhóc - chưa 19 mà — đã không chút sợ sệt khi bữa đầu 
bước vào dẫy lán vắng tanh và lành lạnh đặt bị cói xuống một 
sàn nứa lởm xởm mốc trắng như một cái lưỡi bệnh đầy tưa, 
những cái tưa sẽ quấn kín lấy người mình sau một đêm nếu 
mình không cựa quậy. Lại hơi rờn rợn với rừng kín mít bao 
quanh. Với ngọn Núi Hồng mà những đêm đại hàn, sương 
tràn về như lũ sền sệt, cuồn cuộn chảy từ một con đập không 
thấy đỉnh ở tít đen ngòm trên kia. Tôi thích thấy nó là khói 
hương từ hậu cung thượng ngàn thả xuống. Vô thức tôi đã 
thánh cung hoá an toàn khu. 

Thử thách đầu tiên đến vào tối tiếp xúc Trường Chinh, 
Tổng bí thư và Chủ nhiệm báo. Tối ấy sương Núi Hồng giấu 
kín mãi Trường Chinh cho tới khi anh chợt hiện ra ở trước 
mặt. Lên sau tôi ít bữa nhưng nhiều tuổi hơn, một cán bộ 
Thái Bình được hỏi trước. - Dạ, em người Thái Bình..., em lên 
làm văn thư... 

Tôi thấp thỏm có được tổng bí thư hạ cố bắt tay hỏi không. 
Nhưng vướng víu nhất lúc ấy lại là tôi sẽ xưng hô bằng gì. Một 
cảm giác bứt rứt gần như xui tôi lỉnh. 

Trường Chinh tươi cười quay sang tôi: 

- Vậy anh tre trẻ này là lính mới báo ta chứ? 

- Vâng, tôi lên làm phóng viên báo Sự Thật (đúng như 
nghị quyết điều động của Trưởng ban đảng vụ Lê Văn Lương 
đánh máy trên giấy bản mỏng tanh nhưng dai. Năm 1951, 


19 



TRẦN ĐĨNH 


"đảng vụ" (gọi theo cộng sản Pháp chưa cướp chính quyền] 
mới đổi thành "tổ chức" (gọi theo Liên Xô đã có chính quyền 
và thành trung ương của phong trào cộng sản quốc tế.] 

Một ánh ngạc nhiên và thú vị trong mắt Trường Chinh. Bởi 
vẻ cưa đứt đục khoát và cái chữ "tôi" anh ít nghe thấy ở 
những cái miệng còn hơi sữa chăng? 

Thử thách đầu này vượt tốt. Thử thách thứ hai hơi bị yếu. 
Sắp kỷ niệm ngày sinh Hồ Chí Minh, báo có bài xã luận "Nhân 
ngày sinh nhật của Hồ Chủ Tịch — Phải tăng cường đoàn kết 
hơn nữa" của Trưởng ban tuyên truyền trung ương Lê Quang 
Đạo viết. Tôi mang bài báo sang trường Nguyễn Ái Quốc cho 
Trường Chinh đang lên lớp ở đó duyệt. Anh bảo tôi mệt, anh 
đọc tôi nghe. Tôi đọc. Được chừng mười dòng, anh bảo tôi 
đọc lại từ đầu. Từ surtitre (tựa phụ]. Anh có biết là gì không 
Tôi đáp là biết. Rồi đọc đầu đề phụ Nhân ngày sinh nhật Hồ 
Chủ tịch... 

Trường Chinh giơ tay bảo ngừng. Rút chiếc Parker 51 
ra,anh đưa tôi bảo chữa đi." Thấy cần chữa đâu cứ chữa." 

Tôi ngồi đực nhìn mãi công trình nghệ thuật là cái nắp bút 
mạ vàng 18 ca ra. Quá sức tưởng tượng. Viết bằng bút Tổng 
bí thư! Rồi Tổng bí thư bảo chữa bài Trưởng ban tuyên 
truyền trung ương viết! Mặc dù trưởng ban ghé ngủ đêm ở 
báo thường đòi nằm chung với tôi rồi sờ sờ, lần lần. Tôi 
huých gỡ ra thì cười: "Thông cảm, bọn tớ ở tù nó thành ra 
mất nết như thế rồi!" 

Tất nhiên tôi không chiếu cố tù cách mạng khoản này 
được. 

- Làm báo phải mạnh dạn phát hiện vấn đề, đề xuất ý kiến 
- Trường Chinh nói. Anh thấy gì ở câu này không? 

Tôi vẫn im lặng thì nói: - Sinh nhật là gì? 


20 



ĐÈN CÙ 


- Sinh nhật là ngày sinh. 

Và thế là thông nguồn, tôi nói tiếp luôn: - Chữa lại thành 
nhân sinh nhật. 

- Đúng! Có thể thay vào đó nào nhân dịp mừng ngày sinh, 
nhân lễ sinh nhật, nhân kỷ niệm sinh nhật... 

Trường Chinh cầm bút giập đi chữ "nhật" thừa rồi kéo từ 
đó ra ngoài lề một đường thẳng mà anh cho tận cùng bằng 
một con ốc sên, nói: - Chữ tắt này là chữ d của chữ deleitur, 
tiếng La Tinh có nghĩa là xoá. 

Cái gì còn lại của bài học Tổng bí thư trực tiếp dạy tôi buổi 
ngu ngơ nhập môn cái chiều đầu hạ ngai ngái mùi rừng mới 
bắt nắng ấy? Tinh thần không sùng bái, tinh thần được nhìn, 
phê phán, xây dựng y như Tổng bí thư. Dưới ánh sáng của 
dấu hiệu deỉeitur. Phủ định, xóa bỏ. Mà nay trẻ con chúng 
dùng không biết bao nhiêu lần trên máy tính. 

Thử thách thứ ba là bài báo đầu tiên. Lúc ấy vừa có cuộc 
bầu cử hội đồng nhân dân xã xong. Trường Chinh nói báo 
phải có bài "tươi mát," tức là có chất văn học, thuật lại sự kiện 
này. Thép Mới, cây bút ký sự văn học đi Khu 3, tôi bị nhót ra 
thế mạng. 

Không biết bầu cử cụ thể nào, tôi bịa. Nhưng bài báo đặc 
biệt sinh động, chân thực. Có cả cô gái Tày reo a /ú/! trên đầu 
đẳng nhà sàn. Với tôi lúc ấy a lúi (ớ kìa] là thán ngữ đáng yêu 
nhất. Ai nói a lúi đều là con gái mặt hoa da ngọc. 

Sau đó, Trường Chinh bảo cần một bài về tình quân dân. 
Lại tôi. Tôi dựng ra một vùng chiêm trũng giáp vùng địch bị 
lụt, mùa màng ngập trắng, lúa sắp mọc mầm. Thì bộ đội về. 
Kỳ tích xuất hiện. Trắng đồng, sạch đồn.. 


21 



TRẦN ĐĨNH 


Họp điểm báo hàng tuần, Trường Chinh khen tôi viết lôi 
cuốn. Nhưng tôi dùng sai chữ: phổng phao lại viết thành 
phổng phang. 

Tôi cãi: - Địa phương ấy nói thế. 

- Viện đến tiếng địa phương thì hết bàn rồi... - Trường 
Chinh nói. 


Chắc anh đã thấy cái sừng dê cỏn trên trán tôi. 

Tôi liền rất xấu hổ. Nhận ra sai nhưng không có gan nhận. 

Từ Khu ba, mẹ tôi gửi một thư lên. Không tem, nằm trong 
bị cói giao liên đêm đêm vượt đường 5, đường 6 khát máu. 


'Mẹ rất yêu cái tên Trần Đĩnh cộc. Con được vinh dự ở bên 


các vì sao sáng, con phải chịu khó, ngoan, vâng lời. Mẹ cấm 
hút thuốc lá. Buồn mồm vào rừng bứt lá mà nhấm, nghe 
không? Kèm một tấm ảnh đề ở lưng: "Xa xôi trăm dặm mẹ gửi 
lòng yêu thương của mẹ và các em vào bức ảnh này. Ban tặng 
Trần Đĩnh." 


Tôi nặng lời dặn đầu. Nhẹ lời sau. Thuốc lá mán dầy cộp và 
nhơm nhớp nhựa tôi quấn hai ba lá thành một điếu xì gà gộc 
dài hai chục phân tây còn nguyên các cánh hoa cỏ, những 
cánh hoa li ti trắng như những mã số khói loằng ngoằng một 
loài chim mật ghi tri thức tông truyền mà tôi nuốt trộm. Còn 
những "vì sao sáng” thành hết Nam Tào, Bắc Đẩu và tôi thì 
sẵn sàng hy sinh mình cho các ánh sáng thiêng liêng đó. Đôi 
khi dựng ra những kịch bản ảo rất hiểm nghèo để tập xả 
thân.. 

Một nếp quen gần thành kỷ luật của thời họat động chui 
lủi là mỗi người một bí danh. Cái bí danh hết sức hấp dẫn, ai 
cũng loay hoay cả tháng kén tìm cho mình một cái: nó cho 


22 




ĐÈN CÙ 


anh một vận hội mới, nó cho ta sang trang, đổi đời thay phận 
cơ mà. 

Chả hiểu sao tôi dứt khóat không bí bầu gì cho mình cái 
danh nào cả. Tuy đôi khi cảm thấy bên sườn trống chếnh 
thật! 

Dạo đó ở Atêka, an toàn khu không nói tới giai cấp với chủ 
nghĩa xã hội." Giấc ngủ mười năm" của Cụ Hồ mượn tên Trần 
Lực chỉ viết đến kháng chiến thắng lợi và đất nước hạnh phúc 
chung chung. Ai rồ mà lại nói chủ nghĩa xã hội, cải cách ruộng 
đất, thủ tiêu giai cấp? Để cho dân bỏ vào tề hết à? về danh 
nghĩa Đảng đã giải tán, hoạt động trong bóng tối che chắn của 
chính quyền do đảng nắm chặt. Nội san của đảng cũng chỉ nói 
đến "tổ chức" hay "đoàn thể" và người ta đã đăng lên đó một 
chuyện vui: khi tuyên thệ trước ảnh Mác, Ăng - ghen, Lê-nin, 
Xít, "hội viên" bần cố nông vừa thôi chui "cổng mù" và mới 
được "đoàn thể" kết nạp đã "bẩm thưa mấy ông Tây rậm 
râu!" 

Có thể nói lúc đó, Atêka chưa gò ép dữ. Mà còn cho tôi 
hưởng một không khí dân chủ, thoải mái nhất định. 

Dạy triết cho anh em quanh văn phòng trung ương, gồm 
cả báo đảng, đến quy luật lượng đổi chất đổi, Trường Chinh 
giải thích bằng cái thực tiễn dễ bập nhất vào đầu, cái thực 
tiễn đang quá ư khan hiếm và là mơ ước rộn rạo của hầu hết. 
Tức là giao hợp. Những cái nhún nhảy vào ra (nhiều anh em ở 
đây chưa có vợ nhưng có thể tưởng tượng ra, cái này không 
phải học mà]. Trường Chinh rào trước, ấy là số lượng, số 
lượng nhiều đến mức nào thì người khoái rủn tỉ lên và lúc ấy 
là chất đổi. Mọi người cười rầm. Ngỡ chữ "rủn tỉ" chỉ kẻ phàm 
mới nói. Riêng cái cười Trường Chinh lúc ấy còn ngụ thêm ý: 
này, đừng tưởng tôi kém cạnh đâu đấy nhé. Chả lẽ tôi lại kê 
khai ra? 


23 



TRẦN ĐĨNH 


Đám cưới Võ, người cần vụ Trường Chinh, tôi dự đến trót 
cho tới khi Trường Chinh bảo hai vợ chồng mới cưới về. "Này, 
tôi bảo về nhưng mà giữ sức khỏe đấy nhá!” Cười thú vị xong 
quay lại bảo tôi, khách còn lại cuối cùng ở "phòng khách” nhà 
anh: Thì cũng dặn sách vở giáo điều thế thôi chứ tôi ấy à, mai 
bà Minh đây (chỉ vào vợ] đẻ tối nay tôi vẫn ịusqu' au bout, - 
đến cùng" (giơ ngón tay trỏ lên bấm vào gốc làm chừng.] 

Trường Chinh kể một chuyện khiến tôi cảm thêm anh. 
Pháp đánh vào căn cứ địa chân Núi Hồng, giữa lúc Trường 
Chinh ở Bắc Cạn bị Pháp nhảy dù và anh đã bị kẹt trong một 
hầm "tăng sê" có mái ở giữa thị xã đầy lính Pháp. Lính đã 
đứng ở miệng hầm gọi xuống: "Ra đi, các quan trông thấy cả 
rồi...” Trường Chinh bảo hai mẹ con một bà cùng nấp ở dưới 
hầm: "Bà ra là chúng hiếp cả hai mẹ con rồi giết...” Anh đã cho 
hết giấy tờ trong người nhai nát rồi nuốt, chuẩn bị hô hai 
khẩu hiệu: Việt Nam độc lập muôn năm! Đảng cộng sản Đông 
Dương muôn năm. (Lúc ấy chưa phú quý nên chưa có lệ lễ 
nghĩa hô Hồ Chủ Tịch muôn năm!] Đợi đêm tối Trường Chinh 
xuyên rừng mò về chân Núi Hồng thì Trung ương đã dạt cả 
sang Bắc Sơn - Đình Cả. Pháp theo sát nút. Linh hồn của 
kháng chiến thoát trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng con chó béc 
- giê thuộc Tiểu đoàn 51 tiền thân Trung đoàn Thủ đô, con 
nuôi báo Sự Thật tặng Cụ Hồ đã bị hổ vồ. 

Trong khi trên đường sang Bắc Sơn, nơi đã được Văn Cao 
cho sắc chàm pha màu gió, buồn tình, bọn Phan Kế An bắn 
súng cao su phá tổ ong rừng và cả đoàn của Thường vụ Trung 
ương chạy Tây liền bị ong rừng đuổi đánh. Lê Văn Lương - 
trưởng ban đảng vụ kiêm công việc như thường trực Ban bí 
thư bây giờ - chui đầu vào một bao tải thoát nạn phần nào. 
Hoàng Quốc Vỉệt bị nặng nhất, ông cứ vừa thúc ngựa tế vừa 
tế đứa nào mất dạy, vô kỷ luật... và ong theo luồng gió hút cứ 


24 


ĐÈN CÙ 


nhè ông. (Sử sách xưa chép chuyện quân khởi nghĩa Lam Sơn 
chạy trốn phải rúc vào bụi rậm, quân Minh lao dáo theo chứ 
nay sử cách mạng cấm ghi mặt trái của chiến thắng...] 

Qua trận ong,Thường vụ Trung ương đảng vừa sang tới 
Bắc Sơn thì Pháp nhảy dù tại trận và đổ quân từ Lạng Sơn 
xuống. Thường vụ lại vội lui giật trở về chân Núi Hồng. 

Thời gian này, Cụ Hồ gọn nhẹ ra đi cấp tốc, bỏ rơi đại tá 
hàng binh Đức, Nguyễn Dân được lệnh hộ tống Cụ. Tiểu đoàn 
trưởng Vũ Lăng ở dưới quyền chỉ huy của viên đại tá nước 
ngoài này. Thời ấy ý thức "vô sản một nhà" còn mạnh nên 
hàng binh được phong đại tá và giao trọng trách phò Chủ tịch 
nước chạy giặc. 

Thoát hiểm ở Bắc Cạn về, vừa hay gặp lại Trung ương dạt 
sang Bắc Sơn quay lui, Trường Chinh ngồi ngay ở bên đường 
(đầy vết giày đinh Pháp] suy nghĩ. Địch vây lùng như nhìn 
thấy mọi ngả tung toé chạy giặc của đầu não kháng chiến. 
Tình hình quá nước sôi lửa bỏng. Nhưng đám Thép Mới, 
Phạm Văn Khoa, Triện Triệu... vẫn cứ đùa tán ầm ầm. Trường 
Chinh nghiêm giọng gọi Thép Mới đến: - Anh Hồng, thích vui 
vẻ trẻ trung thì anh có thể về Hà Nội! 

Thép Mới nghiêm mặt đáp: - Thưa anh, tôi nghĩ làm cách 
mạng thì dù tình huống nào ta cũng phải lạc quan vui vẻ chứ 
anh? 

Trường Chinh lặng một lát rồi nói: - Anh nói đúng nhưng 
tôi đang cần yên tĩnh, các anh giúp tôi ra xa ngoài kia tán có 
được không? 

Tổng bí thư bớt không gian tư duy chính trị để chia cho 
cấp dưới không gian du hí. Lúc ấy chế độ trứng nước, người 
hiếm của kiệm, ngày mai vẫn là ẩn số lớn, lợi ích vật chất 
không hơn thua nhau mấy, lương lậu chưa có, cơm ăn áo mặc 


25 



TRẦN ĐĨNH 


Cơ bản bình đẳng, đảng chưa thể ngoài điều lệ lại giấm ớt phụ 
gia 19 điều cấm với đảng viên. (Và qua việc đảng viên vui 
nhận 19 khoản cấm đoán vô lý, đủ thấy lợi đã đến với đảng 
viên lớn tới mức nào.] 

Tấm áo sang nhất lúc đó ở căn cứ địa là hai chiếc blu - 
dông Mỹ bằng gabácđin, chiến lợi phẩm Trung đoàn Thủ đô 
biếu Cụ Hồ và Trường Chinh. Cụ còn có khoản rượu thuốc do 
Lang Bách, cũng lão thành cách mạng, bạn thân của Kỳ Vân, 
dưới trướng Nguyễn Lương Bằng pha chế. Lang Bách mang 
rượu đến tiến Cụ thường hay qua tòa soạn báo Sự Thật tán 
gẫu. Có khi còn hỏi: "Có cậu nào muốn thử không, tớ sớt cho 
một tí? Một chén thôi là có thể bỏ cơm cả ngày!" Không anh 
nào dám sớt lấy một ít rượu thiêng. 

Cho đến đầu năm 1949 Atêka vẫn chưa có bệnh viện. 
Trường Chinh đi công việc qua Đại Từ thường mua thuốc 
chống sốt rét quinacrin dân tản cư bán lẻ trên mẹt ở bên 
đường rồi về trao cho văn phòng trung ương phát cho người 
ốm. 

Phải nói đến một thiết chế rất đặc biệt: "Nhà hạnh phúc," 
một hai gian nhà dành riêng cho người ở cơ quan tiếp vợ hay 
chồng ở nơi khác đến. 

Nhà hạnh phúc ra đời có lẽ là nhờ Trường Chinh. Một hôm 
anh lắc đầu nói với chúng tôi: "Ai lại anh Dương Đức Hiền, 
Tổng thư ký đảng Dân Chủ đến thăm vợ ở Phụ Vận (đảng 
đòan Hội phụ nữ] mà phải đưa nhau ra rừng, một cụ phụ lão 
bắt gặp cứ kêu khắp bản lên là ôi thương tụi cán bộ quá, đè 
nhau ở lưng đồi thế kia. Nghe đâu anh Hiền lại còn ngóc đầu 
"chào cụ!" nữa chứ, cho đúng kỷ luật dân vận đi thưa gặp 
chào! Vì thế "Nhà hạnh phúc" bèn xuất hiện. 


26 




ĐÈN CÙ 


Một dạo chúng tôi ở Đồi Al, chung với ban kỉểm tra của 
Trần Đăng Ninh và ban kinh tài của Nguyễn Lương Bằng. 
Tắm giếng, giỡn nhau cách tôi năm mét, Ninh hay bóp vú Sao 
Đỏ rồi kêu: "Béo nhỉ! Lấy vợ không? Thôi, lấy đi, nằm với vợ 
mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát." 

Một sáng mưa, trên đỉnh đồi nhìn xuống bếp dưới chân 
đồi, chúng tôi thấy Dương Đức Hiền đang ngồi xổm sưởi bèn 
vội xuống mời lên nhưng Hiền từ chối. Hôm ấy có việc thỉnh 
thị Trường Chinh, anh ghé bếp báo đảng lánh mưa. Tổng bí 
thư Đảng Cộng Sản trao việc cho Tổng thư ký Đảng Dân Chủ 
còn lương thì tài vụ của Nguyễn Lương Bằng cấp. cấp cả văn 
phòng phẩm - bao nhiêu giấy, mấy ngòi bút sắt, bút chì... Chả 
ai thấy Đảng Dân Chủ là chuyện cây kiểng sất cả. 

Thép Mới nổi tiếng ở Atêka về phương châm anh tự đặt ra 
để răn mình: "mù, què, câm, điếc." Cưỡng lại kỷ luật đang bắt 
đầu đi vào nề nếp sau khi cuốn "Bàn về tu dưỡng của người 
cộng sản" của Lưu Thiếu Kỳ được dịch và học tập rộng rãi. 
Quyển tu dưỡng đảng viên này dạy đảng viên tuyệt đối trung 
thành với đảng cùng gìn giữ kỷ luật, tóm lại hãy quên cá nhân 
đi. Tôi nhớ nhất chuyện một số người hỏi Lê-nin vào Đảng Xã 
Hội Dân Chủ Nga của Plékhanov rồi phá nó để lập Đảng Cộng 
sản Bon - sơ - vích thì có là chống đảng không, Lưu Thiếu Kỳ 
giải thích: không, bởi đó là Lê-nin còn anh thì chống đảng vì 
không là Lê-nin! 

Một sáng sớm, Thép Mới và tôi, đứa chai rượu, đứa chai 
tương (tuột mất nút lá chuối, tôi phải bịt bằng ngón tay cái) đi 
đến một quán thịt chó trên đường sang Bộ tổng tư lệnh. Chợt 
có tiếng vó ngựa trước mặt. Thép Mới đánh nhoáng đã rúc 
vào bụi mua ven đường đầy sương long lanh. Một người cưỡi 
ngựa đi tới, mắt đen quăng quắc nhìn tôi đứng đực ngó lại 
ông vì tôi mải để ý đến bộ ria mép chải chuốt đen ánh, hệt 


27 



TRẦN ĐĨNH 


một vật trang sức trên mặt. Ngựa khuất, Thép Mới ở trong 
bụi mua chui ra: - Xừ Hoàng Quốc Việt... Tổ sư chụp mũ. Hắc 
lắm. Tao gọi cái điếu cày là ba - dô - ca mà xừ đến đâu cũng 
đem ra nhiếc: Giai cấp công nhân đổ máu với nước mắt ra 
mới chế được thứ vũ khí lợi hại thế mà có người ví là cái điếu 
cày! 

Lúc ấy tôi mới thấy ở đầu bản phía trước trắng muốt nguy 
nga một cây mai đang rộ hoa. Màu mai trắng ngỡ như đang 
bọc kín lấy cái bản này vào trong một vùng khí riêng thuần 
khiết. Chợt nghĩ dân bản này chắc phải là nghệ sĩ hết. Mới 
biết dựng lên bản kỳ, cây cờ của bản, quá đẹp này. 

* * * 

Một dạo Phan Kế An ngày ngày đến vẽ Cụ Hồ. Một chiều về 
sớm hơn, An nói: "À, cái z tự nhiên mang ba lô, chăn chiếu 
đến chỗ Ông Cụ, tớ được xua về sớm. Vài tháng sau, An lại về 
muộn. Hỏi vì sao thì An nói không thấy z. đến nữa." chắc máy 
Cụ yếu!" , giải đáp thuần túy sinh học. Không tính đến sở 
thích, gu của cụ. 

Hồi đó, nhiều cộng tác viên tên tuổi như Nguyễn Khánh 
Toàn, Trần Văn Giàu, Xuân Thủy, chủ nhiệm báo Cứu Quốc. V. 
V. hay lui tới Sự Thật. Cái tiền sảnh kề bên Tổng bí thư này là 
nơi các vị được nói năng thoải mái nhất, không sợ lộ bí mật, 
bô báo. Có mấy vị thường kể chuyện học ở Liên Xô. 

Một hôm đi tắt về báo, qua sau dẫy chuồng xí của Văn 
phòng Tổng bí thư, tôi nghe thấy tiếng Lê Đạt, thư ký văn hóa 
văn nghệ của Trường Chinh láu táu nói rất to ở trong đó. Lát 
sau, tôi hỏi Đạt: - "Cao đàm khoát luận gì trong chuồng xí thế 
mày?" Đạt cười: - "À, ngồi cạnh ông Thận, ông ấy hỏi ý kiến về 
bài Trần Văn Giàu viết về nhất nguyên, nhị nguyên trong triết 
học ở trên báo chúng mày..." 


28 



ĐÈN CÙ 


Nên chú thích: chuồng xí là một dẫy ba ngăn có liếp nứa 
che chắn từ vai xuống cho nên nếu ai đó cần "lên gân" thì 
thường phải quay mặt đi cho người ngồi bên không thấy 
mình đang quá vất vả vận dụng nội lực. ít nhất đó cũng là chỗ 
không dung túng cho người ta che giấu hẳn thái độ. 

Đầu 1949, Trường Chinh tuyển thư ký phụ trách văn hóa 
văn nghệ. Lê Đạt học ở trường luật được đưa về. 

Vừa tới trướng phủ, vừa nhất kiến tổng bí thư, Đạt đã liền 
trái ý. Để thử sức thư ký mới, Trường Chinh đưa cho Lê Đạt 
quyển Le culte de /' homme của Jacques Ducour, cộng sản 
Pháp: - Ông này bàn về thờ phụng con người, anh đọc xong 
nói lại nhận xét của anh với tôi. 

Hai hôm sau Đạt nói: - Thưa anh, tôi thấy không nên dùng 
chữ thờ phụng con người. 

- Vì sao? 

- Tôi cũng chưa nói được rõ nhưng có lẽ nên nói tu 
dưỡng, vun xới, vun trồng gì đó. 

Đang cần thờ phụng con người, Trường Chinh nạp ngay kẻ 
lần đầu ngỏ lời đã nói trái. Qua mười năm, có kim chỉ nam, 
ông đánh tơi tả kẻ muốn vun trồng con người, dám nói đến 
nhân văn. 

Lâu về sau, một lần nhắc lại chuyện này, Đạt nói: - Lúc 
mình chả có gì giúp nước mấy thì các ông ấy dùng. Lúc mình 
có nhiều cái để giúp thì các ông ấy nện. 

Trở lại chuyện mấy vị lý luận sừng sỏ Trần Văn Giàu, 
Nguyễn Khánh Toàn... của đảng hay tạt Sự Thật tán. Cán bộ 
nói chung thường độc thân, vấn đề sinh lý nổi lên ám ảnh 

Một bữa một vị (cho miễn nói tên] nói chuyện khi học ở 
Liên Xô cua gái Liên Xô thế nào. Này, tóc màu gì thì lông ở chỗ 


29 



TRẦN ĐĨNH 


ấy cũng mầu ấy, thế chứ, có đứa như nghịch đem cả một cái 
mai cua bể luộc đỏ au úp vào... Rồi lại nói ông Bác chỉ tìm nạ 
dòng. "Sao lại thế?" Thấy bác dại, chúng tôi kêu lên. Thì được 
giải thích: "Thế là Bác khôn, nạ dòng thì đỡ rầy rà hậu sự..." 

Nhiều vị thèm lấy vợ bé. Nêu cả danh tính các đối tượng 
trong mơ ra. 

Rồi kể tiếu lâm. Những chuyện làm giậm giật hết chân tay 
đã thành một mục giải trí công cộng. Hội nghị hễ nghỉ giải lao 
lại tán chuyện tiếu lâm. Ngay tại hội trường. 

Họp Quốc hội, đại biểu mắc màn ngủ liền nhau trên sạp 
nứa dài chừng mươi mười lăm mét, khuya Nguyễn Hữu Đang 
vào lầm màn linh mục T, thân sĩ kháng chiến nổi tiếng. 
Nguyễn Hữu Đang kêu lên: "ối giời, thảo nào mời ra làm cố 
vấn tối cao. Cao quá kìa!” Linh mục cười: "Mấy hôm họp Quốc 
hội được 'văn hóa cao' có cá thịt vào bụng nó mới vô kỷ luật 
thế." 

"Văn hóa cao" nghĩa là ăn có thịt cá. Đến mức khốn nạn 
nào đó, cờ soái văn hóa nhảy sang cắm vào miếng thịt. 

Tố Hữu một trưa dậy ra suối giặt quần đùi. Ca cẩm với 
Kim Lân: - Xuân Diệu nó mó máy mà tuột bu nó mất xích, mệt 
quá! Mà hai hôm nay lại cơm ăn toàn với măng. 

Hai chuyện trên đây nằm trong danh mục tiếu lâm có thật. 
Còn một chuyện không rõ thực hư. 

Năm 1950, quân chí nguyện Trung Quốc kháng Mỹ viện 
Triều (Triều Tiên] với tổng tư lệnh là Nguyên soái Bành Đức 
Hoài, tên tuổi mấy vị nguyên soái Bát Nhất bỗng nổi như cồn 
trong an toàn khu. Ca ngợi nức lòng, nhắc đến còn nhiều hơn 
Mao và Lưu Thiếu Kỳ. Chúng tôi nghe được một chuyện về 
Chu Đức: cái của ông dài quá xá, trên đường vạn lý trường 
chinh khi đại tiện, ngài cứ phải lấy tay bưng lên không thì 


30 



ĐÈN CÙ 


dính bê dính bết các thứ bẩn thỉu. Đúng không? Ai biết! Mà ai 
ở ta có thể biết? Loại suy dần thì còn hai vị có hoạt động lâu 
và sâu sát với bạn là Nguyễn Sơn và Bác. Chả hiểu sao đều 
thiên về khả năng Bác là người phổ biến sự tích kia và thế rồi 
tin xái cổ... 

Đến đây đã có thể rút ra kết luận rằng càng gần sự thật thì 
càng nhiều dân chủ và ngược lại - càng nhiều dân chủ càng 
gần sự thật - được chưa? Chưa đánh thông biên giới phía bắc, 
các cố vấn Trung Cộng chưa sang, còn phong cách dân chủ 
của cộng sản Pháp... 


31 




Chương hai 


K hi người ta còn sống thật, tôi còn được hưởng một 
không khí dân chủ nhất định. (Báo l'Humanité (Nhân 
Đạo] cộng sản Pháp là tài liệu tham khảo đều đặn của lãnh 
đạo đảng và Pháp cộng chưa nắm quyền nên còn chịu khó ve 
vãn dân chúng.] Một thí dụ: Trường Chinh đang đọc La 
Libération (Giải phóng] báo Pháp. Đi qua, tôi ghé nhòm thì 
Trường Chinh nói: - Chốc anh bảo anh Trí đưa cho mượn. Có 
bài này hay, nên xem... 

Một tối trình bày xong ma - két số báo mới, tôi mang cho 
Trường Chinh duyệt. Xem một lượt, Trường Chinh chợt cau 
mày gắt: - Anh học cách làm của báo tư sản lúc nào đây? Tên 
Sự Thật xưa nay đã có chỗ của nó ở trên đầu cùng trang nhất. 
Cớ gì anh lại cho trán tụt xuống cằm còn cằm thì nhảy lên 
trán? Không cần câu khách bằng kiểu tư sản uốn éo này... Cho 
tôi cái bút! 

Thư ký Trí đang cười cười ở đằng sau Trường Chinh thoắt 
đã biến mất. Tôi chạy đi tìm bút. Trường Chinh nói: - Anh đến 
làm việc với tôi mà không có bút bên người sao? Yên chí anh 
đã làm là đúng ư? 


33 



TRẦN ĐĨNH 


ĐÓ là lần tôi bị cọ dữ. Nhớ nữa cũng là vì tối ấy Văn phòng 
Tổng bí thư Trung ương bắt đầu có điện máy nổ. Nhìn cái 
bóng đèn 30 bu - gi chụp bằng bìa cứng hình cái phễu cắt loe 
ra thành răng cưa ở đầu cùng chiếu sáng được khoảng hai 
mét xung quanh, tôi cứ đinh ninh nó được mua ở An Po, bến 
tàu điện đầu đường Nguyễn Thái Học, chốn nô đùa của lũ trẻ 
con học sinh chúng tôi chờ xe điện đến trường chạy bom Mỹ 
vào Ba La Bông Đỏ ngày xưa. 

1951, đi thực tế một năm ở huyện Lâm Thao, tôi thư cho 
Trường Chinh nói ở xã Văn Lung có một cha cố "rất hay "thì 
anh viết thư trả lời nói tôi nên tìm hiểu xem ông ấy có thực 
hiện tốt giảm tô giảm tức hay không và lời nhắc nhở này đã 
làm cho tôi khá ngượng. Mao Chủ tịch bắt đầu "nhắc Bác vấn 
đề lập trường" - chúng tôi nghe xì xào - mà anh và Cụ Hồ đã vi 
phạm khi chủ trương đoàn kết cả với địa chủ để đánh Pháp 
đuổi Nhật... 

Một hôm Nguyễn Lương Bằng phàn nàn Tuấn, thư ký kinh 
tài của Trường Chinh đến hội nghị kinh tài Nguyễn Lương 
Bằng chủ trì đã lên nói "Tổng bí thư bận không đến được, tôi 
xin thay mặt có mấy ý kiến với hội nghị như sau..." Lát sau 
Trường Chinh cười bảo chúng tôi: - Thanh niên thì hay tếu ấy 
mà... 

Có thể nói Trường Chinh là thần tượng của tôi. Song một 
người - nghe đâu có họ với Trường Chinh - cũng ảnh hưởng 
rất mạnh đến tôi. Ấy là Kỳ Vân, tức Đông Thọt, hay Nhân 
Chính, bút danh trên Sự Thật, người không biết một húy kỵ 
nào. Mày tao tớ hắn với hầu hết mọi người. Vô cùng thoải 
mái, hồn nhiên. 

Nhà giàu, Kỳ Vân chuyên bị Nguyễn Lương Bằng bảo mua 
súng. Mua được năm khẩu súng trường rồi Kỳ Vân từ chối. 
("Cứ nã khống tiền tớ!"] Bằng bèn đưa tiền để Kỳ Vân mua 


34 



ĐÈN CÙ 


năm khẩu pặc hoọc. Lính Tưởng (Giới Thạch] bán súng mời 
anh nhậu say rồi tráo súng giả. Bằng đòi kỷ luật, anh bảo anh 
đền tiền. Bằng bảo không lấy tiền, mà đòi kỷ luật nên đầu 
kháng chiến chống Pháp, Kỳ Vân đi trông một nông trường 
bò của Nguyễn Lương Bằng ở Đô Lương. Nhân viên làm chết 
mất cả mấy trăm con, Sao Đỏ (bí danh của Nguyễn Lương 
Bằng] lại phạt, điều anh về sửa mo - rát ở nhà in báo đảng, tài 
sản Nguyễn Lương Bằng quản. Trường Chinh qua thăm nhà 
in lập ủy ban xí nghiệp, comité d' entreprise, theo kinh 
nghiệm cộng sản Pháp - tôi phải viết tin này - gặp anh, đã kéo 
anh về tòa soạn viết lý luận. 

Một xẩm tối, tôi rủ Kỳ Vân sang Ban tuyên truyền trung 
ương liên hoan. Gần tới đầu bản, anh hỏi thằng nào trưởng 
ban. Tôi nói Lê Quang Đạo. Anh nhíu mày, lẩm bẩm, "Đạo nào 
nhỉ? Có thằng nào tên là Lê Quang Đạo đâu chứ?” Tới nơi, tôi 
bị đám trẻ kéo đi hỏi có tiết mục gì góp vui không thì thấy 
tiếng Kỳ Vân gọi rất to: - Trần Đĩnh..., Trần Đĩnh..., này. 

Trở lại. Thấy Lê Quang Đạo đang rúc đầu vào bụng Kỳ Vân, 
hai tay ôm quàng người Kỳ Vân và cả hai cười ha hả. Kỳ Vân 
vỗ vai Đạo bảo tôi: - Tưởng thằng nào..., thằng Nguyện này tớ 
kết nạp vào đảng. 

Hình như kết nạp đầu tiên Thân Mỡ, bí thư đầu tiên của 
Đình Bảng khi Kỳ Vân bí thư Bắc Ninh, Bắc Giang rồi Thân Mỡ 
kết nạp Đạo và một lứa trẻ tuổi sau đó lập nên chi bộ đầu tiên 
ở Đình Bảng. Tự tử chết khi tổng kết tư tưởng ở lớp học Mác - 
Lê Bắc Kinh, Thân bị khai trừ, không còn là người lập chi bộ 
đầu tiên ở Đình Bảng nữa. Người gieo hạt Kỳ Vân, sau này 
mắc vụ "xét lại" cũng thế. 

Nguyên Hồng, Kim Lân, Như Phong, Nguyễn Địch Dũng 
đều rất phục Kỳ Vân. Rải truyền đơn giữa phiên chợ Dầu, Phù 
Lưu. Thong thả đi, thong thả ném... Một lần Kỳ Vân vào Phù 


35 



TRẦN ĐĨNH 


Lưu trở ra, bị một cảnh sát nghi có thuốc phiện lậu, nó túm 
lấy cặp anh đòi khám. Trong cặp có súng, Kỳ Vân vội móc 
súng ra quăng đi nhưng không được. Quan phủ Từ Sơn biết là 
cộng sản lớn bèn đích thân lấy xe hơi giải anh về Hà Nội, Giữa 
chừng, đến quãng gần Chùa Dận có đầm sâu bên đường, Kỳ 
Vân ngoặc hai tay bị còng vào bánh lái giật. Xe lao xuống đầm. 
Có cơ thoát nhưng không may, Kỳ Vân bị cánh cửa xe đập vỡ 
xương hông, không chạy được. Kỳ Vân có tên Đông Thọt từ 
đấy. Mật thám tra hỏi chiến khu ở đâu, anh đáp ở Lục Nam. 
Giải đi đến chiến khu. Tìm cả ngày không ra, liền đánh lộn mề 
gà lăn lóc. Đi tù Sơn La, cố nhiên sau những trận đòn xăng tan 
ghê hồn. 

Có thể nói Kỳ Vân là người đầu tiên giải kịch tính, giải 
huyền thoại cho các hoạt động cách mạng. Những tối Kỳ Vân 
kể chuyện hoạt động hải ngoại cùng Phạm Văn Đồng, Hoàng 
Quốc Việt, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần..., chúng tôi cười 
tưởng đổ nhà sàn. Không thần bí hóa, không anh hùng hóa, 
không bi tráng hóa, anh cho chuyện của anh diễn ra như ngẫu 
nhiên và buồn cười. Chả nhân vật nào là thần tượng được 
qua mắt anh. 

Tù ở Sơn La quá đông, Pháp giãn một số trong có Kỳ Vân 
về căng Bá Vân, Thái Nguyên. Đến đây, phớt lờ chi bộ, anh 
vượt ngục về Hải Phòng, sống ở Lạch Tray - mẹ anh có hàng 
dẫy nhà ở Hải Phòng và nhiều ruộng ở Kiến An - dặn mẹ ai 
hỏi thì bảo anh vẫn bị tù." Vì sao?" Mẹ hỏi." Vì không thì 
người ta giết con.", "Ai giết?." "Các đồng chí của con... Con tự 
ý trốn tù mà..." (Tôi hỏi ngay: - Biết thế sao còn trốn? Kỳ Vân 
cười: - Thế triệt để tôn trọng pháp luật Tây mới là cách mạng 
à? Có thể trốn thì cứ trốn chứ. Cách mạng cần người hay cần 
tù?) 


36 



ĐÈN CÙ 


Được ít lâu, bà mẹ tìm nói có người tên là Tự nhiều lần 
đến khẩn khoản xin gặp anh Đông, có chuyện rất cần. Nhận ra 
là Hoàng Quốc Việt, Kỳ Vân bèn gặp. Theo lệnh Trung ương, 
Việt tìm Kỳ Vân để bảo Kỳ Vân biết cùng sang Hoa Nam tham 
gia đại hội thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội do Quốc 
Dân Đảng Tưởng (Giới Thach) triệu tập cuối năm 1942. Họ 
muốn thống nhất các tổ chức chính trị Việt Nam ở Hoa Nam 
lại để đánh Nhật ở trong nước và cung cấp tình báo cho họ. 
Tàu Tưởng bắt tù Cụ Hồ chỉ cốt để báo cho biết nó chả ngọng 
Cụ là cộng sản, cụ muốn họat động thì hãy chịu cuơng tỏa của 
nó... Nhờ tập thơ giãi bầy tâm sự trong tù với Tàu Tưởng tôi 
đây yêu nước chứ không cộng sản rồi nhờ có thêm người - 
như Hồ Học Lãm nói với Trương Phát Khuê, Cụ đã được ra tù 
và cùng với Nguyễn Hải Thần lãnh đạo Việt Nam Cách Mạng 
Đồng Minh Hội. Hoàng Quốc Việt và Kỳ Vân sang Hoa Nam 
Trung Quốc vì thế. Sau đó Kỳ Vân ở lại Hoa Nam. Đến Đại hội 
Tân Trào tháng 8 năm 1945, anh về họp với tư cách đại biểu 
cách mạng hải ngoại. Hay lỡm chuyện cách mạng - thường 
nhiều ngẫu nhiên ăn may và đã ăn may mà nên chuyện lớn 
kiểu như Trạng Lợn thì dễ buồn cười - Kỳ Vân cứ đảng viên 
quèn hoài. 

Một chuyện nghe anh kể mà tôi rất phân vân. Lúc đó ở Sơn 
La giam mấy chục lính khố đỏ ủng hộ Trần Trung Lập theo 
Nhật nổ súng chống lại Pháp khi Nhật tiến công vào Lạng Sơn 
cuối 1940. Thua, Pháp đành ngừng việc Đồng Minh chuyển vũ 
khí, trang bị cho Tưởng qua đường Hải Phòng - Vân Nam 
cũng như để Nhật đóng vài trăm quân trên mạn bắc sông 
Hồng và ở cảng Hải Phòng. Đổi lại, Nhật trả tù binh gồm cả 
những lính khố đỏ này cho Pháp. Ở nhà tù Sơn La, họ đặt kế 
hoạch vượt ngục để sang Trung Quốc. Nắm được tin này, chi 
ủy cộng sản liền chủ trương báo cho Pháp biết, phá không 
cho các tổ chức quốc gia "phản động" có thêm lực lượng, nhất 


37 



TRẦN ĐĨNH 


là binh lính nhà nghề. Là chi ủy viên, Lê Liêm báo Kỳ Vân về 
quyết định này. Ai ngờ Kỳ Vân chất vấn luôn bí thư Lê Thanh 
Nghị. Trong tù, kỷ luật sắt, phổ biến vô nguyên tắc, biết vô 
nguyên tắc nghị quyết tối mật của chi ủy mà lại còn chất vấn 
và bất bình phản đối như thế này nữa thì cầm bằng toi. Kỳ 
Vân thế là lại thêm vết. Đám lính khố đỏ sau đó bị Pháp 
chuyển đi nhà tù khác... Vì sao thì bố ai biết, Kỳ Vân bảo tôi. 
Chắc họ bị lộ. 

Tôi phục Kỳ Vân ngay thẳng nhưng không tán thành việc 
anh bênh lính khố đỏ! 

- Nhưng sao phải phá họ? - Anh cười hỏi vặn lại. 

- Phản động mà! 

- Phản động mà chống Pháp! Đã mắc lừa Nhật cú vừa rồi 
thì lẽ nào vượt ngục ra họ lại tự đem họ nộp cho Nhật nữa? 
Vậy vượt ngục là để họ chống Pháp và Nhật. Còn với ta thì lấy 
gì bảo họ chống ta? Hay là vì đảng phải dẹp các đảng phái 
quốc gia để giành lấy độc quyền lãnh đạo? Trước khi hợp 
nhất, ba tổ chức cộng sản chẳng chửi nhau là phản động và 
đều muốn xơi tái nhau cả đấy thôi. 

Nghe có lý nhưng tôi vẫn không thông lắm. vẫn thấy để 
độc quyền lãnh đạo thì đảng cần phải làm suy yếu tất cả các 
đảng phái khác. Y như trong cuộc đua xe đạp vậy. Đối thủ ngã, 
anh có xuống đỡ dậy không? 

Kỳ Vân cười: - ừ, có khi còn xuống đạp mấy cái cho gẫy xe 
nó nữa ấy chứ. Làm gì có tinh thần thượng võ sportif trong 
chính trị, mày. 

Bữa đầu gặp Kỳ Vân, tôi lập tức mến. Chiều hôm ấy, mang 
bài vở đến nhà in làm số báo tới, tôi sắp lội con suối chạy 
quanh chân đồi lên nhà in thì ở bờ trước mặt một người cao 
cao gọi: - Trần Đĩnh? 


38 



ĐÈN CÙ 


Môi đỏ, răng trắng, mắt long lanh, người ấy cười rất tươi 
nói tiếp: Thư sinh vào đây thì chỉ là dân tòa soạn. Cậu viết 
được đấy. Ở nhà in mà bình văn toà soạn "kẻ cả" thế này? Tôi 
hơi ngạc nhiên thì anh nói tiếp: - Văn cậu trẻ. Nhờ cái thần. 
Còn cậu viết trôi, viết hoạt thì là nhờ cái khí. Thần ở con mắt 
nhìn. Khí là ở luồng câu cú chuyển vần hay quan hệ sự việc 
móc xẩu vào nhau. 

Phải nói tôi ngẩn tò te ra. Nhưng ai lại đi hỏi cho lòi cái 
dốt. 

Ngay chiều hôm sau tắm suối, anh đã cho tôi hiểu hơn 
"thần" là thế nào. Giữa dòng suối ở quãng phình rộng ra nổi 
lên một doi đất đầy lau mọc cao um tùm. Rất nhiều chim bạc 
má lao vút vào trong đó rồi lại bay ra. 

- Cậu có thấy bạc má khi bay ra hình như má có bạc lên 
hơn không? Biết đâu bãi lau này là mỹ viện của bạc má để vào 
xoa lại phấn cho má bạc thêm? Tối qua cậu cứ giục tớ cọ đi 
những vết mực in trộn nhọ chảo chúng bôi vào điếu cầy mà 
tớ dính phải. Cọ làm gì? Cái ánh bạc ở má con chim vừa nhờ 
vào mỹ viện mà đậm thêm lên kia có khi cũng bị các giống 
chim khác coi là một vết nhọ. Lính Xê - nê - ga - le (xứSénégal, 
Bắc Phi, thuộc Pháp - BT) rạch ba vạch sẹo lên má mà ta thấy 
sợ thì ở họ là để làm đẹp. Với họ sẹo là yếu tố điểm trang! Đỏ 
môi, quầng mắt ở phụ nữ bây giờ cũng là một thứ sẹo, sẹo 
làm đẹp mà thôi. 

Thình lình bức màn xưa nay che mắt tôi với thế giới vô 
ngôn đầy nghĩa vụt rơi xuống. Sau này đọc các tổ sư bồ đề cấu 
trúc luận, tôi thường nhớ lại cái mỹ viện của chim bạc má là 
cái bãi lau giữa suối kia. Má bạc hay sẹo? Hay nhọ? Nhọ hay 
điểm trang? Đẹp và xấu? Ấn ở sau tất cả các nghi vấn đó phải 
chăng là dục vọng? Dục vọng nảy ra vào thời điểm nào, nó 
nấp ở đâu và biến tướng ra sao trong ta. 


39 



TRẦN ĐĨNH 


Kỳ Vân hay đọc sách Tàu. Trên bàn nứa của anh một cuốn 
sách chữ Hán mỏng. Tôi hỏi, anh nói: - À, Mao nói về quan hệ 
chính trị và văn nghệ. 

- Hay không? - tôi hỏi. 

- Cha này siết văn nghệ chặt như Lê-nin. Nhưng văn cha 
hay. Thì Tàu nó có truyền thống văn chương nghị luận từ 
Xuân Thu Chiến quốc, Lã Bất Vi còn gì. Đâu có như ta? Ta 
không có văn xuôi. Toàn chỉ là đàn kêu tích tịch tình tang, ai 
mang công chúa dưới hang mà về; đàn kêu tích tịch tang tề, 
công chúa đã về rồi lại hoá câm..., cứ ê a vần vò cốt sao sướng 
lỗ nhĩ và dễ thuộc. Cái cần nói ra bèn hóa thành thứ yếu, cái 
giúp người ta nhớ thì thành ra quan trọng... Không có văn tự, 
phải truyền khẩu nên nghịch đảo như thế¬ 
ch ỗ khác người ở Kỳ Vân có sức hút tôi. Tôi thích cái thao 

tác độc đáo tôi lờ mờ nhận thấy trong đầu anh. 

Lúc bấy giờ ở an toàn khu, Lý Ban, phụ trách Hoa kiều vụ, 
giống như một nhà truyền giáo. Cảm nhận do bản năng, tôi 
không thích ông. Có lẽ vì cái không khí bí ẩn của lò luyện đan 
tư tưởng Mao Trạch Đông tạo dựng lên quanh nhà truyền 
giáo không có chút thế tục nào. cố nhiên tôi phải hỏi cảm 
tưởng Kỳ Vân. Kỳ Vân nói anh không rõ lắm. Lý Ban hoạt 
động ở Quảng Đông, vợ Tàu và nói tiếng Việt thua Tàu phá sa 
Bờ Hồ. Nghe đâu, anh nói, đã quen biết tướng Nguyễn Sơn lâu 
nhưng Nguyễn Sơn ghét họ Lý lắm. 

Tôi còn muốn hỏi anh chuyện Lý Ban cho Mã Phi "thịt" cô 
Trinh, nhân viên của Hoa Kiều vụ, nổi tiếng đẹp và giỏi tiếng 
Anh, xưa làm việc tại đại sứ quán của Tưởng ở Hà Nội. Vì đồn 
rằng Trinh là mật vụ của Tưởng. Nghe nói khi Mã Phi dưới 
trướng Lý Ban sắp đâm thì Trinh trật vú ra "hiến "nhưng 


40 



ĐÈN CÙ 


không mua được Mã Phi. Trong khi Đ. V., cán bộ Hoa Kiều vụ, 
sau thành nhà văn thì yêu Trinh đã khóc thảm thiết dịp đó. 

Thế là Lý Ban còn là một chánh án có bộ máy và quyền thủ 
tiêu người. Rồi ông là người Việt Nam đầu tiên sang Bắc Kinh 
chuẩn bị cho việc Cụ Hồ lần đầu tiên với tư cách Chủ tịch 
nước sang Bắc Kinh. Chúng tôi đều coi ông là người gần gũi 
Bắc Kinh nhất trong hàng ngũ cán bộ cao cấp Việt Nam, là 
nhân mối được Bắc Kinh tín nhiệm. Nhưng diện mạo nhà 
truyền giáo bí ẩn, cao siêu của ông vẫn cứ làm tôi không thích 
ông. Toan hỏi Kỳ Vân chuyện" thịt "Trinh nhưng tôi lại thôi. 
Hình như an toàn khu cần một bầy những linh cẩu, kền kền 
lặng lẽ dọn sạch những vết tích khả dĩ làm ô uế bầu khí quyển 
cần được giữ lắng trong của nó. Im không bới chuyện, tôi đã 
ở trong hàng ngũ linh cẩu, kền kền. 

Có điều lúc đó tôi không biết máu "đặc vụ" đã chảy ở trong 
chính hàng phụ mẫu của tôi. Và nhiều phần có vẻ dính đến Lý 
Ban! 

Lúc ấy đâu ngờ mấy chục năm sau, Lý Ban lại mắc tội 
"thân Trung Quốc!" 

* * * 

Nửa thế kỷ sau, năm 2000, trong dịp mừng Lưu Động tám 
mươi tuổi, Hồng Sĩ bạn Kỳ Vân, cũng tù xét lại bảo tôi: - Kỳ 
Vân nó yêu mày. Mày viết Bất Khuất có chi tiết Thuận đứng 
đèn mấy nghìn oát mà vẫn chịu được, tớ bảo Kỳ Vân là thằng 
Đĩnh nói phét. Bênh cậu, Kỳ Vân nói rằng Thuận, tức Tư Móm 
làm nghề thổi thông phong cho nên chịu nóng giỏi. 

Kỳ Vân, cảm ơn anh. Tôi nói nhiều đến anh vì anh Mậu 
Ngọ, tôi Canh Ngọ, tôi cứ ngờ ngợ ở tôi có đôi chút gì na ná ở 
anh. Đại khái quàng tay còng vào bánh lái cho xe nhào xuống 
đầm, bất chấp thành bại. Nhưng có lẽ cả là vì không còn gì 


41 



TRẦN ĐĨNH 


nữa của anh trên cõi đời này. Các con anh, ba đứa theo nhau 
chết hết. Thằng Tân, con trai út của anh, kỹ sư xe hơi ở Vũng 
Tàu tự tử. Hồi nào mẹ nó chết đuối ở Hồng Châu, gần quê Đỗ 
Mười, nó còn bé, hai bố con anh côi cút; chị gái bé, cái Châu, 
sơ tán theo đại học Bách khoa; và Thuận, em gái Thanh niên 
xung phong hy sinh năm 1966 ở đường mòn, tôi thường đến 
ngủ với anh - không màn ở ngay đầu cầu thang trời - để xem 
đêm hôm có gì thì đỡ đần hai bô' con. Nay anh hết nhẵn. Còn 
độc bản lý lịch đóng dấu của Ban tổ chức trung ương. Nó 
nhựt nhạt quá so với con người anh, dù trong đó ghi anh bắt 
đầu họat động từ 1936, Mặt trận Bình dân bên Pháp, dù 
người kết nạp anh tháng 6 - 1940 là Hoàng Văn Thụ, bí thư 
xứ ủy. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nhưng cầm đến nó tôi vẫn 
rưng rưng. Như được gần gũi có xúc giác với anh. Chẳng hiểu 
sao Kiến Giang lại đưa nó cho tôi và tôi thì cứ nghĩ là anh 
muốn thế! Giữ nó, có lúc tôi ngỡ mình là cái mỹ viện bãi lau 
giữa suối có thể chăm sóc cho vết nhọ nồi quanh mép hay nét 
son trang điểm trên quãng đời ngắn ngủi của anh. Những vết 
gông cùm, những mất mát quá phũ của anh là sẹo hay là 
trang điểm? 

Những dòng viết hơi nhiều về anh ở đây chính là công việc 
của cái bãi lau mỹ viện săn sóc trông nom cho ước nguyện tự 
do của anh. 

Nhưng hơn hết, tôi muốn cho anh hiện lên như tiêu biểu 
cho một lớp người không hiếm trong đảng cộng sản. ông nội 
tri phủ, ông ngọai tri huyện, bố mẹ chủ nhà đất và ruộng 
nhưng anh khao khát tự do. Đọc thấy con đường mang biển 
dẫn tới tự do thế là hăm hở đi vào. Rồi nhận thấy tự do này là 
nhằm cho lòai người do đó nó phải giam tự do của cá nhân 
anh vào trong cái lồng tập thể đúc bằng kỷ luật thép mang tên 
chế độ tập trung dân chủ. Thế là cả cuộc đời liền bị giằng xé 


42 



ĐÈN CÙ 


giữa hai thứ tự do đối chọi nhau vô cùng nước lửa... Để 
không chóng thì chầy tất nhiên đi tới chống đảng, cái tổ chức 
độc quyền tất cả: bao cấp toàn bộ độc lập, tự do, chính nghĩa, 
đạo đức, nhân dân, đất nước, chân lý, quy luật rồi miếng ăn, 
chỗ ở, hôn nhân, ma chay, quyền sống, phận chết đã được 
đảng thiết kế cho mỗi hạng người, mỗi con người. 


43 




Chương ba 


T háng 10 - 1949, nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 
ra đời. Hơn hai tháng sau Cụ Hồ bí mật len qua vùng 
địch ở Phục Hòa, Cao Bằng đi Trung Quốc qua Thủy Khẩu. 
Trần Đăng Ninh, Vũ Đình Huỳnh và Phạm Văn Khoa phiên 
dịch tiếng Trung Quốc theo cụ. Lý Ban vốn tỉnh ủy viên Quảng 
Đông đi tiền trạm. 

Lúc ấy dưới trướng Lý Ban nắm Hoa kiều vụ có Tắc vầy, 
Trương Đức Duy, cán sự vô danh nhưng sau này làm đại sứ 
Trung Quốc tại Việt Nam, lời lời vào tai Hà Nội đều nặng cân 
lạng vô cùng. Người đứng trên bè nứa bao giờ nom vẫn kém 
uy hơn người đứng trên tàu lớn. 

Bác xuất ngoại, trong ATêKa chúng tôi rất mực vui. Đang 
vô thừa nhận mà lại sắp vớ được họ hàng toàn oách ra dáng 
hết. Đâu có biết đại thí sinh Hồ Chí Minh sắp dự cuộc khẩu thí 
mà nếu trúng tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế 
giới. 

Chừng một tháng sau, Cụ về. An toàn khu mừng mở tom - 
bô - la, xổ số. Tôi trúng một bàn chải răng. Dòng chữ Three 
Stars - Made in Shanghai (Làm tại Thượng Hải) óng ánh kim 


45 



TRẦN ĐĨNH 


nhũ như soi thấu suốt lên nữa cái cán mầu san hô mà tôi cứ 
thấy như hành lang thu nhỏ dẫn vào một xứ sở thần tiên vậy. 

Thép Mới rủ tôi gặp Phạm Văn Khoa moi chuyện. Khoa đã 
được dặn cấm không hé răng. Cuối cùng trong hàng thịt chó 
trên đường sang Bộ tổng tư lệnh, anh chỉ lộ ra một chuyện. 

- Chúng mày xì ra thì chết tao... ừ, tao làm phiên dịch 
nhưng nhiều lúc ông Cụ cũng chẳng cần tao... ông Cụ sang 
kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai. Họ 
không hỉểu ta. Họp trong này, bên ngoài tao nhớ là có cái bể 
bơi nước nóng bốc khói, (lúc ấy ai biết Mao có cái thú giầm 
mình trong bể bơi). Tao nhìn mấy ông Mao, Lưu, Chu thấy 
trợn bỏ mẹ. Nhất là Mao trắng hồng, cao lớn, trán nhẵn bóng 
gần như im lặng suốt buổi, hai bàn tay khoanh lại đút vào hai 
ống tay áo bông, ông Cụ nhà mình nói... Thỉnh thoảng Mao lại 
dăng hắng ừ hừ hữ một cái rất to, kinh bỏ con bà, chẳng hiểu 
là tán thành hay phản đối. ông Cụ kiểm thảo xong, Lưu Thiếu 
Kỳ nhận xét, góp ý kiến. Thôi, đủ rồi, thôi... 

- Thôi thế nào được, - hai chúng tôi cứ hai bên trái phải 
thi nhau huých đẩy Khoa. Chỉ khai một chuyện nữa thôi thì 
tha, - chúng tôi nói. 

- Nói rồi chúng mày lại cứ Khoa Tếu lộ cho chúng mày... 
Thôi, nói cái này thôi... Khi đòan đến Bằng Tường, Tầu bốc 
phắt luôn mỗi mình ông Bác lên xe đưa đi trước. Mất tướng, 
bọn tao đi sau lo quá... 

- Làm cứ như thổ phỉ thế vậy ư? Không coi quân tướng 
người ta ra gì, không thèm đếm xỉa đến đám hộ tống bảo vệ 
Cụ, coi như muỗi mắt à - chúng tôi cáu. 

Gần năm sau thì biết Chu Đức, Liêu Thừa Chí, Nhiếp Vinh 
Trăn đã xuống tận Bằng Tường "bắt cóc" cụ Hồ đi... Nghe mấy 
cái tên huyền thoại, chẳng hạn Chu Đức, sướng quá. 


46 



ĐÈN CÙ 


Chúng tôi cứ dai nhăng nhẳng ép Khoa phải nói gặp Mao 
đã làm những gì. Khoa xì tiếp ra một bí mật nữa: sau khi ông 
Cụ kiểm thảo, trình bày các cái ta chủ trương và làm, Lưu 
Thiếu Kỳ nhận xét... 

- Sao lại kiểm thảo? 

- Là một chi bộ của Quốc tế mà, không nhớ ư? Phải xin 
Quốc tế cho nhận xét chứ. 

- Thôi được, nhận xét sao? - Thép Mới và tôi dồn. 

Khoa nghiêm mặt, hơi sửng: - Tao chỉ nói một cái nữa thôi, 
nếu không tao báo cáo xừ Lê Văn Lương là chúng mày bắt tao 
vi phạm kỷ luật bí mật của Bác. 

Chúng tôi đành gật đầu. Khoa nói, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét 
chính sách tiêu thổ kháng chiến toàn bàn của Việt Nam là 
không cần thiết và lãng phí. Vì những nơi có tính chiến lược 
thì dù là vùng hoang vắng, địch cũng xây cất để đồn trú còn 
nơi không có tính chiến lược thì nhà cửa nguyên vẹn địch 
cũng không ở... 

Tôi hơi ức. Bác báo cáo coi như kiểm điểm, thôi được, 
nhưng sao không phải Mao nhận xét Bác mà lại Lưu? Rồi Trì 
Cửu Chiến của Mao viết ca ngợi tiêu thổ mà tại sao Lưu lại 
nhận xét ta như thế. Tôi bảo Thép Mới, Thép Mới ờ hờ một 
lúc nói: 

- Họ cũng phải nói thế chứ chả lẽ cứ học họ là giỏi như họ 
rồi bình đẳng với họ được sao? Họ muốn vạch một 
démarcation, tuyến phân rõ thày với trò ra mà mày. Họ muốn 
nói là ta học họ nhưng tự học cho nên đã bị giáo điều. Muốn 
gì họ cũng phải nắm được đằng chuôi chứ. Mèo còn không 
dạy hổ leo cây cơ mà. 

- Thày cái gì, chuôi cái gì? - tôi phản ứng. 


47 



TRẦN ĐĨNH 


- Không thì sao lại sang ngồi kiểm điểm với họ? Có kỉểm 
điểm với dân, với tao, với mày không? Nhưng vẫn hơn xưa 
chứ mày. Quang Trung đánh bại nó mà phải xin nó phong cho 
An Nam Quốc Vương. Nay bình đẳng quá rồi chứ! Ta Dân Chủ 
Cộng Hoà, họ Cộng Hoà Nhân Dân, khác nhau đấy. 

Khoa cho biết sau đó Mao đi Liên Xô ký kết hiệp ước với 
Liên Xô đồng thời nhân dịp nói trước với Stalin việc Hồ Chí 
Minh muốn được gặp. 

Sau này tài liệu chính thức của ta nói khi Cụ Hồ qua Bắc 
Kinh thì Mao đã đi Liên Xô rồi. Vì sao không biết nhưng theo 
tôi Khoa nói đúng vì về nước mới mươi ngày anh đã kể với 
chúng tôi và vì không ai có thể bịa ra chi tiết Mao "ngồi đút 
tay vào ống tay áo bông mà dăng hắng ừ hừ hử hữ nghe kinh 
bỏ con bà" sống động như thế được. Sau này kể cho tôi viết 
hồi ký,Vũ Đình Huỳnh cũng bảo có gặp Cụ Mao nhưng khi vào 
họp thì Huỳnh phải ở ngòai, buồng Huỳnh ngồi trông ra một 
bể bơi nước nóng có bốc khói. Lúc ấy Mao sắp sang gặp Stalin 
và trong nghị sự chắc sẽ trao đổi ý kiến về công nhận Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa do đó Mao phải nghe Cụ Hồ trình bày 
trước. 

Bây giờ, sau khi đã nếm đủ thứ trò quỷ của cộng sản với 
nhau, mới hiểu Mao đi riêng là để vạch ranh giới. Hai nước 
lớn chúng tôi bàn chuyện chúng tôi với nhau là chính đã, sau 
đó nhân thể tôi sẽ thăm dò lo lót cho chuyện anh xin công 
nhận cho anh vào phe. Chung quy cốt phân rõ tôi trên anh 
dưới, anh nhờ tôi giúp, kết quả sao chờ tôi gặp Stalin đã! Còn 
Stalin biết Hồ Chí Minh đã ở Bắc Kinh nhưng nhận hay tiếp 
tục từ chối Hồ Chí Minh thì Stalin phải bàn với Mao. Phải 
chăng Mao chính là nhân tố quyết định làm cho Stalin thay 
đổi thái độ phủ nhận Hồ Chí Minh? 


48 



ĐÈN CÙ 


Sau đó nghe truyền đạt Stalin đã phân công Trung Quốc 
"phụ trách" Việt Nam, tôi cụt hứng dữ." Phụ trách" thì phải là 
Liên Xô chứ sao lại Trung Quốc? Tôi khó chịu nhưng đây là 
chuyện ở trên tầng chót vót đầy linh thiêng thần bí của Đệ 
Tam Quốc Tế cho nên không vui rồi cũng cho qua. Lúc ấy 
chúng tôi sao hiểu nổi đây là món quà Stalin hối lộ Mao. Vả 
chăng bỏ thì thương mà vương thì chưa hết ghét, nên ông 
mượn bàn tay Mao nắm giúp! 

Nhưng hệ lụy đã nằm lại sâu bền trong vô thức đảng viên 
cộng sản Việt Nam: ví trí đàn em, bên dưới, yên phận biết ơn 
đã thành nền móng cho một tư thế ứng xử với Trung Quốc. 
Xuân Trường cho biết Bác nhà mình chủ động khẳng định với 
Bác Mao quan hệ môi răng giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Tự ái dân tộc thế là xẹp. Vai vế, tôn ti này Bác Hồ đặt ra. 
Yêu Bác Hồ chả lẽ lại đi tự ái xằng với Anh Hai. Nên biết chính 
Bác tự nguyện nhận mình chỉ nêu ra được có tác phong, còn 
tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ tịch. Được lãnh tụ ráo 
riết giáo dục, (điều lệ thêm câu "lấy tư tuởng Mao Trạch Đông 
làm kim chỉ nam," điện đảng gửi Đảng Cộng sản Trung Quốc 
viết Đảng Lao động Việt Nam nguyện học tập Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng lãnh 
đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Đông V. V. Từ 
1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẩu của CB (tức Cụ 
Hồ] phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc... dần dà 
đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào: được 
làm em của hai nước vĩ đại, Liên Xô anh cả, Trung Quốc anh 
hai. Cũng ngầm hiểu mình là anh ba trong cả phe. Có cha nào 
dám vũ trang đánh đế quốc như hai ông anh và Việt Nam 
đâu? Bảo mạng, không dám hy sinh mà. Toàn do Nga giải 
phóng cho! 


49 



TRẦN ĐĨNH 


Một năm sau, mở đại hội 2, Hồ Chủ Tịch nói: "Chính vì 
Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt 
Nam.” Không thích chui lủi, chúng tôi rất sướng được ra ánh 
sáng và thế là quên mất câu Cụ nói ngày cho đảng rút lui vào 
bóng tối: Nếu cần có đảng phái thì sẽ là ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT 
NAM... 

Việc đảng ra công khai cũng gây một số thắc mắc. Bọn tôi 
kêu cái tên Đảng Lao Động Việt Nam yếu quá thì được đả 
thông ngay: - ông Cụ đã thỉnh thị Stalin và Stalin bảo lấy tên 
này, như Mông cổ lấy tên là Đảng Nhân Dân Cách Mạng. Thế 
ra lúc Cộng sản Đông Dương, lúc Lao động Việt Nam đều do 
Stalin quyết định cả... Thấm đẫm tinh thần quốc tế nên nghe 
đả thông như thế lại sung sướng được lãnh tụ tối cao quan 
tâm đến cho từng li từng tí. Không biết nếu quan tâm thì lãnh 
tụ tối cao đã ôm lấy chứ đâu để Trung Quốc phụ trách. (Nói 
thêm về đả thông, tức đánh thông tư tưởng cho khỏi thắc 
mắc, dao động, bế tắc, chữ đầu miệng của cán bộ đảng viên 
Trung cộng mới ồ ạt nhập vào từ hội Việt cộng.] Bây giờ mới 
thấy Ông Cụ nhiều phần mượn Stalin ra để đỡ phải giải thích 
dài dòng. 

Chúng tôi còn hậm hực quanh chữ Nhân Dân, tên mới của 
báo đảng. Sao không giữ Sự Thật? như Pravda của Liên Xô, 
"Sự Thật mới cộng sản, Nhân Dân là kém nước!" Không nhớ 
ai đó nói: - Nay Liên Xô giao Việt Nam cho Trung Quốc phụ 
trách thì Việt Nam phải tỏ ra là vui vẻ chấp nhận chứ. Lấy tên 
báo đảng Trung Quốc là để nói tôi sẵn sàng đi với đồng chí 
đây. Chả lẽ ăn không của Trung Quốc à? 

Cuối cùng Đại sứ La Quý Ba đã trình quốc thư mà mãi vẫn 
không thấy đại sứ Liên Xô đến, chúng tôi hơi lạ. 


50 



ĐÈN CÙ 


Thép Mới bạo mồm gỉải thích: - Thông cảm mày, cha Liên 
Xô ở châu Âu sống sướng quen rồi, sang ta ở rừng hắn cũng 
ngại... 

Lúc ấy chưa nhận hết hàm nghĩa của từ phụ trách. Đúng, 
thế nào là phụ trách? Là phải ốp sát, kèm chặt ở bên! Đồng 
chí La có tư cách song trùng: vừa đại sứ cách trở vừa thường 
xuyên đụng đầu bàn bạc ở cương vị "phụ trách." 

Có một vị đại biểu của Quốc tế được chúng tôi cảm thấy 
gần gũi hơn. Đó là Léo Figuère, ủy viên trung ương Đảng cộng 
sản Pháp. Là cái bóng trung thành của Liên Xô nên cộng sản 
Pháp cũng đã từng lờ Việt Nam. Nay Stalin công nhận Việt 
Nam, cộng sản Pháp bèn cử Léo Figuère sang tìm hiểu ngọn 
nguồn - có là cộng sản thật không hay giả mạo? - và đặt trở lại 
mối quan hệ đồng chí. 

Yêu cộng sản Pháp, Cụ Hồ gửi Léo mang một sợi dây 
chuyền vàng về tặng con gái tổng bí thư Maurice Thorez. Ai 
ngờ, dây chuyền bỗng không cánh mà bay. Tin tối mật nhưng 
cũng đã lọt tai mấy đứa ở báo đảng sống kề bên tổng bí thư. 

Lê Phát, đại đội trưởng chỉ huy số lính đi theo bảo vệ Cụ 
qua vùng Pháp đóng để lên biên giới sang Trung Quốc cho tôi 
xem những bức ảnh anh chụp Cụ trong chuyến anh có vinh 
dự hộ tống ấy. Đặc biệt hai ba tấm hình Cụ ngủ trưa đã làm 
tôi se lòng. Cụ nằm ngửa, chân co chân duỗi nét mặt mệt mỏi. 
Không, có cả lo lắng, nom bỗng như là một ai đó khác, trần 
trụi, cô độc. Tôi sao biết nổi tâm trạng hết sức căng thẳng của 
Cụ lúc đó. Nói sao cho các ông anh đa nghi Tào Tháo tin mình 
là cộng sản thật? Giải thích sao cho trôi đoạn tình báo Mỹ vào 
căn cứ địa đầu não? Rồi vì sao lại đem đảng ra mà giải tán?... 


51 



TRẦN ĐĨNH 


Tập an - bom này sau Lê Phát tặng Bảo Tàng Cách Mạng. 
Hộ tống Bác len qua vùng địch sang đất Trung Quốc, cuối đời 
Lê Phát một mình trốn sang Thụy Sĩ và chết ở trời Tây. 

Nhân chuyện an - bom, tôi mượn một tấm ảnh để nói lên 
thực tại an toàn khu trước khi Cụ Hồ sang Trung Quốc cầu 
viện. 

Tấm ảnh này tôi xin một cô bạn để cho gia đình Lê Đạt 
nhân giỗ đầu của anh. cầm nó xem, tôi cứ lạ sao Đạt, trẻ nhất, 
lại là người mở đầu bức ảnh ở bên trái. Và ngay cạnh anh là 
Cụ Hồ, hai thày trò duy nhất ngồi xổm bên nhau, cạnh năm 
sáu thư ký của Trường Chinh đứng sau Tổng bí thư tư lự. Bức 
ảnh đập ngay vào mắt người xem bởi vẻ hoang vu, tiều tụy: 
một lán nứa nhỏ ba vách nứa tuềnh tòang không nội thất, sau 
đó một vạt cây cối bị đốn trơ gốc và miếng đất mới khai phá 
chưa kịp xây cất nhà lán. Nhưng nổi lên hơn cả là hình ảnh Cụ 
Hồ và Lê Đạt. Ai xui mà chỉ có hai người ngồi xổm? Cụ Hồ - 
chắc đến chỗ Trường Chinh có việc - hốc hác đăm chiêu, Lê 
Đạt mặt còn hơi sữa nhưng nom thẫn thờ. Tôi không thể 
không nghĩ đến hai cha con một nông dân già bán gà ế chợ 
chiều ủ ê bên nhau mà đường về thì xa và nhà thì nhẵn gạo... 
Đặc biệt không một chút ranh giới phân chia đẳng cấp giữa 
người và người. Không một bóng dáng quyền lực. Tất cả là 
một khung cảnh buồn, hiu hắt, suy tàn... Mấy thành viên cuối 
cùng của một bộ tộc sống trên một dẻo rừng biệt lập được 
National Geography chụp được. Bức ảnh với hết không khí 
hiện thực ủ ê của nó cho thấy Cụ Hồ không thể không băng 
qua vùng biên giới bị quân Pháp chiếm đóng để tìm Mao 
Trạch Đông. 

* * * 

Để liền một dải với Trung Quốc, với phe, nói khác đi, để 
làm được tiền đồn của phe, để thóat cảnh một mình "chiến 


52 



ĐÈN CÙ 


đấu giữa vòng vây" (chữ của Võ Nguyên Giáp] ta mở Chiến 
dịch Biên Giới giải phóng Cao Bắc Lạng. 

Tháng 8 - 1950 tôi lên Cao Bằng. Một nhóm lên đường với 
nhau từ Gốc Thông cửa ngõ Bộ Tổng: Dương Bích Liên, Vũ 
Cao, Hoàng Nghiêm điện ảnh, Thân Nhất Đài phát thanh và 
tôi. Bộ đội sang Quảng Tây học tác chiến từ mấy tháng trước 
trở về rầm rập đêm ngày, cố vấn Trung Quốc cùng với những 
con ngựa cao to kiểu Xích Thố chở ngất ngưởng chăn đệm, 
thau chậu. Cố vấn xuống tới tiểu đoàn, trung đội. Ở tiểu đoàn 
251 của Nguyễn Hữu An mà tôi xuống đó, có Lìu dính trảng, 
Lưu dinh trưởng, da mịn như da đàn bà lấm tấm tàn nhang 
màu mã não. Có hôm Nguyễn Hữu An buột mồm bảo tôi tên 
gì mà nghe lại như Húng Lìu dính chảo thế nhỉ? Thường đùa 
bảo cố vấn nói một hai ba bốn tiếng Việt để ôm bụng cười vì 
cố vấn cứ một hai ma mốn... Cái nọc dân tộc kỵ nhau vẫn cứ ló 
ra. Giữ kín đáo nhưng thỉnh thoảng đồng chí cố vấn Húng Lìu 
dính chảo vẫn để lộ cho biết quân Tưởng tác chiến rất giỏi. Có 
ý so với nó, quân Pháp kém xa. 

Tôi ngày ngày dự các buổi trung đội trưởng Trung Quốc 
dạy bộ đội ta đánh bộc phá, đâm lê." chú ý ngoáy cổ tay, vặn 
thế này, xốc lên," anh phiên dịch nói to như gắt. 

Đoàn báo chí, văn nghệ dự buổi Võ Nguyên Giáp phổ biến 
trên sa bàn kế hoạch đánh thị xã Cao Bằng. 

Tôi còn bức ảnh chụp bữa ấy, trong đó tôi ngả người vào 
Nam Cao ngồi bậc cuối cầu thang nhà sàn. Bên kia thang là 
Dương Bích Liên. 

Đưa ma Thâm Tâm... Một xóm nhỏ, một suối nhỏ nhảy 
chồm chồm trên nền đá dựng đứng, đổ nước ầm ầm ngay ở 
đầu nhà như có tiếng sóng đưa Thâm Tâm qua sông, tôi nghĩ 
khi len qua hẻm đá, sau cỗ áo... 


53 



TRẦN ĐĨNH 


Sau đó cả lũ ôm bè nứa lần lượt qua một cái đầm rộng ven 
vách đá, đẹp như tranh thủy mặc. 

Tôi và Nguyễn Địch Dũng đến trung đòan 174 của Chu 
Huy Mân và Đặng Văn Việt. 

Tuần sau đánh Đông Khê, không đánh Cao Bằng như kế 
họach ban đầu mà Võ Nguyên Giáp đã giới thiệu sa bàn với 
đám nhà báo, văn nghệ sĩ. cố vấn Trung Quốc là đồng chí 
Trần Canh nói đánh vào cổ con rắn thì nó sẽ oằn người lại và 
ta có cơ diệt viện... 

Xin trở lại chuyện chiến dịch lớn đầu tiên nhưng ở đây tôi 
chỉ kể lại vài ấn tượng in sâu trong tôi, kẻ lần đầu thử lửa lớn. 
Đánh Đông Khê, tôi đi với tiểu đoàn 251 chủ công Nguyễn 
Hữu An của trung đoàn 174. Tiến, người Tày là chính trị viên. 

Xẩm tối hôm nổ súng, Nguyễn Đắc nhiếp ảnh, Dương Bích 
Hồng, sĩ quan địch vận, em trai Dương Bích Liên và tôi leo 
vào một hang đá trên đỉnh núi (nghe nói ban ngày Cụ Hồ đã 
vào đây quan sát trận địa] nhìn khắp một vùng núi non vắng 
lặng. Bên dưới kia một dẻo thung lũng hẹp rất êm ả, hết sức 
êm ả (thấy cả vài bụi cây còm cõi vàng vọt mà tôi chợt có ý 
muốn đến đó cùng xây nhà bên suối] chạy từ phải sang trái, 
đầu bên phải đã chìm vào bóng chiều xẫm lại. Trước mặt một 
hòn núi đá ngỏng lên bơ vơ ở giữa lũng. Khỏi nó, qua trái, 
lũng bắt đầu nở ra và xa xa dềnh lên âm u một núi mặt bàn 
cao, dài, phẳng, ma quái: Đông Khê đồn. Tiểu đoàn chủ công 
của Nguyễn Hữu An, D5, mà tôi theo đã nửa tháng, đêm nay 
sẽ húc vào đó. 

Trời bỗng tối đi, tất cả như thụt lún xuống. Từ bìa rừng 
bên phải, mấy con cá lưng đỏ đòng đọc quẫy đuôi bơi ra ở 
giữa lòng lũng. Lại thấy đó là những bắp chuối rủ nhau dung 
dăng là là mặt đất và chúng đến đâu, đấy liền ưng ủng hoa 


54 



ĐÈN CÙ 


đào. Nhưng chúng đã tan vào đâu mất rất nhanh. Mà hòn núi 
côi cút trước mắt, đồn tiền tiêu Cạm Phầy, mô hình phóng to 
của cái chầy thời đá cũ thì bỗng giẫy lên, rung rinh. A, hòn núi 
cổ quái kia là đồn Cạm Phầy và đàn cá, đàn bắp chuối này là 
đạn 75 li đến nã vào nó, khai hỏa cho toàn trận đánh. Cạm 
Phầy chợt như bị một bùi nhùi rơm khổng lồ quất vào, lửa 
văng tung toé. Cùng lúc súng nổ ran tứ phía. 

Nhưng hết một đêm không xong, Nguyễn Hữu An không 
vào nổi đồn! 

Trưa đến quân y tiền phương của trung đòan. Nghe báo 
cáo thành tích La Văn cầu chặt cụt tay khi lên đánh bộc phá bị 
đạn đui - xết [đạnl2ly7, âm tiếng Pháp - BT]. Đưa tin luôn. 

Đêm hôm sau tôi nằm với bốn khẩu sơn pháo bắn thẳng 
của tiểu đòan trưởng Thành. Thành đưa tôi một điện thoại 
nghe ban chỉ huy trận đánh chỉ đạo. Cho bắn bao nhiêu viên 
75 và còn hô bắn phát thứ mấy thứ mấy. Thành bảo tôi cố vấn 
Trung Quốc nói mỗi viên đạn pháo giá hai lạng vàng. Nghe 
suốt đêm Lê Liêm chính ủy mặt trận biên giới giục lính 251 
"anh dũng tiến lên, hy sinh cũng lên, không thể để đến sáng 
nữa...” 

Sáng tinh mơ sau đêm thứ hai diệt được Đông Khê, tiếng 
súng im hẳn. Tôi đeo ba lô lên vai toan dời đó lên đồn thì chợt 
hai phát đại bác trong đồn bắn ra rít lên gần như ở ngay bên 
mang tai. Tôi tụt vội xuống cái hốc đất ở trước khẩu pháo tôi 
vẫn núp cả đêm qua. Lầm chết người! Cái hốc ở sau khẩu 
pháo. Cái hốc đằng trước nó là mép núi buông thẳng đứng 
xuống con suối ở dưới đó ba chục mét. Tôi gọi to "cứu! Kéo 
tôi lên với!" 

Sau khi được kéo lên, tôi rời trận địa 75 li của Thành lên 
ngay đồn. Vừa tới khúc quành lượn rất đẹp lên đồn - con 


55 



TRẦN ĐĨNH 


đường rải nhựa nhẵn thín - tôi phải quay về: bộ đội cấm. 
Pháp có thể nhảy dù xuống chiếm lại Đông Khê như tháng 5 
trước đó. 

Tối lên đồn. Tan hoang. Lửa khói. Một lính da đen cụt chân 
thấy tôi, giương hai con mắt trắng rã vì sợ, lê đít giật lùi 
tránh. Tôi vội phối hợp với anh ta, rẽ ngay ngả khác. Không 
muốn mình làm anh ta sợ thêm. Đến một góc đồn. Có lẽ là cái 
mạn bắc mà đêm qua chính ủy mặt trận Lê Liêm cứ suốt đêm 
điện thoại vỗ về, thúc giục "a lô D 3, a lô D 3, cố diệt ổ đui - xết 
mạn bắc đồn, a lô D 3, a lô D 3, các đồng chí cố lên...” Dốc 
dựng đứng. Xung quanh tối om và mây mù bồng bềnh. Một 
tấm vải bạt căng lên như một cánh buồm phồng gió giữa biển 
và góc đồn vắng tanh thì như mũi một con tàu trôi trên sương 
mù. Cạnh cánh buồm, một đống lửa khá đượm và một lính 
Pháp nằm bên. Một mình. Mắt nhắm nghiền. Miệng thầm thì 
không dứt gọi Mciman, Mẹ..., Maman... 

Điểm nhịp cho tiếng nhẩm ôn câu đầu đời, cánh buồm ưỡn 
cong lên thúc trống. Phần phật... Thình thình... Maman... Phần 
phật... Thình thình.. Mamcm... 

Trong mênh mang mờ mịt, cuộc gọi đáp giữa anh lính 
Pháp chạc tuổi tôi, hai chục tròn xoe và tiếng sóng gió một 
chuyến hồi hương ảo khiến tôi không thể rời chân. Càng 
không dám đến đặt bàn tay giả mẹ lên trán người sắp chết. Sợ 
phá vị trí thiêng liêng dành riêng cho người mẹ, sợ phá vỡ 
giấc mơ cuối cùng có lẽ là đẹp nhất của anh lính. Tiếng trống 
cúng tế hộ tống cuộc lên đường "thình thình,phần phật" đầy 
ắp không gian, đưa hai âm maman uy nghi thiên di. 

Mấy hôm sau chạy trên đoạn Khau Luông, Nà Kéo, Cốc Xá 
đường số 4, nơi quân lính ta và quân Charton, Lepage quần 
thảo giáp lá cà, tôi phải dốc lên mặt lọ Coty nước hoa chiến 
lợi phẩm nhặt trong hầm viên đại uý chỉ huy đồn Đông Khê - 


56 



ĐÈN CÙ 


nó nằm bên một quả bưởi đã bóc hết cùi chưa tẽ múi, quả 
bưởi cứ khiến tôi nghĩ đến bóng một người đàn bà trong căn 
hầm cố thủ hẹp vanh đầy gạch vữa này. Xác lính Pháp nằm 
dài suốt hai vệ đường bốc mùi thối rữa. cỏ lau mầu cốm non 
rạp xuống làm thảm đỡ mịn nhẵn đến không thể ngờ. Trên 
đó, trên tấm thảm ngỡ được là ủi đặc biệt công phu đó, những 
lồng ngực trống rỗng như đắp bằng bùn trộn trấu có những 
búi ruồi say sưa đánh vòng vo ve tíu tít ở bên trong. Một trái 
nghịch ám ảnh mãi tôi: cái khung bên ngòai xù xì ghê rợn sao 
lại dung được một vận động hớn hở, trơn mượt thế kia? Có 
phải chỗ miệng khung mở ra cho thấy không gian bên trong 
nửa sáng nửa tối kia chính là cái vùng người ta vẫn quàng 
thắt lưng vào? Có những lần cởi nó ra để rồi sau đó nhớ mãi 
người đàn bà lặng lẽ chờ (sau này tôi ngạc nhiên bảo Nguyễn 
Tư Nghiêm sao lúc ấy lại nghĩ lạ như thế? Nghiêm nói: - 
Trước cái mệnh sắp thành hư vô, cậu nghĩ tới cái hành vi tạo 
nên sự sống.] Ngước mắt lên những lưng dốc ở trước mặt: 
mặt đường đang váng lên một chất ngũ sắc óng ánh mỡ. ôi, 
biến hóa của vật chất và phần còn lại của một đời người! Tôi 
bịt mũi cắm đầu chạy. Chợt nghĩ tới những bà mẹ của các 
người lính chết này. Nếu ở đây lúc này, chắc các mẹ sẽ sờ lần 
tìm kiếm chi li từng dấu vết các mẹ rất thông thuộc trên 
người những đứa con... Và tôi không chạy nữa. Tự nhiên thấy 
yên tâm cho những đứa con đang tự thể hiện ra ở những 
dạng thối rữa khác nhau lạ lùng nhưng chắc chắn mẹ họ lại 
nhận ra được... 

Nghe tin ta và cố vấn mâu thuẫn nhau, cố vấn cho rằng ba 
ngày đánh Cốc Xá là nướng quân nhưng Giáp quyết diệt quân 
Charton đóng trên núi... Tự nhiên thấy khó chịu với các cố 
vấn. Như bị xúc phạm. 


57 



TRẦN ĐĨNH 


Trong tổng kết chiến dịch đã có các cuộc tranh luận khá 
gay gắt về phối hợp giữa binh sĩ Việt Nam và cố vấn. 

Nhưng sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, 
ngày 14 - 10 - 1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch 
Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Tóm lại, tôi 
cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch 
Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách 
sáo: "Cảm ơn các đồng chí," mà nói các đồng chí Việt Nam và 
nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối 
cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết 
và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng 
sản Liên Xô anh em. 

Chả ai thấy chữ đền đáp kỳ vọng nghe nó quá bề dưới... 

Không phải ngẫu nhiên mà đến Đại hội 2 (1951], điều lệ 
đảng đã ghi "tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam" của 
đảng. 

Báo Sự Thật đăng bài "Khi chúng ta đánh" của tôi viết về 
trận nhổ đồn Đông Khê. Hai tháng sau, xong chiến dịch, một 
tối về đến Chợ Chu, vào quán nghỉ, tôi gặp Từ Bích Hoàng, Sĩ 
Ngọc ở báo Vệ Quốc Quân. Hai anh cho hay báo các anh đã đổi 
tên thành Quân Đội Nhân Dân và ra số thứ nhất, ở số báo ra 
mắt này, các anh đã xin phép đăng ở trang nhất bài "Khi 
chúng ta đánh." 

Và ở đây xin kể thêm lần hành quân qua Đại Bục, Đại Bác, 
đèo Khau Vác vào đánh Nghĩa Lộ. Tôi đi cùng Tô Hoài. Trung 
đoàn 88. 

Trời mưa dữ dội. Quân lính dừng lại ở bên một con suối 
rộng chừng hai mươi mét. Nước lũ cường dựng ngược lên 
một con dốc đứng gào thét. Anh trung đội trưởng hất đầu. 
Một lính trẻ măng mặt bầu bĩnh, má lũm đồng tiền đi lên. Tối 


58 



ĐÈN CÙ 


qua anh ngủ gần chỗ tôi. Tiếng lính hành quân lần lượt 
truyền nhau: "Lệnh không ngâm Tây Tiến của Quang Dũng ủy 
mị." Truyền miết nó gần như hóa ra Không... Tây Tiến... anh 
dũng... Lệnh vừa báo nghỉ thì mấy lính trẻ ồn ào tranh nhau 
ngủ bên anh lính má lũm đồng tiền.” Nằm với nó ấm lắm!" 
Bây giờ anh đứng ở đây. Anh nhẹ nhàng trườn vào dòng 
nước. Tôi thầm khen anh giỏi: biết đánh lén con nước dữ. 
Nhưng anh trúng nghi binh. Nó đã vồ nghiến lấy anh. Cuộn 
dây thừng trong tay anh tuột ra văng trên mặt nước như một 
lằn roi sáng quắc. Và chỉ một dìm xuống rồi một nhồi thúc lên 
là anh lính liền mất tăm. Khi anh dội ngược trở lên lần cuối, 
hai mắt anh mở đã dại đờ. Cái chết chớp nhoáng nhưng 
những nghi thức đi kèm nó lại từ tốn rất mực. Cặp mắt dại kia 
như mơ màng khép lại, tóc trên trán anh thong thả tách ra 
từng sợi lượn lờ rồi ngoan ngoãn theo nước mơn trớn phân 
chia để lần lượt rẽ trái rẽ phải hai bên, quá đều, quá phân 
miêng, khơi ra một đường ngôi quá thẳng, quá sạch, quá 
trắng ở chính ngay giữa đỉnh đầu anh. Tôi khẽ nấc và cắn chặt 
môi. Tôi thấy lại anh ba bốn tuổi đang ngửa mặt lên cho bàn 
tay mẹ định hình đường ngôi đầu tiên trong đời để anh giữ 
lấy mãi, đường ngôi mà nay con lũ trung thành đang tỉ mẩn 
xếp lại cho đúng nguyên mẫu ban đầu. 

Tôi nhìn xuống nắm cơm mới bửa trong lòng bàn tay tôi: 
nó đã thành hai mảnh cùi rỗng bị mưa khóet tan nát hết... 

Sau đó bám dây qua, tôi trước, Tô Hoài sau. Người, ba lô, 
ruột tượng (mười ký gạo], tất cả nằm thẳng băng trên sóng 
cuồn cuộn. Hai đùi rung lên bần bật muốn rời bung ra. Sợi 
chão lớn chúng tôi ôm bấu lấy nó dạt cong ra như một cánh 
cung căng hết độ chỉ dọa đứt. Và chúng tôi là những đầu mẩu 
thừa của những cái nút buộc lật phật trên cánh cung... 


59 



TRẦN ĐĨNH 


Tối hôm ấy, Tô Hoài và tôi ngủ ở sườn núi dốc 30 độ. Đầu 
gối ba lô, mỗi đứa chèn chân vào một gốc cây cho khỏi tụt... 
Trước đó chúng tôi qua một bản Mèo trên đỉnh núi. Ba nhà, 
mấy người đàn bà mặt phù, vàng ủng nhìn chúng tôi như nhìn 
người nước ngòai. 

Tối hôm sau, đêm hành quân cuối cùng vào vây Nghĩa Lộ, 
chúng tôi bạt mạng chạy theo người trước mặt qua cây cầu 
dài mười mét, rộng bằng ba bàn chân tối mờ mờ. Suối réo 
như sôi bên dưới vực. Vừa chạy vừa nghĩ: 

Rơi, rơi này... Cái gì đưa chân đi? Không phải mắt! Một 
vong linh yêu thương nào đó. 

* * * 

Tôi ra trận lần đầu vào hồi tháng 8 -1948. Kỷ niệm lần thứ 
ba Cách Mạng Tháng Tám, tỉnh mở "cuộc tổng công kích 
Đường 5." Tôi đi cùng ban chỉ huy một tiểu đoàn hành quân 
đêm qua vùng chiêm trũng giữa cẩm Giàng - Gia Lộc để đánh 
bốt Mao Điền gần Đường 5. Mao Điền này có Văn Miếu đồ sộ 
không kém mấy Văn Miếu Hà Nội. Giữa chừng lọt vào trúng 
đồng lụt. Lội lên một xóm nhỏ hẻo lánh vắng tanh có một túp 
lều tí tẹo xiêu vẹo. Bảy tám chúng tôi vạch liếp vào. Hai nguời 
đàn bà, một già chắc là bà, một trẻ chắc là mẹ, và một đứa bé 
mấy tháng trong tay người mẹ mặt mũi đen nhẻm những vết 
tro than. Hai người sụp lạy như tế sao: "Bẩm lạy các quan, 
bẩm lạy các quan sinh phúc..." Tất cả trở ra. Mình tôi nán lại, 
nắm tay bà già: - Ta, ta đây mà... ta...” Thật lòng muốn lạy trả 
lại hai người đàn bà khiếp đảm." 

Khỏi cái lều thì sục vào một bãi hoang đầy thị chín rụng 
nát dưới chân. Khu Văn Miếu Mao Điền ư! Mùi thơm ngào 
ngạt, bát ngát kỳ lạ. Cả cái bãi tối như đang được cất bổng lên 
tới một nơi thanh khiết không hăm hở, không sợ hãi, không 


60 



ĐÈN CÙ 


người lạy người. Cả đời tôi sau này, ước mong hoà bình luôn 
hiện ra trong không gian thâm u tràn trề mùi thị lâng lâng 
đền miếu này... 

Sau đó bị phục kích. Quay đầu chạy lui, nước ngang bụng. 
Những quả hoả châu dập dềnh tròng ghẹo trên đầu. 

Trận đánh đầu thị xã Hải Dương có Trần Châu, anh tôi. 
Những quả mìn nằm trong giọ lợn hai lính khiêng một quả, 
chẳng rõ thế nào giữa chừng phát nổ. Lộ hết. Thế là rút, 
không đánh kỷ niệm cách mạng nữa. Nhưng bản tin ty thông 
tin hôm sau mang măng sét đỏ: Tổng công kích Đường 5 
thắng lớn! 

Chiến tranh để lại ở tôi ba ấn tượng sâu sắc: buồn, sợ và 
thuơng - thương dân, thương đồng đội, thương cả đối 
phương. Nhưng tất cả đều phải giấu kín. Như giấu nghi ngờ 
trong đầu: nhiều chiến công là phịa. Và đầu tiên giấu sự thật, 
cố nhiên. 

Cuối cùng một phen hút chết. Sau khi tiêu diệt binh đoàn 
Charton và Lepage trên Đường số 4 và quân Pháp rút bỏ Thất 
Khê, ta tổ chức một tối đại lễ mừng chiến thắng ở ngay trung 
tâm thị xã Cao Bằng. Nghe nói Bác Hồ sẽ đến. Nhưng rồi tan. 
Bom Pháp. 

Tôi bị trận bom lớn đầu tiên xẩm chiều hôm đó. Ngỡ chữ 
Thọ vẫn ở trên trán đã văng đi đâu mất. Nằm ngửa nhìn Đa - 
cô - ta, loại DC3, từng đợt ba chiếc từ từ dịch đến trên nền 
trời đang tái dần. Đất vặn mình, hơi bom - hay cả mảnh bom - 
phần phật... Rồi chợt thấy nền trời như một tấm khăn giường 
rất căng rất phẳng và các chiếc Đa - cô - ta quay về xuôi đang 
trôi lướt trên đó. Đèn đuôi chúng nhấp nháy êm ả như vài 
ánh bếp đêm hôm rất gợi nhớ nhà. Biết nguy hiểm đã qua 
nhưng lại buồn. 


61 



TRẦN ĐĨNH 


* * * 

Trước cảnh chiến địa tan hoang, ngổn ngang xác người tôi 
cứ luôn thấy buồn, cố nhiên không dám thổ lộ. Tôi chú ý thấy 
thương binh địch và ta giống nhau lạ lùng ở con mắt sợ sệt. 
Mặc dù ở quân y tiền phương, thương binh ta được cứu chữa 
tốt hơn... Thì ra cái sợ là dấu hiệu tuyệt đối bình đẳng của con 
người ở trước cái chết 

Tôi không thể quên lần ở đồn Mộc Châu vừa im tiếng súng 
cuối 1952, tôi hỏi Vũ Lăng: - Lúc đánh có sợ không? 

- Sợ chứ! 

- Sợ thật? 

- Thật..., vãi đái ra mà. Nhưng chỉ lúc chờ đánh, lúc vây 
đồn thôi. Còn nổ súng rồi thì hết sợ. Diệt đồn xong, đứng dưới 
cờ chiến thắng phấp phới, quần đã khô từ bao giờ. 

- May, tôi nghĩ thật nhưng nói bằng cái giọng đùa, nếu cái 
sợ nó không thể hiện bằng nước mà lại bằng sẹo trên mặt 
nhỉ? 

Vũ Lăng nhồi thuốc vào tẩu ngước lông mày rậm nhìn tôi. 

- Thì trên mặt ai cũng dày cộp lên di tích sợ... Khi ấy khéo 
con người sẽ thôi đánh giết nhau. 

Vũ Lăng dư dứ cái đầu tẩu vào tôi... Thuốc trong tẩu là 
Abdhulla. 

Thế là có hôm tôi chợt thấy giá như cái sợ không chỉ để lại 
di tích trên mặt người bằng những cái sẹo mà cả những thành 
tích giết địch cũng được lưu lại bằng sẹo trên mặt? Chúng ta 
sẽ có những anh hùng mà mặt mũi giống hệt người bị hủi cùn 
hủi cụt. Lúc ấy Nhà nước khéo phải có một hình thức nào đó 
để giúp phân biệt sẹo anh hùng với sẹo hèn... 


62 



ĐÈN CÙ 


Nhưng lại tự dẹp ngay cái ý nghĩ tầm bậy đó. Tôi vẫn chưa 
nhận ra bản chất bạo lực, nhất là bạo lực vũ trang hay "chính 
quyền ra từ nòng súng" của cộng sản, hay rõ nữa: với mục 
tiêu đào mồ chôn tư bản, cộng sản không thể hòa bình với tư 
bản. Phải đến cuối 2010, đọc Matterhorn, tiểu thuyết ra mắt 
giữa 2010 viết về một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ chiến đấu 
ở Khe Sanh, A Lưới, Cam Lộ tôi mới hiểu hơn. Tác giả, Karl 
Marlantes, tốt nghiệp đại học Yale - như vợ chồng Bill 
Clinton, w. Bush, Kissinger - 21 tuổi đã là lính ở Khe Sanh và 
tiểu thuyết này của ông đã được đánh giá rất cao - tác phẩm 
Mỹ viết về chiến tranh Việt Nam hay nhất và có lẽ khó có sách 
nào vượt hơn. Bởi tinh thần nhân văn tràn trề làm chỗ đứng 
cho tác giả nhìn nhận nhân vật trong tác phẩm. Tôi đã rất 
cảm động đọc đề tặng của ông: Tiểu thuyết này tặng cho các 
con tôi, chúng lớn lên với cái hay và cái dở của việc có một 
người bố là cựu chiến binh Thủy quân lục chiến. Nên biết ông 
nhận hơn mười lọai huân huy chương khác nhau trên chiến 
trường Việt Nam. 

Anh lính có chính ủy giáo dục chỉ thấy thiên đường là 
dành cho mình, người chính nghĩa; còn địa ngục thì cho thằng 
phản động, cái đứa mà mình đã lập công giết chết. 

Thâm tâm kị chiến tranh, nên tôi nói hơi kỹ cảnh đau lòng 
của chết chóc. Chính tâm lý ngán chiến tranh đã dẫn tôi tới 
nỗi tội đồ. 

* * * 

Từ Trung Quốc vào ta cùng với vũ khí với những tam tam 
chế, tứ khoái nhất mạn, nhất điểm lưỡng diện, tiêm đao tung 
thâm chia cắt..., còn cố vấn, còn chỉnh huấn, có thể nói một nề 
nếp sinh họat mới, một ý tứ mới phải tuân thủ, coi trọng 


63 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi đã dự lớp chỉnh huấn đầu tiên chủ yếu dành cho đảng 
viên văn nghệ, báo chí ở ATêKa. Lớp cán bộ sang tận Hoa 
Nam học cách thức về chỉ đạo. Tôi cùng chi bộ - tức một nhà 
sàn - với Xuân Diệu, Nguyễn Tư Nghiêm, Phan Kế An, Lê Đạt... 
năm cái mồm lý sự cùng một số anh chị em khác. 

"Mời các đồng chí trọng thính lên trên cùng.” Nam, trong 
học ủy, trịnh trọng mở lớp. Cả lớp - kể cả thâm nho Ngô Tất 
Tố - ngớ ra. 

- Trọng thính là các đồng chí nặng tai ạ! Mọi người ồ lên. 
Tôi vẽ trên báo tường: một người vẹo mặt đi, tai xệ xuống vai 
vì một quả tạ có chữ "trọng lượng thính." 

Bắt đầu thí điểm cho nên học nặng về tranh cãi chữ nghĩa. 
Chi bộ tôi bỏ cả ba buổi thảo luận say sưa thế nào là tôn chỉ. 
Xuân Diệu cãi hăng nhất. Nhưng hết phần lý luận chuyển sang 
phần kiểm thảo thì đều cảm thấy ơn ớn. Mang máng một cái 
gì của sám hối tôn giáo, lờ mờ một cái gì xúc phạm nhân cách, 
cân cấn một cái gì muốn cưỡng lại nhưng không dám. Trung 
Quốc làm thế từ Diên An cơ mà! Mỗi người đều phải khai hết 
sai lầm, khuyết điểm ra với đảng dù nghiêm trọng đến đâu. 
Lòng thành khẩn tự phanh phui bản thân là thước đo lòng 
trung thành với đảng. Xin nói thêm là khai cả tội ác của bố 
mẹ, vợ con, bạn bè nếu họ có. Một tên chỉ điểm vô hình được 
cài vào trong từng người. Và khi tên chỉ điểm ấy đã an vị 
trong anh thì từ đấy cái bóng lù lù của nó - một thằng cò sợ 
hay một thằng Javert của đảng - bèn trùm lên khắp người 
anh. 

Có thể nói lớp chỉnh huấn tháng 3 năm 1951 ấy là mở đầu 
cho các cuộc chỉnh huấn đều kỳ của cán bộ đảng viên. Trước 
mỗi vận động lớn hay trong các cuộc học tập lý luận thường 
xuyên đều có chỉnh huấn. Chìa khoá vạn năng thúc đẩy tiến 
bộ tư tưởng! Dĩ nhiên lúc ấy tôi chưa thể nhận thấy đó là cuộc 


64 



ĐÈN CÙ 


xâm thực ô nhiễm nhân cách. Những người chống Mao ở 
Trung Quốc chưa cầm quyền, chưa vạch ra mục đích chỉnh 
huấn nham hiểm của Mao, dùng chỉnh huấn khống chế mỗi 
tôi con của đảng bằng cách nắm lấy cung của mỗi tôi con - 
một biến thể của hồ sơ mật thám. Gogol viết một đại điền chủ 
thu mua các linh hồn chết. Ở đây thì lưu trữ rác rưởi của mỗi 
linh hồn rồi biến chúng thành một quả mìn đe nổ. 

Song lần truy nã tư tưởng đầu tiên chưa gay gắt. Nói 
chung không có gì ghê gớm. Trừ Ngô Tất Tố bị lưu lại kiểm 
thảo thêm mấy ngày vì Tố muốn bỏ về sớm. Và Tố đã lỡ khai 
rằng hồi ở báo Cứu Quốc, trong một lần rượu Tết quá chén, 
Tố có nói một câu bậy bạ nghiêm trọng như sau: Tôi là con 
chó, con chó thời Tây rồi thời cộng sản. Chó thời Tây còn ủng 
oẳng sủa dăm ba tiếng chứ chó thời cộng sản thì cúp đuôi 
nằm im re... 

Như Phong, người từng dự bữa rượu kia bảo tôi: - Bữa ấy 
tớ có mặt, tớ cùng ở Cứu Quốc với Tố mà, Tố cứ đấm ngực 
kêu ô ô lên như mày kể thật nhưng..., Như Phong ôm miệng 
cười nhìn quanh, đếch biết là hắn say thật hay là vờ để chửi, 
mày ạ. Theo tớ thì vờ. Dạo ấy đảng còn lỏng tay nên chúng nó 
mượn rượu nói xỏ, nay xem có thằng nào say nói láo nữa đâu! 

Khó quên hình ảnh Ngô Tất Tố tóc dài nhưng thưa, hoa 
râm, lòng khòng đứng cúi đầu ăn cơm, một dáng co cụm như 
đeo biển miễn giao lưu, ở cái bàn tre đan xiêu vẹo vắng tanh 
dành cho học viên đau dạ dầy ăn nếp. Thỉnh thoảng Lê Đạt 
đến ngoác mồm ra tán ở bên... 

Nhân đây nói liền sang Tố và công tác tư tưởng thời đó ở 
trong giới văn nghệ sĩ An toàn khu. 

Hai năm trước Ngô Tất Tố dịch "Trời Hửng" của Trung 
Quốc. Tố sống ở một gian nhà nứa ngay cạnh gian của 


65 



TRẦN ĐĨNH 


Nguyễn Tuân nhưng hai vị trưởng lão này kỵ vía, không nói 
năng với nhau. Mạc Phi bảo tôi, sớm nào Phi cũng đun nước 
sôi cho Tố pha trà. Anh vừa được cất nhắc vào ban lãnh đạo 
mới của đoàn kịch Chiến Thắng gồm có Song Kim, Hoàng Tích 
Linh và anh. Hai nhà lãnh đạo tài ba cũ Thế Lữ và Võ Đức 
Diên, nhà kiến trúc sư kiêm kịch tác gia và anh ruột của Trần 
Quang Huy đã bị Tố Hữu phế bỏ. Tố Hữu chỉ thị cho Tích Linh 
và Mạc Phi, hai đảng viên: - Đảng đưa hai anh vào đây để làm 
gì? Để lọc hết máu tiểu tư sản cho đoàn kịch. Lọc rồi thì 
chuyền máu gì cho anh chị em? Máu công nông binh! Nói cụ 
thể là phải quần chúng hóa, tập thể hóa, quân sự hóa đoàn 
kịch... Tập thể hóa là thế nào? Nói cho dễ hiểu là không cần 
sân khấu, bục diễn, hậu trường, cánh gà, son phấn chi cả. Diễn 
lửa trà... à... trại... giữa trời, lưa., trà... à... trại là đi thẳng từ 
quần chúng đến quần chúng. Tư tưởng tập thể còn là gì nữa? 
Là việc sao chi cần một người hát giọil Đúng, ta cần là quần 
chúng đều biết hát, đều tự hát để tự nghe, tự nâng cao tình 
cảm cách mạng lên. Làm sao phải xòn phe cho rối mắt quần 
chúng? Bên Trung Quốc vì quần chúng, người ta thay đồ, rê 
bằng 1, 2, 3, quần chúng nhìn vào hát ngay được. 

Theo Mạc Phi thì cụ đồ Tố và Tuân xung khắc nhau. Tố cho 
là Tuân kênh kiệu vờ để hách lác thật. Điệu bộ sang cả 
chuyện" lột xác "cho khác người. Tố mách Phi lật cái ảnh con 
trai Tuân, đại đội trưởng Trần Xuân Trường mà Tuân để ở 
trên bàn nứa của Tuân ra mà xem mặt sau. Phi xem. Thấy 
Tuân đề ở sau bức ảnh dòng chữ: "Je suis le fiỉs de mon fils." 
(Tôi là con của con tôi). Tố hỏi Phi: - Xem rồi chứ? Tại sao cứt 
nhà tôm lại lộn lên làm đầu như thế? Vì công nông binh từ 
nay là đấng phụ mẫu sinh thành ra bọn trí thức vốn không 
bằng cả cục cứt. 


66 



ĐÈN CÙ 


Một sáng Trường Chinh họp kiểm điểm báo với chúng tôi 
ở dưới ngôi nhà sàn tòa soạn. (Đêm đêm, đó là bãi thả dê của 
cụ chủ nhà người Tày. Sớm nào chúng tôi cũng nằm sấp trên 
sàn thò đầu nhìn cụ chủ mở cửa thả dê ra rừng. Bốn năm 
chục con dê toàn cái chen nhau lao ra. Nhưng tới cửa con nào 
con nấy đều bị con dê đực chặn lại phủ nhay nháy mấy cái, 
việc mà chúng tôi đùa là "điểm đít" thay cho điểm tâm.] 

Đang họp, Trường Chinh bỗng chỉ xuống chân đồi, ngay 
trước mặt: - Các anh xem kìa. 

Trên bờ tràn ruộng hẹp đầy nước loang loáng giữa những 
búi lúa mới vổng đuôi gà, ba người rồng rắn đi tới. Ba cái mũ 
vải (sau gọi là tai bèo nhưng dạo ấy ở An toàn khu gọi là mũ 
Tô Ngọc Vân), ba túi dết vải toòng teng cùng đeo về bên trái 
hông, ba cây gậy chống và ba cái tẩu phì phèo. Tất cả những 
đạo cụ sân khấu đi kèm nhà văn nhà thơ ấy đã được chia đều 
ra ở đầu, tay, miệng của Tố Hữu dẫn đạo, Nguyễn Tuân khúc 
giữa và Nguyễn Đình Thi khúc đuôi. 

- Các anh xem, bắt chước nhau cho khác người nhưng lại 
phải giống hệt nhau, văn nghệ sĩ là phải như thế ư? Anh 
Nguyễn Tuân mặt to ngậm píp còn khả dĩ chứ anh Tố Hữu 
mặt choắt thì píp nó che kín mất hết... 

Trong mắt Trường Chinh, Tố Hữu không chỉ bé mặt mà 
còn bé chức. Nhưng đến Đại hội 2, ba năm sau, anh đưa Tố 
Hữu vào sổ Thiên tào - dự khuyết trung ương. Cùng Lê Liêm, 
Xuân Thủy... 

Trường Chinh lúc ấy rất quan tâm đến văn hóa văn nghệ. 
Lê Đạt được kén làm thư ký mảng này. Một dạo Ban Văn Hóa 
của Trần Huy Liệu kiện Ban Văn Nghệ của Tố Hữu buôn lậu 
lấy tiền lập quỹ đen tiêu xài vung vãi. Trường Chinh cử Lê Đạt 
đến nghe hai bên. Đạt tới và trước hai bên nguyên bị sát khí 


67 



TRẦN ĐĨNH 


đằng đằng, toét mồm tự giới thiệu: "Dạ, thưa tôi đến thế này 
chẳng qua cũng là anh lính lệ nhà quan." Trần Huy Liệu cười. 
Tố Hữu xầm mặt lại. 

ít ra lúc ấy trên rừng, chủ nghĩa Mác - xít chưa thành chủ 
nghĩa Mác - mít, chủ nghĩa nồi cơm (tiếng Pháp: marmite - 
BT)... Chưa có câu "ngậm miệng ăn tiền," "đi bằng đầu gối," 
"mác xít có số." cái gì làm cho chủ nghĩa Mác - xít biến âm 
thành chủ nghĩa nồi cơm? Đảng đã dẫn tất cả đi vào con ngõ 
cụt, bước theo một ngọn đuốc kị lửa trí tuệ mà các "đồng chí" 
thèm thuồng đất đai lãnh thổ của mình giương lên... 


68 



Chương bốn 


S au chiến dịch Tây Bắc, giải phóng Nghĩa Lộ, một phần 
tỉnh Sơn La, thôi bao vây Nà Sản. Tôi và Tô Hoài đã dự 
cuộc họp Võ Nguyên Giáp kết thúc chiến dịch: không đủ sức 
công kiên vào tập đoàn cứ điểm đầu tiên mà Pháp gọi là "con 
dím" này. Tôi thôi tùy quân ký giả, ngồi nhà phụ trách tổ cải 
cách ruộng đất của báo. 

Tôi náo nức, xúc động. Cả nước đang tích cực chuẩn bị 
cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất giải phóng anh em 
giai cấp. Cụ Hồ có bài báo tiếng Pháp đăng đầy hai trang tờ 
"Vì một nền hoà bình lâu dài,vì một nền dân chủ mới," cơ 
quan ngôn luận của Kominíorm, sau khi Stalin và Mao lên cho 
cụ một bài gân lập trường vô sản. Lúc ấy chưa đọc hồi ký 
Khroutchev, tôi chưa biết: gặp Hồ Chí Minh, Stalin đã chỉ hai 
cái ghế nói: ghế này của nông dân, ghế này của địa chủ, anh 
ngồi vào ghế nào? Câu hỏi không giấu vẻ miệt thị và thế là ra 
đời bài báo Cụ Hồ tự phê bình đã chậm tiến hành cải cách 
ruộng đất. Tôi (Cụ nói) không nhớ rằng ở Việt Nam, tổ quốc 
còn gọi là đất nước - đất và nước cho nông dân. Bài báo có 
nghĩa cụ đã thế chấp bản lĩnh riêng để đổi lấy phe. Cụ rất 
hiểu: muốn làm cách mạng thì phải được phe cho nắm quyền! 


69 



TRẦN ĐĨNH 


Như trước kia được Quốc tế cho phép lập đảng. Và dòng sông 
vào biển từ nay hoá mặn. 

Chuẩn bị cải cách ruộng đất, từ giữa tháng 7 đến cuối 
tháng 9 - 1953, Trung ương mở một lớp chỉnh huấn cho trí 
thức trong và ngoài đảng làm việc ở chính phủ và các đòan 
thể trung ương. Nhiều tên tuổi như Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn 
Mạnh Tường, Nguyễn Văn Huyên, Thế Lữ... đã dự học. Mục 
đích sâu xa là xây dựng lập trường giai cấp, đề cao công nhân, 
bần cố nông, hạ uy thế chính trị và tư tưởng của trí thức và 
các giai tầng không lao động chân tay khác. Sau đó, bắt đầu 
triệt để chỉnh đốn tổ chức, theo phương châm mạnh mẽ đề 
bạt công nông, gạt bỏ các thành phần "không trong sạch.” 
Nhưng nói chung không mấy ai nhìn trước thấy triển vọng tối 
tăm, mà nếu có nhìn ra thì cũng thấy đó là điều hợp lý... 

Mấy tòa nhà lán tre nứa cao rộng vây quanh hai mặt một 
hội trường lớn. Riêng ở một tòa ở xế trước hội trường là ba 
hay bốn chi bộ (gồm cả đảng viên lẫn không đảng phái]. Chi 
bộ đầu lán có Nguyễn Cao Luyện, Tạ Mỹ Duật. Liền với nó, 
trên cùng một sạp giường nứa dài cả hai ba chục mét, một chi 
bộ nữa và đặc biệt lại có Nguyễn Tư Nghiêm và tôi. Ở sạp đối 
diện, cách một lối đi là hai chi bộ nữa. Một có Đặng Đình 
Hưng và một có Vũ Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 sau 
này. 

Tố Hữu là bí thư học ủy. Cụ Hồ cách nhật, có khi liền ngày, 
đến xem điện ảnh, liên hoan với học viên. Cụ có mấy câu nổi 
tiếng trong hội trường: "Bác Hồ muốn nằm" khi mọi người hô 
"Hồ Chủ tịch muôn năm." Rồi tay chỉ vào đầu: "Từ đây thì Bác 
già, nhưng từ đây (tay chỉ vào bụng] thì Bác trẻ." Một hôm 
Bác nói: "Các chú các cô không sợ người ta kêu mình kém tri 
thức, ít lý luận. Họ kêu thì bảo họ rằng tôi lú nhưng chú tôi 
khôn. Chú tôi là Stalin, Mao Trạch Đông..." 


70 



ĐÈN CÙ 


Lê Duẩn thường có mặt. Giảng bài chính: Lập trường giai 
cấp nông dân và cách mạng dân tộc, dân chủ. Duẩn nhấn 
mạnh trong bước cách mạng này, người cộng sản phải có lập 
trường giai cấp nông dân để hiểu được nguyện vọng nông 
dân mà kiên quyết lãnh đạo họ cải cách ruộng đất, lấy lại 
quyền lợi, làm một cuộc đổi đời. 

Tôi ngợ: theo Mác, Lê-nin thì người cộng sản không thể có 
lập trường nào khác ngoài lập trường giai cấp công nhân. Có 
điều ý kiến của Lê Duẩn chỉ nói ở trong cái lớp mấy trăm con 
người này. Vả chăng không ai dám phê phán hay chất vấn sất. 

Phải nhận Duẩn nhiều ý độc đáo. Như ta mất nước cho 
Pháp là vì lúc đó đang là thời đại chủ nghĩa tư bản nó chiến 
thắng áp đảo phong kiến. Đổ hết tội cho nhà Nguyễn là không 
thấy xung đột của hai phương thức sản xuất, một đi lên, một 
tàn lụi. 

Duẩn mới ở trong Nam ra với biệt hiệu dơ - xăng bu - gi, 
hai trăm nến (tiếng Pháp deux cents hougies - BT] chỉ sau có 
Cụ Hồ xanh - xăng bu - gi, năm trăm nến. 

Chúng tôi hay xúm quanh Lê Duẩn để hỏi. Phải nhận ông 
có những cách giải thích độc đáo mà nay nghĩ lại thì thấy 
thường là ngụy biện. Chẳng hạn trả lời tại sao chỉ có Đảng 
cộng sản Trung Quốc và Việt Nam chỉnh huấn còn các đảng 
Âu Mỹ thì không, Duẩn nói, vì ta và Trung Quốc ít công nhân 
cho nên phải bỏ công ra tỉa gọt từng đảng viên cho đa số có 
được lập trường giai cấp vô sản. 

Một tối kẻng thình lình gọi toàn thể lên hội trường. Tề tựu 
lâu rồi mà trên sân khấu vẫn vắng tanh. Mọi người bắt đầu 
nhớn nhác thắc mắc. Thì Tố Hữu ủ rũ đi vào. Theo sau là cụ 
Hồ và nhiều người khác, ông Cụ ngồi xuống ở trên cùng hàng 
đầu. Tôi bỏ chỗ leo lên ngồi ngay đằng sau lưng Cụ. Tố Hữu 


71 



TRẦN ĐĨNH 


bước lên sân khấu, cằm đè lên hai tay bưng một vật gì ấp vào 
ngực, vẻ như cố giấu cái việc anh đang quay lưng lại lúi húi 
làm trên đó. Rồi cúi đầu đứng lặng một lúc khá lâu nữa. Khi 
mọi người bên dưới to tiếng hỏi nhau, Tố Hữu mới từ từ quay 
lại, nước mắt chan hòa trên mặt từ lúc nào. Trên phông mầu 
đỏ hiện lên chân dung đại nguyên soái Stalin. Bộ quân phục 
trắng lốp làm nổi bật hơn lên dải băng đen viền quanh rồi 
thắt nơ túm lại ở bên dưới. 

Tôi thấy bàng hoàng hơn là đau buồn. Đúng hơn nữa, tôi 
vẫn bị khó chịu vì cái kiểu "đánh đố loài người" của Tố Hữu. 
Ông ấy hình như tranh hơn thiên hạ cả ở chỗ được biết sớm 
hơn hung tin, do đó được ưu tiên đau xót trước và nhân thể 
lại tranh thủ dịp thị phạm cho lớp trí thức ngồi đây thái độ 
cách mạng đối với cái chết của lãnh tụ... 

Trước mặt tôi, Cụ Hồ nức nở. Không ngừng đưa khăn tay 
mầu trắng lên lau nước mắt và nuớc mắt thì cứ chảy trên hai 
má Cụ đỏ bóng vì khóc, vì xúc động. Xong truy điệu, Cụ lập 
cập đứng lên về gian phòng dành riêng cho Cụ ở đằng sau hội 
trường, trong dẫy văn phòng học ủy nhìn xuống nhà ăn tập 
thể. Quên hộp thuốc lá Trung Hoa Bài hình tròn ở trên ghế 
bên cạnh. Tôi cầm lấy nó đi men hiên đất cao hẹp rẽ vào 
phòng Cụ." Dạ, thưa Bác, Bác để quên ạ!" 

Cụ ngửng lên nhìn và tôi bỗng thấy mình lạc lõng quá, vô 
duyên quá, tọc mạch quá. Mặt Cụ xưng lên, đầm đìa nước 
mắt, hai mắt húp lại, những nét tôi chợt thấy chỉ cốt để cho 
mình Cụ được biết, một cái gì hết sức bí mật, riêng tư. Cụ ngơ 
ngẩn nhìn tôi, nhìn hộp thuốc lá như không hiểu tôi vào làm 
gì, cái hộp kia là gì và của ai... Tôi vội quay rất nhanh ra ngoài. 

Hội trường tắt đèn. Chân dung Stalin chìm trong bóng tối. 
Tôi bật nấc lên. 


72 



ĐÈN CÙ 


LÚC này nỗi thương đau của Bác Hồ có lẽ mới thấm vào tôi. 

ít lâu sau bài thơ khóc Stalin đăng lên báo, tôi nhận thấy 
mình đã thành kiến với Tố Hữu. Nhà thơ đã đau đớn thật." 
Thương cha, thương mẹ, thương chồng, Thương mình có một 
còn thương ông thương mười." (Thơ Tố Hữu] 

* * * 

Một tối họp chi bộ nghe và nhận xét các bản tự kiểm thảo 
của nhau. Sau mỗi bài học cơ bản lại có một cuộc tự kiểm 
thảo và cuối lớp sẽ có bản tổng kết tư tưởng, gọi ra tên hệ tư 
tưởng của mỗi người. Tố Hữu xuống dự chi bộ chúng tôi tối 
đó. Tôi có phần đao to búa lớn phê phán người vừa trình bày 
xong bản kiểm thảo. Tố Hữu bỗng giơ tay ngăn tôi lại. Rồi từ 
tốn, nhỏ nhẹ nói "Đồng chí vừa phê phán ai, đồng chí biết 
không? Phê phán đồng chí của đồng chí đấy, đồng chí phải 
biết điều ấy! Đồng chí của đồng chí là gì? Là hòn ngọc..., tôi 
nói lại, là hòn ngọc, hòn vàng của đảng, là người mà chúng ta 
phải yêu mến nâng niu..." 

Tôi phát hiện một chân lý cảm động. Tôi là hòn ngọc hòn 
vàng của đảng! Nhưng cùng lúc tôi ự ái vì bị "uốn nắn thái 
độ." cùng lúc nhận thấy trong con mắt Tố Hữu nhìn người 
vừa bị chỉnh đốn kia một ánh trắng xỉn, lạnh lẽo, một cái gì 
khinh khỉnh. 

Định nghĩa đảng viên là ngọc là vàng của đảng cho nên vào 
tổng kiểm thảo Tố Hữu yêu cầu học viên rất ngặt. Hễ là con 
em hay liên quan với địa chủ, học viên đều phải thành khẩn 
tự khai báo với đảng mọi sai lầm tội lỗi của bản thân, chẳng 
hạn đồng tình, về hùa với gia đình, thậm chí cùng với gia đình 
trực tiếp đàn áp, bóc lột nông dân... Thứ hai, phải vạch ra mọi 
thủ đoạn đàn áp, bóc lột nông dân cùng tộí ác của bô' mẹ, gia 
đình, họ hàng địa chủ, cường hào gian ác. Thứ ba trên cơ sở 


73 



TRẦN ĐĨNH 


thành khẩn khai báo kia mà tuyên bố là căm thù bố mẹ, tỏ ra 
đã dứt khoát lập trường vô sản, đoạn tuyệt với kẻ thù giai 
cấp. Không đạt yêu cầu căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ 
thì bản tổng kiểm thảo bị "phá sản," học viên đó phải ngồi học 
lại cho tới khi nào lập trường vô sản, lập trường nông dân 
thắng, anh ta công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt 
với bô' mẹ mình. 

Tố Hữu làm đúng lời Bác Hồ thôi, sắp vào tổng kết tư 
tưởng, Bác Hồ đến nói chuyện - thực chất "động viên" học 
viên dứt khoát với tư tưởng sai và lầm lạc, tội lỗi của cá nhân. 
Như thấy làm việc cho thực dân Pháp là nhục nhưng vẫn 
chưa triệt để, phải tiến lên một bước nữa là thấy tội của 
mình... Bữa ấy Bác lôi cả nhục và tội của cụ Bùi Bằng Đoàn ra. 
Tôi nhớ chi tiết này vì tôi đã ái ngại cho cụ thượng thư cũ. 
Nhất là khi Bác Hồ nói "Xin lỗi cụ Bùi" thì cụ Bùi rất ôn tồn 
đáp lại: "Không dám, xin cụ cứ nói." Tôi có phần thiện cảm 
với chữ "Không dám" mà từ khi lên ATK trên rừng bây giờ 
mới lại nghe đến. Cũng thương cụ Bùi chỉ được gọi là Cụ! 

Lúc ấy tôi chưa biết Mao bày mẹo chỉnh huấn bắt khai tội 
cốt để hạ nhục bề dưới để dễ thu phục sai khiến - tao bắt mày 
khai cái thối tha nhất của mày ra mà mày nghe tao là mày 
hàng tao, tao nắm được ruột gan mày thì mày còn hòng thóat 
đi đâu. 

Ở chi bộ chúng tôi, Nguyễn Tư Nghiêm là học viên duy 
nhất rơi vào cảnh gay go phải làm hai bước nhận nhục và có 
tội. Mẹ anh năm ấy đã già, có hơn hai mẫu ruộng cho cấy tô, 
một mình nuôi người em của Nghiêm bị điên. Nguyễn Tư 
Nghiêm nhất định không khai "tội ác" của mẹ. Chi bộ thuyết 
phục, răn đe, anh vẫn khăng khăng nói không thể căm thù mẹ, 
không thể coi mẹ là kẻ thù giai cấp, là có tội ác, không thể 


74 



ĐÈN CÙ 


đoạn tuyệt mẹ mà trái lại anh biết ơn mẹ đã nuôi nấng anh 
thành người, cho anh được học mỹ thuật. 

Tóm lại, đảng coi anh là ngọc là vàng để anh nghe đảng 
nhưng anh lại coi mẹ anh, kẻ thù giai cấp, hơn cả ngọc cả 
vàng. Và Nghiêm đã đơn thương độc mã nhỏ nhẹ, ấp úng 
chặn đứng một mầm văn hóa ác bắt đầu ló mòi mà người ta 
toan vun trồng nhân giống trên đất nước. 

Cuối lớp học, xong phần tổng kết tư tưởng từng người, học 
ủy chọn đưa ra toàn thể hội trường ba báo cáo điển hình. 

Một của Thế Lữ. Anh đã phạm sai lầm tham gia Việt Nam 
Quốc Dân Đảng, Tự Lực Văn Đoàn, lại làm thơ kêu gọi nhân 
dân ta, nhất là thanh niên, đi vào con đường thoát ly chính trị, 
lờ đi tiếng kêu cứu của đất nước nô lệ tủi nhục. Rồi đời sống 
sa đọa, đĩ điếm, thuốc phiện... 

Một của Tô Ngọc Vân. Anh là tiêu biểu rõ nét nhất của tư 
tưởng văn nghệ thoát ly chính trị mà tiêu biểu nhất là cuộc 
tranh luận kéo dài của anh với Trường Chinh năm 1948 ở 
trên báo Sự Thật về "nghệ thuật là tuyên truyền hay không là 
tuyên truyền?" Anh thẳng cánh bác bỏ nghệ thuật phải tuyên 
truyền. 

Và một của Th. Lên tự nhận mắc chứng hủ hoá trai gái gần 
như bệnh lý mà có lẽ do, anh công khai thú nhận, "cái của tôi 
nó to quá!" Truy nguồn gốc tư tưởng đến thế, nhân tiện phô 
diễn tính dục bằng lời - verbal exhibitionism thay cho hàng 
thật. Một dạo dài, tôi sinh hoạt chi bộ ghép với vợ chồng Th. 

Đầu những năm 90, giỗ 49 ngày Trịnh Kính thổi cỉarinet ở 
cạnh nhà tôi, Song Kim, dì họ của anh đến. Chị buồn rầu nói: 

- Báo cáo điển hình của anh Thế Lữ ở cái lớp ấy tôi vẫn 
còn giữ... Xấu hổ anh ạ... 


75 



TRẦN ĐĨNH 


- Chính bọn chúng tôi mới xấu hổ, - tôi khẽ nói. Đã xúm lại 
nghe... Nhưng có lẽ xấu hổ hơn cả là người đã đặt ra cái trò 
cho nhòm hội đồng vào đời tư người khác qua lỗ khoá. 

Tôi đã giữ lại không nói tiếp: Chẳng lẽ hễ nhân danh cách 
mạng là có quyền đánh trống ghi tên cho đến nhòm lỗ khoá 
vào đời người khác hay sao chị ơi. 

Thời đánh Nhân Văn, Song Kim đã từng phải che chắn cho 
Thế Lữ. Người ta đòi anh viết kiểm thảo cái tội không nhận rõ 
sai lầm của bọn phản động Nhân Văn. Nguyễn Khải được 
phân công đến động viên Thế Lữ viết. Chả biết thật hay giả, 
Thế Lữ liền nhờ Khải viết hộ bản tự kiểm điểm lệch lạc của 
mình. Kể lại cho tôi chuyện này, Khải còn đỏ mặt ngượng. 

Làm nhục và sợ là yêu cầu sâu kín của "tự kiểm thảo.” 
Nhiều người đã tự sát. Bảo là vì nhục cả thì không chắc. Có 
thể là một cách phản kháng chăng? Người đầu tiên tự sát 
trong chỉnh huấn là Thân Mỡ, nguời đảng viên do Kỳ Vân kết 
nạp đầu tiên ở Đình Bảng, lúc học ở trường Mác - Lê Bắc Kinh 
rồi treo cổ chết khi tổng kết tư tưởng 

Ở lớp chỉnh huấn Lưu Động, Chính Yên báo Cứu Quốc dự, 
có Thướng, biên tập viên cùng báo với hai anh. Thướng treo 
cổ bên ngòi Thìa, sông Đáy. Hai anh đã phải lặn lội tìm xác kẻ 
"phản bội," lời của bí thư học ủy Nguyễn Chương. Học viên 
phải họp mít tinh ở hội trường rầm rầm hô đả đảo tội ác của 
tên Thướng mưu phá hoại chỉnh huấn, một phương thức 
quan trọng của xây dựng đảng. Chính Yên bảo tôi là trước đó 
Thướng ngồi trong hội trường một mình rất lâu. Bước ra thấy 
Chính Yên, Thướng quay đầu lại sau chửi: - Mẹ chúng nó cao 
cao tại thượng. Trên cao chỉ có ảnh Mác, Ăng - ghen, Lê-nin, 
Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Chính Yên nói anh 
không nghĩ Thướng chửi mấy cụ đó. 


76 



ĐÈN CÙ 


Động cơ nào khiến một số anh em tự thủ tiêu. Nhục rồi tự 
xoá bỏ? Hay mượn diệt bản thân mà hy vọng diệt chính cái kẻ 
đã đưa mình tới nông nỗi tuyệt vọng này? 

Tự sát biết đâu chẳng phải là muốn lẩn trốn một cách sống 
kinh hoàng? Đời thuở nào ngồi trước chi bộ lại lôi việc bố đi 
nhà thổ, mẹ ngủ với đày tớ ra trình báo? 

À, lại còn tế nhị cho phép là nếu việc xấu xa quá thì sẽ 
được báo cáo riêng với học ủy. Tại lớp học tôi theo có người 
đau đớn khai ra việc mình ngủ cả với mẹ vợ và em gái vợ, có 
khi một đêm riêng rẽ với cả ba người. Khai rõ đủ thủ đoạn dụ 
dỗ, lừa bịp và cách tiến hành "tội ác” để lôi được tận gốc rễ 
của tư tưởng địa chủ nó ích kỷ, đểu giả, tàn bạo đến thế nào. 
Chăm chú ghi từng câu hỏi của tập thể để trình bày cụ thể 
động cơ, địa điểm, thủ đoạn phạm tội. Có đồng chí khai mắc 
sai lầm thủ dâm. Năm chục tuổi mà còn mắc cái đó thì tư 
tưởng chiếm hữu và hưởng thụ của địa chủ ở đồng chí lớn 
quá thật. Nào đồng chí nói cho biết khi phạm tội đó đồng chí 
nghĩ chiếm hữu ai? - "Báo cáo (người trong chi bộ tôi và 
Nghiêm vừa tự thú bỗng nghẹn ngào] ... báo cáo, tôi... Báo 
cáo..., cả chi bộ lắng nghe. Báo cáo tôi nghĩ đến cô con gái nhà 
chủ ở địa phương. "Thành phần gia đình?" "Có lẽ phú nông..." 
"Đấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tư tưởng bóc lột gặp nhau 
đấy." 

Cứ thế nghiêm chỉnh xây dựng tư tưởng vô sản cho nhau. 
Đấu tranh tư tưởng là phải truy lùng triệt để như thế! 

Nhưng có những người khóc vờ cho qua cầu. Thí dụ 
Dương Bích Liên. Anh bảo tớ có cách. Tớ nghĩ đến thuở bé tớ 
lấy lửa đốt các tổ kiến cho cháy xèo xèo thế rồi tớ chảy nước 
mắt thật. Sau này đi cải cách Liên luôn thủ một hộp sữa bên 
mình, đêm mút trộm. Tự bào chữa: cái này mình có mời thì 
nông dân cũng lắc. 


77 


TRẦN ĐĨNH 


Xin trở lại chuyện Nguyễn Tư Nghiêm. 

Thương anh, kẻ bị Tố Hữu "uốn nắn thái độ" không yêu 
thương đồng chí là tôi đã xui bậy anh khai bừa đi là căm thù 
cho xong chuyện. Bảo anh là nói vâng, tôi căm thù trống 
không như kiểu Galilée nhận quả đất đứng nhưng miệng lẩm 
bẩm cho một mình mình nghe là nó vẫn quay ấy! 

Nhưng Nghiêm cứ đau khổ lí nhí bảo tôi: - Không..., không 
căm thù mẹ được. 

Nghiêm cũng không căm thù được cả các địa chủ khác. 

Một xẩm tối, chờ lên hội trường nghe giải đáp, Nghiêm 
bảo tôi: - Tớ biết thế nhưng tớ không theo nổi. Tớ đọc Marx - 
Engels thấy nói Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt 
triệt để nhất với chế độ tư hữu; như thế tất nhiên nó phải 
đoạn tuyệt triệt để nhất với các tư tưởng truyền thống "Table 
rase" cơ mà, xóa sạch... Tớ biết thế nhưng tớ không theo thế 
được... 

Lúc ấy cố nhiên Nghiêm chưa nghe Cụ Hồ nói đại ý giữa 
nhà to là nước với nhà nhỏ là gia đình riêng thì cái to là nặng, 
cái nhỏ là nhẹ, vậy nên người cách mạng chọn gia đình to. 
Nhưng có nghe thì Nghiêm cũng không theo. Marx còn chả 
làm gì nổi được Nghiêm mà. 

... Lần tham gia cải cảch ruộng đất ở Đức Lân, gần kè úc 
Sơn, Thái Nguyên, sau một cuộc phát động quần chúng đấu tố 
địa chủ, Nghiêm mất tích. Tiêu tan đi như một cái bóng. Đội 
đã nghĩ tới phản động thủ tiêu. Ai hay quá kinh hãi về sự độc 
ác của con người với con người, anh bỏ trốn đội. Lủi ra ẩn ở 
giữa đồng lúa đang cữ trổ đòng. Bạch Mao nữ trốn địa chủ 
còn có rừng sâu, Nghiêm trốn đội cải cách chỉ còn có cánh 
đồng và những đòng lúa non cho anh bứt nhá thay cơm nhiều 


78 



ĐÈN CÙ 


ngày. Phát hiện ra anh, người ta chỉ có thể kết luận là anh 
điên. 

Và Nghiêm đã vào nhà thương điên Bạch Mai. Chung 
phòng với một anh lính điên. Kim Lân lúc đó là chi ủy viên 
phải đến thăm Nghiêm ("chả hiểu sao lại cho mình chui vào 
cơ quan lãnh đạo như vậy chứ?," - Kim Lân lè lưỡi bảo tôi) 
Cậu lính khen Nghiêm tốt lắm nhưng hễ lên cơn anh ta lại cứ 
nhè đầu Nghiêm mà nện. Tài, - Kim Lân nói, đau thế, ngày hai 
ba trận đòn điên thế mà nhất định không chịu ra nhá. Sau 
nhiều lần vào, tớ cứ dỗ cu cậu. Nào về với anh em đi, 
Nghiêm... Về..., về vẽ với anh em cho vui nhỉ... 

Về một thời gian được đặt hàng minh họa Truyện Kiều. 
Trường Chinh cho xổ toẹt. Phê rằng truyện Kiều là của Trung 
Quốc mà lại vẽ ăn mặc kiểu Việt Nam? Thật ra ông ấy không 
xài được những nét vẻ run rẩy mà mọi người kinh hãi lên vì 
đẹp và gọi là phong cách "thời kỳ điên.” 

Sau đó, Trường Chinh muốn an ủi Nghiêm, ba lần mời 
Nghiêm đến gặp. Nghiêm từ chối. Rúc vào đồng im lặng. Nay 
những bức vẽ Kiều được săn lùng ngang đồ sứ Minh - Thanh... 

Bây giờ, thế kỷ 21,Nghiêm vẫn hoàn toàn rúc vào tranh và 
im lặng. Tây Tàu đến tìm gặp người đàn bà sống chung với 
anh nói anh đi vẽ xa. Bao giờ về? Không biết... Mà có khi chết 
giữa đường, ông ấy dặn trước như thế. 

Khoảng 2009, 2010, một tối ở nhà Trần Lưu Hậu tôi gọi 
cho Nghiêm. Vợ anh, người đàn bà hay từ chối khách nói ông 
ấy ốm. Tôi nói xin bà nói giúp với ông ấy tôi là thế này. Ba 
phút sau Nghiêm ra. 

"Ốm thật... ừ, đến chơi nhé... Nhớ đến nha. Có tránh nhưng 

tránh ai thôi... vẫn thoáng cái giọng Nghệ từ tốn, thấp trầm. 
Tôi hài lòng. Có thế chứ. Rủ tôi bỏ cộng sản từ rất sớm cơ mà. 


79 







TRẦN ĐĨNH 


Tết Quý Dậu, 1957. Giữa thoái trào dữ dội của phong trào 
cộng sản trên toàn thế giới... 


80 



Chương năm 


M ỗi số báo tôi được hai trang để tuyên truyền cải cách 
ruộng đất. Chủ yếu phổ biến kinh nghiệm các đoàn 
đang giảm tô giảm tức ở Thanh - Nghệ. Và kinh nghiệm cải 
cách ruộng đất ở Trung Quốc. Tài liệu ở nội san các đoàn 
giảm tô, bản dịch được Hòang Ước, thư ký của Hoàng Quốc 
Việt, người chỉ đạo cải cách ruộng đất lúc đó gửi cho. Tóm lại 
các kinh nghiệm khêu gợi căm thù và tiến hành bạo lực 
(trong đó có cả chuyện Pavlik Morozov, cậu bé tố cáo bố phú 
nông ở Liên Xô.] 

Cải cách ruộng đất chính thức nổ pháo hiệu đầu tiên ở xã 
Dân Chủ, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, trên quốc lộ 1 lên Lạng 
Sơn. Đối tượng: Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, nhân sĩ 
tên tuổi trong Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ cũng như 
Trung ương Mặt trận Liên Việt, người thường cùng họp long 
trọng với Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt. Nay 
bà trở thành địa chủ phản động, cường hào gian ác lợi dụng 
tiếng thân sĩ để phá hoại cách mạng và kháng chiến, có nhiều 
nợ máu với bần cố nông. Quản lý đồn điền Nguyễn Lân, 
nguyên vô địch võ sĩ quyền Anh trước kia nổi tiếng khắp 
Đông Dương cũng là đối tượng đấu tố và xử bắn. Đặc biệt 
Công, con trai bà Nguyễn Thị Năm, Việt Minh bí mật, nay là 


81 



TRẦN ĐĨNH 


chính ủy trung đoàn pháo 105 li đang học ở Côn Minh, Trung 
Quốc cũng bị gọi về, treo giò. 

Một tình tiết thú vị: khi tướng Pháp Cogny lập tập đoàn cứ 
điểm đầu tiên ở Nà Sản mà ta không công phá được vì thiếu 
đại pháo bắn cầu vồng, đơn vị pháo 105 ly của Công đã chuẩn 
bị về nước tham gia chiến dịch thì Cogny rút, pháo ta bèn nán 
lại học tiếp. Ai ngờ việc đó đã khiến tướng Navarre kết luận 
Việt Minh không có đại pháo do đó hăng hái nhảy lên Điện 
Biên Phủ và Piroth đại tá pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ đã 
giật lựu đạn tự sát ngay khi pháo Việt Minh lên tiếng. 

Để có phát pháo mở đầu cuộc cải cách ruộng đất, Trường 
Chinh chỉ thị báo Nhân Dân tường thuật vụ đấu Nguyễn Thị 
Năm - Cát Hanh Long. Tôi nhận nhiệm vụ. Trường Chinh nói 
phân công tôi vì cần một bài báo viết nổi bật lên khung cảnh 
sôi sục, sinh động của cuộc đấu tố để ca ngợi sức mạnh của 
bần cố nông được phát động, còn tội ác thì tôi cứ theo tài liệu, 
cáo trạng của đội. Tôi nói tôi không dự đấu tố thì anh bảo tôi 
khai thác Văn, người cấp dưỡng theo anh tới tận Đồng Bẩm 
và đã chứng kiến các buổi đấu tố. Sở dĩ báo chí không dự đấu 
là vì giữ bí mật, ngại Đồng Bẩm cách Hà Nội có vài chục cây số 
đường chim bay, Pháp có thể nhảy dù xuống đó. Cụ Hồ bịt râu 
đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt. 

Thế là tôi viết bài khai hỏa cải cách ruộng đất theo sự pha 
phách thêm nếm khó lòng tránh khỏi của người cấp dưỡng 
đáng yêu của tổng bí thư. 

Sống trên rừng buồn, Văn nuôi một bộ râu dài rất đẹp. Cả 
vùng có lẽ chỉ có hai bộ râu tiên cốt là của Cụ Hồ và của Văn. 
Nhưng Trường Chinh đã bắt anh cắt." Anh để râu, dân cứ lầm 
anh là Bác, mà chào anh Bác ạ, thì anh lại cười." 


82 



ĐÈN CÙ 


Văn mất râu nhưng còn đôi mắt cũng quăng quắc song 
mục đồng trùng. Dân lại kháo nhau: "ông Ké dạo này giấu 
râu, ta chào thì quay đi." Tôi bảo Văn khéo phải đeo kính thày 
bói chứ không khó lòng giữ nguyên được mắt. Xuống chợ Nỉ 
mà mua kính đi. 

Vài anh em ở đại đội bảo vệ ATK bảo tôi nhiều đàn bà con 
gái địa phương thích Văn lắm nhưng anh ta không dám. Dám 
để có mà chết. Hôm sau họ sẽ kháo ầm là họ được Bác Hồ 
thương ngay. 

Bài báo này tôi ký một tên ú ớ không còn nhớ và sau đó 
cũng không mó đến nó bao giờ. Chẳng hiểu vì sao. 

Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB (Bác Hồ] gửi đến 
bài "Địa chủ ác ghê.” Thánh hiền dạy rằng: "Vi phú bất nhân." 
Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao 
lãi nặng, chây lười thuế khóa - thế thôi. Nào ngờ có bọn địa 
chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ: 

Mụ địa chủ Cát - Hanh - Long cùng hai đứa con và mấy tên 
lâu la đã kể các tội cụ thể và con số cụ thể. 

(Trong hồi ký nói về mười nỗi buồn của Bác Hồ, viết Bác 
không tán thành đấu Nguyễn Thị Năm nhưng phải nghe cố 
vấn Trung Quốc, Hoàng Tùng vô tình hay cố tình quên bài báo 
Bác gây căm thù cao độ này. Đâm ra lại đổ cho Bác cái lỗi 
không kiên định - nghe cả điều sai vốn trái với ý mình.] 

Dăm bữa sau bài "phóng sự nghe kể lại," tôi xuống Đồng 
Bẩm. Tình cờ Tiêu Lang, báo Cứu Quốc, trong đội cải cách về 
đây còn ở lại lo hậu sự. Tôi hỏi chuyện bắn, anh lè lưỡi lắc 
đầu mãi rồi mới kể lại. 

"Sợ lắm, tội lắm, đừng có nói với ai, chết tớ. Khi du kích 
đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy van" các 
anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh." Du kích 


83 



TRẦN ĐĨNH 


quát: "đưa đi chỗ giam khác thôi, im!." Bà ta vừa quay người 
thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân 
công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất. 
Và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao 
uy thế uy lực địa chủ mà. Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc 
mắc chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ 
tiền nhất. Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du 
kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy 
lên vừa giẫm vừa hô: "Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi 
với các ông nông dân không này?” Nghe xương kêu răng rắc 
mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối 
cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy..." 

Rồi tôi được nghe truyền đạt rằng các nước anh em ở 
Đông Âu, không phải Bác Hồ, tỏ ý không tán thành cải cách 
ruộng đất mà còn bắn đầu tiên một phụ nữ. 

Chính ủy Công (được vinh dự CB nhắc đến trong bài báo 
trên kia] bị điệu từ Vân Nam về và ngồi cùng mẹ chịu đấu tố 
nhưng nghe nói không được dự buổi chôn cất mẹ. Nhưng đầu 
những năm 90, anh đã cải táng được cho mẹ rồi sau đó anh 
chết, lúc chỉ còn là một người bạc nhược, sợ sệt, lú lẫn. 

Khoảng 1980, 81, Minh Việt bị cổ chướng nằm bệnh viện, 
tôi ngày ngày đến trông nhà cho anh chị và nhân tiện hiệu 
đính "Gia đình Ti - bô" cho Nhà xuất bản Văn học. Một sáng 
nọ, một người trung niên đến. Rụt rè sợ sệt hỏi chị Minh 
Quang (vợ Minh Việt]. Tôi nói chị ấy đi làm. Thì anh nói tên 
anh là Công như thế như thế muốn đến xin chị Minh Quang 
chứng nhận cho những ngày đầu kháng chiến anh có chiến 
đấu ở Khu Thành Công. Ái ngại bảo anh chỗ tìm chị Minh 
Quang xong, tôi thăm hỏi. Anh nói quên hết cả rồi. 

- Còn nhớ tiếng Trung Quốc không? "Kai pao, khai pháo, 
da tung xi xiang, đả thông tư tưởng, nhớ chứ?" 


84 



ĐÈN CÙ 


Lắc. 

- Có 105 thì còn chỉ huy được không? 

- Quên hết rồi. - Lắc, cười hiền lành. 

Những chữ "quên mất rồi" ở anh nghe thê lương, kỳ lạ 
như từ nguyên thủy hoang vắng. 

Thì chợt nói: - Cũng còn nhớ được một ít. Mặt Công hơi 
rạng sáng lên. Anh nói: "Cái ngày 20 tháng 8 năm 1945, báo 
Đông Pháp nhà tôi mua tháng gửi lên thì lại đổi thành Đông 
Phát, cả trang nhất đưa tin Tổng khởi nghĩa thắng lợi. Tôi vội 
chạy đưa cho Hoàng Thế Thiện để hắn chuyển ngay tới hai 
ông Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đang chỉ huy đánh trại 
lính Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Hai ông lúc ấy ở đồn điền ông 
Nghiêm Xuân Yêm ở Cù Vân. Nhờ tờ báo này Trung ương mới 
biết Hà Nội đã tổng khởi nghĩa..." 

- Công lớn quá..., tôi nói. (Nhưng bụng nghĩ Hoàng Thế 
Thiện sau hứng tội về vụ án một bộ phận cấp ủy cộng sản 
Cam - pu - chia trong có Pen Sovan chống cộng sản Việt Nam 
mà thoáng buồn.] Ngoài báo anh gửi đọc lại có xứ ủy cuốc bộ 
lên cấp báo Nhật đe cho quân tiến đánh, ông Trường Chinh 
bèn lệnh ngừng lại và về Hà Nội xem xét. Không thì còn thúc 
quân đánh rồi Nhật nó đàn áp ra sao không biết. 

Nhưng Công đã lại lắc đầu "quên, quên..." Lú lẫn đã thành 
một boong ke trú náu ở trong não từ khi anh thanh minh 
mình tham gia cách mạng là do yêu nước thật lòng nhưng 
người ta cứ nhất định bảo anh "chui vào để phá hoại cách 
mạng." Nhìn anh lò dò xuống lại cầu thang ra về, tôi không 
khỏi thương xót cho một cơ ngơi lớn sụp đổ dễ như bỡn. 

Ngày Công sung sướng đưa số báo có tin Tổng khởi nghĩa 
cho Trung ương, anh đâu có ngờ rồi nó sẽ đưa tan nát thảm 
khốc đến với gia đình anh. 


85 



TRẦN ĐĨNH 


Bà Năm không thể biết anh con là cựu chính ủy pháo rồi 
mắc chứng quên. Nhung dân Đồng Bẩm thì không quên. Ở xã 
này có một quả đồi đuợc dân tự động đặt cho nó tên một nạn 
nhân lớn: đồi Nguyễn Thị Năm. Đồi AI Điện Biên Phủ thì Nhà 
nuớc đặt. So tên hai quả đồi thấy xem ra dân chuộng công 
minh hơn tự ca ngợi công tích. 

Sau Nguyễn Thị Năm một tháng đến luợt xử Cử Cáp. Phát 
khai hoả thứ hai. Lần này tôi đến dự buổi thi hành án: bắn. 
Mít tinh tuyên án vào buổi tối. Bãi đất thuộc xã Phú Xuân, 
vùng chè Tân Cuơng. Vài trăm con nguời ngồi vây kín lấy một 
khoảnh đất trống. Khai mạc rất thình lình. 

Cũng thình lình chánh án Lê Giản xuất hiện. 

Lại cũng rất thình lình mấy nguời lính giải hai đối tuợng đi 
ra. Cử Cáp, hơn bảy muơi tuổi, nguyên huấn đạo, ủy viên Mặt 
trận Liên Việt, cũng địa chủ kháng chiến, thân sĩ nhu Nguyễn 
Thị Năm, tức là thuộc diện bị chính sách cải cách ruộng đất 
chiếu cố. Ấn tuợng mạnh nhất ở ông già là chỏm râu bạc 
trắng. Cạnh cụ, bí thu chi bộ nhung nay đã thành "Quốc dân 
đảng" thông đồng với Cử Cáp phá hoại kháng chiến. Thấp 
nhỏ, chạc bốn chục tuổi, anh có cái dáng quen thuộc của cán 
bộ xã ta thuờng hay lui tới nhà cùng cơm nuớc, ngủ đêm... 
Không nhu Cử Cáp nom lớ ngớ - diễn viên chua quen vai - 
anh có bộ dạng phức tạp: vừa sợ vừa khấp khởi. Đến phút 
cuối cùng thế nào đảng cũng hiểu bụng dạ trung thành của 
anh mà tha anh. Hai bị cói lép kẹp duới nách, hai bị cáo đứng 
rúm ró. Duy một vật sống động, phiêu diêu tự tại: chòm râu 
cụ Cử Cáp. Nó cứ thanh nhàn vờn múa trong cái không gian 
và không khí rùng rợn, căng thẳng nhu đông cứng lại này. Tôi 
thấy nó nhu đang muốn thị phạm một cách giao tiếp dễ nghe, 
dễ hiểu, dễ tin cậy, không phải cái lời lẽ từ nay khó lọt tai 
nhau. 


86 



ĐÈN CÙ 


Chánh án Lê Giản tuyên bô' Chủ tịch nước bác đơn xin ân 
xá. Lim, lệt sệt đôi ủng ra hô: Giải chúng đi! 

Vọt ra năm sáu người lính đẩy hai người tù quay lui. Tôi 
thấy thô bạo quá. Nhưng kìa, họ vừa mới quay người, tốp lính 
đã Quỳ rộp một cái xuống, đưa tiểu liên lên bóp cò. Lửa 
nhằng nhằng. Hai cái thân đổ vật. Chị cốt cán trẻ đứng bên tôi 
ôm chặt lấy tôi líu lưỡi lại: "Anh có dầu... dầu Con Hổ, cho 
em...?" 

Đúng là phải dạy và nạp căm thù vào. Không thì khó có thể 
tự nhiên đùng đùng bạo lực. 

Hai xác người nằm thẳng mềm mại. Bộ quần áo Cử Cáp 
xòa trắng tôn thêm mầu ánh bạc của chòm râu lên - cái vùng 
trắng duy nhất tinh khiết ở đây. Lịch phịch đôi ủng nặng, Lim 
đến bên từng nguời bắn vào thái dương phát súng "ân huệ." 

Thương, sợ và cả bất bình lẫn lộn trong tôi. Một sức mạnh 
nào đó không biết đã kéo tôi là đứa vốn nhát máu đến đứng 
trước cụ Cử Cáp. 

Vô thức muốn nói với cụ một lời phân vua: "Thưa cụ, tôi 
không muốn thế này cho cụ..." Hay đúng hơn, chính chòm râu 
ông nội chợt hiện lên gọi tôi đến với nó? 

Cái bị cói vẫn trung thành lép kẹp dưới nách gầy. Cạnh nó, 
một quả chuông to tướng, đỏ sậm, mầu ấm Mạnh Thần, quả 
tim bật ra như một chồi thịt nhầy nhụa, thon thót trên ngực 
người chết: cái chồi thịt, cái nụ sống ấy đang lén leo ra tìm 
gấp một nẻo trú ẩn riêng, xa khuất hẳn cái nơi đáng sợ này. 

Sáng sau, cùng một cán bộ đội - nhất đội nhì trời -, tôi vào 
nhà Cử Cáp. Một dãy nhà trình cổ, sơ sài trên một thềm đá 
ong quá cao, ngang eo tôi, nứt toác, sứt sẹo. Một mảnh sân 
đất đỏ quá rộng tưởng đi mãi không hết. Một bà già ngồi xổm 
trên thềm hai tay quàng ôm một đứa bé. Nhác thấy chúng tôi, 


87 



TRẦN ĐĨNH 


bà cụ vội buông hai tay đứng lên để chắp lại vái. Con mắt 
cháu bé lập tức trợn lên kinh hoàng. Nó kêu "E!" Một tiếng rồi 
chạy. Rồi ngã ịch một cái từ trên thềm cao xuống sân. 

Hai chúng tôi liền trở ra. Như đứa bé muốn chạy trốn khỏi 
đó. Tôi đi mà vẫn thấy như nguyên hai con mắt cháu bé trợn 
lên khiếp đảm nhìn chúng tôi rồi gieo mình từ trên thềm cao 
xuống mà tôi thấy rõ ở đó một hành vi quyên sinh, một cử chỉ 
cự tuyệt nhìn mặt bầy dã thú! Tôi đã muốn đi đến bế cháu. 
Nhưng bài học lập trường giai cấp, bài học căm thù và trên 
hết tất cả là sự sợ đã xui tôi bỏ trốn. Tôi nhận ra từ nay có 
một viên tư lệnh chỉ đạo toàn bộ ứng xử của tôi: nó là cái sợ. 
Trước hết sợ mất lập trường là sai với đảng, ôi, sai với đảng 
là sai tất cả! 

Lại ký một cái tên nhăng nhít... Lạ! Vinh dự thế mà sao 
không lấy tên thật? Điều này lúc đó quả là khó hiểu nhưng 
đến nay tôi đã có thể giải thích: trong mỗi chúng ta đều có 
mầm tử tế chống lại cái xấu. vấn đề là ta nuôi nó, nghe nó hay 
là giết nó đi thôi. 

Cần nói thêm một điều: hơn mười năm sau, Lim treo cổ tự 
sát tại chính nhà mình. 

Tôi đôi lần đọc lại danh sách người bị tuyên án tử hình do 
các đoàn ủy thí điểm giảm tô trong Thanh - Nghệ gửi lên Cụ 
Hồ để duyệt ân xá. Mỗi bản gồm tên bảy tám con người khốn 
khổ. Bên lề, phần lớn Cụ viết "có đáng là cường hào gian ác 
hay không?" (hay có đúng hay không tôi không chắc vì chữ a 
của Cụ cũng mở gần như chữ u]. Các dấu hỏi ở cuối câu đều 
đánh rất to còn chữ viết thì run rẩy và bé. Như một giằng co, 
một phân vân. Cái dấu hỏi nổi bật hẳn lên như một tín hiệu 
phủ nhận dễ biểu thị đa nghĩa hơn ngôn ngữ. 


88 



ĐÈN CÙ 


Tiêu diệt giai cấp, bạo lực đồng thời hủy diệt cốt lõi nhân 
văn ở trong lòng những người đem chia con người ra làm ta, 
bạn và thù... 

Xấu hổ về phản ứng tồi tàn của mình, tôi kính nể những 
bạn bè đã vượt được cái sợ trong cải cách ruộng đất. 

Trước hết là Trần Châu. Mẹ vợ anh bị bao vây ở một túp 
lều chân đồi trong đồn điền chè Mỏ Bạch. Châu về thăm. Hôm 
trước, cô em vợ học ở Tàu về, thấy cái lều thì ghé hỏi: - Bà 
Lan ở đây nay ở đâu ạ? Mẹ đáp: "Dạ, không có bà Lan ạ, chỉ có 
con địa chủ Lan thôi." Cô con gái ù té chạy ra đường lên xe 
ngồi khóc một mình. 

Rồi Đinh Văn Đảng. Hay tin mẹ nguy khốn, như con ăn 
mày la liếm ở chợ, Đảng bèn về cứu mẹ, nhờ người đưa mẹ ra 
chỗ hẹn rồi đạp xe chở mẹ lên Vinh, sáng sau đáp xe hàng ra 
Hà Nội. Anh nói suốt chuyến về cứu mẹ, lúc nào tim anh cũng 
thình thình đập, có lúc ngỡ vỡ ra đến nơi. Sau này Đảng bị 
xuất huyết não, tôi cứ nghĩ cái gốc sâu xa là phải tính từ ngày 
anh về cứu "con mẹ ăn mày" từng thăm nuôi đứa con tù vì 
họat động cách mạng. Đảng kể xem phim đấu địa chủ, người 
xem ném ầm ầm các thứ lên màn ảnh. Thấy dép bị giật, anh 
cúi xuống. Bạn đồng sự ngồi cạnh anh đang hét căm thù và 
túm lấy dép anh để ném, dép ở chân hắn còn nguyên! "các cái 
vờ vịt này các ông ấy thấy cả nhưng không mắng mỏ," Đảng 
nói, vì biết có cái bột giả ấy mới gột nên chất hồ a dua mà ta 
hay mỹ tự là phong trào và khí thế cách mạng. Thì ra chúng ta 
chuyên sính dùng hàng dỏm. 

Trần Lưu Hậu, họa sĩ, có một kinh lịch ghê sợ. Đi vẽ, nhân 
thể làm "công tác quần chúng," anh cùng Lưu Công 
Nhân,cũng họa sĩ, đến nhà một thân sĩ do Mặt trận huyện giới 
thiệu. Hai họa sĩ được chiêu đãi quá chu đáo, đến mức Hậu áy 
náy, khó ngủ. Hậu hay Nhân đã vẽ vị thân sĩ. Éo le, nửa năm 


89 



TRẦN ĐĨNH 


sau, tham gia cải cách ruộng đất, Hậu lại đến xã này và vị thân 
sĩ kia đã trở thành đầu sỏ bị đấu tố. ông bị bắn. Hậu phải giấu 
bao chuyện, nhất là các thắc mắc của mình quanh vị thân sĩ 
mà theo Hậu là rất tốt, rất yêu nước... Buồn, ân hận, phân 
vân, Hậu rời trường đấu và bắn về đội một mình... Thì gặp 
một tốp năm sáu người vội vã, lén lút như phi pháp đi ngược 
lại: người nhà vị thân sĩ lên lấy xác ông. Hậu bảo mình vội cúi 
đầu, không dám nhìn họ! Họ còn nhớ quá đi chứ! Mới hôm 
nào, bô' họ, ông họ, vị thân sĩ mà nay là địa chủ ác ôn nằm chết 
gục kia từng cơm rượu thịnh soạn tiếp hai vị họa sĩ." Thú thật 
lúc ấy mình mang rõ tâm trạng một kẻ lừa gạt... Thỉnh thoảng 
lại chợt giơ tay lên sờ sờ mặt, ngầm xem liệu đã có nảy ra một 
bộ mặt khác với cái bộ mặt năm ngoái từng tay bắt mặt mừng 
với chính vị thân sĩ kia không.".. 


90 



Chương sáu 


C ùng thời gian bao vây Điện Biên Phủ, Trung ương mở 
lớp tổng kết cải cách ruộng đất ở sáu xã thí điểm tại 
huyện Đại Từ sát nách An toàn khu, do Hoàng Quốc Việt chỉ 
đạo. Sau tổng kết sẽ triển khai chính thức đợt 1 cải cách 
ruộng đất. Tôi đã dự. 

Từ Điện Biên Phủ, Thép Mới viết cho tôi: "Mày ở đầu trận 
tuyến chống phong kiến, tao ở đầu trận tuyến chống đế quốc, 
cố lên hả!" Hảo hớn, phơi phới. 

Địa điểm lớp tổng kết hình như ở xã Bình Thuận vừa cải 
cách xong. Những lán nứa ôm dọc các sườn núi chằng chịt lối 
mòn. Khu lán nhà ăn đồ sộ ở chính trung tâm. Tất cả các lán, 
cả hội trương đều không vách, trừ tòa nhà của học ủy với một 
đống lửa luôn bập bùng ở giữa. Hôm đến lấy giấy tờ để trở về 
báo đi học nước ngoài, chờ mãi không có ai, tôi lăn ra giường 
ngủ mất. Tỉnh giấc mà phải nằm im: câu chuyện khám phá 
đàn bà của từng vị ủy viên đang hồi mặn mòi nhất. Nghe ké 
ngoài rìa mà chân tay cũng rậm rựt lên. 

Học viên là cán bộ, cốt cán tứ xứ đến lớp cũng ra sức nam 
nữ khám phá nhau. Gần như cuồng loạn. Cao trào phóng tay 
phát động bần cố đã tạo dịp cho con dục quậy. Bí thư đoàn ủy 


91 



TRẦN ĐĨNH 


Hoàng Quốc Việt phải bỏ hẳn một buổi gọi tất cả lên hội 
trường rủa: "Ở đây có những con đĩ..., con đĩ... Ai đời đến độ ở 
lán nữ với nhau mà hễ tối có ai đi đâu về là cả lán lại nhòm 
đũng quần xem có gì? Đảng viên như thế à? cốt cán như thế 
à?" 

Nguyên Hồng, Kim Lân và tôi thường ngồi ngoài sân, giáp 
hông hội trường. Kim Lân lè lưỡi: Dạ, đấy là em còn bận đấu 
tranh với căm thù đấy ạ! 

- Nông dân, nhất là nữ rất phong tình, nay được giải 
phóng thì khó tránh cái chuyện lang chạ. Nhưng sao không 
chửi cả những thằng đĩ? - Nguyên Hồng nói. 

Chia đội và rồi cứ đội hình biên chế như thế xuất phát đi 
công phá giai cấp địa chủ. Nhưng trước hết phải chỉnh huấn, 
trình bày kiểm tra lý lịch trong đội đã. Tôi cùng đội với 
Thanh, vợ Tố Hữu, Ninh và Tâm, hai cán bộ phụ nữ vóc dáng 
to lớn huyện Lâm Thao. 

Lại nhớ đến lớp chỉnh huấn trí thức xây dựng lập trường 
cải cách ruộng đất năm ngoái, Thanh phàn nàn với mấy 
chúng tôi rằng trong nhà ăn lớp học từ nay anh và chị phải ăn 
riêng. Vì? - Tôi lạ quá. "Anh ấy ăn chế độ tiểu táo, bếp bé, tôi 
đại táo." Rồi chị giải thích, tiểu táo là cơm có ba món đặc và 
một canh... Tôi nhớ nhiều phần là Vũ Đình Khoa, nguyên tri 
huyện sau đó khẽ thì thào bảo tôi: - Chế độ tế nhị này rắc rối 
đây. Ăn thế rồi, ngủ sao? về khỏan này tiểu đại chắc ngược 
lại, vợ giường tiểu, chồng giường đại, có hẹn cho vợ ngủ ở 
giường đại được bao lâu không? Mà ai bảo vệ diện tích 
giường to nhỏ tiêu chuẩn, ai giục ai về giường ấy? ừ, mà còn 
khoản thống khoái của mỗi bên trong cuộc nữa, có chia tiểu 
đại không? 


92 



ĐÈN CÙ 


LÚC ấy chúng tôi mới chỉ pha trò cười thứ chế độ lố bịch 
này chứ chưa biết qua phát động cải cách ruộng đất ở Việt 
Nam (Hoàng Tùng hồi ký rằng Mao đã "gọi" Hồ chủ tịch sang 
bảo phải làm cải cách ruộng đất], Trung Quốc đã rắp đưa 
Đảng cộng sản Việt Nam vào quỹ đạo của Trung Cộng như 
bóng với hình. Chẳng hạn chế độ phân biệt đối xử chi li đến 
gần như tàn nhẫn về hưởng thụ vật chất nói trên. Hay quan 
trọng hơn nữa, những thay đổi nhân sự dựa trên giai cấp xuất 
thân. Chẳng thế mà ở Điện Biên Phủ, Giáp dặn khẽ Lê Trọng 
Nghĩa, Hoàng Đạo Thúy... cần nói năng cẩn thận về lý lịch, các 
cố vấn đang xem xét, kể cả tôi (Võ Nguyên Giáp]. Đánh mọi kẻ 
thù, Giáp chỉ thua kẻ thù giai cấp đang được cố vấn Trung 
Quốc trình làng mà nguy nhất là nó có thể nằm ngay ở trong 
người Giáp. Tháng 2 - 1954 nổ súng ở Điện Biên thì tháng 11 
- 1953, Hoàng Văn Thái xuống làm phó tổng tham mưu 
trưởng, Văn Tiến Dũng lên thay. Dũng thự may gần công 
nhân hơn Thái. Hay sau này Đỗ Mười thự sơn, thợ hoạn lợn 
thì ưu tú hơn đứa được học cao... 

Rồi sau này đi đến phương châm nhân sự kinh hoàng của 
Song Hào, Nguyễn Ngọc Mậu: đề bạt bần cố nông một năm 
một cấp là chậm, đề bạt tiểu tư sản mười năm một cấp là 
nhanh. 

Tất nhiên lúc ấy càng không biết đảng thay đổi nhân sự 
theo sự chỉ trỏ khôn khéo của cố vấn Trung Cộng cũng có 
nghĩa là đảng phủ nhận những thành tích đảng đã thu được 
trong quá khứ. Đúng thế, không thì thay người làm gì cho 
rách chuyện...? Chỗ thâm hiểm ở đó. Quá khứ của anh chưa 
có tôi "phụ trách" nên không ra sao, nay có tôi, anh phải thay 
đổi theo ý tôi. Thực chất đó là gì? Là diễn biến hung bạo, 
không hòa bình, của nước ngoài nắm vững Mác - Lê hơn Việt 
Cộng 


93 



TRẦN ĐĨNH 


* * * 

Đội trưởng của tôi người Diễn Châu hễ nói là tôi ù ù cạc 
cạc. Không quen tiếng. Khi đội trưởng tố khổ, mọi người đều 
khóc, mình tôi ngơ ngác, cổn, đội phó, bé gầy, mặt rỗ, láu lỉnh, 
mắt liếc loang loáng. Đã làm bồi săm, "bị chúng bóc lột, khinh, 
nhục lắm, đi mua thuốc phiện này, gọi gái này, bắt cho nhòm 
lỗ khoá này, khổ cực lắm..." 

Nguyên bồi săm chuyên cho nhòm khách chơi gái qua lỗ 
khóa lấy tiền, thực chất là lưu manh thì nay thành đại cốt cán 
của đảng (vì bồi là hạng tôi tớ bị bóc lột, thành phần cơ sở 
của đảng], cổn đã bắt tôi ngừng báo cáo lý lịch. Nghe tôi nói 
bố viên chức, không nhà đất, anh giơ ngay tay lên: - Đến bần 
cố nông còn có mảnh đất cắm dùi mà viên chức trong bộ máy 
đế quốc dựng ra để đàn áp nhân dân như bô' đồng chí mà lại 
không? Thôi, đồng chí cố đào sâu đi, hãy gắng một lần thành 
khẩn với đảng, với giai cấp nông dân. Thanh minh không lại. 
Cứ một lời: "Ở đây là vấn đề thái độ, lập trường. Đồng chí 
không tin là đồng chí khai ra tài sản gia đình nhờ bóc lột mà 
có thì nông dân sẽ khoan hồng cho đồng chí sao? Thế là chưa 
tin cách mạng, chưa tin nông dân." 

ức muốn khóc. Đã toan khai văng tê đi. 

Thì tối kẻng triệu tập tất cả lên hội trường. Hoàng Quốc 
Việt mặt đỏ rực - vừa uống rượu vang Pháp chiến lợi phẩm 
liên hoan ăn mừng cùng cố vấn cao cấp cải cách ruộng đất 
xong - báo tin Điện Biên Phủ đại thắng. 

Và sáng sau, Lê Điền đến gọi tôi về. Tôi được cử "đi học ở 
nước bạn..". 

Tôi mừng vui, buồn chán lẫn lộn. Phi cải cách ruộng đất 
bất thành chiến sĩ cách mạng chân chính. Riêng tôi lại thêm 
đang ấp ủ tích lũy vốn sống chuyến đấu tranh này để viết một 


94 



ĐÈN CÙ 


cái gì cũng phải như "Mặt trời trên sông Tang Kiền" của Đinh 
Linh hay "Đất vỡ hoang" của Cholokhov. 

Và còn cả một điều thầm kín này nữa. Cái điều không dám 
nghĩ hẳn đến nó nhưng nó cứ làm cho ngẩn ngơ. "Bâng 
khuâng như mất lạng vàng trên tay...," đúng như câu quan họ 
Tạ Mỹ Duật vừa dạy năm ngoái. 

Đó là nỗi nhớ một cô gái. Một luyến tiếc nhiều phần hão 
huyền: ở nhà không đi học có khi...? Mặc dù cô gái ở nơi kín 
cổng cao tường bậc nhất, cầm chắc tôi khó lọt qua nổi. 

Trong lớp chỉnh huấn này, tôi đã gặp, đã quen, đã bén hơi 
bén tiếng một cô gái. Đúng hơn là đã gặp lại. Dù cho lần gặp 
ban đầu chỉ là một thoáng chốc trên đường. 

Năm ngoái, trên đỉnh Đèo Re tôi gặp một cô gái khá đẹp từ 
Tân Trào sang mà sau đó về cơ quan tôi đã phải sang ngay 
Văn phòng trung ương hỏi dò Vũ Đường, sau này là chủ tịch 
Hà Đông, để được biết tên cô là X., con nuôi của Bác, bô' mẹ 
trên Cao Bằng, cơ sở của cách mạng. Thế rồi tôi đã có mấy bài 
báo nhỏ ký tên cô cặp với họ Hoàng tôi đặt ra - hoàng phái, 
đẹp và sang thế cơ mà. Cái nhìn của tôi trên lưng đèo năm 
ngoái nặng như một cái neo chăng mà cô gái nhớ khiến chúng 
tôi đến lớp này liền dễ thân nhau, dù hai người hai chi bộ. 
Đến bữa ăn, mặc dù cả nghìn con người chen chúc khắp xung 
quanh, thế nào hai đứa cũng dềnh dàng để cho cùng dạt vào 
một bàn, hoặc bên cạnh, hoặc đối diện. Để lại cùng xuống suối 
rửa bát đũa và để lại nấn ná hai đứa ở bên suối cho tới khi 
đám lau bên kia suối đã sầm tối và sau lưng đèn trong các lán 
cao thấp dọc sườn núi đã bắt đầu sáng lên, tất cả chợt nom 
như đêm hội Chùa Hương, điều khiến tôi thấy có thêm cả 
chiều kích thiêng liêng trong quan hệ hai đứa. 


95 



TRẦN ĐĨNH 


Cho tới một hôm, sau khi khai mạc lớp chừng hơn một 
tháng, Cụ Hồ đến. Nói chuyện với học viên chật ních nhà ăn. 
Tôi đứng đối diện Cụ, cách một bàn ăn bằng nứa rất dài. Lẽ 
thường thế nào cũng phải chạy đến đứng bên Cụ thế nhưng 
hôm nay tôi... kính nhi viễn chi. Bởi lẽ tôi muốn ngắm nhìn cô 
con nuôi của Bác đang đứng cạnh Bác. Lần đầu trong đời tôi 
nhìn Bác ít mà bận nhìn người bên Bác nhiều. 

Và thú thật, có thể tôi đã lầm, tôi thấy cô gái cũng chỉ cười 
nhìn tôi. Nụ cười bỗng thân thiết hơn, táo bạo hơn. Con mắt 
bỗng rực rỡ, tưng bừng như đang tán thưởng sắc đẹp của 
chính bản thân. Và trên tất cả, cái nhìn đang ướm hỏi tôi: - 
Em giới thiệu anh với Bác nhé... nhé... 

Tôi quả đang vút lên chín tầng mây. 

Hết hồi thăm học viên, Bác quay sang cô gái: - Cô bé này về 
chứ biết gì mà đi? 

Tôi như ngã sụp. Thoáng oán ông Cụ. 

Mới hôm qua ở suối lên, dốc trơn, tôi giơ tay ra đỡ X. Bàn 
tay con gái tôi lần đầu nắm lâu trong đời. Và cảm giác rạo rực 
theo tôi mãi. Cho tới khi X. ở bên cạnh cụ cười như bảo em 
mách nhé, tôi đã ngỡ mách chuyện hai đứa nắm tay nhau mà 
vừa mong X. mách vừa sợ. Và mới chiều nào bên suối, tôi bảo 
cô gái: "Sau khi gặp X. ở đỉnh Đèo Re từ năm ngoái, mình có 
ký tên là Hoàng X. lên báo..." thì X. đỏ bừng mặt. Có lẽ chưa ai 
ở chỗ Bác nói với cô gái như thế. Tay X. chợt lóng ngóng 
không đút nổi chiếc thìa vào trong chiếc túi dài, hẹp chừng ba 
ngón tay màu tím than có đưởng thêu tím hoa mua trên 
miệng túi. Chiếc thìa rơi xuống cỏ. 

Tôi cúi nhặt (nghĩ: giống một chìa khoá bạc? Mở gì?] và 
ngước lên, mắt hỏi: Cho nhá? Cô gái cúi đầu và sau đó cái thìa 
tôi cất ba lô, không dùng... 


96 



ĐÈN CÙ 


Về báo, tôi bảo tổng biên tập Vũ Tuân là không muốn đi 
học. Anh nói anh Trường Chinh đã nói cử anh đi. Tôi tạt qua 
bên Trường Chinh, hy vọng có thể trình bày nguyện vọng 
nhưng tới cây vả rừng đầu nhà sàn bà Cái, người địa phương 
thì Trường Chinh và người bảo vệ dắt ngựa tới đó. Anh tươi 
cười nói ngay: - Tôi đồng ý anh đi học. cần đào tạo chính quy. 
Vừa im súng liền ra ngoài học ngay, phấn khởi chứ? 

Cây vả này tôi hay leo lên hái quả ăn. Đôi lần Trường 
Chinh đi dưới, tôi gọi xuống: "Ngọt lắm, anh Năm, anh có ăn 
tôi hái?” Trường Chinh lại ngửa cố lên cười: - Khéo gẫy cành 
mà ngã đấy nhá..., cẩn thận... 

* * * 

- Lạ, tự nhiên thấy phải nhót ngay về, tao vội sang đi nhờ 
xe Mô - lô - tô - va bên cha Đinh Đức Thiện hậu cần, - Thép 
Mới bảo tôi. 

Lạ thật, ngày mai tôi lên đường. 

Chúng tôi thức trắng một đêm mưa trắng xoá rừng để 
chuyện trò. Thép Mới động viên tôi: - Học lâu lắm là một năm 
chứ quái gì, đi đi rồi về tìm con bé này hay lắm. 

"Con bé hay lắm" này là Hồng Linh, mười sáu tuổi, diễn 
viên văn công Tổng cục Chính trị, phục vụ ở Điện Biên Phủ. 
Ra tận đầu giao thông hào hát tiễn lính lên đường xuất kích. 
Tao thấy mày với cái Át Cơ ấy được đấy. À, lính Địên Biên xếp 
loại các cô văn công thành Át Cơ, Át Tép, Át Pích. V. V. Sang 
năm về tìm nó nghe mày. 

Sáng sau tạt nhà in chào anh em xong qua suối ra quốc lộ 
3. Lũ về nhưng mải chuyện cứ thế lội. Bỗng chân hẫng trống 
không và nước réo ầm ầm ngang ngực. Trên vai tôi, một tay 
Thép Mới quàng chặt, cầm bằng chết, tôi đã bảo Thép Mới: 


97 



TRẦN ĐĨNH 


"Đừng quàng vai, đừng..." thì ở trên bờ trước mặt một chú 
chăn trâu nheo nhéo: "Rẽ sang phải,... rẽ phải...” 

Hai đứa chống chọi lại dòng lũ cuốn siết nhích dần lên 
được bãi cát cao. Trâu xổng từ bìa rừng chạy ra đến đây, chú 
bé đuổi theo thì vừa kịp sắm vai hiệp sĩ. Đúng là trời sai ra 
cứu. 

Đến địa điểm chỉnh huấn chuẩn bị tư tưởng và rà soát lý 
lịch cho chuyến du học thì xảy một việc chỉ có thể đổ cho 
duyên số. 

Kéo nhau tới lớp, toán văn công quân đội mang ùa đến hào 
quang địa đạo. Và trên hết tất cả là cái nét mới, cái nét bây giờ 
gọi là top modei. các cô gái này được trang bị hai loại chất liệu 
đặc biệt - thanh sắc - trong bộ quân phục mầu cỏ úa, áo thắt 
eo cùng chiếc mũ cối nom rất tân kỳ. Một cô nổi bật. Hai mắt 
to, xa nhau, ngây thơ mà hiện đại. Kín đáo hỏi dò thì ngã 
ngửa: chính Át Cơ Hồng Linh! 

Thư ngay cho Thép Mới báo tin kỳ ngộ. Thép Mới trả lời: 
Em nghe nói đám đi học nước ngoài kỷ luật cấm luyến ái ghê 
lắm, anh léng téng mà nó xua về thì chuế quá đấy... 

Đầu bảng cấm đúng là cấm luyến ái trong thời gian đi học. 
Chỉnh huấn đặc sệt tinh thần chỉnh đốn tổ chức trong cải cách 
ruộng đất. Lập trường giai cấp đang là nền móng cho công tác 
nhân sự. Một cuộc "thay máu" lặng lẽ diễn ra. 

Cho nên không lạ việc Lê Văn Rạng, bí thư học ủy lên cảnh 
cáo trước toàn hội trường: cán bộ, đảng viên nên nhớ mình là 
những cái cột sơn son bên ngoài chứ bên trong thì mục rữa 
hết cả rồi. Lại nghiền lập trường giai cấp và thái độ học tập ở 
nước ngoài. Lại kê khai lý lịch. Rồi tất cả chờ kết quả đi học 
hay không. 


98 



ĐÈN CÙ 


Thình lình học ủy nhờ tôi động viên Chính Yên phóng viên 
báo Cứu Quốc vui lòng về. Bố anh xua là quan huyện, anh cả 
của anh đang làm ở tòa án "địch" tại Hà Nội. Tôi rất thuơng 
anh bạn nhung biết làm sao. Chính Yên ra suối làm con gà 
đánh chén với tôi rồi tôi tiễn anh ra tận quốc lộ số 2. về đến 
lán thì lại thấy V. T. D ở Thông tấn xã đã ba lô lên vai: - về, 
không đủ tiêu chuẩn. (Có cái mồm nào đó báo là anh nhận hai 
lạng vàng mẹ anh ở Hà Nội gửi ra. Có vàng là giai cấp bóc lột 
rồi!) 

Các chú học sinh phổ thông nen nét chờ nhu rắn mồng 
năm. Riêng tôi ngày mai lên đuờng vẫn chua thấy tên trong 
danh sách. Thì đùng một cái, học ủy yêu cầu khai lại lý lịch. 
Biết lôi thôi ở cái khoản bố làm việc cho Pháp ở trong Hà Nội. 

Tôi vẫn đi là nhờ uy lực báo đảng. 

Và cá nhân tôi cũng có uy lực nào đó nên báo đảng mới 
bênh! 

... Đi bộ ban ngày lên biên giới. Hòa bình rồi. Một đêm 
trăng mờ qua ải Nam quan. Lên xe cam nhông quân đội ngồi 
phệt xuống sàn nhu phu Tây bắt đi khuân vác trong các trận 
càn. Truớc khi đi, làm cuộc tổng lọc: vất bỏ hết tất cả những 
gì là của Việt Nam, truớc hết thu tín, sổ tay, nhật ký, ảnh và 
đồ dùng, quần áo..., không đuợc để lộ có luu học sinh sang 
bạn. 

Tôi hủy gần hết. Bùi ngùi đặt cái thìa của X. lên đỉnh dẫy 
cây lạc tiên ngập bụi trắng xóa bên đuờng, cái cây mà sau đó, 
buổi chiều đi trong thị trấn Na sầm thua thớt, hình nhu Hồng 
Linh chỉ vào đó nói quả cây này tên là pá phèn kuổ. 

Hồng Linh là nguời Trung Hoa, Thép Mới chua nói... Hay 
chua biết. 


99 




Chương bảy 


B ốn ngày đêm ngược Trung Hoa. Lụt Hồ Nam, Vũ Hán, 
phải đi ngả Hàng Châu, Giang Tô, Giang Tây. Những 
dòng sông trong xanh mà nhìn vào bờ vẫn ngỡ thấy các hòn 
đá Tây Thi giặt lụa. Đỗ ở Hàng Châu, tôi cứ muốn biết thời 
xưa chỗ đầu tàu phì phò lấy nước này có là một tửu lâu không 
và Tô Đông Pha có la cà tới đó? Phà chở một lúc mấy toa xe 
lửa vượt Dương Tử mênh mông sóng lớn cho tôi thấy cái hơi 
thở sâu trầm của công nghiệp. Khói nhà máy Thượng Hải từ 
xa đã biến thành phố này ra thành một dẫy cô đảo chập chờn. 

Đến Bắc Kinh đại học hình như đúng đêm 19 tháng 8. 
Chân chợt rón rén khi vào khu Lục Viện, túc xá trước kia của 
Yên Kinh đại học, Yenching - Harvard, một nhánh của 
Harvard. Vàng son, chạm trổ, mùi vị vuơng phủ... 

Tất cả lưu học sinh học tiếng Trung Quốc một năm ở Bắc 
Kinh đại học rồi sẽ chia đi các trường chuyên nghiệp hay đại 
học khác. Đám báo chí lẽ ra sang Tiệp học theo giúp đỡ của 
OIJ (Hội nhà báo quốc tế, do Liên Xô đỡ đầu], nhưng Phạm 
Văn Đồng ở Genève về qua Bắc Kinh đã chỉ thị các ngành văn 
hoá báo chí, sử, nghệ thuật đều học tại Trung Quốc vì Trung 
Quốc gần với Việt Nam hơn. Nhờ thủ tướng trọng chữ Đồng 


101 



TRẦN ĐĨNH 


mà tôi và Linh thành tương thân chứ nếu thủ tướng tên Dị thì 
có lẽ đã sang một nẻo khác. 

Vài ngày sau lưu học sinh Việt Nam được hiệu trưởng Mã 
Dần Sơ chiêu đãi. ông là nhà kinh tế học lỗi lạc, đào tạo ở Mỹ. 
Thấp béo, hiền hậu. Lưu học sinh Việt Nam biểu diễn ca nhạc 
"Chàng buông vạt áo em ra là em ra..." Linh hát quá hay 
nhưng tôi không buông. Tôi kéo Linh ra đứng dưới cây lê 
thấp ngoài sân trước cửa nhà ăn. Tuổi trẻ lãng mạn thích 
trăng sao, nhìn mắt Linh lúc ấy tôi ngỡ như mình đang vút lên 
ngang những vì sao trên Vạn lý Trường thành rồi tôi chạm tới 
mặt trăng thật: hôn cái đầu tiên. Vào má. Thấy Mã hiệu 
trưởng cười ở bên trong. Đinh ninh ông thấy chúng tôi" trốn 
"và ông phê chuẩn. 

Nhưng nội bộ quyết dẹp. Ngay lập tức vi phạm kỷ luật 
luyến ái thế này chúng tôi đã láo xược thách thức toàn thể. Cả 
năm học ấy, chúng tôi là đối tượng giáo dục, phê phán, ngăn 
chặn và ép cắt đứt. Đến nay tôi cũng không hiểu tại sao tôi, 
nhất là Linh non nớt như thế, lại có gan ghẹo ngay vào giới 
luật thiêng liêng hàng đầu của đảng. 

Xong hè 1955, Linh sang Bắc Kinh vũ đạo học hiệu. Tận 
đằng Đào Nhiên Đình, cách nhau non mừơi lăm hai chục cây 
số. Linh cắt bỏ bộ tóc dài mựơt mười sáu tuổi đời mà các nữ 
sinh Triều Tiên hễ gặp lại vuốt ve khen đẹp. Tối thứ Bảy, 
nghe nữ sinh Trung Quốc ríu rít gọi nhau "jin cheng" - vào 
thành phố, rồi tiếng xe búyt rồ máy rời trạm, như một kỷ 
niệm bong đi, tôi buồn ghê gớm. 

Trong cuộc họp lưu học sinh Việt Nam ở toàn Trung Quốc, 
đại sứ Hoàng Văn Hoan lớn tiếng chửi vụ hai chúng tôi." Mới 
sang đã tung hê ngay kỷ luật của Đảng, chân ướt chân ráo 
luyến ái ba lăng nhăng ngay. Người chứ đâu phải trâu với 
ngựa mà cứ gặp nhau là nhảy." 


102 



ĐÈN CÙ 


Trớ trêu! Tôi làm thư ký ghi biên bản, ngồi ngay cạnh đại 
sứ. Tôi đã phải ngăn mình đứng lên nói: - Thưa, chính là tôi. 

Cái ngăn tôi liều chính là Linh. Nữ sinh ngồi ở hàng đầu. 
Ngay trước mặt tôi, Linh ngồi đó chịu trận, đầu cúi xuống, hai 
tay chắp lại. Một a hoàn đang bị các lệnh bà quở nạt. Thương 
Linh xấu hổ tôi đã im. Viết trẹo vào biên bản thành "đâu phải 
trâu với ngọ mà cứ hễ gặp nhau là ngủ?" Thấy chữ "nhảy" đểu 
quá. 

Lúc này Hoan đề cao kỷ luật đảng, ai ngờ rồi ông lại phạm 
kỷ luật trốn sang Bắc Kinh tối tối lên đài đọc hồi ký "Giọt 
nước trong biển cả" chửi Lê Duẩn thậm tệ. 

Sắp khai giảng niên học mới, trường mời tôi để một buổi 
tối nói kinh nghiệm học tiếng Trung Quốc cho mấy trăm anh 
chị em lưu học sinh Việt Nam mới đến Bắc Kinh đại học. 

Vào đầu tôi nói hăy coi ngôn ngữ lạ mà ta học như mỹ 
nhân. Để có thể đến với nó với tất cả cảm xúc và trí tuệ. Để có 
thể "Đôi ta như đá với dao, năng liếc năng sắc năng chào năng 
quen." Then chốt ở chỗ năng. (Đến đây tôi buột thở dài, thầm 
nghĩ, nay còn năng làm sao? Hai chi bộ theo lệnh sứ quán đều 
vây ráp...) Sau đó mách anh chị em các mánh để nhớ. (Lại thở 
dài. Sao ta không biết mánh quên?) Để nhớ có một cách như 
mâu thuẫn: thêm họ hàng râu ria vào cho cái ta cần nhớ. 
Thuở bé học đến sông Loire (Pháp) có bốn nhánh là Vienne, 
Creuse, Indre, Cher thì tôi lại nói thành Viện Cớ Anh Xe. Một 
nhát nhớ ngay. Không phải lẩm bẩm ôn hoài ở trong đầu... 

Ba mươi hai năm sau, ở Sài Gòn, đến nhà Thiết Vũ ở Hàm 
Nghi, dắt xe mò lần trong cái ngõ ống mất điện tối mù, tôi khẽ 
kêu "Đi thế nào đây?" thì trong cùng ngõ cất lên tiếng người 
lạ: - Chào anh Trần Đĩnh! 


103 



TRẦN ĐĨNH 


Ngỡ công an, tôi thầm nghĩ: - Theo cả đến đây, Hai Khuynh 
dặn cẩn thận đúng quá? 

Tiếng nói lại tiếp luôn: - Lên tầng trên tôi chờ anh, xem 
anh có nhớ ra tôi không? 

Không phải công an. Anh bạn này nghe kinh nghiệm học 
tập tối hôm đó, cùng với những Ngô Y Linh, Huy Du, Nguyễn 
Đình Nghi... Chúng tôi chưa hề chuyện trò bao giờ nhưng anh 
đã nạp tôi vào bộ nhớ âm thanh kỳ diệu của anh. Anh bạn 
đích thị tri âm này tên Bùi Phú Dụng, nay đã bảy mấy và ở ga 
Bình Triệu. Thỉnh thoảng vẫn gọi tôi qua điện thoại. Anh đáng 
vào Guinness. 

Lên đại học,tôi viết bút ký toàn bằng tiếng Trung Quốc. Có 
lẽ cũng duy nhất? Như đã duy nhất luyến ái bất chấp kỷ luật 
tu hành. 


* * * 

Thình lình Thép Mới đứng bên bàn ăn của tôi ở Bắc Kinh 
đại học. Anh theo Cụ Hồ đi cảm ơn mười hai nước xã hội chủ 
nghĩa giúp ta thắng Pháp. Ngay tại nhà ăn, anh bảo tôi: về 
Việt Nam tao sẽ phải tranh thủ ăn chứ chủ nghĩa xã hội ăn 
như thế này thì kém bữa bánh cuốn thịt quay cà cuống của 
tao mỗi sáng. 

Chúng tôi đã đi chơi với nhau mấy bữa. Tôi hỏi anh một 
vấn đề mọi người đang bận tâm: tại sao ta và Diệm đang 
tranh nhau Hoàng Sa cả ở trên báo mà đùng một cái ta lại 
công nhận và hoan nghênh Trung Quốc thu hồi Hoàng Sa? 

- Mày ấu trĩ bỏ mẹ! Theo hiệp định Genève thì chỗ ấy dưới 
vĩ tuyến 17 phải là của Diệm. Để cho ông anh Trung Quốc chứ 
không để Mỹ nó vào nó xây căn cứ hải quân sát nách à? 


104 



ĐÈN CÙ 


Thế là tôi nghĩ ngay - y như Đảng lúc bấy giờ - mai kia ta 
cần, bạn lại trả cho ta, đi đâu mà mất, miễn là về phe ta. 

Hôm ấy tôi nhận xét với Thép Mới một điều mà tôi cho là 
một nhược điểm lớn của Việt Nam: chúng ta thiếu một cuộc 
cách mạng tư sản dân chủ. Trung Quốc nó có từ 1911. Con gái 
Trung Hoa đã mặc váy ngắn đi đường đồng ca đòi nam nữ 
bình quyền từ đấy. ít ra chủ nghĩa tư bản cũng đã lãnh đạo 
đất nước này được vài chục năm, Lỗ Tấn chửi chế độ nó ác 
thế mà nó để nguyên vẹn mạng ông cùng cái bút... 

Có lẽ muốn tôi đỡ buồn vì bị cấm yêu, Thép Mới một sáng 
ngồi ở công viên Trung Sơn đã lộ ra với tôi: - Này, mày nghe 
bình tĩnh nhá..., hình như bô' Hồng Linh..., ta thịt, nghe đâu 
hình như (ông ta] là đặc vụ. 

Một luồng băng lạnh buốt chạy ngầm suốt dọc người tôi. 
Thép Mới lắm tin lắm, hắn đã nói ra thì nhiều phần là sự thật. 
Nhưng không biết một cái gì đó trong tôi lập tức khiến tôi 
ngờ vực. Tôi hỏi: - Cậu nghe ai? - Thì cũng là xì xào thế... Khoa 
Tếu nó có biết ông ấy. 

Rất nhanh, đảng viên Trần Đĩnh tự hỏi: có tiếp tục không? 

Nhưng một Trần Đĩnh khác, một Trần Đĩnh chỉ thấy yểu 
điệu thục nữ cũng lại lập tức tự quyết định: thôi, cứ chờ bao 
giờ có tin chính thức đã. Tiếp theo là một loạt biện hộ hùng 
hồn: chả lẽ tầm thường đến thế ư? Chưa chi đã dao động. 
Không, tôi càng phải ở bên Linh để cùng ngụp lặn trong cảnh 
ghê sợ này, nếu nó có là thật đi nữa. 

Sau lần gặp Thép Mới ít lâu, tôi đã hỏi Lê Phú Hào, phóng 
viên Thông tấn xã tại Trung Quốc, về tin chính phủ ta công 
nhận vùng hải phận của Trung Quốc, tức là công nhận Hoàng 
Sa. Lê Phú Hào nói vì Liên Hợp Quốc nó ra cái luật biển với 
cái công ước gì tôi không nhớ, chỉ biết liên quan đến chủ 


105 



TRẦN ĐĨNH 


quyền biển, các nước sẽ ký vào để khẳng định chủ quyền biển 
đảo của mình nhưng Trung Quốc và ta không ở trong Liên 
Hợp Quốc nên Trung Quốc tuyên bố một mình và ta ủng hộ. 
Do đó Nguyễn Khang đại sứ có trình công hàm cho Bộ ngoại 
giao Trung Quốc và ông Đồng cũng có công hàm gửi Chu Ân 
Lai công nhận tuyên bố của Trung Quốc về hải phận của 
Trung Quốc. Tớ nghĩ, Hào nói, nếu chỗ ấy mà của Sài Gòn thì 
Mỹ thừa sức mở căn cứ hải quân thật đấy. Nghe Hào tôi càng 
yên tâm. vốn quen kiểu nghĩ của Trung ương và Bác Hồ đã 
làm thì phải đúng. 

Lúc ấy tôi chưa chống đảng lật đổ và Lê Phú Hào, tình báo 
đội lốt nhà báo, chưa "phản bội” nhảy sang địch. 

Niên học 1955 - 56 trôi đi bức bối (với tôi vì bị cấm yêu]. 
Cho tới giữa năm 1956 thì diễn ra một chuyện động trời 
khiến cho tất cả gần như bị đảo lộn: Đại hội 20 Đảng cộng sản 
Liên Xô, báo cáo mật của Khroutchev về Stalin. Tôi đã ngày 
ngày đến thư viện của Đại học Bắc Kinh mở báo Pháp Le 
Monde. Không có. Chắc nhà trường đã cấm bày các số báo đó. 
Nhưng tôi vớ được một tờ đăng tin tổng bí thư Đảng cộng sản 
Anh Harry Pollitt sau khi đọc báo cáo này đã bị mù suốt nửa 
tháng. Hình như bị là do cái sự thật kinh khủng này. 

Một trận bão lớn ập đến. Đại hội 20 đã cho một cái nhìn 
phê phán không thể dung thứ cộng sản kiểu Stalin. Trong 
xung đột Xô - Trung, Đảng vẫn diễn giải là Liên Xô phản phúc, 
công kích trước nên Trung Quốc phải công kích lại. Nên biết 
một khía cạnh khác... 

Mao Trạch Đông từ lâu không cam làm anh hai trong phe. 
Thơ từ của Mao đã nói rõ khẩu khí. Vung tay lên chia thiên hạ 
ra làm mấy cơ mà... 


106 



ĐÈN CÙ 


Stalin chết, đấy là cơ hội cho Mao đặt lại tư cách đầu tàu. 
Mao lợi dụng hậu quả phá phách ghê gớm của Đại hội 20 để 
công khai đả kích Liên Xô. Mao biết phần lớn lãnh đạo các 
nước xã hội chủ nghĩa rất ngại chống sùng bái cá nhân, cầm 
quyền không cần tự do bầu cử mà không sùng bái cá nhân thì 
có bằng trò đùa! 

Đại hội 20 họp, đoàn Đảng cộng sản Trung Quốc đến, Chu 
Đức cầm đầu nhưng Đặng Tiểu Bình quản tất. Đài phát thanh 
Liên Xô phỏng vấn Chu Đức. Trong bài trả lời, Chu Đức dùng 
công thức chính thức vốn có về việc giúp đỡ của Liên Xô gồm 
bốn vế "to lớn, toàn diện, có hệ thống và vô tư" thì duyệt nó 
lần cuối, Đặng Tiểu Bình xén chữ "to lớn" đi mà thay bằng" 
hai nước giúp đỡ lẫn nhau." Lần đầu xuất hiện cái thế ngang 
thưng này. 

Ngọn cờ lý tưởng thiêng liêng nhưng tay con người phất 
nó lại bẩn. Dưới gầm bàn hội nghị, anh cả anh hai dọt vỡ ống 
đồng nhau và ngầm nhắm đàn em lôi kéo. 

Khroutchev đưa ra ba luận điểm mới toanh trong Đại hội 
20: chung sống hòa bình, khả năng quá độ hòa bình lên chủ 
nghĩa xã hội và khả năng ngăn ngừa chiến tranh. Cái gai nhọn 
chính là ở chống sùng bái cá nhân nhưng bàn cãi chỗ này thì 
chả hóa ra tiểu nhân tham vọng quá hay sao? Liền phất cờ 
bảo vệ Stalin! Mày chống, tao bênh: Là tao chống mày. Thế là 
Nhân Dân nhật báo cắt nghiến đi luôn luận điểm "khả năng 
quá độ hoà bình lên chủ nghĩa xã hội." Khác nào thiếp mời dự 
cưới chỉ để tên chú rể không có tên cô dâu. cắt nó đi vì nó 
chính là "chủ nghĩa xét lại" phản đối bạo lực cách mạng, đầu 
hàng đế quốc. Từ nay phải hâm sôi nồng độ máu hiến dâng 
cho cách mạng thành chuẩn mực phân biệt cách mạng với cải 
lương. Quả nhiên cách hâm sôi máu đã kéo được khối người 
sính sùng bái cá nhân đi theo. 


107 



TRẦN ĐĨNH 


Mao chống Khroutchev nhưng Đại hội 8 Đảng cộng sản 
Trung Quốc (1956] lại xóa "tư tưởng Mao Trạch Đông" nêu 
trong Điều lệ. Rất ức, khai mạc, Mao nói vài câu rồi tếch. Phe 
bắt đầu rạn, nội bộ mỗi đảng bắt đầu nứt. 

* * * 

Một đoàn cán bộ báo Nhân Dân gồm Kỳ Vân, Xuân Trường, 
và Hồng Hà (mới ở Cứu Quốc sang Nhân Dân] qua Bắc Kinh 
để đi Liên Xô học. (Trên rừng, Thép Mới nói anh đã đưa 
người em của anh lên Hà Nội làm báo như thế nào: Con ông 
cụ - tức Hồng Hà - buôn trầu cau hung quá, cứ ôm cả giỏ tổ bố 
thế này ngồi nóc toa đều đặn từ Thanh Hoá ra, tao thấy thảm 
cho con ông cụ, mới đưa con ông cụ ra làm báo Việt Cách của 
tao ở phố Charon. Mày biết đấy, từ đó con ông cụ quay ra 
quản tư tưởng tao, sư nó, ốp ghê lắm...] 

Lần đi học này có cả Hoàng Minh Chính, Minh Việt, phó bí 
thư thành ủy Hà Nội. 

Tôi ra khách sạn Hòa Bình ở phòng Kỳ Vân chơi với anh 
em suốt chiều cho tới tận tám chín giờ sáng hôm sau tiễn ra 
sân ga. Các thứ chuyện nhưng nổi nhất là sửa sai cải cách 
ruộng đất và Vanh chem (vingtième, tiếng Pháp: hạng, thứ 20 - 
BT] - Đại hội 20. 

Kỳ Vân nói Trung Quốc nhất định phải chống Vanh chem. 
Gì chứ hoàng đế là không chịu cho ai chống sùng bái hoàng 
đế. Tôi nói có khả năng chịu, bằng chứng là Đại hội 8 đã xúp 
"tư tưởng Mao" đi. Kỳ Vân nói Mao chống thì ta cũng chống. 
Trung Quốc làm gì thì Việt Nam làm thế. Mao chịu sao được 
dân chủ hoá. 

Cả tôi và Kỳ Vân đều sai đều đúng. Kỳ Vân đánh giá quá 
cao yếu tố tiêu cực của Mao, tôi quá cao yếu tố tích cực của 
Đảng cộng sản Trung quốc. 


108 



ĐÈN CÙ 


Bộ phận tích cực này mười năm sau thua Mao thảm hại. 
Thành toàn những "xét lại, đi đường tư bản, phái hữu, phản 
bội" vào tù, bị đấu tố và chết. Mao chết, họ lại nổi lên và thay 
đổi Trung Quốc. 

Còn ta theo Mao, thì Kỳ Vân đúng! Tôi chỉ thấy Hồ Chí 
Minh, không thấy Lê Duẩn lúc ấy đã coi Mao là "Lê-nin của 
thời đại ba làn sóng cách mạng.” Tôi lúc ấy chưa thể hình 
dung ra chuyện Cụ Hồ rồi cũng bị ngồi chơi xơi nước. Tôi tin 
tay lái con thuyền Việt Nam không bao giờ tuột khỏi tay Cụ. 

Về cải cách ruộng đất, Kỳ Vân kể một chuyện làm tôi bàng 
hoàng. Đúng hơn, kinh hoàng. Chu Văn Biên, bí thư đoàn ủy 
cải cách ruộng đất Nghệ - Tĩnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao 
chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng ở dưới sân dằn giọng: - 
Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của 
nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì nhất định sẽ 
chống lại... Bà mẹ cắn lưỡi không chết. ít lâu sau, nhảy giếng 
tự tử thành... Chu Văn Biên ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu. Chính 
hắn sai trói gô bố đẻ của Phan Đăng Lưu là Phan Đăng Tài, lùa 
ông cụ vào đòn ống khiêng lên trại tù rồi sau cụ chết mất xác. 
Khi bị khiêng đi, cụ cứ chửi chúng mày khốn nạn, thằng Lưu 
kia, mày theo cộng sản để cho đàn em cộng sản của mày đối 
xử với tao thế này à? Du kích khiêng ông cụ lại đánh đá ông 
cụ... À, trong Nghệ có câu ca "Phá đảng lừng danh quân Đặng 
Thí, giết người khét tiếng gã Chu Biên.".. 

- Biên nay làm gì? 

Đề bạt thứ trưởng nông nghiệp. Dù sao cũng giàu nhiệt 
tình cách mạng. 

- Thế Bác sao? 

- Bác thì vãi nước mắt. Nước mắt Bác làm mát đi các nỗi 
đau lòng. - Kỳ Vân nói. 


109 



TRẦN ĐĨNH 


Sáng sau tôi tiễn anh em ra ga. Hoàng Minh Chính là người 
cuối cùng nắm lấy tay cửa lên xuống nhoài mãi ra lớn tiếng 
bảo tôi: 

- Cấm yêu là thế quái nào? Đấu tranh đi, đòi dân chủ... 

Chính là người dẫn đội cải cách về đồn điền cụ Đào Đình 
Quang, địa chủ kháng chiến, yêu nước, thân sĩ, bố vợ Nguyễn 
Khánh Toàn và Đinh Đức Thiện. Đại đoàn 312 của Trần Độ, 
Lê Trọng Tấn thường xuyên đóng trên đất của cụ, ăn cơm 
miễn phí của cụ. Vị thân sĩ treo cổ chết. 

Đào Đình Đức, giáo sư bác sĩ, con trai cụ ngậm ngùi bảo 
tôi: - Ông cụ sợ bạo lực mà... 

- Không phải, - tôi nói, ông cụ trốn chạy cái đáng ghê sợ 
hơn nữa. Đó là sự tráo trở lật mặt... 

Cái tráo trở còn khiến người ta không bao giờ thấy tội lỗi. 
Hoàng Minh Chính không tráo trở nên sau đó đã bỏ cả đời đòi 
dân chủ. Có giẫm chân vào bùn mới biết từ đấy tránh bùn. 

Đào Đình Đức cho tôi xem tấm ảnh lớn chụp cụ Đào Đình 
Quang đứng với Trần Độ, Lê Trọng Tấn và mấy sĩ quan của 
ban chỉ huy sư đoàn 312. 

- Ông cụ đãi cơm gà cho sư đoàn này nhiều lắm đây, - tôi 

nói. 

- Thế mới nên tội mua chuộc cách mạng, trốn đấu tranh 
giai cấp. 

- Vậy thì cương lĩnh đoàn kết địa chủ, tư sản của Việt 
Minh năm 1941 là mua chuộc tư sản, địa chủ, - tôi nói... Mua 
chuộc cách mạng thì chết, mua chuộc phản động thì sống và 
có thành tích rồi lên cao... 


110 



Chương tám 


M ồng tám Tết Bính Dậu 1957, mấy anh và tôi về nước 
họp Đại hội Văn nghệ. Đến biên giới chợt thấy rặng 
núi quan san thấp nhỏ, còi cọc. Đoàn tàu của ta như đoàn tàu 
sân chơi vườn trẻ. Cái gì cũng cằn bé, sơ sác. Người dưng 
dưng một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Quá mạn sỏi, Mẹt thì 
thêm lo âu vơ vẩn. Một người trong đoàn phiên dịch đi cùng 
xe chợt đến ngồi bên thăm hỏi. Hỏi đến Hồng Linh. Tôi nói 
biết. Anh ta liền trở nên bí ẩn pha tí hí hửng: - Bố là đặc vụ bị 
ta giết, anh biết không? Lim, ty công an bổ búa vào đầu đấy... 

Nhát búa của anh này làm cho tôi ghê một thì cũng làm 
cho tôi ghét anh ta hai. Cái miệng con người ta sao có thể bố 
cáo vung lên những nỗi đau của người khác dễ và vui như 
thế. Tôi bắt đầu coi cái chết của bố Linh cũng là thảm kịch của 
mình. Khả năng Đảng bắt tôi cắt quan hệ với Linh thỉnh 
thoảng lại nổi lên. 

Đến Hà Nội, về nhà Trần Châu, vẫn làm ở Việt Nam thông 
tấn xã. Một buồng ba chục mét vuông phanh đôi, nửa bên 
phải của Vũ Khiêu, nửa bên trái của vợ chồng Trần Châu. 
Cách nhau một ván gỗ dán cao chừng hai mét. Lúc cơ sở vật 


111 



TRẦN ĐĨNH 


chất chưa báo trước hai người sẽ là hai ngả trái nghịch: Châu 
chống đảng, lật đổ; Vũ Khiêu ca ngợi đảng, bảo vệ chế độ. 

Trong nhà Châu, một bộ ván ngựa cũ kê trên hai niễng gỗ 
gầy mảnh tạo thành vật đựng duy nhất trong nội thất: đựng 
người ngủ, đựng mâm đũa khi ăn, đựng khách khứa, đựng 
quần áo chăn màn, sách báo khi không dùng đến. V. V, tóm lại 
rất vạn năng. Tối tối, đứa bé lớn lên ba phụng phịu vần gối 
xuống "kềnh cang nào kềnh cang" ngang dưới chân giường - 
chiều dọc giường dành cho bô' mẹ và đứa em bé mới đẻ. Với 
nó, ngủ một mình buồn như lính thú lưu đồn. 

Người quen ở rừng gặp lại đầu tiên là Nguyễn Huy Tưởng. 
Đầu bờ hồ, trước nhà Tây Cóc Descours và Cabaud cũ. Mũ 
phớt. Mắt cụp xuống rầu rĩ, Tưởng bắt tay tôi, nói mỗi câu: - 
"Buồn!" 

Trong hội trường Nhà hát lớn, một tiếng gọi rất vuỉ ở sau 
lưng: - Đĩnh! 

A, Nguyễn Tư Nghiêm, tôi đang rất mong anh. Nghiêm 
ngồi một mình trong một "chuồng gà" tôi tối bên trái, gần cửa 
ra vào chỗ ngang hông nhà hát. vẫn cái cảm giác âm ẩm trên 
mặt các pho tượng đất miếu hoang. Tôi vừa vào ngồi xuống, 
Nghiêm đã nói ngay: - Mình ra đảng rồi. 

- 0, tôi kêu lên. 

- Phong trào cộng sản tan rồi. Con mẳt nhỏ đăm đăm hiền 
lành, Nghiêm nói, nhỏ nhẹ, từ tốn, như ngày nào anh cự tuyệt 
căm thù mẹ ở trước chi bộ. Miệng khe khẽ cuời như có vẻ 
chóp chép nhấm nháp một điều gì thú vị. 

Tôi buồn lắm nhưng không hỏi, không nói. Tôi đã có kinh 
nghiệm. Mới ngày nào chi bộ ép anh làm bậy, anh không theo 
và cuối cùng thì đảng đã phải sửa sai. Có điều chẳng chịu xin 
lỗi hành động đã xui anh giẫm đạp lên mẹ. 


112 



ĐÈN CÙ 


Tôi bỗng nghĩ tới con người thường khuyên Nghiêm làm 
cái này cái nọ. Những lúc được khuyên can như thế, anh nhăn 
nhó, giơ ngón tay ngắn lên dũi dũi chọc chọc vào thái dương 
nói: - Nó bão thế, nó ỡ đây... 

Chỉ lần không căm thù mẹ là con người thứ hai ấy không 
ra mắt. Chắc lần ra đảng cũng thế. 

Năm 1970, một tối ăn uống ở nhà Văn Khuyến, gần Chùa 
Tàu Ngô Sĩ Liên có Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, tôi và đứa 
con gái tôi lên bốn. Bốn người nằm thành bốn con trạch quây 
con gái tôi và mâm rượu vào giữa. Nghiêm cười bảo tôi: 

- Đĩnh à, chế độ này là capitalisme d 'Etat - chủ nghĩa tư 
bản Nhà nước, một số người thao túng lũng đoạn toàn bộ tài 
sản đất nước, cộng sản trá hình thôi, đừng tin họ. 

Cùng lúc Văn Cao rầu rĩ bảo tôi: - Trần Đĩnh à, tao thương 
mày, lẽ ra tuổi mày thì đâu đã bạc tóc. 

Nghiêm lại giật lấy tay tôi." Chủ nghĩa tư bản quốc gia, của 
thiểu số mượn danh công hữu mà chiếm hữu quyền lực..." 

Nghiêm khe khẽ bóp tay tôi. Bàn tay anh đặc biệt mềm, 
mát, con mắt lại như cười, như chóp chép nhấm nháp một cái 
gì hết sức thú vị. Tôi chợt nhận ra hôm ngồi trong chuồng gà 
Nhà hát lớn anh đã có ý xâu chuỗi tôi khi nói: "Mình ra đảng 
rồi... Phong trào cộng sản đã tan rã..." Anh muốn tôi đồng 
hành. 

Nhưng tôi không theo anh tuy mến anh. 

Ở đại hội văn nghệ, tôi mong gặp một người nữa là Lê Đạt. 
Thì bỗng một hôm Đạt đến sau lưng, đập vai. 

vẫn cái cười hềnh hệch. À, họp chửi nhau không văn hoá 
lắm nên chẳng muốn đến. Nghe nói gần Tết vừa rồi cậu bị Tố 
Hữu triệu đến nhà ông ấy viết kiểm thảo, - tôi hỏi? 


113 



TRẦN ĐĨNH 


- Viết xong rồi, khai trừ đảng rồi... 

- Nghe nói cậu ăn no ngủ kỹ chẳng hối hận gì cả? 

- Thúy vợ tớ cứ nói ông làm ơn trằn trọc đi lấy một tí cho 
người ta đỡ phê phán là coi thường người ta có ý xây dựng có 
được không? Lên trên này mày. 

Chúng tôi lên Nhà Gương vắng tanh. Tôi nói: - Cho tớ hỏi 
câu nữa: - Báo chí nói các cậu phục vụ tư sản, quân sư cho tư 
sản và ăn uống như tư sản? 

Lê Đạt khuỵu một đầu gối xuống, khuỳnh hai chân sang 
hai bên, hai tay thục sâu vào túi quần khẽ kéo nó lên mời tôi 
kiểm kê những cái tư sản đắp điếm lên người anh. Tôi liền đỏ 
mặt. Trong khi tôi com - lê may bằng tít - xuy Ăng lê ở cửa 
hiệu sang đường Vương Phủ Tĩnh (đại sứ quán cho tiền] thì 
áo bông Lê Đạt tòi mền đã bợt ra, và chân không bít tất xỏ 
dép râu. 

- Nào, nghe thơ thôi nhá? - Đạt đứng đọc liền mấy bài thơ 
mới làm. 

Rồi lấy giấy bút viết bài "Ghế đá" với dòng chữ "Tặng Trần 
Đĩnh và..." 

Tôi mang sang Bắc Kinh. Cho anh em xem tờ truyền đơn 
của phản động. Sửa cái lỗi đã ngờ Đạt sống như tư sản. 

Tôi không nói với Đạt chuyện tôi và Hồng Linh. Mặc dù lúc 
này sự kìm kẹp đã lỏng. Đại sứ quán dặn Hoàng Văn Tá, bí 
thư chi bộ của tôi dặn tôi giữ gìn, đi chơi với nhau vừa vừa 
thôi kẻo anh chị em họ lại phản ánh lên phản đối với đại sứ 
quán thì rách việc... 

Đạt nói: - Không có ảnh hưởng của Đại hội 20 chưa chắc 
đã có Nhân Văn - Giai Phẩm. 


114 



ĐÈN CÙ 


... Một sáng cà phê với Phan Kế An, Mai Văn Hiến và Tạ 
Đình Đề trước Thủy Tạ. Đề kể chuyện anh bị đội cải cách treo 
giò và đi cày vì đoàn ủy nghi anh có vấn đề chính trị. Tại sao 
lại quan hệ với Mỹ? À, Bác Hồ giới thiệu tôi với Mỹ. Tại sao 
bắn giỏi? Ai dạy, Mỹ? À, tớ nói, lúc ấy ở với quân sự Mỹ, cả 
ngày chỉ có việc ăn và tập bắn súng, đạn ê hề mà họ thì có 
huấn luyện. Việc này có Bác Hồ chứng kiến, xin cứ hỏi Bác... 

Đề nói Ông Cụ có một khẩu súng lục tướng Mỹ tặng. Và 
một ảnh chân dung viên tướng này, có chữ đề tặng cẩn thận, 
Đề không nhớ tên. Thật ra là sáu khẩu Colt. Giáp làm một 
khẩu thay cho quả lựu đạn trước kia ông vẫn vũ trang ngay 
cạnh nách. Có nghĩa là hễ chiến đấu vời đến nó là tự sát luôn. 

Thú thật nghe Đề, tôi không tin lắm. Ngỡ là cách Việt Minh 
thời đó tuyên truyền cho uy tín ông Cụ "thân với Mỹ." Sau 
này đọc "Historia và Tại sao Việt Nam" của Patti mới biết có 
chuyện ấy thật. Cụ còn khen" tướng quân đẹp như tài tử xi 
nê." Khẩu súng và bức ảnh đã thành vật phẩm triển lãm lưu 
động khiến cho Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh ngấm 
ngầm tị và nể. Lúc đó đi với Mỹ là dấu hiệu của tốt đẹp. Bố tôi 
làm ở L’ Action - báo Pháp, một hôm rất vui nói máy bay 
Lightning P38 vẫn bay trên chiến khu Việt Minh, lính Mỹ dạy 
Việt Minh quân sự... Tôi sùng bái chiếc máy bay hai thân óng 
ánh bạc, hai mũi đỏ chói lao qua Hà Nội như một tia chớp phô 
ra cái đẹp soi đường kỳ diệu của khoa học kỹ thuật. Bay khỏi 
rồi cao sạ Nhật mới ùynh ùynh vuốt đuôi mà tôi nghe thành 
"ông thua... ông thua..." Thế nên với tôi, Việt Minh thế là tất 
cả. 

Về nước, gặp bạn bè, tai nghe mắt thấy, tôi nhìn Nhân Văn 
Giai Phẩm khác đi. Năm ngoái, Phan Khôi, Tế Hanh sang dự lễ 
kỷ niệm Lỗ Tấn có gặp một số chúng tôi tại Đại học Bắc Kinh. 


115 



TRẦN ĐĨNH 


Phan Khôi phê phán gay gắt sai lầm của Đảng. Như bản thân 
bị xúc phạm, tôi đã quạc lại. 

Và gửi bài thơ đăng trên báo Nhân Dân "Ánh sáng không 
đi đường gẫy, vinh quang xưa bắt ta đi con đường ngay 
thẳng." 

* * * 

Trở lại Bắc Kinh tôi đi chơi liền liền với Linh. Mấy lần toan 
hỏi đến cái chết của ông bố nhưng thương, lại thôi. Nhưng lạ 
là ngày tôi càng tin rằng ông cụ bị giết oan. 

Tôi theo được cô gái trầm luân từ tám chín tuổi thơ là nhờ 
cái gì? Tạng tôi? Duyên nợ? Một nhân tố quan trọng giúp tôi 
lúc đó vượt qua chán nản là Đại hội 20. Làn gió dân chủ thổi 
tới những chân trời phóng khoáng, giải phóng những ước 
mơ. Mọi kiểu xiềng xích, cùm kẹp, cấm đoán, tù túng bỗng 
đều hóa vô duyên, vô lối tất cả. 

* * * 

Đại sứ quán mời tôi nói chuyện "trong nước" cho một số 
lưu học sinh ở Bắc Kinh. 

Tôi đã nói đến một biên giới nghèo, bé, buồn, tiêu điều. 
Nói đến đoàn tàu bé bỏng len giữa những núi non bé bỏng, 
những sỏi đá gầy và những lau, những sim mua gầy. Đến con 
chó gầy sưởi nắng trước một quán nước bỗng gồng mình ra 
sức gãi, như cáu kỉnh với thời gian đọng lại ở chính nó, ở 
chính chân bà cụ hàng nước này. Đến đứa bé lên ba tối tối đi 
trấn ải chốn chân giường, với nó chân giường đã thành "Tây 
xuất Dương quan vô cố nhân." 

Nghe xong, Trần Hoạt, học đạo diễn quàng vai tôi nói: - 
Tao nghe mày mà xúc động, rớm nước mắt ra, thương đất 
nước quá. 


116 



ĐÈN CÙ 


Đời sống chúng tôi ở Bắc Kinh rất eo hẹp. Năm 1955, Cụ 
Hồ gặp các cháu hỏi: lương các cháu là rút ở tiền nước bạn 
viện trợ cho cả nước, vậy các cháu muốn đất nước được 
nhiều hay ít? 

- Bớt lương ạ. - Các cháu hô đánh rầm. Cụ quay sang 
Hoàng Văn Hoan: - Làm theo các cháu nhá! 

Cắt mạnh quá. Thiếu ăn, tập nặng, Hồng Linh mờ cả mắt, 
nhìn chính con bài Át Cơ mà không nhận ra. Nhà trường phải 
cho thuốc uống. Từ đấy, nhà trường giúp chui lưu học sinh 
múa Việt Nam bằng cách mỗi ngày cấp cho mỗi người một 
chai sữa nhỏ không lấy tiền. Còn tôi, khi về nước không có 
một thứ gì đựng đồ đạc, trường phải xoay cho tôi một thùng 
gỗ thông vừa đập hòm lởm chởm những xước là xước. 

Năm 1955, tôi đã muốn thôi học về. Đã bị cấm thì thà xa 
hẳn. Nhân Hoàng Tùng dắt một đoàn chủ báo ta sang thăm 
Liên Xô về qua, tôi ra gặp chơi và tiện thể nói muốn về nước, 
Hoàng Tùng bằng lòng, về khi nào, về ra sao tôi tự quyết 
định. Thế nào rồi gặp Đại hôi 20 và những biến động trong xã 
hội Trung Quốc, tôi ở lại. 

Hôm tôi gặp đoàn báo, Như Phong gọi tôi ra một chỗ than 
thở: - Tớ bị Hoàng Tùng với đoàn riềng một mẻ đau quá... 
Tổng biên tập báo Pravda tiếp đoàn. Tớ thèm thuốc lào từ lâu 
nhưng không có điếu bèn hút một điếu thuốc lá họ mời 
khách. Thế là Hoàng Tùng bảo chi bộ họp phê phán. Vô lễ với 
cấp trên là đồng chí tổng biên tập Liên Xô. Ai lại đồng chí ấy 
đang chỉ thị với đoàn ta mà lại phì phà phì phèo điếu thuốc ở 
mồm, làm như đồng cấp vậy... 

Năm 1957, hơn năm chục đảng cộng sản họp ở Liên Xô. 
Mao đến và làm một thao tác connotation - hội ý rất tài tình.” 
Phe xã hội chủ nghĩa phải có một cái đầu." và tiếp luôn: "Gió 


117 



TRẦN ĐĨNH 


Đông thổi bạt gió Tây." Tôi đã đùa, hòan tòan đùa kiểu chơi 
chữ, dĩ nhiên với thái độ không được cung kính Mao lắm: - 
Nói phải có đầu xong thì đối luôn, đầu ấy tên là đông... xui bảo 
thiên hạ coi Mao Trạch Đông là đầu tàu rồi còn gì.” 

Tôi không biết gần cuối thập niên 50, trong Đảng cộng sản 
Trung Quốc bắt đầu tuyên truyền "thuyết trung tâm cách 
mạng, chuyển dịch." Tức là gần như quy luật, chủ nghĩa Mác 
chuyển dần sang phía Đông. Thế kỷ 19 chủ nghĩa Mác ra đời 
ở Đức, nửa đầu thế kỷ 20 chuyển dịch sang Nga, sau khi 
Stalin qua đời thì sẽ chuyển dịch sang Trung Quốc. Lãnh đạo 
giương cao ngọn cờ Mácxít - Leninnít, phê phán chủ nghĩa xét 
lại Khrushev là đồng chí Mao Trạch Đông sẽ hoàn thành sự 
chuyển dịch này. 1963, Lê Duẩn chính thức thành văn chuyển 
Mao lên thành Lê-nin. 

Nhưng dẫu gì thì xã hội Trung Quốc cũng đang trải rất 
nhiều chấn động. Ai ngờ nổi đảng bỏ tư tưởng Mao trong 
Điều lệ, tức là một bộ phận đã thấy cần chống sùng bái Mao, 
cần mở xã hội thoáng hơn. 

Chẳng hạn một hôm Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân đến Bắc 
Kinh đại học nói chuyện với cả nghìn sinh viên. Bọn tôi nghe. 
Các mẩu câu hỏi, thắc mắc của sinh viên tới tấp truyền tay 
nhau đưa lên trên bàn Chu Ân Lai. Đến một mẩu, ông đọc to: 
Trung Quốc nghèo, dân Trung Quốc đói, sao cứ phải giúp Việt 
Nam? 

Tôi thật tình xấu hổ. Sinh viên Trung quốc đòi chấm dứt 
viện trợ cho Việt Nam trước đông đủ các nước, nhất là trước 
sinh viên Hồi Giáo sáng sáng bốn năm giờ ra hành lang tụng 
kinh giập đầu thình thình xuống đất không ai ngủ nổi. Mà sao 
Chu Ân Lai không ỉm đi? Tôi hơi ức. 


118 



ĐÈN CÙ 


Chu Ân Lai giải đáp ngắn gọn, thẳng thắn. Viện trợ cho 
Việt Nam là nghĩa vụ quốc tế nhưng có lợi cho Trung Quốc: 
nên đẩy chiến tranh và đế quốc ra xa Trung Quốc hay để cho 
chúng nó áp sát bên cạnh? 

Vụt hiện ra hình ảnh ngày niên thiếu: các dịp lễ lớn, cửa 
hàng lớn thường thuê du côn bảo vệ chống dám du côn khác... 
nhưng lại vội gạt đi ngay, mặc dù trong lòng rất ớn, xấu hổ. 

Cái ngượng này lớn hơn cái ngượng năm 1953 tôi đã trải 
trong cuộc họp kiểm điểm giữa quân chí nguyện ta và Pathét 
Lào do Phumi Vongvichít cầm đầu. Bạn phê bình ta "khinh 
bạn," "bắt nạt," "nước lớn." V. V... (một tiểu đoàn trưởng của ta 
cưỡi ngựa đi, gần năm cây số nhớ ra đã bỏ quên điếu cầy - kỷ 
niệm của bạn bè trong nước - thế là bắt anh cần vụ Lào chạy 
về chỗ vừa bỏ đi để lấy bằng đựơc điếu cầy đem lại) nhưng 
đến vấn đề này thì tôi ngượng nhất: bạn đề nghị được nhận 
viện trợ thẳng từ Trung Quốc, Việt Nam cũng như Lào thôi 
mà, đứng ở giữa làm người phân phát làm gì cho phiền phức 
cả ra. 

Rõ ràng là Lào sợ ta ăn hớt. Có khi còn muốn bung khỏi 
khối Việt - Miên - Lào để chơi hẳn vớiTrung Quốc. 

Cụ Hồ giải thích: Liên Xô, Trung Quốc đã quyết định như 
thế thì Lào và Việt Nam cứ như thế. 

Tôi lại nghĩ Lào quan hệ thẳng với Trung Quốc đã sao. 
Chưa biết ta cũng cần phên giậu che chắn, cần đất của người 
để làm đường, mở căn cứ đóng quân. Vả chăng có làm cầu thì 
ta mới vào cầu... 

Bây giờ nghe sinh viên Trung Quốc đòi mặc kệ Việt Nam, 
tôi thật muốn chui xuống đất. Lưu học sinh các nước đầy ra 

kia... 


119 



TRẦN ĐĨNH 


Một hôm tôi bắt gặp cô con gái nguyên soái Hạ Long, Hạ 
Tử Trinh gì đó, nhỏ nhắn, xinh đẹp, đứng bên đường trong 
campus, gần túc xá cô nói hơi gắt giọng: - Song nên chung 
sống hoà bình, không nên chiến tranh. Bu shi wei le dang bing 
er jen men chu sheng. Ngưởi ta không phải sinh ra để làm lính. 
Cô đã vượt sông Áp Lục - ít nhất con cái các ông to Trung 
Quốc đều nếm bom đạn thật ở chiến trường. Bô' cô đã bị lôi ra 
gọi là "tên thổ phỉ hai tay hai con dao bầu" rồi bức chết trong 
Cách mạng Văn hóa. Chồng cô, giáo viên sử, bỏ cô vì bố cô là 
xét lại phản động đi đường lối tư bản (tức kinh tế thị trường]. 
Bây giờ cô chuyên sưu tầm tài liệu về những người bị đàn áp 
tàn khốc và chết tủi nhục trong cái phong trào điên loạn do 
lãnh tụ gây nên. 

* * * 

Cuộc sống đòi Đảng phải có biến pháp. Đảng bèn ra nghị 
quyết chỉnh đảng. 

Đăng trân trọng trên các báo. Chỉnh đảng lần này là một 
cuộc "thiêu cháy đảng." Thiêu cháy cho đảng đuực tái sinh 
như con phượng hoàng trên đống tro tàn trong huyền thoại. 
Đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân hãy thẳng thắn vạch trần 
mọi sai lầm, khuyết điểm của đảng ra. Thiêu đảng là yêu 
đảng. Càng yêu càng thiêu. 

Đề ra "năm cái khí" phải xóa: quan khí (quan liêu, khinh 
dân], mặc khí (bàng quan, mặc kệ mẹ nó], mộ khí (uể oải chợ 
chiều] và hai khí nữa tôi không nhớ. 

Đảng lập tức phát động ở khắp hang cùng ngõ hẻm một 
cao trào dân chủ nói thẳng, nói thật. Lập diễn đàn cho ai ai 
cũng lên nói đuợc. Nói chưa thoả thì viết báo chữ to dán đầy 
các bức tường. Hết chỗ dán - dán chồng, dán đè lên nhau dầy 
tới cả đốt tay - thì dán xuống đất... 


120 



ĐÈN CÙ 


Bắc Kinh đại học lại đi đầu trong cao trào thiêu đốt đảng. 
Một sinh viên vật lý chứng minh bằng phương trình X, y, z sự 
phá sản không thể cứu chữa của chủ nghĩa Mác - Lê... 

Nhân Dân nhật báo "không" kém ai. Dành hẳn trang nhất 
cho các ý kiến đòi đa đảng, chia quyền lãnh đạo đất nước như 
ý kiến của La Long Cơ, Trương Bá Quân, người đứng đầu một 
đảng dân chủ. Bảo giai cấp công nhân có sứ mạng lãnh đạo là 
vô căn cứ, giai cấp tư sản cũng phải được lãnh đạo... Một bài 
báo nói trắng ra ngày xưa Quốc Dân Đảng bỏ tù, xử bắn Cộng 
Sản Đảng là đúng vì luật pháp đề ra là phải trừng trị những 
người phá rối trật tự xã hội. Đáng chú ý bài "Tôi căm thù, tôi 
lên án" của nhà viết kịch Ngô Hàm đả Chương Bá Quân, La 
Long Cơ, ông này trí thức ở Mỹ về từng nói chúng ta đại tri 
thức đã bị đám ít trí thức lãnh đạo. Tám năm sau, hiểu chân 
tướng đảng, Ngô Hàm viết kịch bênh Bành Đức Hoài, chống 
Mao và bị thủ tiêu vì tội ở trong nhóm phản cách mạng "Thôn 
ba nhà" gồm Đặng Thác, Liêu Mạt Sa, nhà thơ và ông. 

Báo đảng đăng một bài của Trần Kỳ Thông, cục trưởng 
tuyên huấn Giải phóng quân, tác giả của vở kịch "Thiên sơn 
vạn thủy" đang nổi tiếng phản đối các ý kiến đòi đa đảng, chia 
quyền lãnh đạo. Thì hôm sau báo đăng ngay một bài bác lại. 
Đồng thời thông báo nghị quyết phê bình Trần Kỳ Thông đã 
dội nước lạnh vào hùng khí quần chúng đấu tranh thiêu đảng. 
Ông đã bị giáng cấp xuống còn thiếu tướng. Ai dám nghĩ ông 
là chân gỗ? 

Cả tháng sôi sục thiêu đảng như vậy. Xem vẻ ngọn lửa này 
không bao giờ nguội được nữa. Một báo chữ to ở Bắc Kinh đại 
học viết: Chỉ cần Lão Vương hạ đài là Trung Quốc lại thanh 
thiên bạch nhật. Thanh thiên bạch nhật còn hàm ý chỉ lá cờ 
của Trung Hoa Dân Quốc. 

Tôi thật sự sống những ngày hội tưng bừng dân chủ. 


121 



TRẦN ĐĨNH 


Không ngờ là một canh bạc bịp quy mô quốc gia. Cú lừa 
lịch sử... Nhưng cú lừa đập vào mặt tôi và giúp tôi dần tỉnh lại. 


122 



Chương chín 


M ột sáng Nhân Dân nhật báo ra xã luận: Đến lúc rồi! 
shi shi hou le\ 

Lúc gì? 

Lúc trấn áp, nghiền nát, đập tan bọn "hữu phái" đang điên 
cuồng chống phá Đảng cộng sản, mưu mô đưa Trung Quốc 
quay ngược trở lại con đường tư bản phản động. 

Dài hơn gấp ba, xã luận hôm sau mới nói rõ hết đầu đuôi. 
Phái hữu đã lợi dụng thiện chí chỉnh đảng, trăm hoa đua nở, 
trăm nhà đua tiếng của đảng để lật đổ đảng. Chúng là lũ rắn 
độc, cỏ dại. Chúng nói đảng bày mưu lừa người. 

Đúng! Mưu thật. Nhưng không phải âm mưu mà là dương 
mưu vì mưu này bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Không có mưu sao 
nhử được rắn độc, cỏ dại chui ra, ngóc lên mà tiêu diệt chúng 
chứ? 

Đảng để tỷ lệ 5 % đảng viên là phái hữu. Họ là những 
người lãnh đạo đã chấp hành nghị quyết chỉnh đảng mà cho 
mở báo chữ to, diễn đàn dân chủ để "thiêu đảng." 

Họ là những người đã bắt đầu do dự thì giật mình thấy 
Trần Kỳ Thông bị kỷ luật giáng cấp vì dội nước lạnh vào tinh 


123 



TRẦN ĐĨNH 


thần đấu tranh của quần chúng cho nên lại vội ra sức lãnh 
đạo quần chúng đẩy mạnh thiêu đảng lên một nấc nữa. 

Hàng triệu người đã bị chết, tù, lầm than trong cuộc đàn 
áp. Biết bao gia đình tan nát. 

Sóng thần nổi lên dữ dội trong giới văn học nghệ thuật. 
Điêu linh những Ngãi Thanh, nhà thơ theo trường phái 
Apollinaire với tập thơ "Đuốc" cùng thời "Nữ thần" của Quách 
Mạt Nhược, Đinh Linh, Phùng Tuyết Phong, Ngô Tổ Quang... 

Một chuyện làm xúc động và kính phục: Tân Phụng Hà, 
nghệ sĩ lớn Bình kịch, ngang tầm với những Mai Lan Phương 
bậc nhất Kinh kịch và Hồng Tuyến N, bậc nhất viết kịch tuyên 
bố từ bỏ hết các danh hiệu đảng đã khoác lên bà như đại biểu 
Quốc hội..., từ bỏ hết để cam chịu cùng tội hữu phái với chồng 
bà, nhà lý luận sân khấu lớn Ngô Tổ Quang. (Nhưng một tài 
liệu sau này tôi đọc lại nói Trương Khiếm, người đóng Hồ 
Điệp phu nhân trong vở ca kịch cùng tên lừng tiếng là vợ Ngô 
Tổ Quang.] 

Mao vạch mặt tổ chức "chống đảng Chương Bá Quân - La 
Long Cơ." chương Bá Quân, bộ trưởng Giao thông, chủ tịch 
Đảng Dân chủ Công Nông; La Long Cơ, bộ trưởng Lâm nghiệp, 
Phó chủ tịch Đồng Minh Dân Chủ, lãnh tụ tinh thần của trí 
thức ở Âu Mỹ về nước. La Long Cơ có một câu làm Mao tức 
tối: "Tiểu trí thức của chủ nghĩa Mác - Lê lãnh đạo đại trí thức 
của tiểu tư sản. Thằng mù dắt thằng sáng đi." 

Phải nói tôi thích ông trí thức này không bằng các đảng 
viên cộng sản thiêu đảng, vẫn ngờ động cơ các ông. 

Mã Dần Sơ, nhà kinh tế học tên tuổi và hiệu trưởng của 
chúng tôi cũng bị lôi ra là "rắn độc." ông đã phê phán lời kêu 
gọi của Mao cho rằng Trung Quốc càng đẻ nhiều càng tốt vì 
người là tư bản qúy báu nhất, vì Trung Quốc phải tiến lên 


124 



ĐÈN CÙ 


bằng các đại công trường thủ công nên càng ăm ắp người 
càng tốt. (Những năm70, Lê Duẩn đề ra đại công trường thủ 
công và hợp nhất tỉnh, huyện cho đông sức chân tay là dựa 
vào ý Mao.] ông già Mã Dần Sơ bị đưa đi cải tạo ở đâu tôi 
không rõ. 

Qua mấy tháng vờ dân chủ để khều rắn kể trên, tôi dần 
thấy thì ra mình cũng "rắn độc." Chỉ là không bị nhử và không 
có chỗ chui ra thôi. Phải chờ sau khi về nước nó mới lộ mặt. 

* * * 

Một chuyện xảy ra với tôi trong lúc báo chữ to đang rầm 
rộ. Câu chuyện tôi giấu mãi. 

Bữa ấy tôi đang đọc báo chữ to gần Da Xan Ting, - đại 
thiện đình (Nhà ăn lớn]. Một sinh viên Trung Quốc đến bên 
tôi. Trắng, đẹp, kính trắng, mắt hiền. 

- Xin lỗi, anh là lưu học sinh Việt Nam? 

- Vâng, còn anh ala Thượng Hải? (ala tiếng Thượng Hải là 
chúng ta, chúng tôi.] 

- Tôi là... (anh nói tên nhưng tôi không nhớ], muốn nói 
chuyện một ít với anh, có được không? 

Anh nhờ tôi chuyển cho sứ quán Việt Nam một thư đề 
nghị Bắc Việt Nam hãy tôn trọng hiệp định Genève, đình chỉ 
đưa quân và vũ khí vào trong Nam cũng như rút lực lượng đã 
phi pháp cài lại từ 1954. 

- Làm gì có chuyện ấy nhỉ? 

Hoàn toàn bị xúc phạm, tôi vừa ngớ ra ngạc nhiên vừa khó 
chịu. Anh đốt đảng anh thôi chứ lại định đốt cả đảng tôi nữa 
ư? 


125 



TRẦN ĐĨNH 


- CÓ, đài nước ngoài thường xuyên lên án, tố cáo Bắc Việt 
Nam. 

- Sao anh tin những thứ ấy? 

- Đọc các đại tự báo đây anh có tin không? 

Tôi quay đi và nói: - Tôi không chuyển thư anh được vì 
bận và vì ý kiến của anh thiếu cơ sở. 

Nhưng từ hôm ấy, tôi bỗng cứ lởn vởn nghĩ ta có vi phạm 
hiệp định Genève thật không? Chả lẽ ta chính nghĩa lại bội 
ước? Chả lẽ bản chất ta hòa bình lại thích chiến tranh? 

Lúc ấy thật tình tôi không biết đảng có phương án kế 
hoạch cài cán bộ và quân lính ở lại miền Nam cũng như tiến 
hành nghiên cứu ngay từ đầu hình thế bờ biển để sau này lập 
"đội thuyền không số" có cơ sở ở huyện Thủy Nguyên. V. V. 

Lúc ấy đâu đã đến ngày, thí dụ 24 tháng 5 năm 1962 để tôi 
họp trưởng phó ban của báo Nhân Dân mà ghi vào sổ tay sự 
việc dưới đây: Chính phủ Diệm gửi công hàm đi 72 nước đề 
nghị lên tiếng phản đối Việt Cộng ngày một mở rộng hoạt 
động lật đổ (lúc đó Cà Mau đã thành vùng giải phóng] thì Anh 
quốc và Sihanouk hưởng ứng sớm nhất. Anh quốc quy trách 
nhiệm cho Hà Nội vi phạm hiệp định Genève, Sihanouk thì 
yêu cầu mở hội nghị quốc tế giải quyết vấn đề miền Nam để 
đất nước ông được yên. Nhưng Liên Xô, ủy viên thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước ký vào hiệp định 
Genève, lại đổ hết trách nhiệm cho Ngô Đình Diệm, quyết giữ 
hình thái hai bên Quốc - Cộng "trùm chăn đánh nhau" chết 
thôi bên trong lãnh thổ miền Nam theo đúng ý đồ miền Bắc. 

Canada và Ấn Độ trong ủy ban Kiểm soát Quốc tế đã ra 
nghị quyết riêng lên án Hà Nội vi phạm hiệp định Genève. 
Thế là báo Nhân Dân nổ xã luận đả kích dữ dội họ. Phản ứng 
lại, Canada dọa rút khỏi ủy ban vì ta bảo họ "đứng đằng sau 


126 



ĐÈN CÙ 


Mỹ" vu cáo miền Bắc. Ấn Độ thì bị xã luận bôi cho một câu 
lăng mạ: "không xứng đáng là chủ tịch ủy ban quốc tế..". Sau 
đó, hưởng ứng xã luận, dân nhiều nơi mít tinh đả đảo Canada, 
Ấn Độ. 

Lê Duẩn phải dặn dò nên chú ý lời lẽ đả kích Anh và Ấn Độ. 
Cung bậc theo ông đại khái là chính phủ thì ôn hoà, báo đảng 
có thể cao giọng đôi chút còn ngoài ra, các báo khác tha hồ 
được nặng lời với hai ủy viên quốc tế "bênh Mỹ - Diệm." Liều 
lượng phân bổ đòn ngôn luận này đã vào cẩm nang. 

Nhân nhắc đến Lê Duẩn thời gian này, xin kể tiếp một việc 
cũng vào sổ tay tôi lúc ấy. Ban văn hoá của báo cho biết anh 
Lê Duẩn quan tâm đến đời sống dân lắm. Anh đã hỏi kỹ anh 
Phạm Ngọc Thạch rằng một bát cơm ăn với rau muống luộc 
có khác một bát cơm ăn với rau muống xào không. Khi nhờ 
phân tích khoa học cao siêu, (tôi ngứa tay thêm mấy chữ này 
vào đây] biết là có khác nhau..." cơ bản" thì anh Duẩn đã chỉ 
thị hãy cố sao cho "về cơ bản" dân ta được ăn nhiều rau 
muống xào mà" cơ bản" bớt luộc đi. Nói "về cơ bản" vì phấn 
đấu cho có thêm mấy triệu thìa mỡ mỗi ngày "về cơ bản" 
không dễ!... Tôi nghĩ ngay việc gì phải Phạm Ngọc Thạch 
nghiên cứu, cứ bày lên bàn ông Duẩn hai dúm cơm, một rang 
mỡ, một không là kiến nó cho ý kiến nó ngay không phải chờ 
Phạm Ngọc Thạch chỉ thị cho ngành y tế. 

Nhưng xin trở lại chuyện diễn ra ở Bắc Kinh. 

* * * 

Tuần sau tình cờ tôi gặp anh "Thượng Hải" ở gần Đại lễ 
đường. Anh đi với một cô gái trăm phần trăm Shang hai gu 
niang, Thượng Hải cô nương. Cô gái nhìn tôi như có ý hỏi anh 
bạn đi bên: - Cha từ chối đưa thư đấy phải không? 


127 



TRẦN ĐĨNH 


Không nghe thấy nhưng tôi cáu - đinh ninh cô gái nói nei 
jia huo, thằng cha kia. Cùng lúc thấy cô gái rất đẹp. Picasso có 
lẽ lấy mẫu kiểu tóc đuôi ngựa ở cô gái thanh tú này. 

Chẳng hiểu sao tôi rẽ ngoắt luôn. Tức. Không, có cả ghen 
vớ ghen vẩn. 

Khi chống phái hữu, nhiều giáo sư, sinh viên bị đưa đi, tôi 
có ý tìm anh "Thượng Hải." Không thấy nữa. Nghĩ cô gái 
Thượng Hải nếu không xuống nông thôn lao động cải tạo - để 
bị người ta cưỡng hiếp, chửa hoang và treo cổ chết - thì chắc 
phải bỏ học và bỏ cái đuôi ngựa "văn hoá đồi trụy phương 
Tây," tôi bỗng bồn chồn cùng ân hận lạ lùng. 

Tôi chưa hiểu với tôi những ông thày sống động đầu tiên 
chỉ ra con đường và cách thức đấu tranh cho dân chủ chính là 
làn sóng "phái hữu" trong đó có anh sinh viên cùng cô bạn gái 
xinh đẹp của anh. Sau này trong gian nan phải chịu đựng tôi 
mới nhận ra hình ảnh của họ càng đậm nét trong tôi. Nhưng 
tại sao anh sinh viên đeo kính trắng lại chọn tôi để nhờ 
chuyển thư phản đối ta "phạm pháp" đưa súng ống, binh lính 
vào Nam? Anh đọc thấy gì ở trên mặt tôi. Một hừng sáng nào 
đó ư? Một kiểu Nàng Kiều với Đạm Tiên ngày Thanh Minh. 

Tôi còn một bạn học, người Nam Kinh. Lúc "phái hữu" lên 
tiếng, anh từng bảo tôi: - Chắc cậu cũng biết truyện "cô gái 
quàng khăn đỏ?" Chúng ta đấy. Cũng quàng khăn đỏ cả mà. 
Hỏi bà ơi, tại sao tai bà to thế? Bà nói: - Để bà nghe thấu bọn 
phản động chúng nó thì thào. Thế sao mắt bà sáng thế? À, 
sáng mới thấy được chỗ chúng nó ẩn nấp. Còn răng? Sao răng 
bà to thế? Răng bà to để ăn thịt những đứa khoẻ thắc mắc về 
bà... như cháu. Ăn luôn. 

Tôi hỏi anh: - Người Trung Quốc nghĩ như cậu có nhiều 
không? 


128 



ĐÈN CÙ 


- len ma shuoya ? Nói sao nhỉ? Một nửa đi. Nhưng nửa kia 
có loa ở mồm và có súng trên tay. 


129 




Chương mười 


H è 1958, tôi đi thực tập ở Thẩm Dương hay Phụng 
Thiên, Moukhden, kinh đô gốc của tộc Mãn và cũng là 
kinh đô vua bù nhìn Phổ Nghi thời Nhật. Cơ địa công nghiệp 
nặng từ thời Nhật, nó đang được Liên Xô giúp xây dựng nhiều 
nhà máy rất hiện đại. Tôi đến phỏng vấn nhiều nhà máy (cơ 
khí, điện cơ, gang thép, săm lốp xe tải..., nhà máy chế tạo thiết 
bị điện, dây điện thật sự nằm trên một nhà máy đồ sộ thứ hai 
nữa ở ngầm dưới đất phục dịch nó... 

Hôm đầu tôi xuống nhà máy, một chị biên tập viên của 
Thẩm Dương nhật báo dẫn đi. Chị rất u uẩn, tuy cố giữ vẻ 
bình thường truớc mặt người nước ngoài là tôi. Tôi dần hiểu. 
Chồng chị, một trưởng ban của báo đã bị bắt đi cải tạo. Anh 
"dung túng cho phái hữu chống đảng." "Tôi nghiêm chỉnh tổ 
chức và động viên quần chúng thiêu đảng là làm theo nghị 
quyết đảng," - anh nói." Thế đảng bảo anh lật đổ đảng anh 
cũng lật sao?," - đảng kết luận. Và anh đi đâu vợ anh lúc ấy 
vẫn chưa biết 

Tất cả các trưởng ban của báo này và nhiều cây bút khác 
đã bị như chồng chị. Những con tốt đảng thí trong ván cờ tìm 
cỏ độc, rắn độc... 


131 



TRẦN ĐĨNH 


Không hiểu sao tôi cứ thấy như có lỗi với chị biên tập viên 
dẫn đường. Tôi biết bi kịch của chị mà không dám một lời an 
ủi. Tôi đã buộc chị phải chui ra khỏi con kén nó che chở nỗi 
côi cút kinh hoàng của chị để nói lên những lời nhạt nhẽo với 
guoịiyou ren, - quốc tế hữu nhân, bạn bè thế giới... Bạn bè thế 
giới thì mang lại được gì cho chị? Đám đã đến đây thực tập 
thì chắc cũng một giọ thừa sức bày mưu tống giam đồng chí. 
Nhưng chồng chị và chị cũng cộng sản mà? Nghĩ lắm nhức 
đầu, tôi chọn mũ ni che tai, coi như không có chị... Rất lạ là 
sau sự kiện vạch tội bạo chúa Stalin rồi nay bạo chúa Mao 
kinh hoàng đến thế mà tôi vẫn một niềm tin chủ nghĩa! 


Thì cũng không hiểu sao ở Thẩm Dương - phải chăng vì ở 
ngang vĩ tuyến với Triều Tiên? - mà tôi thường hay lên đứng 
trên sân thượng tức tầng thứ mười hai của Thẩm Dương nhật 
báo nhìn trời, hình dung vẩn vơ tới chiến tranh Triều Tiên và 
Kim Ki Hoan, sĩ quan Triều Tiên, bạn cùng lớp. Kim Ki Hoan 
cục cằn nhưng rất ngay thẳng. Có hai điều ở anh mà mãi tôi 
không sao hiểu. Một là khi nghe tôi nói - đúng với ý đảng - 
Pháp đánh trước nên Việt Nam mới phải kháng chiến, anh 
liền cáu," sao để chúng nó đánh trước? Tha ma tì, - mẹ nó, 
bên tao, thình lình ba sư đoàn tràn xuống, phải giành chủ 
động chứ, chúng ta là cách mạng mà, chẳng mấy chốc chỉ còn 
lại có mỏm Pu San... Tha ma tì, - mẹ nó, Mỹ nhảy vào... không 
thì nẫng ngon miền Nam rồi... Chúng nó vào, chúng tao phải 
rút, lệnh là hủy hết mọi thứ để cho không còn dấu vết lính 
Bắc, đứa nào cũng chỉ còn có cái xan jiao ku, - khố ba cạnh 
(tức slip)..., tha ma tì, mẹ nó, Saber Thần Kiếm nó bay dưới cả 
dây điện cao thế để bắn... Liên Hợp Quốc chúng nó vào... 
Nhưng cũng hả, đánh những bảy tám nước... 


- Quân chí nguyện Trung Quốc thế nào, tôi hỏi? 


132 





ĐÈN CÙ 


- Sang nhiều thì lại khoẻ ngủ bậy với gái Triều Tiên. Gặp 
người Triều Tiên mày đừng nói tới Quân chí nguyện... 

Mãi sau tôi mới biết Bắc Triều Tiên không nhắc tới Chí 
nguyện quân. Sợ làm nhụt tinh thần Juchi, - Chủ thể, nghĩa 
như tự lực ở ta. Tất nhiên Kim Ki Hoan và tôi đều không biết 
Stalin đã bật đèn xanh cho Bắc Triều đánh. Tăng tiền viện trợ 
lên, cử cố vấn sang đông gấp bội - tính cứ 45 lính Bắc Triều là 
có một cố vấn Liên Xô. Tướng Liên Xô Vassiliev đã đặt kế 
hoạch chiếm gọn Nam Hàn trong vòng một tuần, từ 22 đến 27 
tháng 6 -1950. 

Lên lớp Hán ngữ hiện đại, nghe giảng tiếng Trung Quốc 
hay, đẹp, ảnh hưởng tới nhiều ngôn ngữ, thí dụ (ảnh hưởng] 
Việt Nam 70 %, Triều Tiên, Nhật Bản 75 %, Hoan ngồi cạnh 
tôi cứ khua cá giầy loẹt quẹt, mắt lừ lừ liếc nhìn tôi (tranh thủ 
đồng minh] còn mồm thì lạu bạu: - Tha ma tì, lúc thi tao sẽ 
nói không hay, không đẹp, không ảnh huởng tới tiếng Triều 
Tiên gì hết..., quẹt quẹt quẹt... tha ma tì\ 

Tôi đã có lúc ngờ lòng yêu nước của mình yếu hơn Kim Ki 
Hoan. Nghe nói 70% tiếng Việt là thuổng của tiếng Hán tôi lại 
thấy ông cha mình nhịu mồm cho thành ra hàng lô giỏi quá. 

Điều thứ hai thuộc về sinh học. Kim Ki Hoan một hôm bảo 
tôi: Bên tao có tục ngữ cứ nom miệng người đàn bà là biết cái 
bên dưới của người ấy ra sao. Tôi ngẩn tò te thì Kim nói tiếp: 
Hai cái ấy rất giống nhau, tha ma tì, đúng lắm đấy (!!!] 

Càng ngẩn ra, tôi nói: - Tao thể nghiệm làm sao được chứ? 

Ki Hoan lườm tôi: - Cái ấy phải tự mày lo! Định nhờ tao 
giúp nữa à? 

- Ở đâu? 

- Zhe ge jia huo, - cái thằng này. Không đây thì đâu? 


133 



TRẦN ĐĨNH 


ít ra cũng thấy người Triều Tiên thẳng thắn, chả vờ vịt. Và 
dâm hơn Việt Nam. 

Xong thực tập trở về Bắc Kinh. 

Trong nước đang đánh Nhân Văn - Giai Phẩm vòng hai. 
Năm ngoái dẹp hai tờ báo của nhóm này ngỡ đã xong nhưng 
nghe nói Chu Ân Lai có sang phổ biến kinh nghiệm chống 
phái hữu nên ta lôi ra đánh lại. Mang ra tòa. Dính cả đến "gián 
điệp.” Sau này Lê Đạt bảo tôi Đảng cộng sản Pháp có nói với 
ta gián điệp này là cảm tình của đảng. 

Lộ dần ra hình thái hai biên đội Trung - Việt chắp cánh bay 
cùng nhau trong vòm trời chuyên chính. Hai biên đội bám 
nhau như bóng với hình. 1957, Bắc Kinh chống phái hữu, Hà 
Nội chống Nhân Văn - Giai Phẩm. 10 năm sau, 1967, Bắc Kinh 
Cách mạng Văn hoá, tiêu diệt bọn xét lại đi đường tư bản, 
tống giam Chủ tịch nước và Tổng bí thư hay Khơ - rút - xốp 
thứ nhất và thứ hai của Trung Quốc, Hà Nội chửi xét lại Liên 
Xô, bỏ tù xét lại nội địa. Chưa đến mức tống giam hại chết 
nhan nhản như nước anh em nhưng cũng làm lao đao liểng 
xỉểng khối người. 

Tả khuynh duy ý chí là bệnh gốc của cộng sản, đặc biệt 
cộng sản kiểu Mao. Cải cách ruộng đất là lần tả khuynh duy ý 
chí ở quy mô kinh hoàng ở Việt Nam thế nhưng hình như 
chúng ta không rút bài học. Nếu rút thì sau những Chống phái 
hữu, Tiến vọt, Gang thép, mâu thuẫn Trung - Xô..., đến 1963, 
64, Lê Duẩn đã không viết "Mấy vấn đề quốc tế và Đảng ta," 
coi Mao - chứ không phải Hồ Chí Minh - là Lê-nin của thời kỳ 
ba dòng thác cách mạng Á - Phi - La toàn thế giới tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội... 

Một biểu hiện đỉển hình của duy ý chí tư tưởng nước lớn 
là "Con đường Trung Quốc" mà báo Trung Quốc bắt đầu nói 


134 



ĐÈN CÙ 


tới. NÓ ra đời ở Hội nghị trung ương họp tại Bắc Đới Hà, sau 
khi Mao thị sát chớp nhoáng những công xã nhân dân mới 
mọc, những lò cao gang thép mới dựng, những "sáng kiến vĩ 
đại" của dân mà đảng thấy là quá thiên tài nên đã tổng kết lại 
thành đường lối. Từ quần chúng ra lại trở về quần chúng là 
thế. Đề cao "con đường Trung Quốc" là cố đả phá con đường 
Xô viết. 

Thời gian này Khroutchev bất thần đến Bắc Kinh. Mao hí 
hửng nói trước với Lý Chí Toại, bác sĩ riêng của Mao: - Tôi sẽ 
cắm vào mông cha này một cái kim thật là dài. Lý kể như thế 
trong hồi ký "Đời tư Chủ tịch" ông viết cuối những năml980 
vén lên biết bao bí mật xấu xa của lãnh tụ. 

Cây kim thật dài cắm ngay lập tức khi Khroutchev đến. 
Trái nghi thức thông thường, Mao đón ông ta ở bể bơi có mái 
của Mao trong Trung Nam Hải. Sai lấy xịp (quần tắm] cho 
Khroutchev rồi cả hai bồng bềnh dưới nước chuyện trò đại 
sự. Khác hẳn Khroutchev đón tiếp Mao linh đình trọng thể ra 
sao năm 1957. Lần này Khroutchev sang vì ngại Mao đánh 
Đài Loan sẽ nổ chiến tranh với Mỹ. Biết thóp, Mao cân não lại. 

Trước một đồng minh háo đánh Mỹ như Mao, Liên Xô bèn 
cố thuyết phục bằng vi thiêng lợi ích vật chất. Đề nghị: 1] Lập 
một đài phát sóng cực mạnh hai nước cùng dùng nhưng đặt ở 
trên đất Trung Quốc; 2] Lập một hạm đội hỗn hợp Xô - Trung 
cùng bảo vệ vùng bỉển hai nước; 3] Trung Quốc khoan giải 
phóng Đài Loan. 

Mao nhận hai khoản trên nhưng không chịu hoà bình với 
Đài Loan: - Các đồng chí chớ can thiệp vào sứ mệnh thiêng 
liêng của nhân dân Trung Quốc. 

Mao biết chạy đua vũ trang quá bở hơi tai, Khroutchev 
muốn kéo Trung Quốc vào cuộc hòa hoãn với Mỹ. Nhưng Mao 


135 



TRẦN ĐĨNH 


lại có chủ định của Mao. Không thể hai phe mà phải tam quốc 
hiện đại. Trong khi chưa thành tam quốc mới được thì mở ra 
ba thế giới - các nước không liên kết. Ta không cầm cân nảy 
mực cho các ngươi thì thôi chứ lại? 

Khroutchev cũng khuyên chớ nên làm công xã nhân dân 
nhưng Mao bảo đó là con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản 
đặc thù của Trung Quốc. Ý nói con đường các cậu sai rồi 
không lên được chốn đó đâu. Một dạo ở ta, chiểu tinh thần 
Mao, Lê Duẩn nói nếu Việt Nam có sức sản xuất như Liên Xô 
thì đã cộng sản đứt đuôi từ lâu. Ở Liên Xô, chế độ lương cách 
xa nhau quá đã ngăn cản tiến lên cộng sản. Duẩn khoe ở Việt 
Nam lương tổng bí thư với lương cơ bản hơn nhau có mấy 
chục đồng! Có sức sản xuất như Liên Xô, Việt Nam đã cộng 
sản từ tám hoánh! 

Nay mới thú thật. Lúc ấy tôi đã ngầm cho một câu: "Tổ sư 
bốc phét!" 

Thất bại, Khroutchev về nước sớm trước mấy ngày. 

Hội nghị trung ương Bắc Đới Hà liền họp. Ra đời Tổng lộ 
tuyến mà ta mựơn chỉ một mẩu là "nhiều, nhanh, tốt, rẻ" và 
thực tế hóa ra "hiếm, chậm, tồi, đắt." 

Ba ngọn cờ hồng là: đại nhảy vọt, gang thép nhân dân và 
công xã nhân dân. Mao có ý bao cấp cả cho toàn dân, xóa bỏ 
chế độ lương bổng - trong quân đội xoá bỏ lon gù, nhất loạt 
một mẩu phù hiệu đỏ - đúng như chế độ cộng sản các tận sở 
năng các tận sở nhu, cái mà Khroutchev gọi là "chủ nghĩa 
cộng sản mặc quần đùi." 

Công xã nhân dân công hữu hóa búa xua hết mọi tư liệu 
sản xuất và tư liệu sinh hoạt, nồi niêu, xoong chảo, thau chậu, 
phích nước nóng... Ra đồng làm, tới bữa tối thì đến nhà ăn tập 
thể lĩnh phần cơm và phần nước nóng ngâm chân rồi toàn gia 


136 



ĐÈN CÙ 


ăn uống, bế bồng, ôm ấp, mai lại ra đồng từ sớm. Trẻ con vào 
nhà trẻ, người già vào nhà dưỡng lão. Có công xã lập trại con 
gái riêng, con trai riêng, vợ chồng tháng tháng gặp nhau ăn 
nằm theo lịch công xã đặt, tùy theo độ tuổi mà dầy thưa khác 
nhau. Báo đăng câu Mao ca ngợi: cái ưu Việt của công xã là 
nắm được hoàn toàn dân chúng trong tay. 

Ông đã nuôi ý định công xã hoá cả thành thị. Để nắm cho 
không sót thằng dân nào. 

Tôi đã thăm mấy nhà dưỡng lão trong đó một nơi làm cho 
tôi buồn hơn cả là của công xã nhân dân tại nhà máy thủy 
điện Mai Sơn, tỉnh An Huy. Một lán nứa dài trong một rừng 
nứa rậm, một dẫy sạp nứa dài và cao lênh khênh, ọp ẹp làm 
giường (có lẽ sạp cao thế này là để các cụ không thể tụt xuống 
trốn đi). Khoảng ba chục cụ ngồi ngơ ngẩn nhìn khách tham 
quan đến chiêm ngưỡng "hạnh phúc" của các cụ. Tất cả đều ủ 
dột, đều con mắt vô hồn dửng dưng và đều co chân cao đến 
ngực và đặc biệt đều tăm tắp mấy chục cẳng chân phù to 
tướng, căng bóng, những mặt hàng chình bày trong triển lãm. 
Tôi bỗng thấy chúng là những cái bình đựng thư cầu cứu mà 
trong bão tố, thủy thủ đem vất cầu âu vào sóng... Già quá, 
không lê nổi đến nhà ăn, mà có đến nổi nhà ăn thì hết sức 
chen hàng, nhiều cụ đành chết đói. 

Phải có bằng chứng về tính ưu việt của công xã chứ! Bằng 
chứng dễ thuyết phục và dễ kiếm nhất là năng suất lương 
thực. Lập tức báo chí đăng không kịp "sản lượng vệ tinh" - ở 
nghĩa lên cao vút - ầm ầm vượt nhau. Bắp cải nặng một tạ ba, 
muốn xài thì phải lấy cưa mà kéo cưa lừa xẻ chứ dao nào chặt 
cho lại? Lợn một con đứng chật cả thùng xe cam nhông cỡ 
nhỡ. Một mẫu ruộng (bằng một phần ba mẫu Việt Nam) 500 
tấn khoai. Lúa mì 60 tấn... Một nhát các thứ cây trồng biến ra 
thành toàn là Phù Đổng Thiên Vương hết. Một hôm báo đăng 


137 



TRẦN ĐĨNH 


ảnh một tràn ruộng lúa chín với những đứa trẻ nô nhảy ở bên 
trên. Và Mao Chủ tịch liền nổ lệnh: Ta cho các người từ nay 
ăn hẳn năm bữa một ngày! 

Phóng viên Việt Nam thông tấn xã kiêm tình báo Lê Phú 
Hào đi tham quan đồng lúa kiêm "sân chơi trẻ con" về đến 
ngay trường bảo tôi đó là trò bịp. Anh theo nhà báo nước 
ngoài tụt xuống thì ngỡ anh là đồng bào, người ta giữ anh lại 
sợ đông quá sập liếp độn ở bên dưới: cắt lúa chín ở nơi khác 
về cắm chi chít lên trên. 

Tôi nói chuyện này với anh bạn "bà sói răng to." Anh nói 
anh biết. Dân Trung Quốc bây giờ có hai điều dặn nhau. Một 
là sau Tam phản, Ngũ phản thì sợ tiền. Tiền là nguồn của tội 
ác. Nghèo đói mới sạch sẽ, vẻ vang. Thà ăn cỏ xã hội chủ 
nghĩa chứ không thèm ăn cơm gạo tư bản. Nay sau chống 
phái hữu, người Trung Quốc sợ thêm sự thật. Sự thật là 
nguồn gốc của bất hạnh, chết chóc. Đã muôn người đều sợ sự 
thật thì cũng lại muôn người thi nhau nói phét. Có người nói 
ở Trung Quốc bây giờ chỉ phản cách mạng mới còn cái đức 
nói sự thật, nghe sự thật. Còn toàn là hoan nghênh vờ, tin 
tưởng vờ, hăng hái vờ. Toàn dân nói phét, chui niu, thổi trâu, 
mà biết tỏng nhau là nó đang nói phét, vui phét hệt như 
mình... 

Tôi lạnh người. Anh nói tiếp: 

- Mình có một ông chú họ làm đội trưởng ở công xã. Trên 
bắt ông khai vống lên lấy sản lượng vệ tinh, ông không nghe, 
sợ khai man nộp hết thì đói. Thế là bị đánh gẫy hai hàm răng. 
Cứ nhè mồm đánh bắt nhận "vệ tinh." cuối cùng đầy mồm 
máu khai man. Nhờ đó được chữa không tiền cái tay bị đánh 
què nhưng răng thì đắt quá thành ra từ nay ông chú chỉ nuốt 
không nhai. Sự thật phải nuốt, nhai gẫy răng ngay. Cứ thả cửa 


138 



ĐÈN CÙ 


nói phét rồi bạo lực giáng xuống cho thật khoẻ vào là cái giả 
toàn thắng. 

Tôi bắt đầu "hư hỏng" vì đã nhận ra chân tướng đại bịp. 
Người ta lừa bịp đại trà được là nhờ khai thác những bản 
năng thấp hèn trong con người: sợ và tham lam. Sợ thì thỏa 
được lòng tham. Tham danh, tham lợi, tham tước. Mà sợ rồi 
thì dối trá nào cũng thành sự thật, bồ hòn nào cũng ngọt, đồ 
tể nào cũng Đức Phật Như Lai. 

Nên nói tiếp đến phong trào nhân dân luyện gang thép. 
Công đầu là Tăng Hy Thánh, ủy viên trung ương, bí thư tỉnh 
An Huy. (ông đã tiếp đoàn báo Việt Nam chúng tôi ở Hợp Phì, 
nơi Hàn Tín điểm quân và tôi đã đến đó.] ông cho dựng dọc 
đường xe lửa Mao sẽ đi qua các lò cao luyện thép. Lò rừng 
rực lửa như hội hoa đăng, dân gang thép múa ương ca tưng 
bừng bên cạnh. Lãnh tụ hả cái bụng quá. Bèn đề ra mục tiêu 
gang thép vượt Anh, vượt Đức, vượt Nhật rồi Mỹ cuối cùng. 

Từ Thủy Tỉnh - Hà Bắc, một huyện có 31 vạn dân đã đề ra 
mục tiêu "tiến lên chủ nghĩa cộng sản trong ba năm,” vụ hè 
vừa thu hoạch được 45. 000 tấn lương thực, đã đề ra mục 
tiêu sản xuất 1,1 triệu tấn ngay trong vụ thu tiếp theo (tăng 
gấp hơn 24 lần, bình quân đầu người 1,8 tấn]. Phải ra sức thu 
gom sắt phế liệu, có thể tháo dỡ các đường sắt tạm thời 
không có giá trị kinh tế như đường sắt Ninh Ba, đường sắt 
Giao Đông. 

Tôi không tham gia tuy sinh viên phải nghỉ học làm gang 
thép đầy trong campus. Tôi mơ hồ thấy chẳng khác nào lột áo 
quần ra xé tơi rồi đem bật lại thành bông, xe lại thành sợi để 
dệt nên thứ vải chất lượng khốn nạn hơn nhiều. Không hiểu 
sao nhìn các quả đấm cửa bằng sứ trắng có lõi sắt người ta 
quẳng vào chảo quấy, đảo, tôi cứ nghĩ đó là những con ngươi 


139 



TRẦN ĐĨNH 


mắt mỗi hộ dân gửi đến để trừng trừng nhìn mà đặt ra câu 
hỏi đơn sơ: các người làm trò gì đây? 

Màn bịp gang thép rồi cũng xếp xó. Nhưng để cho Mao chủ 
tịch Người vui lòng vẫn phải giữ lại 60 triệu lao động túc trực 
bên cạnh các lò cao hao tài hại của... 

Lại trở về Hội nghị trung ương Bắc Đới Hà. Ngoài Tổng lộ 
tuyến, hội nghị còn cho ra một cách khiêu chiến mới đối với 
Mỹ cốt phá hoà hoãn của Liên Xô với Mỹ. Hội nghị bế mạc 
được một tuần, lục địa bắn luôn đại bác vào hai hòn đảo Kim 
Môn, Mã Tổ của Đài Loan nằm ở gần bờ biển Phúc Kiến. Kim 
Môn chỉ xa chừng hai cây số, trong ngày đầu nhận 89. 000 
quả pháo. Ngày hôm sau thêm lên 40. 000 quả nữa. Căng 
thẳng cực độ. Chiến tranh như sắp nổ ra từng ngày. 

Mỹ cho hai tàu sân bay tới, cộng vào bốn chiếc đã có sẵn. 
Và trên một chiếc có đậu một máy bay ném bom A3D. Khi 
cần, boong tàu sẽ mở ra và một thang máy liền dâng một quả 
bom nguyên tử để gắn vào bụng chiếc A3D kia cho nó bay đi 
quẳng xuống Bắc Kinh hay Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng 
Châu, Quảng Châu gì gì đó. Phóng viên báo Time lộ ra như thế. 
Liên Xô liền phải đánh tiếng nếu Mỹ dùng nguyên tử với 
Trung Quốc thì Liên Xô buộc cho lục địa Mỹ xơi nguyên tử. 
Phần nào đã thoả mãn về cục diện gay gắt do mình gây ra, 
Mao bèn đổi sang một kiểu bắn mới: nếu Mỹ không can thiệp 
thì chỉ bắn hai hòn đảo kia vào ngày lẻ. 

Thế giới tưởng Mao phất cờ giải phóng Đài Loan đến nơi 
nhưng ông bảo Lý Chí Toại, bác sĩ riêng: - Ai đánh làm gì? Còn 
Đài Loan đó thì còn đoàn kết nội bộ chứ giải phóng nó rồi thì 
kiếm đâu ra cái gậy nào để múa lên cho yên nội bộ được đây? 
(trong hồi ký "Đời tư Chủ tịch," The President’ s Private Life 
của Lý Chi Toại.] 


140 



ĐÈN CÙ 


Thế nhưng nhiều người lại đinh ninh ông rừng rực lửa 
căm thù đế quốc, lửa giải phóng dân tộc, lửa chi viện của đại 
hậu phương rồi đội ông lên và đến xin ông một chút tâm 
hồn... Rồi theo cờ ông chỉ mà xông lên đánh. 

* * * 

Một sáng, An Cương, phó tổng biên tập Nhân Dân nhật báo 
đến nói chuyện với lớp báo chí. - À, xin hỏi, tôi vừa đi Ba Lan 
về. Nay nơi nào xét lại nhất các đồng chí? 

Sửng sốt hết. Vừa bỏ mũ xét lại cho Nam Tư trở về với phe 
xong thì sao nay lại xét lại? 

- Ba Lan, nước tôi vừa mới đến đó. 

Kể ra một lô những tệ nạn xã hội, ăn chơi, nhảy đầm, thoát 
y vũ, thoát ly chính trị, sùng bái phương Tây... Cảnh giác các 
đồng chí, mất cách mạng, mất đảng vì cái xét lại này. Hở tay 
hở đùi là nguy cho chế độ rồi đó... 

Với tiêu chuẩn chia ra trại đàn ông với trại đàn bà thì ăn 
nằm xả láng với nhau đúng là phản cách mạng thật. 

Tôi không ngờ đời tôi bắt đầu bị yểm chính là từ hôm 
nghe thấy hai chữ xét lại ấy. 

Hai bóng ma Mỹ, Đài Loan chưa đủ cho Mao bắt được ai 
cũng phải nem nép ở dưới cái gậy ông vung lên. ông phải 
thêm cho một bóng ma "xét lại" nội bộ đảng và phong trào 
cộng sản. Bên ngoài, ông nhắm Khroutchev còn ở trong nước 
ông nhòm đến Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và Tổng bí thư 
Đặng Tiểu Bình từng cho hê "tư tưởng Mao Trạch Đông." Hai 
vị chống Mao quá hiền lành liền bị Mao gọi luôn cho là 
Khroutchev Trung Quốc thứ nhất là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng 
Tiểu Bình là Khrouchev thứ hai. 


141 



TRẦN ĐĨNH 


Biết Liên Xô đang oải trong chạy đua vũ trang với Mỹ, dân 
đầy bất mãn, thất vọng, Mao bèn kêu gọi phá chớp nhoáng 
trật tự thế giới bằng một cuộc "cải cách ruộng đất trên toàn 
hành tinh." Địa chủ, cường hào ác bá là đế quốc Mỹ cùng 
phương Tây, bần cố nông là các nước nhược tiểu có vấn đề 
với Mỹ, chẳng hạn Việt Nam. Hay mưu lật đổ của Đảng cộng 
sản ở Indonesia rồi bị Sukarno trấn áp thảm sầu. 

Mao đầu tiên hỏi thăm láng giêng Ấn Độ. Trả miếng vụ Ấn 
cho Dalai Latma tị nạn và che đi yêu cầu độc lập gay gắt của 
Tây Tạng. Buộc Liên Xô hoặc theo Trung Quốc thì mất liên 
minh Xô - Ấn, hoặc bênh Ấn thì lòi mặt "xét lại." Đến 1963, 64 
thì Liên Xô bênh Ấn Độ, Hà Nội chửi Ấn Độ và Nerhu có dã 
tâm chiếm đất Trung Quốc. 

Hà Nội hình như hay phù suy, chống thịnh... Đặng chống 
Mao bằng mèo trắng mèo đen, Mao chống Đặng bằng hồng 
chuyên thì Hà Nội lại phát động cả nước hồng chuyên. Thủ 
tướng Đồng đăng một bài rất dài ca ngợi hồng chuyên trên 
Nhân Dân. Sau này Dương Thượng Côn "chống diễn biến hòa 
bình" để ngáng Giang Trạch Dân lên tổng bí thư thì ta cho 
dịch quyển "chống diễn biến hoà bình" - Chủ mưu là đế quốc 
Mỹ, và phát làm cẩm nang cho tất cả đại biểu dự Đại hội đảng 
7. 


142 



Chương mười một 


T háng 5 năm 1959, đoàn báo Việt Nam sang thăm 
Trung Quốc, tôi gia nhập đoàn. 

Một sáng vào Trung Nam Hải. Trung Quốc "giải phóng" 
Tây Tạng. Dalai Latma ngồi bò yak trốn sang Ấn Độ, cổ tay 
đeo chiếc Rolex do Tổng thống Roosevelt tặng, thời cờ năm 
sao chưa cắm trên đất Lhassa. Phong nhã, đẹp, Chu Ân Lai lên 
án và giải thích chính nghĩa của Trung Quốc. Đều khách nước 
ngoài, phần lớn là các "nhà cách mạng" thường trú Bắc Kinh. 
Mãi sau tôi mới hiểu lớp thực khách Xuân Thu Chiến Quốc 
đời mới này sẵn sàng hô vang khẩu hiệu đại loạn của Bắc 
Kinh. Ở các hội nghị Á Phi chống xét lại, ở Hà Nội, các chân gỗ 
không chằng không rễ chuyên đánh trống trận bằng mồm xúi 
thiên hạ loạn li tơi bời này thuần chỉ có tác dụng thổi ống đu 
đủ và rồi đều bị quẳng vào sọt rác hết. 

Thình lình Mao hiện ra. Cao lớn, trắng hồng, từ tốn. Đi như 
khẽ xê dịch, kiểu như biết mình càng chậm thì người ta càng 
được ngắm nghía và người ta càng thích. Thong thả ngả 
người ra ghế, một chỏm tóc sau gáy liền vổng ngay đuôi gà, 
nếp tóc nhờn bết của những người ít tắm gội và nằm là chính. 
Hai bàn tay đặt trên thành ghế thật đẹp. Tôi nghĩ ngay tới các 


143 



TRẦN ĐĨNH 


tối chủ nhật, Trung Nam Hải thường đón các cháu nữ sinh 
Trường Múa đến khiêu vũ cùng chủ tịch. Hồng Linh nói các 
bạn đi về bảo Chủ tịch thích ôm eo chứ không đỡ lưng. 

Mao nói. Ngồi nói. Nói ngọng vì giọng Hồ Nam. N thành L, 
R thành L. Thí dụ Hội phụ lữ Việt lam lổi lận, - Hội phụ nữ 
Việt Nam nổi giận. Và s thành X. 

Hôm ấy Mao mở miệng chửi xà - lù (tiếng Pháp: 
salaud,salopard\ đồ đểu - BT] thủ tướng Ấn Độ. Dám cho 
Dalai Latma đến sống nhờ trên đất Ấn Độ mà không bắt giao 
nộp Bắc Kinh. 

- Nie he lu, ta xi xen mo len? Ta xi ban len ban gui dì, ban 
liu mang ban len xi tì... (Đúng ra phải là Nie he lu, ta shi shen 
mo ren? Ta shi ban ren ban gui dì, ta shi ban liu mang ban ren 
shi di... Nehru là người thế nào? Hắn là nửa người nửa quỷ, 
nửa nhân sĩ nửa lưu manh.] 

Trước đó không lâu Bắc Kinh ca ngợi vị nhân sĩ này là 
đồng tác giả với Indonesia của năm nguyên tắc chung sống 
hòa bình. Khi xấp mặt thì bạn lớn đều hóa ra súc vật hay côn 
đồ. 

Định cắm cho cái kim vào đít Khrouctchev và nay ôn tồn, 
thư thả rủa Nehru thế mà vẫn kêu gọi toàn thế giới đoàn kết 
lại. Tôi bắt đầu ngán ông. Đơn giản từ khi tôi bập vào bài tố 
cáo tội ác Stalin, từ lúc Mao công khai nói ra mẹo ác nhử rắn 
của ông... Không đến gần ông để chụp ảnh. Chả biết Việt Nam 
bé tẹo thì ông coi ra cái gì, tự nhiên vận vào đất nước mà thấy 
sờ sợ. Bỗng nhớ Cụ Hồ đã nói ai sai thì sai chứ Mao Chủ tịch 
và Stalin thì không thể nào sai được. 

Sau đó chúng tôi xuống miền Nam. Thăm nhà Tôn Trung 
Sơn và Lỗ Tấn ở Thượng Hải, thăm mộ Tôn Trung Sơn ở Nam 
Kinh. Ông lập nên Trung Hoa Dân Quốc với tấm hộ chiếu công 


144 



ĐÈN CÙ 


dân Hoa Kỳ ở trong túi - ngày nay người ta sẽ la làng lên là 
ông “diễn biến hòa bình,” "tay sai đế quốc Mỹ." 

Rời Thiệu Hưng quê Lỗ Tấn, chiếc Mercedes thẳng chiếu 
núi Cối Kê mờ xa phóng đi. Trên xe Thép Mới bảo tôi: - Tao 
thích thơ mày, tao lăng - xê lên báo nhưng ông Kễnh gọi bảo 
thơ Trần Đĩnh là kiểu Trần Dần, không được, tao đành thích 
thơ mày ở trong bụng vậy. Khen vệ tinh nhân tạo đầu tiên mà 
mày viết ‘Con người ném gương lên treo giữa các vì sao, 
ngửng đầu soi thấy mình đẹp quá’ thì Kễnh không xài được. 
Con người chung chung là đếch được, chiến thắng vô sản lớn 
thế mà lại cho con người trừu tượng vào... (Kễnh là Tố Hữu.] 

Phản ứng tức thì của tôi là tôi đếch cần Kễnh. ơ kìa, ngày 
nào tai tôi nghe Kễnh bị Trường Chinh nhận xét mặt như hai 
ngón tay chéo lại học đòi ngậm píp như Nguyễn Tuân... 

Báo Nhân Dân vừa đăng một bài thơ của tôi viết về những 
cao ốc mới mọc. "Xây những ban công giữa trời và những 
vườn hoa trong óc...” Dưới chân cao ốc mới, một bà đẩy xe 
nôi. "Anh cúi thơm má chú, rồi hôn vào gót chân, mai kia qua 
gót chú, anh hôn các tinh cầu..." và Kễnh lắc. 

Người chỉ dịu đi khi thăm vùng chè Long Tỉnh. Những 
nương chè hai bên con suối Hổ Chạy - từng hõm sâu dưới 
dòng nước, dấu vết chân con hổ chạy để lại. Trên đỉnh đồi um 
tùm cây, một quán trà thô sơ kiểu cổ. Người phục vụ múc lên 
một bát sứ nước suối Hổ Chạy chìa ra trước mặt chúng tôi. 
Như có một sức thần bí ở lòng bát, tự nhiên mặt nước phồng 
nổi lên thành một mặt kính sáng quắc che đèn pha xe hơi. 
Người phục vụ đặt lên trên chỗ nước doi cao nhất một đồng 
hào thiếc. Nó nổi và lênh đênh ngao du. Mặt nước có thêm cái 
nhũ hoa bỗng biến thành một bầu vú lung linh... 


145 



TRẦN ĐĨNH 


Mấy hôm sau, viếng mộ Phạm Hồng Thái ở Hoàng Hoa 
Cương, một phó tổng biên tập báo ta hỏi bạn nhà báo Trung 
Quốc ở cạnh: "Chắc đồng chí liệt sĩ đây cũng quê ở Hồ Nam?" 

Kiểu ở ta thì Nguyễn Thái Học quê Nam Đàn. 

* * * 

Chia tay với đoàn báo về nước ở Nam Ninh, tôi ngược Bắc 
Kinh cũng với chánh văn phòng Nhân Dân nhật báo. 

Mấy hôm sau đến Văn Nghệ báo, cơ quan của Văn Liên 
(Hội liên hiệp văn học nghệ thuật] cũng quanh quẩn Nhân 
Dân nhật báo ở Vương Phủ Tỉnh thực tập. 

Tôi muốn đi sâu tìm hiểu văn học Trung Quốc và nhất là 
qua nó nhìn rõ hơn động thái chính trị của đảng. Tại sao đảng 
lại hay cho sóng gió nổi lên trước ở trong văn nghệ? 

Tại đây tôi đã được thấy mặt các đại bút đại danh Trung 
Quốc như Ba Kim, Lão Xá, Mao Thuẫn, Tào Ngu, Hạ Diễn. Báo 
đều kỳ mời các vị đến chỉ giáo tình hình và kế hoạch bài vở. 
Mỗi khi Lão Xá nói tôi lại ngỡ ông đang trình tấu mẫu chuẩn 
tiếng Bắc Kinh ông cất gửi tại Viện đo lường quốc gia. Nhìn 
ông và Ba Kim, tôi cố mường tượng ra dấu vết nước Anh, 
nước Pháp hồi các ông bên đó, dạy học bên đó. Không thấy. 
Lão Xá nom quá sơ sài. (Thì cũng không một dấu vết nào cho 
thấy những ngày tháng đen tối khốn đốn mai hậu của các ông. 
Ai ngờ nổi sau này Lão Xá bị Hồng Vệ Binh đánh chết quẳng 
xác ra ven một cái hồ ông hằng yêu mến. ông nằm bên hồ, 
phủ một tấm chăn. Người ta mời vợ ông ra. Bà toan vén chăn 
nhìn mặt chồng lần cuối thì người ta đẩy bà ra: - "Xem có phải 
đúng là giầy chồng bà không? - Đúng! Thế hả, được rồi.” Nhìn 
chồng lần cuối không được, chôn cất chồng không xong. Ai 
ngờ được trong mười năm giam cầm, hành hạ, Ba Kim sẽ 
nhảy tưng tưng, giơ tay hét "Đả đảo Ba Kim "để rồi sau này, 


146 



ĐÈN CÙ 


hồi tưởng lại, ông phải kêu lên rằng ông có ăn cháo lú đâu mà 
có thể há mồm hô đả đảo ngay chính mỉnh, có thể cam tâm để 
cho kẻ khác tước đoạt mất quyền làm người của mình mà 
không hề có chút mảy may nào phản ứng... 

Diệp Quần, một nữ biên tập viên coi mảng điện ảnh, hay 
tha tôi đến đại sứ quán Liên Xô xem phim chiếu nội bộ và chả 
thứ gì lưu lại ấn tượng mạnh bằng bà biên tập viên văn nghệ 
hết sức Tây phương. Tân kỳ, trẻ, xinh xắn và rất diễn viên, rất 
diện. Toàn giầy da kiểu escarpin đế mỏng mầu sô cô la, đỏ, 
nâu, trắng... Sau này nghe vợ Lâm Bưu là Diệp Quần, tôi giật 
mình: ngay ngày ấy tôi đã ngờ chị là vợ một cốp to lắm. Cung 
cách sang trọng, điệu đà một cách hào sảng và tự tin như vậy 
ở Bắc Kinh là phải có một bối cảnh chính trị lớn như thế nào. 

Tôi có hai anh bạn thân là biên tập viên của báo. 

Một hôm hai anh nói mai chi bộ các anh nghe Chu Dương, 
Bộ trưởng tuyên truyền trung ương đảng truyền đạt một chỉ 
thị quan trọng của Chủ tịch. Tôi đề nghị cho tôi nghe boóng. 
Các anh nói sẽ xin ý kiến đảng ủy tờ báo. Chiều các anh bảo 
tôi trên Bộ tuyên truyền trung ương đảng nói không nên vì 
tôi là đảng viên nước ngoài. Nhưng hứa sẽ cho tôi biết tinh 
thần chỉ thị. 

Hai hôm sau, giờ cơm trưa, hai anh và tôi ra phố. Hai anh 
lộ ra cho hay cái chỉ thị có thể gọi là chỉ thị "bom nguyên tử 
ném thì ném, không sợ!" Chủ tịch nói chúng nó cứ doạ bom 
nguyên tử. Hòng buộc chân trói tay chúng ta lại mà. Việc gì 
phải sợ? Vì Mỹ dẫu cho có ném xuống một nghìn quả bom 
nguyên tử, dẫu trái đất có bị tan hoang đi nữa thì ít nhất cũng 
còn sót lại một huyện dân Trung Quốc, huyện dân ấy sẽ đi 
ương lại giống người trên quả đất này... 


147 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi rợn người. Sợ cái tính toán chi li này hơn cả sợ bom 
nguyên tử. Cũng thoáng một chút ghen tị: thế ra Trung Quốc 
sẽ được đi cấy tái giá lại giống người trên quả đất. Trong khi 
những Lào, An - ba - ni thì trống huếch trống hoác còn Việt 
Nam may lắm trời cho sót lại vài ba anh đực rựa vô dụng vì 
teo hết nhẵn hai hột tinh hoàn. 

Chỗ nghe, nghe sang tai, ở gần cửa hàng quốc tế, kiểu cửa 
hàng cạnh Phú Gia, Hồ Gươm Hà Nội. Chỗ này đường bảy tám 
chục mét rộng, thoáng đãng, gần Vương Phủ Tỉnh mà tôi thấy 
ngạt thở. Ở cửa hàng này tôi hay bị người coi cổng đẩy ra, 
nghi tôi đồng bào cải trang giả làm nước ngoài vào mua lậu 
gấm với nhung đem ra bán lại. Một lần tôi bảo anh ta: "Người 
Trung quốc chúng ta không có thói xấu nhận vơ là người 
nước ngoài đâu đấy nhớ!" Anh ta ngẩn ra nhìn tôi. Tôi vào 
lượn một vòng quay ra nói: “Kan, mei mai shen mo\ Trông 
đấy, không mua cái gì cả. (Kỳ thật không có tiền.] 

Hôm nay nhìn nó tôi nghĩ mai kia toàn thế giới đều Triệu, 
Lý, Trương, Vương cả với nhau thì hết sợ lầm đồng bào với dị 
bào. 

Chuyện "chỉ thị quan trọng" này về nước tôi có nói với 
Nguyễn Tuân. Tuân bảo các nhà văn ta cũng được nghe Hoài 
Thanh truyền đạt là cho dẫu Mỹ có ném đến một nghìn quả 
bom nguyên tử xuống cũng không sợ. Tuân bèn giơ tay hỏi 
thưa anh con số một nghìn là anh phát triển lên hay vốn sẵn 
như thế ạ? thì Hoài Thanh đỏ mặt nói tôi nghe truyền đạt của 
trung ương, có ghi sổ cả đây. Rồi Tuân bình: 

- Này cái hệ thống loa dọc nhà này xem ra thông suốt đáo 
để. Xa có đến năm nghìn, đến thế không? ừ, xa có đến năm 
nghìn cây lô mếch mà họ truyền đạt cấm có sai lấy cho nhau 
một con dê - rô... 


148 



ĐÈN CÙ 


Hai anh bạn ở Văn Nghệ báo đã giúp tôi gặp Lâm Mặc 
Hàm, phó bí thư đảng đoàn Hội liên hiệp văn học nghệ thuật 
Trung Quốc; Hạ Kính Chi, phó tổng biên tập Văn Nghệ báo và 
Trương Quang Niên, cây bút lý luận quan trọng của báo, 
thường ký tên Mã Tiền Tốt. ông đã cùng quân Tưởng vào Việt 
Nam ngả Lào Cai năm 1945, "cờ đỏ đầy Hà Nội lúc bấy giờ, 
đẹp lắm," ông bảo tôi. 

Các ông có lòng mời tôi dạo Di Hoà Viên. Trưa lên quả núi 
có Phật Hương Các, vào một khách sạn ngồi ăn ngoài trời 
ngắm cảnh hồ nước, núi rừng... 

Lúc bấy giờ công xã nhân dân đã mạt kỳ. Nhưng "phong 
trào thơ xã viên" vẫn được nuôi. Mỗi lao động mỗi sáng ra 
đồng đều phải nộp đủ chỉ tiêu bao nhiêu bài thơ (tuỳ đảng ủy 
mỗi công xã đặt]. Không nộp đủ thì về, ngày ấy không công 
điểm. Các báo ra xã luận ca ngợi thiên tài thơ ca của nông 
dân. Thi nhau đăng thơ xã viên mà đặc điểm là rất giống 
nhau. Ta là Ngọc Hoàng, Ta là Đại địa, Ta làm nên tất cả... Ta 
là Lão Thiên, ta là Long Vương, ta đào núi, ta lấp biển. Ta là 
Đại hải, ta là Thái dương, ta không sợ thánh thần cùng ma 
quỷ... Nếu là nhà thơ nhóc con thì Ta là Na Tra... 

Tức là một tập hợp bách khoa toàn thư văn vần dành 
riêng cho một từ TA để cho toàn dân định nghĩa. Ta là tinh tú, 
ta là sao chổi, ta là nguyên tử, ta là sấm, ta là sét... Tựu chung 
vơ lấy mọi sức mạnh tự nhiên, siêu nhiên. Có một nét không 
ai dám ví tới. Đó là không bao giờ nhận mình là đảng, là Chủ 
tịch, là ta bảo đảng tiến, ta vẫy đảng đi. V. V. Còn được một 
chữ sợ làm trần cho mọi vi vu bay bổng. Nhận mình là thiên 
địa rồi tự hào vì sức mạnh đó, ấy là lãng mạn cách mạng. Còn 
sau đó ta theo ngọn cờ đào, ta theo Chủ tịch, ta san núi, ta 
dịch sông, ta là người lính tốt của Mao Chủ tịch thì đó là chủ 
nghĩa hiện thực cách mạng. Mao để ra phương pháp sáng tác 


149 



TRẦN ĐĨNH 


chủ nghĩa hiện thực cách mạng kết hợp với chủ nghĩa lãng 
mạn cách mạng là nhằm phang chết tươi chủ nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa Stalin bắt Gorki soạn thảo. 

Chúng tôi hôm ấy đả phá sai lầm trong văn học nhưng 
không ai dám nói đến chữ tả khuynh. Chữ ấy vẫn còn hào 
quang chói lòa và thiêng liêng của nó. Đặng Tiểu Bình chưa ra 
mắt để tổng kết cách mạng Trung quốc chủ yếu là tả khuynh 
và thật ra chính tả khuynh có hại hơn hữu. Lâm Mặc Hàm bạo 
nhất thì hôm ấy nói: - Proletkul, trò văn hoá vô sản nực cười 
đã chết giấp ở Liên Xô từ những năm 20 thế mà người ta lại 
đào mồ cho trỗi dậy ghê gớm như thế này ở Trung Quốc thì 
đáng sợ thật... 

Hôm ấy chúng tôi đúng là cùng một lứa chân trời phủ 
nhận. Đến Cách mạng văn hoá cả ba ông đều điêu đứng. Tôi 
sớm hơn. 

Nhưng rồi cả ba lại tái xuất giang hồ khi Đặng hạ Mao 
xuống. Hạ Kính Chi lên thay Vương Mông làm bộ trưởng văn 
hóa sau vụ 4 tháng 6 năm 1989 tàn sát sinh viên ở Thiên An 
Môn. Vương Mông phái tự do của Triệu Tử Dương, Hạ Kính 
Chi phái bảo thủ của Dương Thượng Côn. Tới khi Dương 
Thượng Côn xuống thì Hạ Kính Chi lại thôi bộ trưởng. Dương 
phản đối Đặng Tiểu Bình, phản đối Đặng đưa Giang Trạch 
Dân là dân sự lên chứ không phải nhà binh. 

Nên nói một ít đến Vương Mông. Năm 1957, ông viết 
truyện "có một ngưởi trẻ tuổi đến vụ tổ chức." Bị phê phán 
tơi bời. Bôi nhọ, đả kích công tác tổ chức của đảng... Đang ầm 
ầm thì Mao phán là tôi đã đọc, quyển sách tốt đấy, in ra có 
sao. In nhưng người liền biệt tích. Miền tây xa thẳm hàng 
chục năm trời chăn cừu cuốc đất cho tới khi Đặng Tiểu Bình 
trỗi dậy hú hồn cho sống lại tất cả xét lại, hữu, đi đường tư 


150 



ĐÈN CÙ 


bản tái xuất giang hồ, Hồ Diệu Bang thảo kế hoạch nhân sự 
mới: Vương Mông làm bộ trưởng văn hoá... 

Những Hồ Phong, Lâm Ngữ Đường, Hồ Thích, Lý Tông 
Ngô, Du Bình Bá... phản động đều được sạch sẽ trở lại. Hồ 
Phong làm cố vấn cho Bộ văn hoá, nghe đâu tiền lương truy 
lĩnh và bồi thường danh dự nhiều quá xá. Thấy đảng sòng 
phẳng, ăn tiêu ra người lớn, Hoa kiều mạnh bạo rót tiền và 
chất xám về... 

* * * 

Di Hòa Viên về, tôi viết thư cho Trường Chinh. Nhận xét 
đảng ta hay bắt chước Trung Quốc mà Trung Quốc thì rất tả 
khuynh... 

Trường Chinh trả lời. Tự tay anh viết chữ Trung Quốc (rất 
đẹp] trên phong bì. Cảm ơn tôi. Đề nghị tôi nghiên cứu thêm 
mấy vấn đề như văn nghệ sĩ đi vào thực tế, chủ nghĩa hiện 
thực cách mạng kết hợp chủ nghĩa lãng mạn cách mạng. Nói 
đã chuyển thư tôi sang Tố Hữu để anh ấy nghiên cứu. Cuối 
thư viết tôi phê bình đảng ta "tắp lắp của Trung Quốc nhiều là 
rất đúng." Nguyên nhân vì sùng bái nước ngoài, vì trình độ lý 
luận thấp và vì kém tổng kết kinh nghiệm. 

Tôi không nghiên cứu hai vấn đề anh đề nghị. Thấy vô bổ. 

Lúc đó tôi chưa biết Trường Chinh đã bàn giao quyền tổng 
bí thư cho Lê Duẩn. Nghĩa là anh có thể nghĩ tôi phê ta tắp lắp 
Trung Quốc quá xá là nói móc anh - như nhiều thân tín cũ của 
anh đã quay dáo - nhưng anh tin tôi lòng thành yêu mến anh 
và hơn nữa biết tôi không phải thứ người cạnh khoé. 

Tháng 8, nhận bằng tốt nghiệp, chuẩn bị về nước. Quá bịn 
rịn. Không chỉ với Linh còn ở lại thêm vài tháng mà bịn rịn 
với cảnh với người Trung Quốc. 


151 



TRẦN ĐĨNH 


Chi bộ họp phiên cuối cùng rồi giải tán. Nhận xét tôi phải 
hết sức cảnh giác tư tưởng lập trường, về nước tôi rất dễ 
phục vụ giai cấp tư sản như "bọn" Nhân Văn - Giai Phẩm. Rất 
tức nhưng cố nín. 

Nhà trường biết tôi không có thứ đựng đồ đạc, chăn màn, 
sách vở đã mua cho một thùng gỗ thông vừa đập hòm xong. 
Ra ga tiễn tôi có Hồng Linh, hai bạn biên tập viên và một chị ở 
văn phòng Văn Nghệ báo. Chụp ảnh ở sân trường... 

Các anh chị, tôi không thể nào quên. Giả như những năm 
sau đó các anh chị có hô lạc điệu đi nữa, tôi cũng chẳng giảm 
tình. Nói thế thôi chứ chắc chắn các anh chị đều không thoát 
cảnh nạn nhân. Từ ngày chúng ta quen biết nhau và thường 
loanh quanh vùng Vương Phủ Tỉnh mỗi trưa, tôi đã biết các 
anh đứng ở đâu trong bảy "phản" mà cách mạng văn hóa phải 
tiễu trừ rồi. 

Trên tàu gặp vợ chồng Hồ Bản Anh, phân xã trưởng Tân 
Hoa Xã Hà Nội. Nửa tháng sau, Hoàng Tùng chiêu đãi họ, tôi 
dự. Bản Anh ố to một tiếng và như tụt mất cả kính trắng kêu 
lên: - Thế ra là người Việt Nam? Tôi cứ tưởng người Trung 
Quốc!... Chui cha..., tiếng Trung Quốc nói đẹp quá, shuo di ken 
piao liang... Lại tưởng người Trung Quốc chứ... 

Piao ỉiang là đẹp. 

Có thể tôi đẹp tiếng nói. Nhưng đẹp lời thì không. 

Hai năm sau, tôi lao đao: ngọng lời Mao Chủ tịch. Người đã 
thành đại giáo chủ, đầu tàu - gió - đông. Con chiên xóm đạo lẻ 
thường sùng đạo hơn con chiên thành thị thì phải. 


152 



Chương mười hai 


u học năm năm được những gì? 

Được gần gũi và biết và mến phục một dân tộc vĩ 
đại, một văn hoá vĩ đại. 

Được nói một ngôn ngữ nhiều người nói nhất hành tinh. 

Được một người vợ tôi hết sức yêu rồi tôi làm khổ. Một 
lần thấy bố mẹ bất hoà, con gái sáu tuổi oà khóc. Tôi bế cháu 
ra búi tre sau túp lều tranh lụp sụp làm nhà mà nói: - "Nhà ta 
có gì không tốt, không hay xảy ra là do lỗi bố. Khi con chưa 
biết nói, bố đã nhận lỗi với mẹ, tự mình chủ động nhận lỗi với 
mẹ. Nay con biết khóc chuyện nhà thì bô' chủ động nhận lỗi 
với con..." con gái vừa thút thít nấc vừa gật. Tôi mừng vì như 
thế là nó có cái lượng khoan dung của mẹ... Người từ phút 
đầu tiên hát "chàng buông vạt áo em ra..." thì cuối cùng cam 
đèo bòng với tôi mọi tội mọi nợ, mặc dù bản thân cũng đầy 
oan trái, thương đau, vạt áo đầy nước mắt. 

Và được là đồng chí đương thời lặng thinh mà đầy thiện 
cảm, đầy xôn xao cuồng nộ của "phái hữu" Trung Quốc, 
những người lận đận tù đày hàng chục năm ròng mới mở ra 
đuợc cánh cửa của Trung Quốc, mới thôi kết thù mà làm bạn 
tươi tỉnh với thế giới. Nhờ họ, khát vọng tự do, dân chủ thêm 


153 



TRẦN ĐĨNH 


bền vững trong tôi. Đạo quân mênh mang những nạn nhân vĩ 
đại ấy dạy tôi trước tiên không được bội bạc nỗi trầm luân 
của con người. Bức trường lũy đồng loại trần ai nêu lên cho 
tôi tấm gương dám nhận về mình khổ ải. 

Được đi từ Bắc chí Nam cái đất nước ở đó con gái như 
ngọc như hoa trong những Đại Quan Viên, những Mái Tây 
Sương rất sớm biết xăm xăm đi lên đòi dân chủ. Đất nước 
biết nhờ hạt gạo làm long thuyền chở cả một bài phú đi ngao 
du bát ngát. Đất nước cần tự diễn đạt đã mượn mu rùa làm 
bia phát nghĩa, cần ra khỏi ranh giới bản thân đã chế la bàn. 
Cần giữ bền ranh giới đã tạo máy báo địa chấn, cần tính tần 
số vui buồn của nhân sinh đã mượn cát đo thời gian. Đất 
nước có Hồng Lâu Mộng, Kim Bình Mai, Nhục Bồ Đoàn..., tiểu 
thuyết đầu bảng tính dục của loài người. Nhà sách Jean 
Pauvert, Paris dịch in đúng 500 cuốn. Đánh số từ 1 đến 500. 
Các chữ "âm hộ” không dịch. Để nguyên Hán tự in đen. Đen 
ánh. Các chữ "dương vật" để nguyên Hán tự in đỏ. Đỏ son. Rải 
rác trong từng trang chữ la tinh đơn tuyến, chúng lập thể nổi 
lên như núi như gò, đẹp vượt hết mọi hoa văn, họa tiết. 
Những huyệt tử sinh, những mắt triện anh ánh âm dương 
ngũ hành, những con mắt nhấp nháy xui đồng lõa... 

Nhưng cuối cùng phải nói sau năm năm du học tôi bắt đầu 
thấy đuợc một điều khôn lớn nhất: hãy cảnh giác với thần 
tượng và bỏ thần tượng! Do đó hãy tin trước hết ở lương tri, 
bản chất mình, gắng là chính mình, chớ nghe sai phái. Do đó 
dám phê phán, dám lên tiếng và dám chịu đựng... Cái đó nhờ 
phong trào phái hữu - mà tôi say sưa, sung suớng chứng kiến 
- phủ nhận chủ nghĩa xã hội, độc quyền lãnh đạo, những mỹ 
tự có tính bùa phép khiến một lớp người ít ỏi bỗng trở thành 
thần thánh. Phong trào chống sùng bái cá nhân ở Liên Xô tôi 


154 



ĐÈN CÙ 


tiếp nhận tại Bắc Kinh. Rồi kế theo là phong trào đòi dân chủ 
của phái hữu Trung Quốc. Trong ngoài giáp công, có thể nói. 

Cảm ơn... Cảm ơn... 

Nhung kìa 

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch 
Bạch vân thiên tải không du du... 

Một hay hai bài đấy nhỉ? Hỏi làm gì? Đều tịch mịch và bạch 
vân mây trắng vi vu trong trống không cả mà thôi... 


155 




Chương mười ba 


T hép Mới đón ở ga. Xích lô chở cái thùng gỗ thông 
đựng sách Tàu ngất ngưởng và tôi. Thép Mới đạp xe 
bên cạnh. Lên gác gặp ngay tổng biên tập. Câu đầu tiên Hoàng 
Tùng hỏi là: - Mao xếnh xáng thu về được hết âm binh chưa? 
Có trắng tay chuyến này không? 

Ở trong nước Mao Trạch Đông đang là "chàng cả lố." chế 
diễu ông ta là bằng chứng của người Mác - xít, Lê - ni - nít. Tôi 
thì không chế, nhưng sau vụ chống phái hữu, tôi chẳng còn 
mặn mà với ông. 

Ngày hôm sau Nguyễn Thành Lê, phó tổng biên tập báo 
tin Trường Chinh mời tôi. 

Tôi rất xúc động. Năm năm rồi. Lần cuối gặp anh bên cây 
vả rừng dáng rất Tahiti của Gaughin, một ống bương dẫn 
nước róc rách, mùi lá cơm nếp và Tâm, cô gái địa phương đẹp 
cả một vùng biết tiếng đứng nghển chân trên đẳng cười với 
tôi, bất chấp tổng bí thư đang phủ dụ đi học. 

Tôi nói mấy lần anh qua Bắc Kinh tôi không đến chào vì 
ngại phiền anh. Anh bảo từ nay cứ đến gặp, anh cũng muốn 
chuyện trò với tôi. Cứ đến và báo tên ở cửa là được, trừ phi 
anh đi vắng. 


157 



TRẦN ĐĨNH 


Nhưng anh liền hạ ngay giọng, chằm chằm nhìn tôi, hỏi 
khẽ: - Anh có biết vì sao đồng chí Bành Đức Hoài bị kỷ luật? 

Không ngờ đến câu hỏi này, tôi hơi lúng túng: - Thưa anh 
cũng là nghe bạn bè Trung Quốc thôi, nhưng trong họ cũng có 
người là đảng viên hay gia đình là cán bộ cao cấp... Theo họ 
thì vì Bành Đức Hoài viết thư phê phán Cụ Mao quen nghênh 
ngang thói thái thượng hoàng chỉ biết phán người nay cuồng 
tiến tiểu tư sản làm tan hoang tất cả lên rồi thì phải ngồi nghe 
người ta phán lại. Vụ Bành Đức Hoài cho thấy mâu thuẫn to 
trong lãnh đạo cao nhất. Nổ ra từ Hội nghị Lư Sơn. Nhật thực 
từ nay thường trực... 

- Khoan..., cái gì nhật thực... À, tôi hiểu. Mao Trạch Đông 
thôi chủ tịch nước. Dân chúng nghĩ sao? 

- Nói chung bàng hoàng. Ngồi nghe loa thông báo đầy ở 
bên đường trong sân trường, sinh viên nom âm thầm lắm. 
Sau vụ chống phái hữu mọi người rất kín đáo, không ai dại 
bày tỏ thật mình ra... 

Trường Chinh cũng biết Hội nghị Lư Sơn. Nhưng lúc ấy 
anh không thể biết chỉ hai ba năm sau, tại cũng một hội nghị 
Lư Sơn, Mao sẽ nói tới "cuộc đập tan những đòn tiến công của 
chủ nghĩa xét lại." Lúc ấy nào ai rõ Mao ám chỉ đến những cải 
cách (đòn tiến công] của Lưu Thiếu Kỳ (hay là Khroutchev 
Trung Quốc 1], Đặng Tiểu Bình (hay là Khroutchev Trung 
Quốc 2]. Hướng diệt kẻ thù mới này - chủ nghĩa xét lại - rồi 
làm chỏng vó cả Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình. Rồi Trường 
Chinh. Rồi một thế hệ nạn nhân trong đó có tôi. Mao cựa 
mình để đổi thế ngồi thoải mái đều bắt chết theo cả đống. 

Sáng ấy tôi hỏi thăm Đặng Việt Nga, cô con gái cưng của 
anh." À, học ở Liên Xô. Có bạn trai rồi... nhưng tôi không thích 
cậu này, người khu 5..." 


158 



ĐÈN CÙ 


- Người khu 5? Tôi khẽ hỏi lại. 

- Không, cậu này gạo cụ mà tôi thì không thích gạo cụ. 

Một phát hiện bất ngờ mà lý thú nên tôi mới kể ở đây. 

Sau này có khi nghĩ lại chuyện này, tôi lại thầm hỏi: - Thế 
mà sao Trường Chinh lại gạo cụ với Lê-nin, Stalin như thế? 

Cơ quan báo nay đã thay đổi cơ bản. về nhân sự và về cả 
nhân cách. Từ trên rừng đi thẳng ngay ra nước ngoài học 
năm năm, tôi đã bỏ qua một giai đoạn quan trọng hình thành 
và phát triển tâm tính thơ lại: tất cả sao cho thủ trưởng vui 
lòng để được đề bạt, tăng lương. Ở Atêka, không có chế độ 
lương, đi học thì hưởng trợ cấp học trò. Những ngoắt ngoéo 
mới nảy sinh ở đằng sau các dịp đề bạt, tăng lương tôi thật sự 
ngu ngơ. Trở lại cơ quan vô tư như thuở ở rừng, tôi không 
ngờ tới lòng đố kị và các ngón đòn hiểm đang chờ. Người ta 
cho rằng Hoàng Tùng, Thép Mới ưu ái tôi chẳng qua vì tình 
cảm "cánh hẩu" căn cứ địa với nhau mà thôi. Họ xét nét tôi 
mà tôi không hay. Cũng đâu có hay một thường vụ tỉnh ủy 
nay là trưởng ban ở báo mỗi lần sắp gặp Hoàng Tùng lại ghé 
mắt nhòm lỗ khoá xem trước vẻ mặt tổng biên tập. Vui vẻ thì 
gõ cửa, lầm lì thì đi giật lùi xuống cầu thang, chờ lát nữa lại 
hồi hộp lên trở lại. Cho nên họp ké ban biên tập góp ý cải tiến 
báo, hết ghế, tôi ngồi lên tay ghế bành của tổng biên tập thì 
liền thành cái gai cắm vào mắt nhiều người. Tôi khó tránh 
khỏi dèm pha, điều mà sắp tam thập nhi lập tôi vẫn chưa 
được nếm mùi vị. 

Đi một người tôi nhớ: Kỳ Vân. Sang tạp chí Học Tập. 

Tháng 10, Hồng Linh về nước. 

Tháng 1 năm 1960, sáng ngày 29 lấy làm 30 Tết Canh Tý, 
chúng tôi cưới nhau. Thép Mới, Phạm Lợi, vụ trưởng tổ chức 
làm chứng chờ ở quán ông lão bán bánh mì hằng sáng cho 


159 



TRẦN ĐĨNH 


quan viên nhà báo và các cô làm đầu hai hiệu Tân Trang, 
Miwaco. Tám giờ, bốn người sang ủy ban Hành chính Khu 
Hoàn Kiếm xế tờ báo ký tên. Ba phút xong đám cưới. 

Được tin tôi sắp lấy vợ, Hoàng Tùng bảo tôi cần xe hơi 
(chiếc Pobieda duy nhất ở báo của tổng biên tập] hay hội 
trường thì cơ quan cho mượn. Tôi nói chỉ ra ủy ban. 

- Vậy thì cơ quan in biếu thiếp mời hay báo hỉ, cái này cần 
đấy, Hoàng Tùng nói. 

- Cảm ơn anh, tôi không báo ai cả, - tôi nói. 

Một thoáng rất nhanh tôi thấy trong mắt Hoàng Tùng xổ 
tuột ra hết chiều dài một cỗ thước dây. Xem vẻ chưa đủ cho 
anh đo độ quái đản. 

Mẹ Linh và Trần Châu, anh cả "quyền huynh thế phụ" đều 
không biết Linh và tôi cưới nhau lúc nào. 

Chẳng cái gì thuận chèo mát mái mãi. 

Một sáng tôi ở chỗ Tố Hữu về tới vườn hoa Hàng Đậu thì 
thấy Phạm Văn Khoa đạp xe đi đến bên." Thép Mới nó bảo 
mày lấy vợ bí mật...", - Khoa nói. Này, từ nay mày phải gọi tao 
là bố! Vợ mày là con gái thằng Cúc bạn chúng tao ở Hải Phòng 
ngày xưa đấy. Tao với nó cùng dạy học, tao tiếng Pháp, nó 
tiếng Tàu. Lê Giản, tao và nó dạy học ở Hải Phòng mà. Mày có 
biết chuyện chúng nó mười ba thằng bị giết oan hồi cuối 
1947, đầu 48 không? Mỗi đứa một cũi chó nhốt trong. Thằng 
Nguyễn Công Thành, bí thư Tuyên Quang hồi ấy bảo tao là 
thấy chúng nó ở trong cũi nhìn ra mà nó muốn khóc. Toan 
liều mở cũi đánh tháo cho chúng nó mà không dám. Cùng tù 
Sơn La với nhau mà. Nhất là thằng Ưng Khầy Mùi. Lý Ban tố 
cáo chúng nó là đặc vụ của Tưởng vì muốn gạt chúng nó để 
nổi lên thành tổng đại bài của Trung Quốc ở ta. 


160 



ĐÈN CÙ 


Tới nhà thờ Tây Đen, Hàng Gà, anh nói tiếp: - Lý Ban như 
thế nào tao đâu lạ. Tao giúp cho nó sống và bố vợ mày có 
công rất to trong việc ấy. Lý Ban lúc ấy trốn khủng bố ở 
Quảng Đông, chạy sang ta. Tìm đến trụ sở báo Cờ Giải Phóng 
ở Hàng Bồ mà tao là chủ nhiệm, ông Trường Chinh bắt chủ 
nhiệm báo tiếp dân hằng ngày như kiểu báo Pháp nhưng ông 
ấy ngồi tiếp thì lo Tàu Tưởng nó "cõng" đi, vì thế cho nên tao 
mới phải làm hình nhân thế mạng. Một sáng một cha xưng 
tên Lý Ban gặp tao xin liên hệ với Đảng cộng sản Đông 
Dương. Tao báo cáo. ông Trường Chinh dặn cảnh giác. Đặc vụ 
Tưởng có thể vờ để chui vào nội bộ ta. Cho nên tao lờ đi. Thì 
hắn lại đến. Mời tao đến khách sạn Đồng Lợi lấy một tờ giấy 
trắng cất kỹ trong va - ly mây ra nói "tây chăng chỉ của tôi, 
tò ông chí tem nó về tưa cho tổ chấc thì tòông chí sẽ pết." Tao 
đem về đưa cho chính bô' vợ mày lúc ấy phụ trách kỹ thuật 
của tổ đặc nhiệm tại nha công an của Lê Giản. Bô' vợ mày xem 
nói đây là tỉnh ủy viên Quảng Đông, tên Lý Ban... Như thê' tao 
hỏi mày, có phải là tao, bô' vợ mày cứu thằng Lý Ban không? 
Nhưng rồi Lý Ban nó báo cáo đám Ưng Khầy Mùi là đặc vụ 
Tưởng. Ta thịt nghiến luôn cả lũ. Lý Ban có giấy của cộng sản 
Trung Quốc, bọn Mùi thì chỉ có giấy An Nam, thua nhau chỗ 
ấy, cái chỗ sùng ngoại, mày hiểu không. Tao đề nghị mày cứ 
hỏi trung ương thê' này là ra hết sự thật, đúng, hỏi nếu bô' vợ 
mày là đặc vụ Tưởng thật thì sao xem giấy Lý Ban nó dại gì 
mà không đổ vấy cho Lý Ban là đặc vụ để ta thịt ngóm? Nay 
vu đặc vụ cho bọn Mùi thì lẽ ra phải biểu dương" đặc vụ "đã 
có công giúp đảng vớ được Lý Ban để đưa vào Trung ương 
đảng chứ? Bây giờ mày làm đơn kiện đi. Tao cùng ký, với tư 
cách bạn bè chúng nó và nhân chứng. 

Nghiện đọc trinh thám Mỹ, Anh, Pháp, tôi ớ ra. Đúng, 
trong một vụ án chỉ cần một chi tiết lô - gích như của Khoa là 
phá được bao bí ẩn. Nhưng làm gì có chuyện phá án với đảng. 


161 



TRẦN ĐĨNH 


Khoa rất chân tình và bất bình. Phần đông nạn nhân trong 
vụ này là bạn thân của anh. Tôi rất cảm động. Nhưng tôi lờ 
mờ thấy việc kiện sẽ rất khó. Khoa là nhân chứng nhưng 
thiếu trọng lượng: anh có tên Khoa Tếu do chính Cụ Hồ đặt. 
Anh đằng thằng có thể lên rất cao nhưng như Kỳ Vân, anh 
thích tự do. Hai nữa, Lý Ban sắp vào trung ương. Bắc Kinh cần 
thêm tiếng nói. Thứ ba nữa, tôi ngại, một thứ ngại rất chung 
chung, mơ hồ. Như thuở bé chiều hôm nhìn đỉnh núi Yên Tử 
mù mịt mà thấy huyền bí và sờ sợ. 

Tối hôm chúng tôi cưới nhau, Hoàng Tùng mời đến nhà 
anh ăn tất niên. Trong bữa ăn, Nguyễn Thành Lê báo Trường 
Chinh mời vợ chồng tôi sáng mồng một Tết lên nhà anh ấy. 

Từ đấy theo lệ, sáng mồng một Tết tôi phải đưa Linh đến 
nhà Trường Chinh. Năm 1962, vui chuyện, khi Trường Chinh 
hỏi thăm bố mẹ Linh, tôi nói luôn, cũng là để xem thái độ 
Đảng: - Con của Hồng Tông Cúc, anh ạ. 

Tôi không ngờ Trường Chinh biến sắc nhanh như thế. 
Anh tái mặt và lùi xa Linh ra. Vụ án mười mấy cán bộ người 
Trung Quốc vẫn còn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Qua thái độ 
Trường Chinh, tôi thấy đúng là giết oan nhưng đồng thời lại 
thấy như vậy thì khó lòng mà minh oan nổi. 

Sau đó Tết tôi không đến nữa. Tôi đã thành xét lại, sợ Mỹ, 
sợ chiến tranh. Trường Chinh còn nhờ Quang Đạm nhắn tôi là 
"không ngờ Trần Đĩnh sa đọa chính trị đến như thế." Trong 
khi tôi lại không ngờ anh sa đọa nhanh như vậy, đầu hàng 
nhanh như vậy. 

* * * 

Như đã nói ở trên kia, lúc mới về nước, tôi không hiểu 
rằng bước vào cơ quan là tôi bước vào quan lộ chông gai. Cho 
nên thấy người ta gọi tôi" thày Tàu" tôi cho là chuyện vui đùa, 


162 



ĐÈN CÙ 


không phản ứng. Anh em không thích Mao thì mượn tôi để 
chế Mao và như thế là tốt chứ sao. Tôi bắt đầu ngờ ngợ và 
khó chịu khi thấy họ nâng cấp tôi lên thành manh piê, - tay 
chân của Hoàng Tùng. Tôi chưa biết với nhiều người ở cơ 
quan tôi đang là đối tượng cần hạ gục. 

May sao được Mao Chủ tịch... cứu. 

Người phất cờ đánh xét lại. Cái bàn cờ thế giới gồm hai 
phe trong đó Trung Quốc chỉ đóng vai phò tá, Mao phải phá 
để lập nên một bàn cờ Tam Quốc mới với thêm chân kiềng 
Trung Quốc. Mao kỵ Liên Xô từ lâu. Còn tôi thì kị Mao từ 
Chống Phái Hữu và Gang thép, Công xã Nhân dân... Và vẫn ôm 
nguyên vẹn trong lòng mối thiện cảm to lớn đối với những 
chiến sĩ - đúng hơn, những hiệp sĩ, hiệp khách - đòi dân chủ 
tự do mà người ta gán cho cái tội Phái Hữu rồi trấn áp, đày 
đọa. 

Nhờ Mao phất cờ giáo chủ mới, tôi lập tức bị tước danh 
hiệu" thày Tàu," biến thành "thằng láo chống Cụ Mao." Đám 
hôm qua mỉa tôi "thày Tàu" hôm nay nhao nhao ùa theo lãnh 
tụ oa - la - din (tiếng Pháp origine: chính gốc - BTJ, đạo chủ 
thiêng liêng trong cuộc chống xét lại vô cùng hiển hách. 

Tôi nói đến hai chuyện gây ấn tượng mạnh với tôi lúc đó. 
Vì trực tiếp đụng tôi. Và qua đó thấy người ta trở mặt nhanh 
thế nào. 

Một hôm Hoàng Tùng đưa tôi một quyển sách chữ Hán 
mỏng trên Cụ Hồ gửi xuống bảo tôi theo đó viết bài. Đó là 
chuyện một Bạch Mao Nữ thật ở miền Nam Trung Quốc. 
Chuyện xoàng nhưng có hơi Cụ Hồ nên người ta thêm ghét. 

Sáng hôm báo đăng bài này, tôi vừa đến cổng cơ quan thì 
đã thấy mấy người ăn bánh mì ở quán ông già trước cửa báo 
đang cười chế tôi. 


163 



TRẦN ĐĨNH 


Tiếng Hữu Thọ át tất cả: "Dạ, thế ra pên Tò ngổ nó lại có ké 
(cái) sớm mùa xoan." Mọi người khoái trá cười theo. Ở trong 
bài tôi có viết sấm xuân. 

Hữu Thọ lại nói: - Thế này là thày nhập cảng pẹ (mẹ) nó 
ké ké (cái) sớm xoan pên Tò vào ké nước ngổ tây. Nông nghiệp 
ké nước ngổ thế này thì chết pỏ ké con pà nó mất, hí hí hí... 

Tôi đã toan đứng lại hỏi: - Thế "Lúa chiêm nấp ở đầu bờ, 
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên" thì là sấm hè hay đông? 
Nhưng im, chợt hiểu ra quán ăn này là nơi sáng sáng người ta 
mượn làm câu lạc bộ đến ngồi xúc miệng bồi dưỡng nghiệp 
vụ vắng mặt đồng chí để hạ thủ đồng chí. Đời quá nhiều 0 ép 
thì kiếm chỗ chửi văng mạng cho xả cơn ẩn ức. 

Nói vậy nhưng tôi rất lạ. Không hiểu tại sao người ta lại có 
thể quay ngoắt nhanh đến thế, có thể bảo vệ bạo chúa Stalin 
như xưa đến thế, có thể cứ nhìn Mỹ, Anh, Pháp, Nhật là những 
kẻ thù phải tiêu diệt bằng vũ trang đến thế. Lúc ấy chưa đọc 
hồi ký Lý Chí Toại, bác sĩ riêng của Mao nên tôi chưa biết Mao 
đã bảo Lý rằng phải nuôi kẻ thù trong cũng như ngoài, chẳng 
hạn ngày ngày hô giải phóng Đài Loan thì mới yên được để 
cầm quyền. Dân ngột ngạt thì Mao cho xả van hờn căm vào 
ngả khác, chẳng hạn xả vào xét lại Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tỉểu 
Bình. Mà Mao lúc đó đang nuôi chí phục thù, quyết dẹp những 
Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình từng làm nhục ông. 

Lúc ấy, 1960, Hữu Thọ mới cán sự 5 ban nông nghiệp. 
Trần Minh Tân, người đưa Hữu Thọ lên báo còn giấu chuyện 
Hữu Thọ lai Tàu. Theo Minh Tân, bô' Hữu Thọ gốc Hoa nhưng 
láu đời, biết đảng kỵ ngoại nên anh ta giấu dòng máu. Mãi sau 
này, Minh Tân mới nói cho tôi hay. 

Còn một người hầm hè tôi nữa mà tôi hoàn toàn bất ngờ. 


164 



ĐÈN CÙ 


Một trưa từ cơ quan về nhà tập thể ở ngõ Lý Thường Kiệt, 
tôi đang đi ở hông bệnh viện Việt - Đức thì thấy Hà Đăng vượt 
lên đi ngang. Anh đỏ gắt mặt phê bình tôi: - Anh kiêu ngạo 
lắm, anh không nói chuyện với tôi. 

Tôi ngẩn ra thì anh đã đạp vút đi. Lần đầu cất lời nói với 
tôi là phê phán. Và không cho cãi. 

Rồi hai ông này đều tổng biên tập, đều trưởng ban tư 
tưởng văn hoá trung ương, và đều cất lời là phê phán, bắt ne 
bắt nét phần hồn của toàn đảng toàn dân và có nhiệm vụ 
ngăn chặn mọi đối thoại chứ chưa nói đến cãi. Chữ "đối thụi" 
của Lê Đạt là tả môi trường đối thoại tê liệt của đất nước. 

Khi các ông vào tuổi xưa nay hiếm thì chuyển sang làm 
trợ lý cho các tổng bí thư. Đám nhà báo nói các ông 75, 76 
tuổi vẫn theo tổng bí thư vào Sài Gòn và dù các ông có mặt 
cũng không ai giới thiệu, ra ý miệt thị rõ ràng. Nhưng vẫn 
quyết trụ ở bên bám hơi các cụ tổng đến cùng. 

Từ giữa những năm 1990, báo Nhân Dân xuất hiện một 
tác giả ký Nhân Đăng. Thật tình không biết là ai, nhưng kỵ với 
người coi mình là thừa sáng để đi soi lối cho thiên hạ, tôi đã 
gửi một thư cho Nhân Đăng đề nghị báo chuyển giúp. Viết 
rằng cái tên Nhân Đăng không hay, nó gợi đến các nô tỳ thị 
nữ ngày xưa đội đèn cho bọn quyền quý tiệc tùng hưởng lạc. 
Đèn, từ đèn trời, đèn biển đến đèn dầu, đến que tăm xiên hạt 
bưởi khô thay cho đèn đều hay nhưng đèn người thì xấu, tác 
giả nên thay đi. 

Hỏi thăm anh em ở báo, mới biết đó là Hà Đăng. Lúc ấy tôi 
lại chợt thấy "đăng" còn là "lên cao, đăng cai." Và ghế... (Sau 
không thấy tên "đèn người" này nữa.] 

Hữu Thọ Vina Mưu nay lấy tên Nhân Nghĩa, mỗi số Nhân 
Dân cuối tuần đều được dành một chỗ cùng nhuận bút chắc là 


165 



TRẦN ĐĨNH 


cao ráo. Một lần thấy một quyển sách của anh mới xuất bản - 
cái gì tự nhận trí tuệ cao mắt sáng tim đo đỏ gì đó - ở hiệu 
sách, tôi vội quay đi. Không thấy chữ. Chỉ thấy con mắt láo 
liên và đôi môi mỏng dính. 

Và xin vượt thời gian bốn chục năm. Cuối 2009,báo điện 
tử Vnn phỏng vấn nhà báo lão thành cách mạng. Nhà báo lão 
thành nói "Phải chống im lặng đáng sợ." 

Ôi. Mở mặt nhờ bưng bít sự thật, xuyên tạc sự thật thì nay 
hô phá vỡ nó. Một bạn lão thành bảo tôi viết bóc cái mặt nạ 
hắn ra đi, tôi cười: - Bao la hề, ông dẹp sao cho hết? Vả có để 
hề bao la thế thì dân mới có chỗ để ghét mà đứng dậy chứ 
ông? 


166 



Chương mười bốn 


Đ ầu 1960, Hoàng Tùng đưa tôi về phụ trách Ban sinh 
họat đảng cùng Trần Các. Anh muốn tôi coi mảng 
tuyên truyền mấy sự kiện chính trị trọng đại của năm này. 
Mừng Đảng 30 tuổi, mừng Cụ Hồ 70, mừng 15 năm thành lập 
nướcViệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngoài ba đại khánh còn 
Đại hội lần thứ ba của Đảng. 

Tháng 3, Tố Hữu triệu tập mấy người lập nhóm viết tiểu 
sử Hồ Chí Minh với danh nghĩa Ban nghiên cứu lịch sử đảng. 
Gồm Tố Hữu, Phạm Bình (Ban nghiên cứu lịch sử đảng], 
Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh và tôi. Hai nhà văn vào tận 
quê Cụ sưu tầm tài liệu. Phạm Bình cung cấp tài liệu. Tôi viết. 
Cố nhiên cũng sưu tầm cả tài liệu. Hai nhà văn trở ra với 
nhiều điều giật gân. Cụ sinh năm 1891! Cụ Khiêm, anh trai Cụ 
nói thế, có bằng chứng hẳn hoi trong gia đình và họ hàng. Báo 
cáo với Cụ thì Cụ nói của người ta thế nào thì cứ để thế không 
sửa gì hết. Hai nhà văn và tôi bảo nhau: Bác muốn dân dễ nhớ 
nên lấy tròn 1890. Vả chăng năm nay đất nước mở đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, tam hỉ đồng niên mới quan trọng, nếu 
chỉ còn nhị hỉ thì không qúy bằng. 


167 



TRẦN ĐĨNH 


VŨ Kỳ cho tôi mượn "nhật ký" như anh giới thiệu khi trao 
tôi quyển sổ tay nho nhỏ, trong có những việc anh ghi của 
mấy năm 1945 - 48 gì đó. Tôi đọc và nhớ hơn cả đoạn Cụ bỏ 
phiếu lần Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội đầu tiên ở 
đơn vị bỏ phiếu Khai Trí Tiến Đức sáng 6 - 1 - 1946, vì tình cờ 
chính sáng đó, chưa được bầu cử, tôi qua đấy đúng lúc Cụ và 
hai ba người vừa tới đang sắp leo mấy bậc tam cấp. Nhác thấy 
một em bé bán báo, Cụ dừng lại hỏi, giọng tần ngần: - Em có 
đi học chứ? Biết chữ không?... Đó là lần đầu tiên tôi giáp mặt 
Cụ. Bên Cụ chỉ có hai người, một chắc là Vũ Kỳ, một là bảo vệ. 
Không một công an viên. Và gọi chú bé kém tuổi tôi chút ít là 
em. Trong lần bỏ phiếu ấy - theo nhật ký Vũ Kỳ - Cụ giập tên 
mình đi, để Nguyễn Văn Tố. 

(Lúc ấy tôi đâu ngờ chỗ tôi thấy chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ 
phiếu tổng tuyển cử đầu tiên lại là ở ngay trước cửa nhà 
Hồng Linh, vợ tôi sau này và cách báo Nhân Dân chừng trăm 
mét!) 

Cũng theo nhật ký Vũ Kỳ, Tết kháng chiến đầu tiên, mạn 
Chùa Thày, xe hơi Cụ bị hỏng, anh em phải xúm vào đẩy, Cụ 
tập đi xe đạp (lại cũng ở Chùa Thày...) 

Tôi kể với Tố Hữu việc xem nhật ký Vũ Kỳ. Mấy hôm sau 
Vũ Kỳ trách tôi đã làm cho anh phải nộp nó cho Tố Hữu, mặc 
dù anh ra sức từ chối vì trong có những đoạn anh "tán" - như 
anh bảo tôi - người con gái sau là vợ anh. Tố Hữu đã nhân 
danh Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương bắt anh nộp (!). 
Thú thật tôi không thấy chỗ nào tình cảm ướt át nên mới bảo 
Tố Hữu. 

Thời gian này vài lần Vũ Kỳ bảo tôi sẽ cộng tác với anh viết 
hồi ký về Bác "khi Bác hai năm mươi." Viết xong tiểu sử, tôi 
gửi lên Cụ một bản để duyệt. Cụ chữa từng trang. Có những 
đoạn viết ra ngoài lề: Xem lại? Hỏi lại? 


168 



ĐÈN CÙ 


Bản thảo này tôi giữ. Nhà cửa tồi tàn, ẩm mốc, chuột bọ, 
đến nay nó chỉ còn lại già một nửa trên và vẫn còn những chỗ 
Cụ ghi chú hay chữa giập bằng mực đỏ. 

Thí dụ tôi viết Hồ Chủ tịch là "linh hồn và là người tổ chức 
của thắng lợi" thì cụ giập "linh hồn" đi. Hay xóa bỏ cả dòng" 
Hội nghị hợp nhất ba nhóm cộng sản vừa bế mạc thì đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc lại đi Xiêm và Mã Lai. Rồi đồng chí lại về 
Hương Cảng theo dõi chỉ đạo phong trào trong nước." Tố 
Hữu bảo tôi: "Bác không muốn lộ ra là Bác có tham gia tổ 
chức phong trào cộng sản ở vùng này." Vì sao Bác không 
muốn lộ việc đó ra thì tôi không tiện hỏi và có hỏi chắc Tố 
Hữu cũng chả nói. 

Tôi đã ngồi xem Tố Hữu duyệt trước bản thảo. Ở phòng 
ngủ trên gác. Bộ xa lông Tàu thấp lùn - có thuốc lá Trung Hoa 
Bài - kê sát chiếc giường Hồng Kông với những quả bóng 
bằng đồng vàng choé và hai hàng lan can tua tủa những mũi 
tên đen. Giường đặc biệt cao, ngồi bên nó mà vai tôi tựa vào 
sàn gường, nhiều khi tôi phải thầm hỏi Tố Hữu làm thế nào 
mà lên được? Trong khi Tố Hữu huýt gió vu vu vi vi theo cây 
bút giơ lên hạ xuống điểm nhịp đều đều trên trang giấy. 

Trưa ấy, về cơ quan, tôi bảo Thép Mới: - ông Lành tổ sư 
điệu. Tôi tả cách húyt gió và đánh nhịp bút suốt buổi đọc bản 
thảo. Ông ấy muốn tỏ ra trẻ. 

Thép Mới nói: - Vâng, anh nhớ thêm cho là còn tổ sư hờn 
nữa cơ đấy, anh ghẹo vào xem... 

Nói công bằng thì Tố Hữu mến tôi. Có lẽ ít ai được anh 
đưa lên làm việc với anh ở phòng ngủ. Tôi khổ nỗi lại không 
thích anh. Anh quá ngặt với văn nghệ, nhất là thơ. Tết ta đầu 
năm 61, Tố Hữu có bài thơ "Đỉnh Cao 61" đăng trên Nhân 
Dân số Tết. Sáng 29, anh đến tòa báo, tìm tôi và bảo tôi" lùng 


169 



TRẦN ĐĨNH 


mấy anh em sáng tác đến tán với nhau hè." Tôi gọi một lô 
những Hà Xuân Trường, Như Phong, Thự Rèn... năm sáu 
người ngồi đầy phòng khách lớn trên gác. Tố Hữu đọc "Đỉnh 
Cao 61” rồi bảo anh em nhận xét. Đều khen hay. Sáng tạo. 
Mới... Cuối cùng Tố Hữu quay sang tôi đang đứng dựa tường 
hỏi: - Trần Đĩnh? Tôi nói: - Cái đoạn kể các mặt hàng mới sản 
xuất nghe như quảng cáo. 

Tố Hữu hơi sầm mặt. Vừa lúc anh em báo tin mời anh Tố 
Hữu xuống, chị Thanh đã đến đón. 

Ở Đại hội văn nghệ năm 1961, có mục Bác Hồ tặng hoa 
những văn nghệ sĩ có thành tích. Đến lúc gọi mời một nghệ sĩ 
người Hoa, hội trường lắng đi mất một lúc rồi Hồ Dzếnh chạy 
lên. Giờ nghỉ, Tố Hữu tìm tôi lắc đầu chán ngán: - Chuẩn bị để 
Hồng Linh lên nhận hoa của Bác thì lại thành Hồ Dzếnh! Tôi 
nói có ai báo Linh biết đâu; với lại, tôi đùa, cũng là người Hoa 
cả mà anh. Tố Hữu nghiêm mặt: Hồng Linh kháng chiến, Hồ 
Dzếnh trong thành, sao lại "cũng" được? Bác mà biết thì ra 
làm sao?... 

Tiểu sử Bác phát hành đầu tháng 5. Nhuận bút 900 đồng. 
Một món tiền rất to. Ai có một chỉ vàng khoảng mười sáu 
đồng đã ghê. Tôi được nhiều nhất: 400 đồng. Phạm Bình tìm 
tài liệu được 300 và Tố Hữu hiệu đính, thật ra là công đọc, 
200. Huy Tưởng, Hoài Thanh chả tẹo nào. Trừ công tác phí đi 
Nghệ An chắc là lỗ. Chiêu, thư ký Tố Hữu đứng giữa chia. 
Không biết có hỏi thủ trưởng tỷ lệ chia không. 

Mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ Chủ tịch ra đời, 
Tố Hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà Tố Hữu 
(Lành]. Ngoài nhóm (Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Hoài 
Thanh, Phạm Bình và tôi] Tố Hữu còn mời Nguyễn Chí Thanh 
(Thao], Hoàng Tùng. Rõ rệt hai tầng khí quyển trong bàn tiệc. 
Một của Thao Thao, Lành Lành rất riêng và rất bồ bịch trên 


170 



ĐÈN CÙ 


cao. Thao Thao, đưa Lành chai dấm... Lành, Lành, đưa Thao 
chai vang... Thì quê hai ông cách nhau có một con sông mà. 
Một của chúng tôi ý tứ, chầu rìa bên dưới. Chưa Trung ương, 
Hoàng Tùng chân cao chân thấp không mấy thoải mái. 

Thao đã luận thuyết hào hứng về thiên tài bếp núc dân 
tộc - đã thịt chó thì nhất định phải thằng bún đi với thằng 
mắm tôm! Ngòai bún, ngòai mắm tôm, chẳng thằng nào "phối 
kết hợp" được với thằng thịt chó. Tính hay đùa, nghe Thanh 
phán hay thế, tôi nghĩ khéo Thanh vừa nghe cố vấn Trung 
Quốc lên lớp cho vè hợp đồng tác chiến trong vận động chiến, 
phối kết hợp pháo, xe tăng và không quân. 

Vài năm sau anh Thao sẽ đụng đến "thằng bún" trong 
thiên tài dân tộc nhưng xin chờ đến lúc ấy. 

Tôi dừng lại ở đây một chút. Đảng đề cao vũ trang bạo lực 
nhưng đảng lại ngại anh tướng thống lĩnh ba quân nên đảng 
hay đưa anh chính trị sang kèm sát. Trần Đăng Ninh đã được 
cử sang kèm Giáp - Vũ Đình Hùynh nói với tôi. Ninh chắc 
không được việc nên Nguyễn Chí Thanh đã đến ốp Giáp. Sau 
chiến thắng lớn trên biên giới, tức là sau các cuộc cọ sát giữa 
tướng lĩnh ta và cố vấn Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh đã 
nhắm Nguyễn Chí Thanh? Thanh nghe Bắc Kinh nồng nhiệt 
hơn Giáp? Và ít ra lý lịch không dính đến đại học. 

Sau đó, Tố Hữu đưa tôi viết hồi ký "Gặp Bác ở Pa - ri” của 
Bùi Lâm. Tôi đã làm việc với Bùi Lâm. Anh giản dị, mộc mạc 
và đặc biệt rất mê Pháp... 0, Pháp thì dân chủ lắm, dân chủ 
lắm... Anh mê Bùi Công Trừng. Chuyện thế nào cũng gài 
Trừng vào. Tôi nói anh Trừng đến báo Nhân Dân nói ngày 
xưa Bùi Lâm là thằng tù sạch nhất. Trong tù khan nước thế 
nào Bùi Lâm vẫn phải lấy ra được một tí cọ bộ tam sự. Bùi 
Lâm cuời bảo Trừng là "giáo sư đỏ" ở Côn Đảo đấy, Lê Duẩn 
cũng phải kiềng lý luận của Trừng. 


171 



TRẦN ĐĨNH 


Trừng phản đối đường lối "dĩ cương vi lương," lấy tự túc 
lương thực làm cương lĩnh của Mao. Theo anh thì cứ căn cứ 
thổ nhưỡng mà trồng các cây công nghiệp xuất đi lấy tiền 
nhập gạo, lợi hơn nhiều chứ việc gì cứ chúi đầu làm lương 
thực. Trừng cũng là người phê bình Cụ Hồ thiết lập chế độ 
bác bác cháu cháu trong đảng... 

Hồi ký cách mạng ăn khách, tôi được phân công viết (hồi 
ký] Phạm Hùng. Không thể thiếu nhân vật miền Nam trong 
khi cả nước đang vì miền Nam thi nhau "đêm không ngủ, 
ngày không ăn." (Khẩu hiệu nào cũng có thể coi là mẫu mực 
của nói trạng. Như "nghiêng đồng đổ nước ra sông" và "vắt 
đất ra nước, thay trời làm mưa," "ngày không giờ, tuần không 
thứ," "thế ta là thế đứng trên đầu thù..." Tôi đùa: đứng trên 
đầu thù thì lệ thuộc vào thù mất rồi. 

Khi chuyện với Phạm Hùng, tôi thấy anh nói tới Lê Văn 
Lương. Chúng tôi lại mở hồi ký Lương. Tôi cho Phạm Hùng - 
Lê Văn Lương vào chung một đầu đề "Trong xà lim án chém." 

Trong hồi ký có chi tiết ngay buổi đầu tiên vào xà lim 
Phạm Hùng đã thấy mấy trang Kiều úa vàng của ai để lại 
không rõ. Tôi liền gắn chúng vào tay Trọng Con để viết nên 
câu tôi rất đắc ý: nhà thơ lớn của dân tộc vào xà lim án chém 
sống chung với người cộng sản trẻ tuổi những ngày cuối 
cùng. Vơ vào như vậy là tính đảng cao! Não trạng tính đảng 
vơ mọi cái hay vào cho đảng đã trở thành hạt nhân đạo đức 
cách mạng. 

"Trong xà lim án chém" đăng được mấy ngày, trong một 
cuộc họp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Chế Lan Viên 
đến sau lưng tôi, cúi xuống, ôm lấy hai vai, ghé miệng vào tai 
nói: - Mình rất yêu văn Trần Đĩnh, rất musclé (chắc nạc]. Văn 
bây giờ bã bà bà... 


172 



ĐÈN CÙ 


Chế và tôi từ đấy khăng khít. Tôi thích anh vì anh có tài 
mà phải nằm sổ đen. Khi tôi phụ trách văn nghệ báo Nhân 
Dân, ở trên nhắc không đăng Nguyễn Tuân và Chế Lan Viên. 
Nhưng tôi lỡ dan díu với cả hai. 

Lúc ấy Chế rất gai góc. Hay đả kích, hay chế riễu. Mà ai 
cũng thấy là anh nhắm vào đảng. Sau này nổi lên chủ nghĩa 
xét lại và đám theo nó mà Tố Hữu gọi là những phần tử với 
"đôi mắt đục lờ lờ nước cống" thì anh có đối tượng đả kích 
thay thế và tôi xa anh. 

Một hôm họp tiểu ban thơ. Mấy người báo Văn là Xuân 
Diệu, Huy Cận, Hoàng Trung Thông, Chế Lan Viên, Nguyễn 
Thành Long, Huy Phương. Như Phong và tôi báo Nhân Dân 
họp. 

Chế mượn Trung Thông để tỏ thái độ. Thơ anh Thông rất 
đúng nhưng không hay! Thế đấy, đúng nhưng không hay, cái 
đó là văn nghệ đấy. Maiacốpxki làm Mây mặc quăn, mây nó có 
bòi với hĩm đâu mà phải xi líp? ấy thế nhưng lại tuyệt. Hay 
Con tàu say... Thơ anh Thông như cái thước đúp đề xi mét, 
không sai một li nhưng đọc không vào... À còn, Chế bỗng quay 
sang Như Phong. Còn anh Như Phong! Sao anh hay bắt bẻ 
chúng tôi thế? Theo cách mạng từng ấy năm, mặt chúng tôi ít 
ra cũng nở được vài bông hoa chứ, sao anh không thừa nhận 
mà lại cứ đi vành lỗ đít chúng tôi rồi bấm đèn pin soi xem có 
còn tí cứt nào không? 

Im hết. Mọi người tránh Chế. Anh cay độc, đầy bất bình. 

Trưa trên đường về Như Phong bảo tôi Chế nó chửi tao 
mà mày ngồi im không bênh tao! Đúng, tôi tán thành Chế Lan 
Viên chê sự nghiệt ngã vô lối của phê bình văn nghệ lúc đó. 

Chục năm sau Chế trở thành cộng tác viên thượng đẳng 
của báo đảng, của Nhà xuất bản Văn Học do Như Phong làm 


173 



TRẦN ĐĨNH 


giám đốc. Như Phong đã thấy hoa nở trên người Chế còn hơn 
cả trên bản thân. Lúc này người ta lại tránh Chế. Anh khinh 
mạn vì nay đầy hào quang. 

Trở lại chuyện hồi ký. Một hôm Tố Hữu đưa tôi hai tập 
sách mật thám Paris sưu tra Nguyễn Ái Quốc. Từng ngày, 
(thứ mấy thứ mấy đều viết bút ronde - nét đậm], kể đầy đủ 
những việc Cụ làm dưới con mắt hai mật thám sưu tra cùng 
ký tên. Như Nguyễn đi bệnh viện Cochin trích áp xe tay lúc 
mấy giờ, M. Người tình Pháp của Nguyễn mấy giờ đến hả 
Nguyễn, mấy giờ đi, Nguyễn học thôi miên buổi tối ở đâu... 

Hai tập sách rất dầy, rất to, để vừa một mặt bàn cỡ trung, 
tôi lấy tài liệu trong đó viết về Bác. 

Tôi viết xong, Trường Chinh duyệt, không tán thành." Ai 
lại giới thiệu lãnh tụ bằng con mắt mật thám thế chứ," - anh 
hỏi tôi? Chả lẽ lại nói thưa anh con mắt này nó ghi trung 
thành sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc chứ không dám hư cấu. 
Tôi thấy hình như anh muốn bắt bẻ Tố Hữu. 

Về nước tôi đưa Trần Châu sang báo Nhân Dân. Tôi cũng 
dụ Chính Yên, Nguyễn Hữu Chỉnh về báo. Sau tất cả đều dính 
vụ xét lại nhưng Chỉnh "cải tà quy chính" theo Sáu Thọ đi 
Paris. 

Gần đây một hôm Trâm, vợ Nguyễn Ngọc Kha, cựu tổng 
biên tập Cứu Quốc bảo tôi Chính Yên hay ca cẩm là dại nghe 
Trần Đĩnh sang báo đảng nên khốn khổ chứ nếu cứ ở tờ lá cải 
Cứu Quốc thì yên." Nói đúng đấy. Tại sao báo Nhân Dân nó 
đánh xét lại các ông ác thế? Ở bên đó, có cổng trời. Tức là ai 
vào ghế tổng biên tập là thành ngay tắp lự Trung ương ủy 
viên! Mà muốn tới cổng trời thì phải có những bậc thang. Đấy, 
các ông, các xác chết chính trị chính là những bậc thang cho 
họ leo lên đó!" 


174 


Chương mười lăm 


Đ ầu 1960 tôi theo Cụ ra Móng Cái. Bọn tôi - Đinh 
Đăng Định, nhiếp ảnh viên theo sát Cụ, hai anh bảo 
vệ và tôi - đi lối Mông Dương, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hà 
Cối. 

Cụ đi máy bay lên thẳng do phi công Liên Xô lái - vừa lái 
vừa vực phi công ta. Vừa trên máy bay xuống, Cụ ra thẳng nơi 
mít tinh. Sau mít tinh, kéo chúng tôi lượn phố. Thăm xưởng 
gốm, trường học, lớp vỡ lòng lít nhít. Viết lên bảng đen chữ 
nhân Trung Quốc rồi hỏi bằng tiếng Tàu bản địa, tức tiếng 
Ngái (hay Khách Gia gốc gác tỉnh An Huy mà ta gọi lan sang 
tất cả người Tàu là chú Khách]: -Trây sấn mà chề ? Đây là chữ 
gì?... Đi một đoạn ngắn dọc sông Ca Long, sắp đến cầu Bắc 
Luân, Cụ chỉ vào một ngôi nhà phía bên kia đường nói với tôi 
đi bên cạnh: - Ở nhà này ngày xưa có một chị bí thư chi bộ. 

Tôi ngợ ngay. Có quan hệ tình cảm gì với Bác? Thầm 
mong là có. Đồng thời nghĩ: Thế ra Cụ đã từng ở Móng Cái? 
Năm nào? Chị bí thư kia phải là của chi bộ Đảng cộng sản 
Trung Quốc? Vì đến 1930 mới lập Đảng cộng sản Việt Nam. 
Cụ qua đây bao giờ? Dạo đến Macao thống nhất Đảng? Bao 
nhiêu thắc mắc nhưng không dám hỏi. Một chi tiết nữa: 


175 



TRẦN ĐĨNH 


không như ở nơi khác, tại sao đến đây Cụ đi chơi phố nhiều 
thế? Xem vẻ Cụ có đặc biệt với Móng Cái hơn? Khéo đã ở đây 
thật? 

Ông Cụ rẽ lên cầu Bắc Luân. Đến giữa cầu có một vạch sơn 
đỏ cắt giữa cầu. Hoàng Chính, bí thư Quảng Ninh nói: - Thưa 
Bác, đến đây hết địa phận nước ta. Sang bên đó phải có giấy ạ. 
- Bác không cần giấy, miệng nói chân xăm xăm bước sang đất 
Trung Quốc. Bọn tôi năm sáu người theo sau. 

Lúc đó không dám vượt biên sang Trung Quốc, sau này 
Hoàng Chính lại bị tù vì "thân Trung Quốc." 

Cụ bảo hai công an Trung Quốc ở đầu cầu bên kia gọi 
huyện ủy Đông Hưng ra gặp Hú puổ pùô (Hồ bá bá] rồi ngồi 
phệt xuống vệ đường lượn thoai thoải ở chân cầu. Loáng sau, 
một xe đầy phè huyện ủy Đông Hưng phóng như bay ra. ông 
Cụ bảo tôi Bác hỏi kinh nghiệm nông nghiệp, họ nói sao, chú 
ghi lại cho Bác. 

Trưa, Vũ Kỳ, Nguyễn Chánh, Nhữ Thế Bảo, bác sĩ riêng 
của Bác, Đinh Đăng Định nhiếp ảnh gia và tôi sang Đông 
Hưng, cái thị trấn mọi nhà im ỉm đóng. Dân đi lao động ở 
đồng ruộng hết. Vào vườn hoa có mỗi con gấu đói lờ đờ ngủ 
gật. Nguyễn Chánh kể một hôm qua một cây cầu gỗ bập bênh, 
Bác bị đầu ván cầu quật phải chân bong mất móng ngón cái. 
Bác hỏi bảo vệ đi cùng ai có thuốc lào cho một nắm, nhất định 
không thuốc đỏ thuốc đen gì. Miệng nói cái móng này nó chết 
từ 1924, nay mới chịu rời Bác đây. Ngày ấy Cụ xếp hàng cả 
ngày chờ vào viếng Lê-nin mà không ủng không bít tất len, 
chân lạnh quá xưng tấy lên và chết mất một cái móng... Một ai 
đó nghe xong hỏi, hơi bất bình: - "Sao? Đệ tam đâu? Bác là 
nhân vật quan trọng của Quốc tế mà lại thế?" Không ai, cả tôi, 
biết lãnh tụ ta mới đến Nga xin vào học trường dạy làm cách 
mạng... 


176 



ĐÈN CÙ 


Xẩm tối hôm sau Cụ về Hà Nội. Chúng tôi ra sân bay tiễn. 
Trong bóng tối lờ mờ xứ địa đầu, chiếc máy bay lên thẳng bé 
như một chiếc lồng chim quý mà các kính cửa lấp loá như 
nước trong cóng sứ. sắp lên máy bay, Cụ dừng lại hỏi tôi: - Có 
muốn về với cô ấy không? Tối thứ bảy mà. Muốn về Bác cho 
bám càng này... Nào! 

Cười thú vị quặp can vào nách lên máy bay, hai tai lồng 
bồng trắng hai cục bông to tướng... 

ít lâu sau đi Lạng Sơn. 

Chúng tôi lên chiều hôm trước. Tinh mơ sau, ra sân bay 
đón thì được cấp báo thời tiết xấu, Bác lên đường bộ. Chúng 
tôi bèn quay ngay ra Đường 1. Một trung đoàn lập tức được 
rải ra từ Bắc Giang lên thị xã Lạng Sơn. 

Khoảng tám giờ sáng, Cụ đến tỉnh ủy. Vừa đặt chân lên 
hiên văn phòng, Cụ hỏi luôn "có được điện báo không? Đồng 
bào đâu?" 

- Dạ, đồng bào ở sân vận động, - bí thư tỉnh nói. 

- Sao không cho đồng bào tạm giải tán? (Giọng bắt đầu 
gắt, mặt nhăn lại.) Đồng bào còn phải ăn phải nghỉ chứ? 

- Dạ thưa Bác đã chuẩn bị đủ cả. 

- Nhưng còn ỉa đái? (Giọng sẵng bẳn hẳn lên.) Thôi đi... 
(Bụi đỏ trên trán lăn nhanh xuống má, vào chòm râu như 
những sinh vật, những dã tràng đỏ sợ hãi lẩn trốn, tôi thầm 
nghĩ. Tay Cụ vơ lấy chiếc khăn mặt ướt Vũ Kỳ vừa nhúng vào 
thau nước vẫn chờ cạnh đó lau vội một vòng lên mặt rồi vội 
vã đi ra sân vận động.) 

Trên lễ đài ván gỗ rất rộng mới dựng, đúng ba người: Cụ, 
Chu Văn Tấn và tôi lui lại đằng sau. Cụ đằng trước đầy kín bà 
con ở toàn tỉnh vượt núi non sông suối về. Tôi chợt thấy từ 


177 



TRẦN ĐĨNH 


ngày 7 - 3 - 1946 đến nay, mười bốn năm trời, về khoảng 
cách không gian, tôi chỉ gần Cụ hơn có một bước hợp pháp so 
với cậu thiếu niên lần đầu tiên ở sau Cụ là tôi. Hôm ấy Hải Rỗ 
Bát Đàn và tôi leo hông Nhà hát lớn vào đứng ngay sau lưng 
Cụ đang ở ban công giải thích Hiệp định 6 tháng 3 với nhân 
dân Hà Nội mít tinh kín quảng trường bên dưới. Quân Pháp 
sẽ vào Hà Nội. Nhiều người thắc mắc, thậm chí phản đối Cụ 
ký. Thép Mới sau này bảo tôi Trần Huy Liệu lúc ấy nói với Cụ 
rằng sợ ăn cứt như Câu Tiễn cũng không được độc lập... Cụ 
giơ một tay lên hạ mạnh xuống như chém không khí nói: "Hồ 
Chí Minh chết thì chết chứ không bán nuớc!" Cánh tay kia 
cầm chiếc can và chiếc mũ cát kaki buông thõng bên người 
nom tự nhiên côi cút lạ lùng. Tôi cảm thấy có nước mắt nghẹn 
ngào trong tiếng nói trọ trẹ thoáng run run của ông Cụ. 

Bây giờ trên lễ đài này, tôi hết cảm giác ấy. Dân nay là con, 
cha già là Bác. Và tôi cảm động, cho đó là xoay vần tất nhiên 
theo tiến bộ của cách mạng 

Giữa chừng mít tinh, trời thình lình đổ mưa sầm sập rất 
to. Chu Văn Tấn xòe ô ra che cho Cụ. Cụ gạt đi. Tấn lại dấn ô 
vào. Cụ hơi gắt: "Còn đồng bào." Tấn giậm mạnh chân, cao 
giọng lại: - Bác khác! 

Nhưng phải giải tán. 

Xuống khỏi lễ đài ra cửa sân vận động thì mưa tạnh. Xe 
lăn bánh liền phải dừng lại: dân nhao nhao xúm đến đen đặc 
quanh xe. Mấy anh bảo vệ và tôi leo lên nắp mũi xe, tựa vào 
kính chắn gió, lấy tay lấy chân khỏa gạt người ra rẽ lối. Tôi 
ngoái lại sau: Cụ chống can hơi chúi đầu về truớc, con mắt lo 
lắng, bồn chồn. Cụ sợ đồng bào xéo lên nhau chết như dạo ở 
Thái Bình? Hay Cụ sợ một quả lựu đạn phát nổ? Nhìn Cụ tôi 
bất giác nghĩ tới khả năng ấy. Và chợt gặp lại vẻ côi cút ở cánh 
tay Cụ buông thõng cầm mũ và can, cái ngày mới độc lập 


178 



ĐÈN CÙ 


chừng sáu tháng, dân còn được coi như bô' mẹ đang xét nét 
đứa con lưu vong lâu quá mới trở về. Lần này là côi cút trong 
mắt Cụ. 

Nay viết đến đây, tôi bỗng thấy Chu Văn Tấn quá tiên tri.” 
Bác khác!" Đúng, Bác bị Đảng coi là chống Trung Quốc còn 
Chu Văn Tấn thì bị đảng nghi là thân Bắc Kinh. 

Chuyến đi Mỹ Đức, ứng Hòa - Hà Đông hoàn toàn "đột 
kích." Xe vừa ra khỏi cổng Đỏ rẽ lên Hoàng Hoa Thám, Vũ Kỳ 
cười bảo: - Hôm nay cánh bảo vệ rông đi tìm Bác phải biết 
đây. 

Cụ đi bộ rất nhanh. Phải rảo cẳng mới kịp Cụ. Đảo hết 
khoanh đồng này sang khoanh đồng kia. Đang cữ làm cỏ, tát 
nước. Những tràn ruộng đang phơi ải. Cụ tát nước với một tổ 
đổi công. Mới chỉ mon men làm thử vài điểm hợp tác xã. Đằng 
xa xanh thẳm một nền truyền kỳ dãy núi Chùa Hương. 

- Mỹ Đức, ứng Hòa là gì? - Cụ hỏi bà con rồi nói luôn. Là 
sống tốt, đoàn kết tốt, lao động tốt. 

Xe quay đầu về. Dân tíu tít chạy theo đen ngòm chân đê, 
sườn đê, mặt đê, các tràn ruộng... 

Chợt tôi khựng người. Trên một thửa ruộng ải, Trần Châu 
tay sổ, tay nhặt giép tụt đang ngửng lên cười. Cười với một 
cái gì rạng rỡ ở cao hơn nữa, ở xa hơn nữa. Tôi né vào sau Vũ 
Kỳ và Vũ Đường, chủ tịch Hà Đông đang mải trêu Cục trưởng 
bảo vệ Kháng "hai phòng" ngồi cạnh lái xe. 

Cái trật tự, tôi (Trần Đĩnh] là em trên xe với lãnh tụ, còn 
anh (Trần Châu] dưới đất với dân thế này tôi thấy khó coi 
quá. Sau đó, Châu bảo mình đang ở huyện, anh em huyện ủy 
chạy ra mình cũng ra thì thấy Đĩnh, mình cười là muốn cho 
Đĩnh biết mình đã trông thấy. À, ra thế, tôi nhẹ hẳn người. Cứ 
thấy anh ngước lên một cái gì rất cao mà cười. 


179 



TRẦN ĐĨNH 


Lần đi thăm gang thép Thái Nguyên, tôi mới đối mặt Lim, 
người tôi luôn nghe thấy dính đến tính mạng bố của Hồng 
Linh. Lúc này Lim là đảng uỷ viên phụ trách bảo vệ ở khu 
gang thép. Trong các cuộc đón tiếp Cụ, tôi thường vào một 
góc kín ngồi. Nguyễn Khai, chánh văn phòng trung ương, 
trung ương ủy viên lặng lẽ đến đặt một vại bia trước mặt tôi. 
Thấy thế, Lim đến mời tôi ra ngồi chỗ quan khách. Bảy năm 
trước Lim bắn "phát ân huệ" cụ Cử Cáp cũng ở Thái Nguyên, 
đôi bốt lục phục ở chân như một lệ bộ khiến người đi nó 
được phép nổ súng vào ai cũng được. Hôm nay bất giác tôi 
tránh nhìn mặt ông. Thì nhìn phải bàn tay: cái vật thể cuối 
cùng mà chắc bố Linh trông thấy trong giây phút cuối cùng! 
Tôi vụt ngỡ như cách bao nhiêu năm mắt hai bố con đã gặp 
nhau ở cùng một điểm: bàn tay, nó đang long trọng mời yên 
vị một người và đã lạnh lùng xóa mạng một người. 

Tôi lảng ra hè. Cả một vùng rộng bao la trước mặt, phu 
phen đào bới, gồng gánh, cuốc xúc và những cỗ xe ủi chạy 
nhớn nhác... Một tổ kiến bận rộn gậm nhấm cho thành khu 
gang thép. Chợt nhớ ai nói Trần Dần, LêĐạt đang lao động cải 
tạo trên này... Thì cũng chợt thấy chẳng nên tin cái người dạo 
nào trên xe lửa liên vận nói "anh Lim lấy búa bổ vào đầu bố 
Hồng Linh.” Tin thì làm gì? Và làm được cái gì? Phân vân kèm 
một cảm giác khó chịu. Nhưng nay cần nói thêm là các thứ lúc 
ấy rút lại cũng chỉ cốt để bảo vệ uy tín đảng! 

Sau bữa cơm trưa, thấy Cụ quần áo cánh nâu đi vòng ra 
sau dẫy nhà tranh đến rặng chuối thay hàng rào, tôi đi theo. 
Cụ thuốc lá ngậm miệng, tay vén ống quần lên đái. Thấy tôi 
gần như ở ngay bên, cụ quay ngoắt lại hỏi, điếu thuốc khẽ lật 
bật ở môi: "Người ta đái cũng theo à?” Không ạ, cháu..." Thế 
đứng sát vào người ta nhòm gì?" câu tra hỏi đùa bỡn đã đóng 
một dấu ấn phơi phới vào quan hệ bác cháu. Lúc Cụ quay 


180 



ĐÈN CÙ 


người lại để đùa với tôi, tôi theo bản năng đã có một động tác 
không thể tránh khỏi: liếc nhanh vào chỗ kia của Cụ. Và chỉ 
thấy vùng ấy hơi tôi tối - nâu nâu hay hồng hồng? ô, cũng 
như mọi người? 

Chiều ấy, khoảng bốn giờ về tới Chủ tịch phủ, tha thẩn ở 
sân chờ lấy xe đạp gửi các chú lính gác, tôi bất thần nhớ tới 
Xuân, cô "con gái nuôi của Bác.” Hỏi mấy người đứng tuổi 
nom có vẻ quen từ trên rừng. A, cô Xuân ấy hả? - Lấy chồng 
rồi. Chồng lái xe. Nhưng chết rồi! - 0, sao trẻ thế mà chết? - về 
quê Cao Bằng bị ô tô đè... - Khổ, sao lại thế! tôi bàng hoàng 
kêu lên. Lúc ấy chưa biết các tình tiết đồn quanh cái chết tang 
thương này 

Đôi mắt bừng bừng nhìn tôi hôm nào khi Xuân đứng cạnh 
Cụ, đôi mắt như dứ bảo tôi "em giới thiệu anh với Bác nhé?" 
bỗng hiện lên lại rành rành, nguyên vẹn ánh long lanh vì sung 
sướng, vì được khoe, vì được chòng ghẹo. Và bàn tay mềm tôi 
nắm dắt lên bờ suối cao trơn. Khác là đằng sau con mắt ấy 
hiện nay là tòa nhà Phủ Chủ tịch chứ không phải gian nhà ăn 
tre nứa trống tuềnh toàng... 

Cái chết của cô gái ba mươi tuổi hồng nhan bạc mệnh 
khiến tôi thấy chả cần viết tắt tên là X. như trên kia nữa. 

Tôi lấy chiếc xe Diamant Đông Đức mua bằng tất cả tiền 
nhuận bút tiểu sử Hồ Chí Minh. Các chú lính đem xe ra nghịch 
làm tuột hết bộ tăng tốc độ. Tôi phải dắt bộ đến tận vườn hoa 
Hàng Đậu mới có một cửa hàng chữa xe đạp. Hà Nội bắt đầu 
xua dẹp tiểu thương, tiểu thủ công, mầm mống của chủ nghĩa 
tư bản. 

Phải nói chiều ấy tự nhiên buồn khó tả. Những ngẫu hợp 
kỳ quặc. Tối đó lúc đi qua cột đồng hồ Bờ Hồ, tôi đã chậm 
chân lại nghe tiếp âm Đài phát thanh Bắc Kinh. 


181 



TRẦN ĐĨNH 


LÚC bấy giờ ta cho hai ông anh trong phe tiếp âm, Bờ Hồ 
có thể nói là tổng phát hành của hai đài. Dân có thú giải trí 
duy nhất rẻ và mát là ra ngồi nghe hai ông anh tự khen tài 
giỏi rồi bắt đầu chửi nhau... Tối nay cái giọng mũi rất khê, rất 
trịch thượng ta đây của Đài Bắc Kinh chợt đập khác thường 
vào tai tôi. Nó đang đọc xã luận kỷ niệm 90 năm ngày sinh Lê- 
nin: Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm của Trần Bá Đạt, phát pháo 
đầu tiên công khai chửi Khroutchev và Liên Xô phản bội 
người thày, người cha của cách mạng vô sản thế giới. 

Trước động đất lớn, giống vật thường biết trước và bồn 
chồn lo lắng. Tôi lại bực mình. Không biết chừng cùng với bài 
viết lẫy lừng này, Trần Bá Đạt còn xếp cả Lưu Thiếu Kỳ, Đặng 
Tỉểu Bình, gần hết Bộ chính trị và các nguyên soái vào sọt 
"xét lại" để trừ khử. Và ngay lúc ấy cũng đã xếp loại cả xét lại 
ở Việt Nam. Bản thân họ Trần thì không biết mười lăm năm 
sau ông ra tòa nghe án chết. Bài học điên đảo này hình như ít 
người thấy và coi trọng. 

ít hôm sau, đọc báo Pháp, thấy viết: đầu năm 1960, nhân 
kỷ niệm 90 năm ngày sinh Lênin, Trung Quốc mở màn phê 
phán toàn diện Liên Xô. Nhưng Trung Quốc rất cô lập, ở châu 
Âu chỉ có Anbani ủng hộ, ở châu Á chẳng có ai, Mao Trạch 
Đông đang nghĩ kéo Việt Nam." có mà kéo được khối." Tôi 
lẩm bẩm nói một mình và nghĩ đến cái lá chắn vững vàng là 
Cụ Hồ. 

Báo Le Monde Pháp vẽ một tranh châm biếm cảnh Xô - 
Trung chửi nhau trên thế giới: Marx râu xồm phất cờ kêu gọi 
"vô sản toàn thế giới buông rời nhau ra!" , bên dưới vô sản 
chạy tung tóe đi bốn phương như kiến vỡ tổ. 

Bức tranh quá hay, nó khiến tôi phải tự hỏi: "Sao họ tinh 
quái biết moi chỗ vô sản khinh ghét nhau thế này ra thể hiện 
mà Đảng thì không biết? Nên tối đến Đảng vẫn mở cho dân 


182 



ĐÈN CÙ 


ngồi Bờ Hồ nghe đài hai ông anh túm lấy nhau chửi bới hết 
ruột hết gan vô sản!" 

Rồi đọc Karl Popper bác bỏ chủ nghĩa duy vật biện chứng 
Mác - xít trong một hội thảo từ 1937 thì nhận ra chủ nghĩa 
duy vật biện chứng của Marx chính là thứ thuốc mê gây ảo 
tưởng chủ quan, lạc quan tếu, viển vông nhất vì người ta ngỡ 
có nó thì người ta nắm được quy luật đi lên của xã hội. ôi 
thôi! đã nắm được gáy tiến hóa rồi thì chả cái gì làm niềm tin 
lung lay được nữa. Một dạng thuốc lú sao? 

Từ cuối tháng 5 đầu tháng 7, tôi phải đọc biên bản một số 
đại hội đảng bộ các tỉnh, rút lấy các vấn đề chính rồi tập hợp 
lại báo cáo với Lê Duẩn đang chuẩn bị gấp đại hội toàn quốc 
lần thứ ba (5 đến 10/9/1960] 

Tôi còn giữ thư Võ Chí Hữu, thư ký của Lê Duẩn gửi ngày 
18 - 7, nói chúng tôi hoàn thành nhanh báo cáo tình hình các 
đại hội tỉnh thảo luận báo cáo chính trị để cuối tuần anh Duẩn 
nghiên cứu. 

Chiều chiều lên số 8 Hoàng Diệu làm việc cùng Hoàng 
Tùng, Trần Quang Huy và mấy thư ký của Duẩn. Chúng tôi 
ngồi đâu đấy thì Đặng Tất lại ôm hộp chè Trung Quốc như ôm 
một ông phỗng sứ Phúc Lộc gì đó ra rao to: - "Chè Long Tỉnh 
Bác Mao tặng đây!" Rồi tiếng mành trúc khẽ reo. Lê Duẩn pi - 
gia - ma lụa mỡ gà đi ra... 

Thật sự là ngồi cả đống lại nghe Lê Duẩn nói. ông không 
bận tâm tới ý người khác. Các tỉnh họp bàn gì, kiến nghị gì 
ông không cần biết. Chúng tôi là những mặt người giống như 
các vách hang đá cho ông thử nghiệm độ vang của lời ông. 

Tôi đã phản ứng dại. Thấy ông nói hơi nhiều và hơi rối 
trong diễn đạt, tôi bèn nêu ra ý kiến của một số đại biểu ở đại 
hội Nghệ - Tĩnh phản đối luận điểm của Lê Duẩn cho rằng ở 


183 



TRẦN ĐĨNH 


Việt Nam, khác với Marx, quan hệ sản xuất tiến bộ hơn sức 
sản xuất. 

Lê Duẩn cáu tức thì. Hai con mắt càng xáp lại gần nhau, 
tiếng nói càng ríu lại." Tôi đã nói nhiều lần rồi mà sao cứ cố 
hiểu sai ý tôi mà nói mãi...? Marx..., Marx... Ở đây có ý gì?" Hai 
mắt tự nhiên chằm chằm, xoay xoáy lại. 

Sau đó tôi học Hoàng Tùng, Trần Quang Huy, Nghĩa là chỉ 
nên nghe thôi. Cúi đầu xuống. Tránh nhìn cả vào mắt người 
diễn giải. Chính người ấy cũng không thích ai nhìn thẳng vào 
lại mắt mình, tôi nhận thấy. Hai vị đang chờ đại hội để có thể 
vào Trung ương. Tôi không có lợi ích nào nên không dễ nín 
lặng. 

Lê Duẩn nhiều ý lạ. Một hôm ông nói "ở ta không có tinh 
thần lãnh tụ. Phương Tây hễ lãnh tụ tới đâu là quần chúng 
quây lấy, có khi công kênh lên nhưng ở ta không thế. Tôi đến 
Văn phòng Trung ương, mọi người lại tránh xa, như ngại đến 
gần thì mang tiếng cầu cạnh. Không được. Lãnh tụ và quần 
chúng phải có quan hệ máu thịt quấn quít..." 

Tôi lập tức nhớ tới những lần dân chạy theo đen ngòm 
đằng sau Cụ Hồ. Rồi thầm cãi trong đầu: đâu bằng được dân 
ta với Cụ Hồ? Nhưng sao Duẩn lại không nhìn dân với Bác Hồ 
mà lại đi lấy mình ở tư cách lãnh tụ để soi xét cán bộ gần hay 
xa. Còn anh em Văn phòng Trung ương tránh Duẩn là vì họ 
còn nặng tình với Trường Chinh... Và sao Duẩn lại chỉ tính 
trường hợp của mình ông, người Nam bộ ra ngoài Bắc này đã 
mấy ai biết ông? 

Một chiều Duẩn phàn nàn rằng ông đã bảo thành ủy Hà 
Nội làm bàn ghế, giường tủ bán chịu cho công nhân viên, trừ 
lương hàng tháng hay trả dần nhưng họ không nghe. Duẩn 
nói "Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In 


184 



ĐÈN CÙ 


ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát 
chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?" 

Tai nghe, đầu tôi cho vẽ lên ba cái dấu hỏi to thù lù... 

Có lẽ từ đấy trên báo, chữ lạm phát của ta được thay bằng 
cụm từ "thu không đủ chi." Rồi "thất nghiệp" thay bằng "sức 
lao động không được huy động đúng mức," khuyết điểm thì 
thay bằng "chưa theo kịp yêu cầu," sai lầm thì thay bằng 
"chưa nắm bắt đúng quy luật..." Giữ trọn được hình ảnh sáng 
ngời của đảng thì từ ngữ đất nước bị nhập nhằng đi mất một 
số. 

Về chuyên chính vô sản, Duẩn ngắn gọn vô cùng." Người 
ta lầm là Marx đề ra đấu tranh giai cấp. Không, nhiều người 
đã nói cái này trước Marx rồi. Vậy phát kiến vĩ đại của Marx 
là gì? Là đầu tiên nêu ra chuyên chính vô sản. Thế nào là 
chuyên chính vô sản?" Rồi Duẩn cười cười đưa cạnh bàn tay 
lên ngang cổ nói: "Là như Jacobins thời Đại Cách Mạng Pháp. 
Giết, thủ tiêu, bạo lực..." Hai bàn tay xoè ngửa ra hai bên." 
Đấy, có thế thôi!" đơn giản, sòng phẳng, dứt khoát. 

Một tháng làm việc này không để lại trong tôi một ấn 
tượng, một nhận thức tích cực nào về Lê Duẩn. Tôi hay vẩn 
vơ nghĩ trở lại tại sao Lê Duẩn lại chỉ thị báo Nhân Dân khi 
tuyên truyền các tổng bí thư của đảng thì cần nhớ đề cao 
Nguyễn Văn Cừ, người tổng bí thư xuất sắc nhất, hơn cả Trần 
Phú. Tự nhiên hình thành qua cách nói của Duẩn một thứ 
hạng Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú. Còn Trường Chinh ở đâu thì 
Duẩn không nói. Tôi lờ mờ nghĩ nếu Cừ xuất sắc nhất thì hóa 
ra Nam Kỳ khởi nghĩa thất bại lại hay hơn Cách mạng Tháng 
Tám của Trường Chinh ư? Suốt thời gian làm việc với Duẩn 
tôi không thấy ông nhắc đến "Bác Hồ." Khi Duẩn kêu ca đảng 
viên ta thiếu tinh thần yêu mến lãnh tụ, ít vồ vập lãnh tụ, 


185 



TRẦN ĐĨNH 


Duẩn không biết Cụ Hồ được tung hô thế nào mà chỉ thấy ông 
ta bị lạnh nhạt mà thôi sao? 

Còn tôi không ưa Duẩn lắm vì tôi còn yêu Trường Chinh. 
Với tôi, anh có thể làm tổng bí thư suốt đời. Tôi biết hồi 1948 
Trường Chinh đã có thư nhận xét xứ uỷ Nam Kỳ và Lê Đức 
Thọ mang vào nhưng tôi không biết bản nhận xét đã làm cho 
Lê Duẩn khóc rất nhiều. Chính Mai Lộc cho tôi hay. Lê Duẩn 
lúc ấy đóng tại nhà vợ thứ nhất của Mai Lộc do đó Mai Lộc 
không lạ. Khóc ở nhà cơ sở như thế chắc là hận người nhận 
xét lắm. Thật ra, xét thuần theo lý tính, tôi cứ thấy ý Duẩn 
sường sượng. 

Tháng 9, Thép Mới dự đại hội trù bị hay đại hội chính 
thức nhưng bí mật - mọi điều quan trọng mà chủ yếu là bầu 
Trung ương đều đã làm xong trong đó - tôi dự đại hội công 
khai mà dân gọi là "cờ đèn kèn trống." 

Thép Mới báo tôi mất ba tournois - vòng tập bầu mới bầu 
xong Trung ương. Sau mỗi vòng các cốp, nhất là Sáu Thọ lại 
chia nhau đến các tổ giải thích, vận động và... dọa với ép cho 
theo dự kiến của các cốp. Mãi vòng ba Hải Dương mới chịu 
cho Hoàng Tùng dự khuyết... 

Hai đại biểu Moukhitdinov của Liên Xô và Lý Phú Xuân 
của Trung Quốc tranh thủ diễn đàn đại hội đảng Việt Nam để 
đả kích lẫn nhau. Cụ Hồ quần áo cánh lụa nâu lại cầm tay hai 
vị Moukhitdinov và Lý Phú Xuân lắc dung dăng hát "Kết đoàn 
chúng ta là thép gang." Hai vị lầm lì có vẻ không thích lối dàn 
xếp kiểu nhà trẻ. 

Đại hội đặt nhiệm vụ trung tâm là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc nên với cách mạng miền Nam là "chiếu cố." Ba 
năm sau, Mao phất cờ "Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được 
nhờ" thì lật nhào hết. 


186 



ĐÈN CÙ 


Một sáng Cụ gọi đám nhà báo phục vụ đại hội ra chụp ảnh. 
Đã đứng đâu vào đấy, Cụ chợt đi vòng ra đằng sau, tóm tay 
Văn Doãn, tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân kéo lên: "Đã 
lùn lại đi nấp." Bức ảnh này mọi người ha hả cười là nhờ cái 
pha Văn Doãn bị Cụ lôi ra ánh sáng. 

Ba năm sau, học ở Liên Xô, Văn Doãn không về nước nữa. 
Anh là cây lý luận chuyên viết cho Võ Nguyên Giáp, Nguyễn 
Chí Thanh. Bài viết "chống chủ nghĩa cá nhân" ký tên Nguyễn 
Chí Thanh là do Doãn hay Doãn Bụt (lành như Bụt) viết. Ở đại 
hội 3, tình cờ giường anh và tôi lại châu đầu vào nhau. Rồi 
Brejnev lên, anh nhảy lầu tự tử. Một kiểu Phan Thanh Giản 
không thể nhìn thấy Pháp chiếm thành. 

Vừa học ở Liên Xô về Hồng Hà đến hội trường leo trèo, 
bày biện khánh tiết. Bảo tôi: - Trần Đĩnh cơm đại hội, mình 
cơm nhà vác ngà voi. 

Trên rừng tôi chơi với Thép Mới, không chơi với Hồng Hà. 
Hà yêu Khroutchev "máu thịt" hơn tôi, tôi ghét Mao "máu 
thịt" hơn anh. Rồi từ bước cơm nhà leo trèo treo cờ, căng 
khẩu hiệu ban đầu, Hà dự liền mấy đại hội. Sau lên tới Ban bí 
thư. 


187 




Chương mười sáu 


T rong khi tôi bận viết tiểu sử Cụ, hồi ký cách mạng và 
đại hội đảng thì Linh cùng Thái Ly và anh chị em múa 
bận tổ chức cuộc đồng diễn lớn ở sân vận động Hàng Đầy và 
đặc biệt múa hai màn ba lê mũi cứng Su - ra - li - ê của Liên 
Xô. 

Mấy lần xem Linh tập, nghe bà chuyên gia Brunak 
kharasô! [tốt! tốt! tiếng Nga - BT] luôn miệng, tôi chợt hiểu 
thêm Linh. Lên sân khấu, Linh ra một Linh khác. Trung tâm 
biến hóa vạc nên những ảo giác không khí rồi thả cho chúng 
bay theo đà tung dướn, quay lượn của mình. Bà chuyên gia 
ngày ngày mang thịt bò đến bảo nhà bếp làm cho Linh. Rồi 
Huy Cận thứ trưởng văn hóa phụ trách mảng văn nghệ bảo 
tôi: "Bà chuyên gia múa nói với mình Hồng Linh là múa 
chuyên nghiệp, còn người khác nói chung là nghiệp dư... Đựt 
này Trần Đỉnh phải kiêng khem đấy.” 

Thái Ly bảo tôi: - Linh có một thiên bẩm múa hết sức đặc 
biệt. 

Sắp tổng duyệt mới biết thiếu bít tất dài. Lê Liêm mách 
mẹo cho Nhàn, vợ Khánh Côn, hiệu trưởng Trường Múa, xin 


189 



TRẦN ĐĨNH 


đại sứ quán Trung Quốc. Được hai đôi. Hai hàng ngón chân 
Linh thường rớm máu như hồi ở Trường múa Bắc Kinh. 

Đang được khen nhiệt liệt thì chuyện buồn đến. Hà, hiệu 
trưởng Trường Múa vừa thay Nhàn, bảo tôi: - Anh nên đến 
gặp anh Lê Giản. Nói đến bố Hồng Linh, anh ấy khóc mà làm 
tôi khóc theo. Chi bộ muốn kết nạp Linh thì vướng chuyện 
ông bố, bọn tôi mới gặp anh Lê Giản. 

Tôi tìm Lê Giản. Anh nói có một số người đã bị chết như 
thế như thế nhưng đó là lỗi của anh. Anh bảo, xin oán anh chứ 
đừng oán đảng. 

Anh viết cho một giấy chứng nhận (có chữ ký và dấu của 
Tòa án nhân dân tối cao chứng nhận]: ông Hồng Tông Cúc 
trước Cách mạng Tháng Tám có dạy học với anh và sau lại 
cùng hoạt động. Lúc Pháp đánh lên Việt Bắc, ông Cúc bị thất 
lạc và nghe đâu bị du kích giết mất. Con ông Cúc nếu đủ điều 
kiện thì vào đảng không sao cả. 

Tôi về, Lê Giản nói anh muốn gặp Hồng Linh. 

Mấy hôm sau, tôi đưa Linh đến. Và chứng kiến một xúc 
động hiếm thấy. Vừa thấy Linh, Lê Giản lập tức run rẩy lên 
gọi vợ: "Bà ơi ra đây, con anh Cúc đây, bà ra đây... Đây, bà nhà 
tôi, tôi nói có bà ấy đây, có phải mỗi khi nhắc đến anh em tôi 
lại đứt ruột đứt gan ra không? Anh Cúc kết nghĩa anh em với 
tôi. Anh Cúc xưa hay về nhà tôi ở Đồng Tỉnh, Xuân cầu chợ 
Đường Cái lắm.” Phải nhìn Lê Giản tóc râu, lông mày trắng 
xóa như cước nghẹn ngào mới thấy hết độ chấn động ở trong 
anh. 

Hình như cần nói hết nỗi niềm bao lâu không thổ lộ, anh 
lại nói: "Ngay khi biết các anh ấy chết, tôi đã khẩn báo với anh 
Trường Chinh. Anh Trường Chinh nghe liền giật mình bảo 
vậy thì phải lo công ăn việc làm cho các chị còn sống để nuôi 


190 



ĐÈN CÙ 


con cái chứ không thể để sống vất vưởng." Do đó, bà Hồng 
(chúng tôi không ngờ Lê Giản lại vẫn nhớ tên mẹ Linh, Diệp 
Hồng] mới vào làm cấp dưỡng ở Ty công an Tuyên Quang và 
Linh mới vào được bộ đội rồi đi học ở Bắc Kinh. 

Ở đây có một chuyện cần nói. Sau này Lê Giản bảo tôi Ngô 
Kỳ Mai hay Ưng Khầy Mùi, anh em kết nghĩa với Lê Giản 
chính là bạn nối khố của Hồng Tông Cúc. Đến độ hai người 
đổi tên cho nhau. Mùi thành Cúc và Cúc thành Mùi. Thấy Linh, 
Lê Giản nấc lên gọi vợ ra xem con anh Cúc (tức ừng Khầy 
Mùi] là thế. Nhưng cố nhiên Lê Giản cũng thân thiết cả với 
ông Cúc bô' Hồng Linh cho nên vẫn nhớ tên mẹ Linh và từ đấy 
về sau, anh luôn quan tâm đến chị em Linh... 

Lúc ấy chuyện vẫn chỉ được vén ra có thế. Lỗi vẫn là ở Lê 
Giản, như anh nói với tôi. Đảng vẫn tồn tại êm ấm ngon lành 
trong nệm gấm vóc nhung lụa của bí mật thông tin - hay dối 
trá. 

Được cái Linh không màng chuyện vào đảng. Cái đảng đã 
giết oan bô' mình thì không vào có khi lại hay. Nhưng Linh còn 
vượt lên trên cả cái sự bị ra - được vào đó. Linh có một đẳng 
hệ giá trị khác mọi người. Tôi có thể coi mọi được thua cá 
nhân chỉ mây trắng ngàn năm cũng là nhờ Linh không ít. Lắm 
khi tôi ngỡ Linh như một con chim nhỏ bé bay trong quỹ đạo 
khiêm nhường riêng biệt của nó, ở đó không có hệ đo lường 
chính trị hóa thông dụng để tổng kết đời mỗi cá nhân mà 
trong đó quý nhất là đảng viên rồi danh vọng, lương bổng, 
huân chương... 

Rồi cuối cùng bô' vợ hắt bóng sang tôi, điều không thể 
tránh với một đảng coi trọng lý lịch hơn hết. Nhưng nhờ thê' 
chính cũng vào lúc này, tôi mơ hồ thấy Nguyễn Ái Quốc bị lao 
đao với Đệ tam Quốc tê' có lẽ cũng vì lý lịch con quan của 
Nguyễn. Phải viết một loạt bài về lịch sử đảng, tôi đã đọc 


191 



TRẦN ĐĨNH 


những tài liệu về chuyện này. Lẽ tất nhiên đều ỉm đi, cho tất 
cả vào cái sọt giấy vĩ đại là sự quên, sự lờ, sự nhắm mắt lại. 
Gọn một chữ là sự gian dối. Để đổi lấy uy tín đảng. 

Một sáng, khoảng cuối năm 1960, ở đâu về tới ngã ba 
Phan Đình Phùng - Lý Nam Đế, gần nhà Lý Ban, tôi thấy Vũ Kỳ 
đạp xe lên đi bên cạnh tôi. Anh cười và tôi chột dạ. Có chút 
giễu cợt? Không, có chút nào đó cái vẻ đắc thắng. Nhưng 
thắng tôi cái gì chứ nhỉ? 

- Này, biết chưa? - Vũ Kỳ hỏi. vẫn cười cười. 

- Biết gì? 

- Bố vợ, bố vợ ông ấy mà. Đặc vụ ta thịt... Cứ nụ cười đắc 
thắng trên miệng Vũ Kỳ. 

Không nhớ sau đó nói năng gì với nhau, chào gì nhau mà 
mỗi người một ngả lúc nào. Chắc phản ứng ở tôi không nền 
nã lắm vì một lúc sau tôi vẫn thấy mặt mình rất cau có. Vì cái 
ý ẩn trong con mắt và cái cười của Vũ Kỳ như nói: - Chết thật, 
một li nữa... Lại để cho anh đi với ông Cụ như thế cơ chứ. 
Mình lại còn hẹn sẽ canh ty với anh viết về ông Cụ khi ông Cụ 
hai năm mươi... Anh không qua được mắt chúng tôi đâu. 

Có thể tôi suy đoán chứ Vũ Kỳ không có ý ấy. 

Mấy hôm sau, Thép Mới bảo tôi: - Trên nói từ nay bố trí 
một nhà báo chuyên đi với ông Cụ và nên chọn người đẹp 
trai. 

- Hay đẹp lý lịch? - Tôi nói. 

Thoắt chốc tôi thành Thằng Gù xấu xí Nhà thờ Đức ông 
Hà Nội không nơi dung thân. Cái buồn đầu tiên lại là từ nay sẽ 
chẳng còn được đứng sau Cụ xem Cụ đái nữa. Con tàu viễn 
dương óng ánh bạc đi xa và tôi bị quẳng lại trên một hòn đảo 
vắng mà dân số là bóng ma những nạn nhân bị đảng thịt. 


192 



ĐÈN CÙ 


Sau vài ngày tôi mới có phản ứng khó chịu. Thấy rõ có 
một bàn tay tọc mạch sột sọat lần giở tìm xem các trang đời 
của mình... 

Lúc ấy vừa xây xong Lăng Hồ Chí Minh, Vũ Kỳ một sáng 
đến báo Nhân Dân. Vào khỏi cổng cơ quan thấy anh đang 
đứng chuyện trò vui vẻ với anh em Thép Mới, tôi quen như 
cũ, đi qua tươi cười gật đầu chào. Lạnh ngay mặt lại, Vũ Kỳ 
quay đi. Không chỉ bố vợ bị thịt, tôi đang là tên chống đảng, 
lật đổ. 

Tôi thấy bình thường. Biết là ở tư cách người sống bên 
Bác Hồ, anh phải nêu gương học Bác mọi vẻ, chẳng hạn từ 
chữ viết đến tên ký đều phải học cho giống được như hệt của 
Bác, anh khoe tôi mà. Mà giống lạ lùng thật. Tôi đã phải bảo 
Vũ Kỳ: "Tôi mà bắt chước như thế này là tôi chết đấy." - "Tại 
sao? - Kỳ hỏi. Tôi nói," Thì còn tại sao nữa? Bắt chước giống 
nhằm mục đích gì? "vũ Kỳ cười khoái. Thấy mình duy nhất có 
quyền chính đáng bắt chước chữ viết, chữ ký của lãnh tụ. 

Khoảng cuối những năm 90, một hôm đến Sơn Tùng, tôi 
nghe anh nói Vũ Kỳ vừa đến, lát nữa khám bệnh định kỳ xong 
sẽ lại ghé anh - hai anh tương ứng tương thông ở trong hào 
quang Bác Hồ - tôi đã nhờ Sơn Tùng sang tai cho Vũ Kỳ: Là 
trong Hồi ký Vũ Kỳ đăng ở Nhân Dân hôm kia, có chỗ viết Bác 
Hồ ăn cơm thường bảo Vũ Kỳ xuống xin chú cẩn cho Bác 
thêm hai quả cà thì Trần Đĩnh nói Vũ Kỳ đề cao gương tiết 
kiệm như thế là có hại. Ai đời chỉ vì có hai quả cà ăn thêm mà 
phải huy động một dây chuyền nhân viên tất cả lương chắc 
phải rất to. Thì cứ để sẵn hẳn mỗi bữa cho mươi quả, Bác ăn 
không hết, chú cẩn ở dưới bếp ăn càng có phước chứ sao? Mà 
có khi còn kiệm được mấy miếng thịt nữa. 

Tôi thật lòng muốn chống lối bày biện rườm rà tốn kém 
và lãng nhách ra để nêu gương Bác Hồ và kêu gọi học tập tiết 


193 



TRẦN ĐĨNH 


kiệm,chống lãng phí. Bảo lấy thêm cà, lãnh tụ đâu ngờ cái 
chuyện vặt ấy rồi thành một mẫu sống nguy nga! Trong khi 
lãng phí bao mạng người như bố vợ tôi. 

Xuống thang về, tôi toan quay lại nói thêm: Ở trên rừng 
những năm 1949, Lang Bách thường kỳ chế rượu thuốc cho 
Bác uống. Một lần chúng tôi hỏi anh: "Bao nhiêu tiền bốn chai 
này?" Anh nói: "Bằng sinh hoạt phí mấy thằng chúng ta ngồi 
đây. Thuốc bắc quý thì đắt mà lại phải mua trong Hà Nội. Có 
khi người mang ra bị Tây phục kích chết ở Đường số 5 nữa ấy 
chứ!" 


194 



Chương mười bảy 


S au Đại hội đảng 1960, tôi về ban văn nghệ của báo, 
Như Phong chánh, tôi phó. Lúc ấy nguyên tắc nhân sự 
là lão thành cách mạng chánh, trẻ phó. 

Chủ nghĩa Lê-nin muôn năm của Trần Bá Đạt ăn khách 
quá. Chất nông dân ngả như bỡn theo tư tưởng Mao. Đã có 
những tiếng chửi xét lại. Mới ngày nào báo Nhân Dân thường 
đăng vài ba trang toàn văn các bài nói của Khroutchev. 
Những số báo ấy hết veo. Bài thu hoạch của Trường Chinh về 
Đại hội 22 của Đảng cộng sản Liên Xô đăng liền mấy ngày. 
Nhưng có một vùng dạ con tăm tối đang âm ỉ thai nghén một 
ván bài sấp mặt kinh hồn mà chúng tôi chẳng ai biết. Không 
hiểu sao hễ nghe nói đến xét lại là tôi coi như bị ám chỉ rồi 
khó chịu. Có lẽ lòng đồng cảm của tôi với Phái Hữu Trung 
Quốc cùng số phận thê thảm của họ đã thức dậy. Không ở 
Trung Quốc, không thấm thìa các luận điểm lẫm liệt của phái 
hữu để mở mắt, tôi cũng rất có cơ trở thành một Trần Bá 
Đĩnh lật mặt viết các thứ chửi bới xỏ xiên những kẻ thù mới 
hôm qua còn là đồng chí thắm thiết. 


195 



TRẦN ĐĨNH 


Khó chịu đến nỗi một hôm làm việc với Trường Chinh, tôi 
hỏi anh hai điều. Một, ở ta có xét lại không? Hai, anh đánh giá 
Tự Lực Văn Đoàn thế nào. 

Anh cười nói: - Ở ta đâu có xét lại. 

- Thế Liên Xô? - tôi hỏi luôn. 

- Ta và Liên Xô như nhau thì Liên Xô xét lại sao được? 

Tôi nghe mừng quá. Thì chính anh viết thu hoạch về Đại 
hội 22 của Liên Xô cơ mà. Liên Xô đang trên đường dân chủ 
hóa, từ bỏ bạo lực cơ mà, cái điều tôi khát khao sẽ có ở Việt 
Nam. 

Vậy là Trường Chinh không ở trong cái dạ con âm ỉ tăm 
tối trên kia. Và tôi chỉ cần thế. Đâu biết vì không ở trong nó 
nên rồi anh phải chịu nó. 

Anh khẳng định đóng góp to lớn của Tự Lực Văn Đoàn 
vào văn học Việt Nam.” Tôi viết văn được là nhờ ảnh hưởng 
của Tự Lực Văn Đoàn. Nhưng nó ra đời sau thất bại chính trị 
của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Yên Bái và đã trở thành cải 
lương, rời bỏ chính trị, chỉ hoạt động văn hoá như Nhà Ánh 
Sáng và Tự Lực Văn Đoàn." 

Buồn cười, Huy Cận có bài thơ nói đến áo người yêu trên 
mắc mà rồi hễ thấy áo của vợ tôi treo đâu là tôi lại nghĩ đến 
câu thơ Huy Cận... 

Hà Nội đang thưởng thức những” Nhật ký một ngày của 
Dionisevitch "của Soljenytsyn, "cây phong lan nhỏ," "Người 
thày đầu tiên" của Aimatov. Tôi không đọc. Ý để bảo với đám 
thích Mao biết rằng tôi đâu phải Liên Xô thứ xịn như họ nói. 
Nhưng những phim "Số phận con người," "Khi đàn sếu bay 
qua," "Chín ngày một năm," "Bài ca người lính" và vở kịch 
"Câu chuyện Irkoust" thì tôi phải xem và cho bình trên báo, 


196 



ĐÈN CÙ 


mừng cho điện ảnh Liên Xô nhờ Khroutchev đã có bộ mặt 
mới. Bộ văn hóa tổ chức cả cuộc thi xem phim nào được công 
chúng yêu thích nhất (tôi đã phải cho thường xuyên đăng 
động thái hưởng ứng rầm rộ cuộc thi). Nhưng một năm sau, 
lật một cái rất nhanh, tất cả đều bị phê phán là phản động, xét 
lại, sợ chiến tranh và hòa bình chủ nghĩa. 

Trông nom việc văn nghệ trên báo Nhân Dân, hay nhận 
được ý chỉ đạo của Nguyễn Chí Thanh, tôi biết anh chính là 
người tích cực phất cờ chống luồng gió độc trong văn nghệ và 
đặc biệt nắm rất vững tình hình văn nghệ Trung Quốc. Thanh 
có một câu ghê gớm: "kịch 'Câu chuyện Irkoust' là cái chuyện 
gì mà ngất ngư hết cả lên với nhau thế? À, chuyện một thằng 
cộng sản mê một con điếm..." Phù Thăng chết lụn bại chỉ vì 
một câu viết nguyện vọng của con người là hòa bình mà 
Thanh cho là tuyên truyền sợ chiến tranh! 

Những quay phắt lại với hôm qua đã được xem như chiến 
thắng của chân lý cách mạng. Chỉ một thời gian ngắn, bao 
nhiêu người phản lại chính bản thân. Tôi bắt đầu nhận ra 
những bộ mặt xúm lại đẩy cỗ xe Nhất Trí. Người ta tự bào 
chữa rằng người ta trung thành với cách mạng. Bò rạp, quỳ 
xuống thì mày lại được coi là đang vươn lên tầm cao mà cách 
mạng cần! 

Chuẩn bị đại hội văn nghệ lần thứ hai, Tố Hữu triệu tập 
vài chục nhà văn, nghệ sĩ và nhà lý luận mở hội thảo dài ngày 
mấy vấn đề văn nghệ. Họp trù bị với một ít anh em, Tố Hữu 
nói rất tiên phong: "Gần đây thấy chửi Lukacs nhiều lắm. 
Nhưng đọc chưa, bẻ được người ta chưa? Chớ nên ỷ mình đa 
số. Không phải chân lý đều ở đa số đâu. Có khi thiểu số là 
chân lý..." 


197 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi chưa hiểu thâm ý của Tố Hữu: Liên Xô đang đa số 
trong phe, Mao thiểu số nhưng này, đừng có tưởng đông thì 
là đúng đấy. 

Còn tôi lại thành kiến Bắc Kinh thờ hung thần bạo lực, 
chuyên giải quyết mọi sự bằng bạo lực, đổ máu. Tôi đâu biết 
Lê Duẩn đang chuẩn bị rước tư tưởng Mao Trạch Đông lên 
thành "tư tưởng Lê-nin của thời đại ba dòng thác cách mạng.” 
Duẩn có suy tôn Mao thay Lê-nin thì Mao mới suy tôn Duẩn 
thay Hồ Chí Minh. 

Một vấn đề được quan tâm: tính người. Có hay không có 
tính người? Vào thảo luận, đa số ngả về không có tính người 
mà chỉ có tính giai cấp. Câu nói thường được đưa ra làm nền 
cho quan điểm này là câu của Marx: con người là tổng hòa các 
quan hệ xã hội. Căn cứ vào nó sổ tọet luôn tính người. 

Tôi bức bối nghĩ: Chữ tổng hòa đã hầm bà làng béng hết 
các giai cấp lại rồi mà còn cứ cãi không có tính người? Nhưng 
nếu nói ra thì tôi sẽ không chống nổi một đa số áp đảo chỉ 
chực phê phán để chứng tỏ lòng trung kiên với một cá nhân - 
Mao - mà người ta ngỡ là bậc nhất cách mạng. 

Nguyễn Đức Quỳ, tên thật Đào Đình Huống, thứ trưởng 
văn hoá, từng làm đại diện của ta ở Thái Lan, nói anh không 
có lý luận (tuy cùng với Đào Văn Trường vốn là hai cây lý 
luận của đảng], chỉ nói cái cụ thể. Xem đội tuyển Anh đá với 
đội tuyển Liên Xô ở Mát - xcơ - va nhưng bên nào đá hay đều 
được reo ầm lên khen và trời mưa thì người xem tất cả, bất 
chấp Liên Xô hay Ăng - lê đều thượng ô hay áo mưa vào. Tính 
người không ử đấy thì là cái tính gì? Quỳ nom vẻ hơi cáu. 
Sáng ấy Quỳ phát biểu tính người xong, thấy ngứa ngáy, tôi 
tham luận. Khẳng định tính người. Tính giai cấp và tính người 
cùng tồn tại. Có lúc tính giai cấp nhiều hơn, có lúc tính người 
nhiều hơn. Thí dụ thời cộng sản nguyên thủy, tính người là 


198 



ĐÈN CÙ 


chính chứ làm gì có tính giai cấp? Rồi mai đây khi cộng sản 
văn minh cũng lại tính người là chính còn tính giai cấp thì 
tiêu vong. Có điều tôi nhấn mạnh là cần chú ý trong khi giai 
cấp bóc lột đang thống trị thì nó cũng có phần tích cực góp 
vào sự phát triển tính người, không nên coi giai cấp thống trị 
chỉ đem lại cái xấu. Nếu không có sự tích lũy tiệm tiến của 
tính người qua các phương thức sản xuất khác nhau nô lệ, 
phong kiến, tư bản thì làm sao có được vượt phá về chất để 
đến chế độ cộng sản, tính người lại trở thành đơn nhất nhưng 
văn minh, tiên tiến hơn tính người nguyên thủy. 

Tôi nói xong, chủ tịch hội nghị Đặng Thái Mai đứng lên 
bắt tay: - Cảm ơn Trần Đĩnh cho tôi hiểu thế nào là continuité 
historique, - tính liên tục lịch sử. 

Anh và tôi một dạo hay chuyện với nhau. Anh ghét Mao 
tưởng như sẵn sàng nôn oẹ. Tôi đã đưa anh Les questions 
/'ondamentaỉes du Marxisme (Những vấn đề cơ bản của chủ 
nghĩa Mác] của Plekhanov và nói: ông này ở trong Đệ nhị 
Quốc tế của Berstein, Kaustki rồi bị Lê-nin đánh cả cụm vì chủ 
trương đấu tranh nghị trường đây, các đảng Xã hội và Công 
đảng ở thế giới hiện nay thuộc phả hệ nó. 

Cầm cuốn "Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác," anh 
huých khẽ tôi: - Hay lắm. Cảm ơn, này, Trần Đĩnh cứ đến nhà 
mình, tha hồ chửi thiên chửi địa. 

Một sáng tôi đang ở nhà anh để "chửi" thì Xuân Tửu, 
chánh văn phòng Hội liên hiệp văn học nghệ thuật đến nói: - 
Báo cáo của anh đọc trước đại hội văn nghệ, anh Võ Hồng 
Cương đã xem xong. Anh Cương đề nghị anh thêm vào cho 
vài câu của Mao Chủ tịch chứ chỉ có Liên Xô thì không ổn. - 
Được, anh để đấy. Mình đốt đèn tìm cả ngày cũng có ra được 
câu nào để mà dẫn đâu. 


199 



TRẦN ĐĨNH 


- Chính quyền ra từ nòng súng rồi, nay lý luận cũng ra từ 

nòng súng nốt à? - Tôi đùa. 

Đặng Thái Mai ngạc nhiên. Tôi nói: - Võ Hồng Cương 
chẳng phải là bên nhà binh cùng với một tiểu đoàn nhà văn 
quân đội sang dọn dẹp bên văn nghệ đấy sao. Sau 1954, ta 
quân sự hóa mặt trận văn hóa văn nghệ cho mạnh thêm hỏa 
lực xung kích ở đấy mà... Rồi có ngày anh giật mình thấy 
trong tay anh lăm lăm súng đấy. 

Đến đây xin quay lại Nguyễn Đức Quỳ. vốn hoạt động ở 
ngoài nước, anh am hiểu các vấn đề đối ngoại của đảng. Biết 
tôi viết tiểu sử Cụ Hồ, anh cho hay 1928, 1929, Nguyễn Ái 
Quốc đã đến Băng Cốc rồi đi bộ sáu tháng lên Nà Khọn vận 
động cách mạng, sau đó rời Thái. Nguyễn Ái Quốc đi rồi, Việt 
Kiều lập Đảng cộng sản Thái Lan, số lượng ủy viên Ban chấp 
hành chia làm ba phần Việt, Trung, Thái đều nhau nhưng 
Tổng bí thư là Việt Kiều tên Thung, kiểu như Kaysỏn tổng bí 
thư Lào là con một bưu tá Việt Nam ở Vientiane vậy. (Bạn tôi, 
Lê Đức Dục họat động ở Thái cùng với Quỳ còn nhớ tên mẹ 
tổng bí thư Thung là bà Hảo. Nhưng Như Quỳnh, tổng biên 
tập báo Phụ Nữ lại bảo mạ của Thung là cụ Quỳnh Anh, sau 
này sống với người con trai là Tài và tôi quen Tài.) Tóm lại 
với ta, quốc tế nhưng phải Việt thì mới yên tâm, Quỳ nói. 
Đảng này liền bị Thái đàn áp, mãi đến 1948, Hà Nội mới được 
có đại diện ở Thái nhưng công an mật Thái phục ngay ở nhà 
cạnh trụ sở ta, ngày ngày cho biết ông trêu công khai mày 
đây. Đầu 1950 Trung Cộng công nhận Việt Nam thì Thái Lan 
đòi ta rút đại diện. Tớ - Quỳ nói - đi Liên Xô, Hoàng Văn Hoan 
đi Bắc Kinh, Song Tùng về Hà Nội. 

Năm 1976, thăm Vũ Lăng ở Làng Báo Chí Thủ Đức xong 
tôi đến Nguyễn Đức Quỳ. Lúc này anh mới bình luận Thái là 
nước trọng nhất vua mà mình lại đi lập cộng sản đưa anh thợ 


200 



ĐÈN CÙ 


- mà lại là thợ An Nam - lên đả đảo đòi lật đổ vua người ta thì 
người ta phải dẹp đi thôi chứ. Họ chả lạ việc Việt kiều tổng 
khởi nghĩa hộ Lào cũng như sau này từ 1960, ta cho quân 
sang đánh rầm lên ở Lào là để hạ chế độ quốc vương của 
người ta xuống mà tạo phên giậu bảo vệ đường mòn Hồ Chí 
Minh. Thái cho quân sang (danh nghĩa quân đồng minh của 
Hoa Kỳ - BT] đánh mình cũng là để chặn trước không cho ta 
chiếm Cam - pu - chia rồi tẩn sang bên họ. Họ có lập đảng gì ở 
ta đâu mà sao ta lại lập cộng sản ở họ? Tôi hỏi có phải lập 
đảng ở Thái Lan là theo chỉ thị của Cụ không thì Quỳ im, mắt 
chớp chớp, bậm miệng lại. Tôi lại hỏi tổng bí thư Đảng cộng 
sản Thái Lan là người Việt thì cũng ná như Trần Bình người 
Hoa làm tổng bí thư đảng cộng sản Mã Lai đấy nhỉ? 

Quỳ quay đi. Tôi nghĩ ông bạn ngổn ngang lắm đây. 

* * * 

Lại trở về với Nghị quyết 9 nhất biên đảo theo Mao, tôi 
sụp đổ ghê gớm. Thua tan thua nát là một lẽ. Còn nữa là thấy 
hàng ngũ "ủng hộ chung sống hòa bình" ào ạt quay đi để ôm 
lấy cây súng dữ quá. 

Khoảng 1964, Đặng Thai Mai đăng ở trang nhất báo Văn 
Nghệ một bài ca ngợi thơ và từ bất hủ của Mao Chủ tịch. 
Chúng phản ánh những vĩ đại này nọ ở Người. 

Sách của Plékhanov phải sáu bảy năm sau Nghị quyết 9, 
cực chẳng đã, tôi mới đến nhà Đặng Thái Mai lấy lại. Đến và 
về ngay. Anh cũng không giữ để "tha hồ chửi." Gặp nhau 
khoảng mươi phút sường sượng. 

Phụ trách văn nghệ báo đảng, từ đầu tôi được dặn không 
đăng bài, đưa tin và nói đến Nguyễn Tuân, Chế Lan Viên, hai 
nhà văn "có vấn đề tư tưởng." Nhưng "vấn đề "thế nào thì 
không nói rõ. 


201 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi lỡ lại dan díu với hai anh. Đặc biệt với Chế Lan Viên, 
chúng tôi có thể nói hàng giờ về các "bố láo" của Mao. Chế 
chửi Mao quá hay. Tiếc là không thể đưa ra các ví von rất cơ 
thể học của anh. 

Giữa năm 1963, trang văn nghệ của Nhân Dân nhật báo 
Trung Quốc đăng một bài ca ngợi Chế Lan Viên và tập thơ 
"Ánh sáng và phù sa." Tôi liền làm nó thành một mẩu tin đưa 
lên trang chủ nhật báo Nhân Dân do tôi phụ trách. Tên tuổi 
Chế Lan Viên thế là xuất hiện trên báo đảng, ké vào uy lực của 
mẩu tin báo đảng Trung Quốc. Như Phong, chưa quên Chế nói 
anh chuyên soi đèn pin vào đít văn nghệ sĩ tiền chiến xem có 
còn cứt hay không, đã họp ban văn nghệ chất vấn tôi. Như 
Phong đưa nguyên tắc xuất bản ra. Tôi đưa nguyên tắc "báo 
đảng Trung Quốc" đối lại. Mọi sự lại xong. Chế hời. Hời viết 
thường, không phải Hời viết hoa. (Nhân thể nói người Tây 
Nguyên gọi người Chàm là Sươn Hơi\ Hời.) 

Tôi chỉ muốn nhân dịp này bềnh Chế lên, một kiểu lấy gậy 
Trung Quốc đập lưng Việt Nam. Không nghĩ tại sao đang khét 
lẹt tinh thần chiến đấu tấn công mà Bắc Kinh lại đi khen tập 
thơ mủi lòng cho phận con ngừời - Qua đỉnh đau thương, lại 
đau thương nữa lại đau thương hơn? Ai ở ta đã rỉ tai Trung 
Quốc hãy mở cái cửa đột phá này chăng? 

Rồi Nguyễn Thành Long cho biết Nguyễn Chí Thanh, Tố 
Hữu vừa làm một bữa chiêu đãi mấy nhà văn nhà thơ Khu 5 
trong có Chế Lan Viên (riêng Nguyễn Thành Long cũng ở Khu 
5 nhưng không được mời dự). Hai vị nêu rõ nguy cơ chủ 
nghĩa xét lại làm mất cách mạng, kêu gọi văn nghệ sĩ góp sức 
cùng với đảng dẹp chủ nghĩa xét lại nếu như còn có tâm huyết 
đánh đổ đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, vậy anh em hãy 
cùng đảng lên thác xuống ghềnh trận này. Dĩ nhiên Chế cảm 
động vì đảng coi mình nhiều tâm huyết. Nguyễn Thành Long 


202 



ĐÈN CÙ 


kể thêm chuyện nhà lý luận văn học H. X. N. khóc hôm ấy. 
"Giá sử đảng bảo N. tôi là giáo điều thì N. tôi còn cười được 
chứ bảo N. tôi là xét lại thì N. tôi xin chết ngay." 

Cuối những năm 70, một chiều tôi ngồi ghế đá bờ hồ với 
Lê Đạt ở trước Bưu điện thì Chế Lan Viên đi tới. Anh quàng 
vai tôi cười nhoẻn bảo Lê Đạt: - Trần Đĩnh và mình biết nhau 
từ thuở hàn vi đấy nhá. 

Tức là lúc anh không được nói đến trên báo đảng. 

Chế đi rồi, tôi bảo Lê Đạt: - Gia Ninh nói hồi ở Bình Trị 
Thiên, Chế và Gia Ninh thề với nhau không bao giờ vào đảng. 
Chế thề bằng chữ dân dã rất mặn mòi. Rồi Chế vào còn Gia 
Ninh thề nho nhã thì giữ lời. 


203 




Chương mười tám 


T ôi muốn nói hai bài báo trên Nhân Dân liên quan đến 
tôi. 

Bài đầu là viết phê bình "Khói trắng," phim ca ngợi công 
nhân nhà máy xi măng Hải Phòng đã ngừng sản xuất bất cần 
đảng ủy và ban giám đốc để chữa máy cho có năng suất cao. 
Phạm Văn Đồng giục báo phê bình. Hoàng Tùng bảo tôi: - 
Phải thấy anh Đồng quần soóc tìm tôi đang tập thể dục ở sau 
cây đa và một lần nữa xuống tận nhà ăn còn có mình tôi tập 
thể dục muộn để nhắc tôi lần thứ ba. Tôi nói: có đáng om xòm 
gì đâu anh? Nhưng vẫn đành viết. Chiếu lệ. Ký một cái tên vu 
vơ, đại khái Nguyễn Thành gì đó. 

Sáng hôm báo đăng bài ấy, tôi ra Thủy Tạ ăn sáng thì vồ 
phải đúng Tiến Lợi, đạo diễn bộ phim láng cháng đi qua. Tôi 
kéo anh vào mời cùng ăn bí - tết, cà phê. Bảo anh là tôi đã bị 
yêu cầu viết phê bình phim của anh tuy thấy nó chẳng đáng 
bới ra. 

Tiến Lợi cảm động: - May là ông chứ đứa khác thì chuyến 
này được dịp nó xin tôi tí tiết phải biết, ông ơi, từ đầu đến 
cuối bộ phim, Ngài xem kỹ lắm. ông lạ gì ở ta phim nào cũng 
đều là phải Ngài duyệt cả. Có khi còn cao hơn cả Ngài nữa. 


205 



TRẦN ĐĨNH 


Trần Vũ làm một phim hợp tác xã mà ông Lê Duẩn gọi đến 
hỏi anh có biết hợp tác xã là gì không? Là làm ăn lớn! Trần Vũ 
sau đó bảo: "Gì chứ làm ăn lớn như Cụ phán thì dễ thôi. Cứ 
cho người và trâu bò, thúng mủng, cuốc xẻng, nón mũ ra đen 
ngòm đồng là không kêu em làm bé được nhé. Không ư? máy 
kéo đếch có thì chỉ có đếm mông mà coi là làm lớn hay bé thôi 
chứ? Mông quá chứ, ra đồng đều là cắm đầu xuống đất cả...” 
Phim "Khói trắng" tôi cũng thế. Ngài phán tốt, phán từ lúc còn 
là âm bản. Thành dương bản Ngài lại xem lại phán tốt: Phim 
này sờ gáy khối cha bảo thủ đây, Ngài nói. Cuối cùng đến 
khâu phát hành có cho chiếu không thì lại cũng phải ý kiến tối 
thượng kiêm tối hậu của Ngài nữa chứ, đâu phải bọn tôi 
muốn gì thì muốn... Bây giờ trơ ra mình tôi chịu đòn... 

Ngài đây là Tố Hữu. Nếu biết Tố Hữu đỡ đẻ bộ phim này 
như Tiến Lợi vừa nói thì liệu tôi có dám móc Ngài" sản phu" 
(không phải phụ] lên để buộc Ngài cùng chịu liên đới trách 
nhiệm không? Chắc không. Mà có dám thì bài báo đến cửa 
Hoàng Tùng cũng rụng. Tố Hữu chuyên đánh trống thổi kèn 
thúc quân thẳng tiến, Phạm Văn Đồng đến lúc cần gắn hàm 
thiếc vào cho cỗ máy sản xuất mà thật ra chả vị nào ở ta hiểu 
phải xoay sở với nó như thế nào thành đâm ra ông chẳng bà 
chuộc. 

Trên đường về tòa báo, ngán cho mình, tôi đã vòng lên tận 
đầu Khai Trí Tiến Đức cũ rồi mới quặt lại, khá buồn. 

Tôi chẳng qua chỉ là cây bút vệ sinh công cộng quét lá 
quét lẩu xì xằng sao cho nghe cứ là soàn soạt thật to ở bên tai 
một số người thế thôi... Thế mà tại sao không nghĩ tới chữ bồi 
bút? Nhận ra bản mặt không phải chuyện dễ. 

Bài thứ hai quan trọng hơn nhiều. 


206 



ĐÈN CÙ 


Liên hoan sân khấu 1962 xôm trò. Nhiều kịch diễn. Gây 
xôn xao có "Nhật ký Địa chất" của Thiết Vũ và "Con Nai Đen" 
của Nguyễn Đình Thi. 

Trong hội diễn, Phan Ngọc, thư ký của Tố Hữu đã dạm 
trước với tôi một "bài tổng kết theo ý anh Lành." Sau bế mạc, 
Phan Ngọc đưa cho tôi bài viết đã hẹn. 

Tôi đọc ngay ở sân báo. Nói: Không thể khen "con Nai Đen 
là một thành công." 

- Anh Tố Hữu đánh giá đấy, - Phan Ngọc nói. 

- Nhưng báo đảng thì nên thận trọng. Tôi thấy nên sửa đi. 
Đừng vội nói là thành công, cần được đăng báo. Phan Ngọc 
hỏi ngay vậy sửa thế nào. Tôi nói sửa "Con Nai Đen" là một 
thành công thành "một thí nghiệm đáng hoan nghênh." 

Phan Ngọc reo lên: - Hay! Giỏi! 

Nhưng hôm sau anh lại mang chính bài báo ấy đến. Cười 
bảo anh Lành đã xem, đã sửa và đã ký tên ra lề đây. Nghĩa là 
chỉ có đăng thôi, miễn bàn, miễn mó máy. 

Câu tôi sửa hôm qua đã được Tố Hữu chữa lại thành: "Con 
Nai Đen" là một thành công đáng hoan nghênh (chữ "thí 
nghiệm" của tôi bị giập đi, nhưng chữ "đáng hoan nghênh" thì 
được giữ để làm tên lửa đẩy cho chữ thành công đã được 
mực đỏ long trọng khều vớt lại.) Nơ - rôn tôi đã bị Tố Hữu bẻ 
đôi lưu dụng một nửa để nâng cấp "Con Nai Đen" lên! 

Hôm sau báo đăng bài này. Khoảng mười giờ, tôi nhận 
điện thoại Trường Chinh. Hẹn tôi hai giờ chiều lên gặp anh. 

Đầu tiên tôi cần đi lùng cho ra Như Phong. Phải sục đến 
dăm ba chiếu rượu. Rồi kể qua sự tình, bảo anh chiều nay 
cùng lên Trường Chinh. Chuyện quan trọng không thể chỉ 
phó lên tuy phó tôi làm là chính và tuy chỉ phó tôi được gọi. 


207 



TRẦN ĐĨNH 


Trong phòng khách, cái chỗ tôi quá quen thuộc, tôi và 
Trường Chinh ngồi trên đi văng, trước mặt là Như Phong. 
Trường Chinh nghiêm nghị nhìn tôi hỏi, dằn giọng tuy cố giữ 
bình tĩnh: 

- Anh làm ở báo nào? Đúng, tôi hỏi là anh làm ở báo nào? 
Anh làm ở báo đảng mà anh đi khen "'Con Nai Đen là một 
thành công đáng hoan nghênh" ư? Tôi hỏi các anh căn cứ vào 
cái gì mà khen tướng lên như thế? Anh có thấy đây là một vở 
kịch équivoque, ambigue, mập mờ, nước đôi, cạnh khoé 
không? Tôi đã hỏi "người ta" (không nói rõ tên nhưng tôi 
chắc là Nguyễn Đình Thi) vở kịch này nhằm chửi ai? Người ta 
bảo là chửi Kennedy! ô hay, Kennedy tổng khởi nghĩa thành 
công bao giờ mà rồi bị mê lú suýt mất nước, phải nhờ đến 
pho tượng? Tôi vặn thế thì người ta bảo chửi Tito. Chửi Tito 
thì cứ réo thẳng tên ra mà chửi chứ sao phải mập mờ? Người 
ta lại nói đây là chửi Khroutchev! Đồng chí Khroutchev làm 
sao mà chửi? Tôi hỏi anh. Anh có nhớ tôi đã bảo anh nếu thấy 
ai chửi đồng chí Khroutchev thì nói với tôi để tôi báo cáo lên 
Bác không? (Vâng, tôi nói, tôi nhớ, hôm tôi kể với anh chuyện 
Bác lên Lạng Sơn bị mưa mà không chịu che ô, anh đã nói 
như thế với tôi.) Anh Nguyễn Đình Thi là người thế nào? Các 
anh không hiểu anh ấy bằng tôi đâu. Hôm nay tôi mời các anh 
lên để nghe các anh nghĩ thế nào về vở kịch này, về anh 
Nguyễn Đình Thi... Nào, các anh nói xem vì lẽ gì mà khen vở 
"Con Nai Đen"? 

Tôi bèn thuật lại từ đầu đến đuôi cuộc đấu chữ, cưa cụt 
chữ và ghép chữ. Tất nhiên đưa cả bản thảo có Tố Hữu ký và 
các chỗ tôi và Tố Hữu sửa ra làm bằng. Trường Chinh cầm 
xem xong trả lại. Nói, giọng nhẹ hẳn: - Thôi được, các anh về, 
tôi sẽ nói chuyện với anh Tố Hữu. 


208 



ĐÈN CÙ 


Đạp xe về, thấy Thi bị điểm danh, Như Phong thích lắm cứ 
hỏi: "Thằng Thi nhát lắm mà sao nó lại dám trêu Trường 
Chinh nhỉ?" 

Tôi nói năm 1957, 58, Thép Mới qua Bắc Kinh đã phàn 
nàn với tôi là hai cha Tố Hữu, Hoàng Tùng đều nhờ Trường 
Chinh dạy dỗ nâng đỡ mà nên thì đến sửa sai Cải cách Ruộng 
đất, hai cha chửi Trường Chinh ác nhất. Nay Tố Hữu lập tại 
gia điện thờ Lê Duẩn thì phải chiêu nạp con công đệ tử mới 
như Thi đến chầu văn hầu bóng cho rôm rả. Và vì thế Thi hết 
nhát! Trường Chinh nói hiểu Thi là thế. 

Đến trước báo Quân đội Nhân dân, trời đổ mưa sầm sập. 
Chúng tôi núp dưới mái ô văng nhà Điện Quang. Lấy thuốc lá 
hút, tôi nói: - Tố Hữu chuyến này lên to. Bộ chính trị đây... 

- Sao cậu biết? - Như Phong tròn mắt, tru giẩu hai môi lại 
chờ câu trả lời. 

- Đấy thôi, đang cáu thế mà nghe đến Tố Hữu là cụ thôi 
ngay. Ngày xưa Tố Hữu sợ Trường Chinh hơn cọp. Tố Hữu 
nay đã thế nào và Trường Chinh phải thế nào thì Thi mới 
dám bóng gió Trường Chinh lú lẫn chứ. Quen nghe Thi nịnh, 
Trường Chinh thấy ngay anh này thờ chủ mới. Xem rồi 
Trường Chinh trả miếng lại ra sao. 

Tôi còn nghĩ Tố Hữu đánh trống thổi kèn thúc công nhân 
tự tiện đóng sản xuất lại chữa máy thì nay quay sang đánh 
trống thổi kèn thúc văn nghệ sĩ phang vào tối đẳng linh 
thần... chứ đâu là thí nghiệm văn chương nữa nhưng tôi 
không nói ra với Như Phong. Ý nghĩ chết người. Tuy vẫn ngỡ 
nội bộ lãnh đạo của ta thương yêu nhau hơn nội bộ lãnh đạo 
Trung Quốc song tôi đã mơ hồ cảm thấy trong cánh gà sân 
khấu đang có đồ lề thanh long đao, mã tấu xê dịch. 


209 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi thầm tin Trường Chinh sẽ rất quyết liệt giữ vững 
quan điểm, chính kiến của anh. Tôi không hiểu vi - rút đại 
loạn của phương bắc có sức lây nhiễm và phá phách ghê gớm. 
Tôi vẫn nhìn Trường Chinh bằng con mắt hồi Cách Mạng 
Tháng Tám huy hoàng cờ bay... Tôi không hiểu "đấu tranh 
giai cấp ở bên ngoài xã hội" rồi sẽ phải phản ánh vào trong 
chóp bu nội bộ đảng. Nghĩa là khi yên lành thì tôi với anh là 
đồng chí, khi cần hạ nhau thì nắm ngực bảo nhau là đại lý xấu 
xa của giai cấp thù địch. 

Cuối cùng Trường Chinh chịu yên bề nhưng "con Nai Đen 
"cũng im tiếng. Có lẽ người ta chỉ cần tạm quệt cho một ít nhọ 
nồi. Xì xầm trong giới văn nghệ: "Con Nai Đen" chĩa vào ông 
ấy vì xét lại, nhụt ý chí cách mạng đấy đấy... 

Bắc Kinh công kích Liên Xô ngày một dữ. Hà Nội phải cho 
hai ông anh ngừng tiếp âm. Dân tối tối ngồi đầy quanh cột 
đồng hồ Bờ Hồ hóng gió trời và hóng lửa hai ông anh chửi 
nhau nom có kém náo nhiệt đi. 

Thì hai ông anh lu bù quăng ấn phẩm, tài liệu vào. Hầu 
như nhà cán bộ nào cũng đầy sách Bắc Kinh phê phán Liên 
Xô. Có chủ nhân rất tự hào bầy cả chồng ở ngay trên bàn trà 
nước rồi hễ ai đến lại ấp cả bàn tay lên khoe: - Đọc hết, đều 
đọc hai lượt hết. Cho thấm. Riêng bài thứ chín thì nghiền hẳn 
ba lượt! Quá hay! Lý luận thì Bắc Kinh quá giỏi! 

Một tối, đến nhà Đào Vũ gửi xe đạp để vào rạp Tháng 
Tám, Chính Yên trở ra bảo tôi đứng chờ ở hè: - Cả nhà nó vợ 
con sáu bảy người đang ngồi quanh bàn ăn, Đào Vũ giơ tay 
nói: "Toàn gia nghiên cứu, anh báo đảng phải làm chứng cho 
thành tích nhà tôi về lập trường đấy nhá!" 


210 



ĐÈN CÙ 


Kim Lân một hôm hề hề bảo tôi: - Bi giờ em lại được 
phong làm thằng lính gác tư tưởng rồi cơ đấy ạ. Khốn nạn, cái 
thân em còm nhom nom hãi bỏ mẹ đi thế này mà cũng bắt em 
đăng lính đi gác tư tưởng. (Ngoẹo đầu vén tay áo lên cho thấy 
toàn xương rồi nhành mồm nghiến răng vờ lên gân.] 

Sĩ Trúc, giám đốc nhà phát hành sách Sunhaxaba thì thào 
bảo tôi: - Từ nay tôi được giao cho làm lính canh cổng tư 
tưởng, này, chết như bỡn đấy. 

- Sao không thấy tài liệu Liên Xô đâu cả? - tôi hỏi. 

- Đừng lộ ra đấy nhé. Kễnh (Tố Hữu] chỉ thị cho chúng tớ 
là đem tài liệu Liên Xô bán kín đáo cho đồng nát còn tài liệu 
Bắc Kinh chửi Liên Xô thì phân phát kỳ hết. Còn dặn cho một 
người hai bản cũng không sao. Người ta có, người ta lại cho 
mượn truyền đi. 

Tài liệu của Bắc Kinh gồm "chín bài" đại phá xét lại mà cán 
bộ gặp nhau hồi ấy thường hỏi nhau đọc đến bài thứ mấy để 
đo mức độ cập nhật, tức là lòng dạ sáng tối của nhau. Trường 
Chinh đã tổng kết đó là "chín quả đấm thôi sơn của Trung 
Quốc đánh sập chủ nghĩa xét lại Liên Xô." Riêng với tôi thì 
chúng đánh sập mất lòng yêu mến Trường Chinh bấy lâu nay 
của tôi. 

Cùng chín quả đấm còn một luồng gió cách mạng rất độc 
nữa là sách về Lôi Phong, người học trò trung thành của Mao 
Chủ tịch. 

Buồn vì thời thế, tôi hay vào trường kịch ở cầu Giấy chơi. 
Đang lúc đoàn thanh niên ở trường phát động học Lôi Phong. 
Nhìn các nữ diễn viên tương lai mặt hoa da phấn vừa vào 
trường nghệ và trường tình cắm cúi nghiền cái gã moi rác lấy 
bàn chải đánh răng đã bị vất đi đem về dùng, tôi thấy thương 
quá. Để tuyên truyền mạnh hơn cho tư tưởng Mao, Tố Hữu ra 


211 



TRẦN ĐĨNH 


lệnh ngành kịch dựng vở "Dưới ánh đèn nê ông" của Trung 
Quốc ca ngợi Quân giải phóng vững vàng vào Thượng Hải 
không hề bị sa ngã, mua chuộc. Nghe mọi người xì xào nó quá 
xoàng, Tố Hữu đã triệu tập các báo đến chỉ thị "chỉ được phép 
khen." Tố Hữu nhấn mạnh: - Khen chê vở này là vấn đề lập 
trường, tôi nói lại, ở đây chỉ có lập trường, lúc này lập trường 
là nghệ thuật. 

Có lúc tôi mong Phạm Văn Đồng đứng ra ngăn như với 
"Khói trắng." Nhưng trong pha trận mạc này, ông đồng tình 
với Tố Hữu. 

Tố Hữu đi rồi, Chi Lăng được giao cho lên giới thiệu cái 
hay của vở kịch. Tội cho anh. Không nói trái được bụng mình, 
anh trước sau cứ mấy câu dzở kịch này nó dzỉ đài... dziỉ đài 
lắm, nó dzũ... đaài thiệt... thiệt mà... Và hết. 

Bửu Tiến sau họp kéo vai tôi lại thì thầm: - Dzĩđại cho nên 
đ. diễn nổi... vì bầy đàn đạo diễn, diễn viên đều là dzĩ tiểu, 
đuôi bé tí chỉ dùng để biểu cảm với bề trên được mà thôi... 

Tôi bảo anh: "Người ta đang bê Bắc Kinh lên tận mây 
xanh, không biết liệu có ngày nhào xuống đất đen không?" 
Một phản ứng thôi chứ chả có cơ sở gì xác đáng... Nhiều cái 
điên rồ tôi từng thấy ở Bắc Kinh mà rồi có ai làm sao đâu! 

Bửu Tiến giỏi chơi chữ. Anh đã đặt ra các tên Chi Lăng 
Nhăng, Trần Bảng Lảng, Thiết Vũ Phu... trong giới kịch. 

Người ta đang hăng hái tuyển ngự lâm quân hay "lính gác 
tư tưởng." Tôi được kén rất sớm, sớm nhất. Một sáng Phan 
Ngọc hớn hở bảo tôi: - Anh Lành nói tìm Trần Đĩnh bảo hăng 
và trẻ như Trần Đĩnh thì hãy phất cờ lên! Thời cơ rồi! 

Tôi dằn giọng đáp lại: - về bảo anh ấy hộ là Trần Đĩnh nói 
nó chẳng có cờ quái nào hết. Nhớ nói hộ, chẳng có cờ với cơ 
hội quái nào hết. 


212 



ĐÈN CÙ 


Kịp kìm không nói "cơ hội gì? Cơ hội cho đất nước làm bãi 
chọi trâu ư?" 

Phải nhìn Phan Ngọc ù té phóng vội đi. vẻ cái tướng của 
tôi cũng dữ. 

Cơ quan nào cũng thành hai phe giáo điều và xét lại đả 
nhau. Có khi thượng cả cẳng chân cẳng tay. Tất cả rừng rực 
tâm huyết lao vào cuộc chiến đấu bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê. 
Nào ai biết mình là quân cờ trong ván cờ Mao bày? Cũng chả 
ai để ý cộng sản Ấn Độ chia hai, theo Mác và theo Mao đối 
địch. Nê - pan cũng một Đảng cộng sản M (tức là Mao - ít) và 
một Đảng cộng sản M - L (Mác - Lênin). Nhật thì dứt khoát 
không Mác, không Lê, không chuyên chính vô sản, chỉ có chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Ba bề bốn bên ai cũng bảo mình là 
chân lý. Chính là nhờ đã ngẫm nghĩ về cái sức mạnh cộng sản 
giỏi tương tàn này mà trong lúc bị hỏi cung tôi đã viết vào 
biên bản: chủ nghĩa Mác - Lê như mảnh trời vỡ rạn, mỗi đảng 
nhận lấy một mảng sao vụn nát bảo đó là ánh sáng chân lý 
của mình. 

Nhưng đến nay, bây giờ khi viết những dòng này, tôi lại 
hình dung thấy tất cả phe cộng sản lúc ấy là một chậu nước 
lớn nhưng đã ngầu đục bị Mao lắc cho nổi sóng cuộn gió và 
bên trong chậu đó các anh hùng hảo hán, các kẻ vệ đạo 
nghiêng ngửa hò hét hủy diệt nhau. Trong sóng gió tối tăm ấy 
của cộng sản (thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ) lập loè 
một tín hiệu Mao gửi Mỹ: mi không thấy là ta đánh kẻ thù số 
một của mi đấy ư? Có chìa tay ra với ta không? 

Tôi đầu bạc, cái râu bạc và đảng dột tứ bề rồi tôi mới thấy 
Bắc Kinh đã góp phần chính làm tan phe cộng sản và chấm 
dứt chiến tranh lạnh! Nhưng mà tốn máu Việt Nam quá. Trở 
lại một chút bản thảo bài Tố Hữu biểu dương "con Nai Đen." 


213 



TRẦN ĐĨNH 


Sáng lên Trường Chinh thì tối tôi đến Nguyễn Tuân kể lại 
câu chuyện quanh bài báo khen "con Nai Đen" và cho Tuân 
bản thảo có hơi thở rừng rực ủng hộ "cái mới "của Tô' Hữu. 
Đúng, Duẩn là cái mới, giới văn nghệ cần lập điện thờ và 
Trường Chinh là cái cũ... Biết Tuân thích các văn bản "có bút 
tích lịch sử" và để báo cho Tuân thấy được "mạch lịch sử 
đang rẽ ngang quẹo dọc" như thế. Tuân gật gù thú vị gấp nó 
lại làm tư rồi cẩn thận đút vào túi trên bên trái chiếc áo bà ba 
đen (các đường chỉ may đều bạc trắng lên, như kiểu quần 
jeans may chỉ vàng], lấy tay khẽ đập đập như đe: đừng có 
hòng chạy thoát. 

Đầu những năm 1980, một hôm tôi hỏi Tuân còn giữ bản 
thảo đó không, tôi cần xem lại một chỗ. Tuân ngơ ngác: - ông 
đưa tôi bản thảo nào nhỉ...? Với lại, vặt vãnh lắm, tôi chả nhớ 
đâu. 

Lúc này Tuân và tôi đã nhạt. Anh và Chế Lan Viên là hai 
cây bút thượng thừa của báo đảng. Tôi thì bị cấm đến báo 
đảng... 

Chợt nhớ đến hồi tôi đi cung về đã lâu, Nguyễn Thành 
Long bảo tôi: - Thời gian Đĩnh đi vắng, ông Tuân có dặn mình 
thôi từ nay đừng nói đến Trần Đĩnh nữa nhá..., tuy tôi vẫn 
trọng lủy cái côté homme (phương diện người]. 

Ở tiểu thuyết Sang et volupté à Baỉi, "Máu và Khóai lạc ở 
Bali" của Vicki Baum Nguyễn Tuân cho tôi mượn, anh đề bút 
chì ở dưới tên sách một dòng rất nhỏ, chữ cỡ co 6, kín đáo 
nhưng nắn nót: Năm (tôi không nhớ rõ], ngày này mình đi 
căng. Tôi đọc mà thương Tuân. Anh từng bị tù - và anh tự 
hào, thì đó, dòng chữ nắn nót như thư pháp mà anh phải cho 
ở ẩn kia - nhưng đó lại là một vết nhơ: Đại Việt - anh cẩn thận 
cho chỗ đặt chân của anh cũng là đúng thôi. Đảng ghét tì ố 
chính trị! Vì tì ố này cho thấy anh đã từng không nhìn thấy 


214 



ĐÈN CÙ 


đảng, đã bị những tiếng nói bậy bạ chúng lôi dắt anh đi mà 
chúng thì tất cả đều là đối địch hiểm độc của đảng ở trên 
trường trận cướp chính quyền. Tuân từng có lúc hỏi tôi nếu 
mà dọn được nước đi xa khỏi ông láng giêng háu uýnh thích 
ục thì nên dọn đến đâu. Này, Thụy Sĩ hay đấy? Tuân hất đầu 

gợi ý- 

Đọc dòng "ngày này mình đi căng" tôi lần đầu tiên phát 
hiện ra rằng ở ta, yêu nước không được đảng đóng dấu xác 
nhận là công cốc, thậm chí còn là điều nguy hiểm. Bởi theo 
đảng thì ranh giới giữa yêu nước và phản động vô cùng mong 
manh. 


215 




Chương mười chín 


M ột sáng tháng 6 năm 1962, Trường Chinh điện thoại 
gọi tôi. 

- Anh hiện có bận gì không? - Anh hỏi. 

- Dạ, có việc gì anh cứ bảo ạ, - tôi nói, 

- Tôi hỏi anh có bận việc gì lúc này không? 

- Anh để tôi hỏi anh Hoàng Tùng... (Lát sau tôi quay lại 
nói:) Anh Hoàng Tùng nói hiện tôi không bận. 

- Thế tốt rồi, sáng mai sáu giờ anh đến nhà tôi. Mang theo 
quần áo mặc cho khoảng một tuần đến mười ngày nhé. 

Đúng hẹn đến. Trường Chinh bảo tôi chúng ta đi Bãi Cháy 
nghỉ hè nhưng mà tôi có cả việc nhờ anh. Để đến nơi sẽ bàn 
cụ thể. 

Vợ chồng Truờng Chinh, Huấn, vợ Đăng Xuân Kỳ ngồi một 
Volga, tôi cùng com - măng - ca với Tuất, vụ phó vụ bảo vệ, 
nhà ở hàng Điếu, gần nhà Đinh Đăng Định, phó nháy của Bác. 

Ở tại tòa nhà sáu cạnh trên sườn đồi nhìn ra vùng biển 
nhoi nhỏ. Tuất, An, bác sĩ đi theo - anh bữa bữa phải ăn thử 
trước thức ăn và bảo đảm thức ăn không phải là món lưu lại - 


217 



TRẦN ĐĨNH 


cùng với tôi ở tầng trệt, gia đình Trường Chinh ở tầng trên, 
lên bằng một cầu thang gạch xoáy trôn ốc. Đêm đầu không 
ngủ được: đi tuần quanh nhà hay đổi gác, lính hô to quá. 

Ngay tối hôm ấy, Trường Chinh nói anh nhờ tôi viết giúp 
hồi ký. Anh sẽ làm việc với tôi buổi tối. Sáng thì thăm mỏ, nhà 
máy, vịnh Hạ Long, chiều nghỉ ngơi tắm biển. 

Hồi ký về chuyến anh đi dự Hội nghị trung ương lần thứ 8, 
tháng 5 năm 1941 tại Pắc Bó. Viết cả đoạn đi đường lặn lội, li 
kì có Chu Văn Tấn dẫn lối. Theo anh, Hội nghị trung ương 8 là 
hết sức quan trọng với cách mạng Việt Nam cũng như với cá 
nhân anh. Trước hết, hội nghị đặt ra đường lối đại đoàn kết 
dân tộc, lập lực lượng vũ trang và mở căn cứ địa đánh Pháp 
đuổi Nhật giành độc lập cho đất nước dưới sự lãnh đạo của 
Mặt trận Việt Minh tức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội 
(Vốn là tên một tổ chức cách mạng do Tưởng Giới Thạch lập 
ra và họat động ở Hoa Nam.] Thứ hai, lần đầu tiên anh gặp 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh. Thứ ba lãnh tụ đã 
xem "Đề cương Văn hoá "của anh và Nguyễn Ái Quốc đã chê 
văn anh Tây. "Tôi từ đấy chú ý văn viết thật ta và bí quyết tôi 
dặn các anh khi viết hãy dùng nhiều" thì, là, mà "vào chính là 
bắt đầu có từ Hội nghị 8 ấy," - anh cười giảng thêm. 

Anh không nói ở hội nghị ấy, với chứng kiến và tán thành 
của Nguyễn Ái Quốc (lúc ấy không biết Đệ tam đã giải tán, tôi 
vẫn đinh ninh Cụ nhân danh Đệ tam về nước và ở tôi cũng 
như ở dân ta hồi đó, ngộ nhận này đã làm uy tín của Cụ tăng 
thêm lên rất nhiều], anh mới chính thức là tổng bí thư. Làm 
Nam Kỳ khởi nghĩa,tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ bị Pháp tử 
hình và sau đó, hội nghị trung ương họp ở Đình Bảng quyết 
định anh Chinh quyền tổng bí thư. Ở Nam ra thông báo tình 
hình, Phan Đăng Lưu đã không nhận vị trí này vì còn phải gấp 
vào Nam ngăn cuộc Cao Biền phiêu lưu duy ý chí dậy non. Có 


218 



ĐÈN CÙ 


một nét lạ: không hiểu sao từ hồi ấy tôi luôn đinh ninh Lê 
Duẩn kế thừa bền bỉ dẻo dai tinh thần duy ý chí tả khuynh 
này. 

Viết cho Trường Chinh, tôi hơi ngại. Anh là cây bút lão 
luyện. Dạy tôi từ chữ "ngày sinh nhật" đến phổng phao chứ 
không phải "phổng phang." V. V. Ở bên anh tôi cảm rõ thấy cốt 
cách áp đảo của con người anh, nó khiến cho tôi không dễ bề 
tung hoành sắp xếp ký ức anh như với những vị lãnh đạo 
khác mà tôi mặc sức "Đĩnh hóa" kỷ niệm, cảm xúc cùng ý nghĩ 
của các vị ở trong gian phòng tối đầy ma thuật của tôi rồi tôi 
tráng, rửa, in, phóng, cắt, ghép thoải mái. (Và các vị cũng vô 
cùng thoải mái chấp nhận chân dung đã trải qua nhiều bùa 
chú văn học của mình.] Riêng với Trường Chinh tôi chắc anh 
không thích tôi đem tấm vải đen lắm phù phép của tôi trùm 
lên các chuyện của anh. 

Ngại viết cho anh nhưng tôi cũng thú vị. Không thể không 
nghĩ sao anh không gọi Thép Mới. Hoàng Tùng có lần bảo tôi 
văn cha Thép gần đây lên dây phừng phưng ghê quá mà vẫn 
không cất lên được. (Cái mà Thép Mới tự hào là có chất chính 
trị và tư tưởng hơn trong khi tôi chỉ chuộng chi tiết.] Nhưng 
tôi ngờ có lẽ Trường Chinh thấy Thép Mới đã bỏ anh mà ngả 
về Lê Duẩn, Sáu Thọ. Giống Tố Hữu và Hoàng Tùng khi sửa 
sai cải cách ruộng đất. Vậy lần nhờ tôi viết này - tôi từng bất 
bình hỏi anh sao dư luận cứ nói có chủ nghĩa xét lại ở ta - 
phải chăng là anh muốn làm một cuộc tập hợp của chính 
phái? Chả biết đúng sai thế nào nhưng tôi thấy khoái. Tôi 
cùng trận địa với người mà tôi hằng rất đỗi tin cậy. 

Nên ngay tối đầu tiên nghe Trường Chinh nói viết Hội nghị 
trung ương 8, tôi liền thầm hói: sao anh chọn viết đề tài này? 
Đó là bước ngoặt quyết định ở thời kỳ Cách mạng tháng Tám 
nhưng sao anh lại chọn đưa nó ra đúng vào cái thời li lọan 


219 



TRẦN ĐĨNH 


quan điểm này? Vào cái thời xu thế tả khuynh sặc sụa đang đo 
nhiệt tình cách mạng cao thấp ở chỗ có gan đánh Mỹ hay 
không và đang coi nhiệt tình cách mạng cao thấp chính là linh 
hồn của cách mạng. Vào cái lúc mà chắc anh cũng nghe thấy 
cán bộ đảng viên đang xì xào rộng rãi rằng anh "bênh 
Kroutchev." và Lê Duẩn gần đây hay nói đến đầu óc cá nhân 
khiến cho có vị lãnh tụ xưa sẵn sàng lên đoạn đầu đài mà bây 
giờ lại không dám hy sinh và người ta tán thêm rằng Lê Duẩn 
ám chỉ anh và cả Cụ Hồ. Rồi nhỡn tiền, vở "Con Nai Đen "của 
Nguyễn Đình Thi cạnh khóe anh đã được cho diễn, rồi được 
Tố Hữu rước lên mây xanh ở trên chính ngay báo đảng, tờ 
báo do tay anh, trí óc anh dựng nên. 

Tôi nghĩ và thú vị. Trường Chinh chọn cách ra mắt bằng 
hồi ký lúc này chứng tỏ anh không dễ mà chịu để cho Lê Duẩn 
ép anh đầu hàng Mao đâu. Và anh lại nhờ tôi. Anh hẳn phải 
biết rõ tôi không thích Mao rồi. Tôi rắp tâm sẽ hết sức viết 
cho hay. 

Lúc này nói đến Hội nghị trung ương 8, theo tôi, phải 
chăng Trường Chinh nhằm kín đáo cảnh báo đường lối tả 
hiếu chiến của Mao Trạch Đông mà Duẩn và đa số các vị trong 
Trung ương hiện đang say đắm? 

Tôi yêu Trường Chinh và không ưa Lê Duẩn. Quan điểm tả 
khuynh bạo lực của Lê Duẩn không thuyết phục tôi. Tôi thấy 
lù lù ở sau nó bộ khung cốt đồ sộ của Mao. về đạo đức, và cái 
này rất quan trọng, tôi không chấp nhận việc mới hôm nào 
coi hòa bình và đoàn kết phe như giữ con ngươi của mắt thì 
nay họ đưa những luận điểm sặc sụa ngụy biện ra lật ngược 
lại. Thí dụ nay nói ở Hội nghị 81 đảng cộng sản toàn thế giới, 
ta phải ký tán thành chung sống hoà bình vì không muốn phe 
tan nát ngay lúc đó, còn bây giờ phải chống Tuyên bố chung 
ấy thì tung luận điểm vì Liên Xô đã đầu hàng Mỹ, bán đứng 


220 



ĐÈN CÙ 


phong trào cộng sản vậy cứ trung thành với Hội nghị 81 đảng 
nữa là nguy hiểm... Hay Đại hội 3 đề ra "chiếu cố miền Nam" 
thì nay phải "giải phóng miền Nam" mới xây dựng được miền 
bắc! 

Vào việc, nghe Trường Chinh nói, tôi tranh thủ ghi lại thật 
đầy đủ. Không hỏi vặn hỏi vẹo lắm như với Phạm Hùng, Lê 
Văn Lương, Bùi Lâm. 

Những cuộc đi thăm đi chơi hằng sáng rất thú vị. Ngồi tàu 
dạo khắp Hạ Long, lên cả đảo Tuần Châu. Nhưng khi đi qua 
hòn đảo có bãi cát nhỏ xinh xắn mà Cụ Hồ và nhà du hành vũ 
trụ Liên Xô Titov đã ghé chơi ở đó, tôi không thể không trạnh 
lòng. Các dân "Mao - nhều" ở báo Nhân Dân từng xì xào việc 
Cụ "kéo" Titov ra giữa chốn trùng dương vắng vẻ mịt mù." Ở 
đấy bàn bạc với nhau cái gì thì bố ai mà biết được "! (Nói rồi 
lại liếc nhìn tôi! Riêng T. D. T. một lần nói với tôi rằng Titov có 
đưa thư riêng cho ông Bác nhưng sau đó khi tôi hỏi lại thì anh 
trợn mắt lên và gần như tru tréo: - Này, đây là anh nói ra đấy 
chứ không phải tôi đâu nhá! Đấy anh vừa nói đấy thôi, ai hỏi 
là tôi bảo anh nói...) Tóm lại nay chỉ còn Bác Mao thiêng. Bác 
Mao thôi ở rất xa, Bác nay ốp sát bên ta mà thay Bác H'ô. Tôi 
đôi ba phen muốn nói thế để chọc lại Mao - nhiều. 

Một buổi chiều ở Bãi Cháy, chúng tôi ngồi xuồng cao su 
biệt kích dạo chơi trên vụng nhỏ trước nhà sáu cạnh. Thấy 
bọn tôi ngụp lặn, Trường Chinh đòi xuống. Xuống dễ, lên mới 
rầy. Anh bám vào mép xuồng để lên là cả xuồng với chúng tôi 
ở trên lật úp. Anh vừa cố bám lại vào xuồng vừa cười thú 
nhận: "Tại bụng to quá đấy mà..., bụng to quá mà." cuối cùng 
hai anh bảo vệ đùn bên dưới, Huấn, con dâu anh và tôi Quỳ ở 
trên xuồng kéo anh lên. Đầu gối tôi chảy máu ra vì trượt mãi 
vào cát đọng vón lại ở trên xuồng. 


221 



TRẦN ĐĨNH 


Tối ấy, trước khi làm việc anh kể tôi một chuyện liên quan 
đến bụng to. Ở đường đi trong Chủ tịch phủ gần chỗ Bác, một 
hôm anh thấy một hàng cây dầy trồng chắn ngang. Anh hỏi ai 
làm trò kỳ cục này. Thì được biết là Bác. Buộc ai đến đây cũng 
phải nhảy để cho bé cái bụng lại. Nhớ là, Bác dặn, không được 
phạt ngọn, cứ để cây lớn, khi nào không nhảy qua được Bác 
sẽ tính sau... 

Thời hạn đã hết. Anh đã xong phần kể, từ nay công việc 
chủ yếu thuộc về tôi. Tối trước hôm về Hà Nội, anh và tôi làm 
việc buổi cuối cùng. Anh hỏi tôi cần gì thêm nữa. Tôi nói 
không nhưng viết chắc sẽ khó. 

- Vì sao? - Anh hỏi. 

- Tôi tự nhiên thấy thế ạ. Có lẽ vì anh là cây bút lão luyện, 
- tôi nói. 

- Tôi nhờ anh vì tôi tin anh viết tốt. Tôi chỉ viết văn chính 
luận, còn văn học thì phải cần đến anh. 

Bất chợt tôi hỏi: - Có thể nói Hội nghị trung ương lần thứ 
8 ở Pắc Bó là bắt đầu chấm dứt thời giáo điều mạo hiểm tả 
khuynh kéo dài của đảng được không anh? 

Ngồi bật thẳng dậy, nhô người về đằng trước, Trường 
Chinh nhíu lông mày nghiêm nghị nhìn tôi, rồi rành rọt từng 
tiếng như đang có nhiều người chứ không phải mình tôi 
nghe: - Không! Anh nghĩ không đúng. Đường lối của đảng ta 
là liên tục phát triển có kế thừa, không có chuyện thay đổi 
đường lối cũng như chấm dứt cái này cái kia. 

Tôi im nhưng bụng không thông. Việt Nam Độc Lập Đồng 
Minh Hội rồi đại đoàn kết cả với địa chủ và tư sản mà lại bảo 
từ xưa vẫn thế là làm sao? Trí phú địa hào đào tận gốc, trốc 
tận rễ rồi Xô viết Nghệ Tĩnh là đúng thì sao không cứ thế kế 
thừa làm lại? Nếu đó là đúng thì sao không vài năm một lần 


222 



ĐÈN CÙ 


hay Hội nghị trung ương 8 cho tái diễn Xô viết Nghệ Tĩnh, 
Nam kỳ khởi nghĩa?... Cũng thắc mắc tại sao đảng cứ phải giữ 
tiếng là "đường lối trước sau như một?" Nhận sai mà sửa thì 
càng vẻ vang càng nâng cao trình độ đảng lên chứ? 

Xuống nhà, tôi sắp rẽ ở khúc cầu thang lượn xóay ốc thì 
anh gọi. Tôi quay lại đứng trước mặt anh." Không được ló ra 
ở đâu cái ý anh vừa hỏi tôi. Nhớ đấy! Đây là chỉ thị của tôi." 

Vẻ như anh lo cho tôi. Nhưng ngay sau đó tôi lại thấy anh 
sợ tôi nói ra thì người ta sẽ tưởng tôi là loa tán phát quan 
điểm của anh. Tình hình này, Mao - nhều không thể không hỏi 
Trường Chinh đưa Trần Đĩnh đi chơi ở Hạ Long lâu vậy là có 
chuyện gì? 

Nhưng rồi thấy hơi khoa trương, Trường Chinh giơ một 
tay lên nhoẻn cười rồi nói" Thôi, anh xuống được rồi đấy. cần 
nhớ như thế cho tôi. "Tôi lại hiểu cái cười này đang nói: "Này, 
anh láu lắm, anh không moi được gì ở tôi đâu. Nhưng anh hỏi 
như thế là anh hiểu tâm sự tôi rồi đấy. Hiểu tâm sự thì tốt, thì 
viết mới đạt và hay..." 

Tôi bám vào một điểm: anh bác ý kiến tôi nhưng không hề 
nhắc lại chữ tả khuynh của tôi mà chỉ nói không có chuyện 
đảng ta chấm dứt cái này chấm dứt cái kia... Anh phải vague, - 
mơ hồ, kín đáo như vậy vì chính sự thật là anh có nghĩ như 
vậy. 

* * * 

Tôi đã phụ lòng gửi gắm của Trường Chinh. Viết không 
được! 

Trước hết tôi không còn bụng dạ để viết. Thế giới nổi lên 
vụ tên lửa Khroutchev đưa vào Cuba và ngày ngày tôi phải 
nghe Mao - nhều ở báo ra rả chửi "thằng trọc" lúc tả (đưa tên 
lửa vào] lúc hữu (lẽ ra uy tín bị sứt mẻ rồi thì đánh luôn cho 


223 



TRẦN ĐĨNH 


bỏ con mẹ nó đi chứ lị!) Tôi bảo các ông coi đánh Mỹ như 
thiến chó ấy. 

"À, chính thế, tất cả là ở cái khí phách Võ Tòng. Có thì nhìn 
giái Mỹ bằng quả ớt, không có thì nhìn bằng cái thượng lương 
sắp rơi xuống đầu..." 

Trưởng phó ban ở báo nghe truyền đạt ý Cụ Hồ nói đưa 
tên lửa vào được thì tốt, mà nếu không được thì rút ra thôi 
chứ có làm sao? Và ý Trường Chinh giải thích ở Quốc hội: kẻ 
cướp nó đang đấm cửa mà ta bất thần mở toang ra có khi lại 
làm cho nó ngã đấy! Rõ ràng hai vị đều chống lại luận điểm 
Bắc Kinh đang túm lấy dịp này bôi nhọ Liên Xô và 
Khroutchev, cổ vũ chiến tranh với Mỹ. 

Phạm Lợi đưa tay che miệng bảo tôi: - ông lạ quá, ông cứ 
hăng hái ghi tên xung phong đi sang Cuba đánh Mỹ thì hỏi có 
mất gì đâu nào? Mai kia Khơ nó không cho tàu chiến chở 
quân thì bám cây chuối hột với lại hai cái hột sẵn có làm phao 
mà sang chí nguyện à? 

Cứ quãng mười giờ sáng, Nguyễn Thành Lê lại tủm tỉm 
cầm một tập dầy tin tham khảo đứng ở sân gọi to: - Nghe tin 
Trọc (Khơ, Khroutchev) không? 

Ầm ầm bâu đến. vỗ tay, reo, ríu rít kết đoàn. Hét to nhất, 
lộ mặt nhất, lắng xắng nhất là cán sự 5 Hữu Thọ. 

Đúng là phát chẩn tin vàng tin bạc. 

Một buổi họp trưởng phó ban, sau khi chửi tổng bí thư 
các đảng cộng sản Đông Âu đã dốt lại hèn, làm tay sai cho 
Liên Xô, Hoàng Tùng chỉ vào mấy Mao - nhều nói: - Các tướng 
này sang Ba Lan và Đức, Tiệp thừa sức làm tổng bí thư... 


224 



ĐÈN CÙ 


Nhìn mặt mấy người được điểm danh, tôi hiểu hết tục 
ngữ "được lời như cởi tấm lòng." Hạnh phúc đúng là đang rịn 
ra ở trên những bộ mặt chợt mềm chảy xuống vì xúc động. 

Không nhịn được, tôi nói rất to, như quát: - À, đến thế nữa 
cơ ư? Tôi sẽ hỏi anh Trường Chinh! 

Tất cả cười ồ. Một vài cái liếc chế riễu về phía tôi như bảo 
"đi mà mách!" 

Tôi liền chột dạ. Họ đã biết một cái gì mới? Hình như có 
một tổng hành dinh ngày đêm phát đi những động thái cơ 
bản trong cuộc co thắt chí mạng của cỗ dạ con đường lối và 
nhân sự bí mật này. 

Họp xong, Lưu Động bảo tôi ở ngay dưới gốc cây đa ngoài 
cửa phòng họp: - Tớ lạy cậu, cậu hãy bình tĩnh! 

- Thế là họ muốn nổ chiến tranh à? Họ muốn biến đất 
nước thành ra bãi chọi trâu à?... Hay gì đánh nhau? Thế là 
thiên hạ sẽ đại loạn cho Trung Quốc nhờ, như Mao nói đây! 
Khốn nạn, đại lọan là cách mạng, yên bình là phản cách mạng, 
nói ngang như thế mà nghe lại sướng mê sướng mẩn lên với 
nhau kìa! Khốn nạn! Tôi quát to hơn. 

Lưu Động chắp tay lại: "Thôi, tớ lạy cậu, lạy cậu!" 

Tôi nói rất to, mấy tướng Mao - nhều đang khoái trá ở 
trong phòng họp bước ra đều ngỏanh lại. 

- Lòng yêu nước gì mà toàn xây dựng trên việc chửi bố 
chửi mẹ nước khác lên như thế chứ? 

Tôi biết lúc này lòng yêu nước đang được đun sôi lên xinh 
xịch làm một thứ cháo lú. Nhưng ý nghĩ này tôi không dám 
nói ra với bất cứ ai. Kẻ nào bị lên án không yêu nước - bằng 
chứng dễ thấy thôi: nó không dám đánh Mỹ - thì kẻ ấy chết 
đầu nước. Người ta có vẻ đang dựng giàn tế để kén lấy vài tên 


225 



TRẦN ĐĨNH 


phản diện - những đứa đã mất lòng yêu nước - đưa chúng lên 
đó làm một cuộc hiến sinh cho cả vạn đứa sợ. Buồn cười! 
Chửi tất, trừ Mặt Trời Hồng. 

Tôi ra Bờ Hồ, mệt như mới ốm dậy. Vài tháng trước tôi 
vừa trả Chế Lan Viên quyển ĩarathoustra a dit, - 
"Zarathoustra đã nói" mà anh tặng tôi. Không hiểu sao lúc 
này đi một mình ven hồ lô xô bóng cây, tôi bỗng nhớ đến cái 
bóng của Zarathoustra chuyện với Zarathoustra và nảy ý có 
lẽ nên cố viết một truyện về chủ nhân và cái bóng của hắn. 
Cặp nhân vật này cứ đêm đến lại thì thầm lên sổ thu chi được 
mất với nhau. Chủ nhân mất nhiều, rất nhiều, tóm lại toàn bộ 
bản ngã hắn... Nhưng bù lại cái bóng của hắn lại thu về rất 
nhiều. Địa vị, quyền lợi, tên tuổi. Tóm lại vớ bẫm. Và rồi cái 
bóng cứ thế lớn ra, trùm lên chủ nhân, hóa thành hào quang 
lý tưởng dắt dẫn chủ nhân và chủ nhân không còn. 

Nhưng chán ngán vì lý tưởng đang vụn vỡ thành các 
mảnh vụn, tôi đã coi chuyện viết là thứ phù phiếm, thậm chí 
sai lầm, và rốt cuộc thì tét hết. 


226 



Chương hai mươi 


Đ úng là có một tổng hành dinh chuyên phát tin hậu 
cung tuyệt mật. Ba ngày sau, Trường Chinh lên tiếng 
phê phán Liên Xô rút tên lửa. Dặn vớt là vẫn phải giữ thái độ 
thân thiện với Liên Xô... Tôi viết hồi ký Trường Chinh với tâm 
trạng rã rời và trong khung cảnh thất bại ê chề ấy. về tình 
cảm cá nhân tôi bị một mất mát lớn: Trường Chinh đã đổi 
dòng. Ông mà lại theo Mao muốn Xô, Mỹ chỏang nhau cho 
ruồi muỗi chết! 

Tôi gửi lên Trường Chinh bản hồi ký viết không hồn kèm 
một thư rất ngắn. Đọc thư này, Thép Mới chớp chớp mắt nói: 
- Sao thư mày viết lạnh thế mày? 

Tự nhiên nó lạnh thế. Có thể nói đây là một thất tình của 
tôi với Trường Chinh, cũng là mối thất tình đầu tiên trong 
đời. Chợt thấy như bị vét trắng túi! Vét nhẵn cả đến cái" tâm 
sự "tôi ngỡ nhìn ra thấy ở anh tối hôm cuối cùng ở Bãi Cháy. 
Đúng ra đó là tâm sự của tôi trá hình sang làm tâm sự anh. 
Tôi đang mong đảng cự tuyệt xu thế tả lộng hành xưa nay 
trong đảng. Và nhất là nay nó đang rầm rầm rộ rộ phủ bóng 
đen của nó lên toàn bộ sinh hoạt của đất nước. Chiến tranh 
hớn hở đến gần và cái phao tôi bám vào đã nổ đánh bụp. Hồi 


227 



TRẦN ĐĨNH 


ký và thư tôi không có trả lời. Im bặt. Hoặc là: 1] viết quá tồi, 
không thể dùng được. 2) Trường Chinh không cần đến hồi ký 
nữa. Viết hồi ký là Trường Chinh muốn phất một ngọn cờ tập 
hợp. Lúc dự định viết, ông quá biết ông có chỗ dựa ở Hồ Chí 
Minh, Võ Nguyên Giáp vốn cùng chung quan điểm với ông. 
Nhưng ông không ngờ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí 
Thanh... đã có thể gay gắt đến thế với việc Hồ Chí Minh không 
biểu quyết. Và ông bằng lòng điểm chỉ vào Nghị quyết 9 làm 
"bố dượng tinh thần" như tôi nói. Vậy thì chả còn lý do để cho 
hồi ký của ông ra mắt nữa! Mấy năm sau này ông có gọi mấy 
nhà báo đến như Lê Điền, Bùi Tín để viết nhưng tôi nghĩ ông 
chỉ cốt để phía Lê Duẩn không nghi ngờ ý định "phất cờ tập 
hợp" bằng hồi ký mà ông định viết từ 1962 nhắc lại bộ ba chủ 
chốt Hồ Chí Minh - Trường Chinh - Võ Nguyên Giáp trên Pắc 
Bó, Tân Trào, ông nhờ mấy nhà báo kia vì họ đều rất sùng bái 
Duẩn. Tôi bảo Trường Chinh quy hàng nhưng với ông thì ông 
đã gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, cá 
nhân phục tùng đa số, cấp dưới (như ông, Chủ tịch Quốc hội) 
phục tùng cấp trên (như Lê Duẩn, tổng bí thư.) 

Mấy hôm sau, gặp tôi ở sân báo, Quang Đạm bóp bóp tay 
tôi nói: - Mình vừa lên anh Năm (tức Trường Chinh) về, anh 
Năm bảo sao Trần Đĩnh lại sa đọa chính trị thế? 

Tôi nghĩ thầm: chẳng biết ai sa đọa! Mới hôm nào ông thư 
cho tôi tán thành với tôi là ta tắp lắp của Trung Quốc quá 
nhiều, nguyên nhân vì ta yếu lý luận và kém tổng kết kinh 
nghiệm. Vâng, cải cách ruộng đất làm cho ông điêu đứng thế 
mà ông lại quên ngay bài học. 

Trong khi đó, tôi vẫn nghe Quang Đạm nói "với riêng 
mình thì mấy đứa sống với nhau từ trên rừng mình muốn nói 
với Trần Đĩnh rằng Trần Đĩnh có thể chửi mình thế nào cũng 


228 



ĐÈN CÙ 


được thế nhưng Trần Đĩnh chửi Mao Chủ tịch thì mình đau 
lòng lắm." 

Tôi rút tay ra quay đi. 

Tại hội trường Ba Đình, tháng 1 - 1964, trước các cán bộ 
cao và trung cấp học tập nghị quyết 9, Trường Chinh tuyên 
bố đại ý: Đảng ta và Nhà nước ta về cơ bản thống nhất với 
đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng Cộng sản và nhà 
nước Trung Quốc. 

Tôi nghe Nguyễn Thành Lê thông báo tin này ở cơ quan 
mà tưởng sụp đổ. Ngỡ như Nguyễn Thành Lê chủ yếu chỉ 
nhằm bảo điều đó với riêng tôi. 

Sau đó tôi gặp Trần Châu. Anh nói hôm qua Hoàng Minh 
Chính bảo anh là Chính đã có phát biểu bác bỏ tại chỗ ý của 
Trường Chinh. Tôi liền thốc ngay tới Chính. Anh cho hay tại 
hội nghị phổ biến Nghị quyết 9 ở trường Nguyễn Ái Quốc, 
Trường Chinh giới thiệu nghị quyết, Hoàng Minh Chính đã 
đứng lên bác lại. Vặn ngay Trường Chinh: Hội nghị trung 
ương 9 không đủ tư cách xóa nghị quyết đại hội 3 năm 1960. 
Phải là một đại hội đảng mới bỏ được đường lối xây dựng hòa 
bình ở miền bắc, chiếu cố miền nam. Chính nói đánh Mỹ sẽ là 
cưỡi lưng cọp dữ chứ không phải cưỡi cọp giấy đâu. 

Kể lại với tôi Chính còn cười: - Thế không phải cưỡi lưng 
cọp dữ thì là cưỡi bò đi chơi à? Mao bảo toàn thế giới căng đế 
quốc Mỹ ra mà đánh nhưng Mao cấm dân Trung Quốc đổ 
máu, người ta khôn thế chứ đâu dại như... ta. 

Tôi bắt tay Chính rất chặt và nói: - Đúng, đâu có phải là 
cưỡi bò. Mao rất giỏi dụ âm binh. Lò gang thép này, làm công 
xã này, diệt chim sẻ này, đều cả nước rầm rộ làm... Nhưng 
đánh Mỹ thì bảo đứa khác. Cũng như hiếu chiến thì lại chửi 
Mỹ phá hoại hòa bình. Nay nơi dễ xúi cho choảng nhau hơn cả 


229 



TRẦN ĐĨNH 


là Việt Nam sẵn có hai miền và đêm không ngủ ngày không 
ăn! 

Lúc ấy có một chỗ kẹt ghê gớm. Đảng hết sức bí mật 
chuẩn bị chiến tranh, ngay Nghị quyết 9 cũng có hai phần, 
phần hai mới nói về đánh Mỹ nhưng tuyệt mật chỉ phổ biến 
đến một bộ phận nhỏ cán bộ cao cấp cho nên chúng tôi không 
thể vô bằng vô cớ đùng đùng kêu lên phản đối chiến tranh! Ai 
chiến tranh? Đảng bảo vệ hòa bình cơ mà? Có đánh Mỹ đâu 
mà đảng tranh luận với chúng tôi chuyện nên hay không nên 
đánh. Đảng chỉ chống chủ nghĩa xét lại, bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác - Lê thôi! Rồi nữa, nếu có chủ trương đánh 
thật thì sao anh lại biết được "bí mật Nhà nước "? Anh thế là 
tỏi rồi. 

Trong khi hết lời ca ngợi phản chiến ở Mỹ thì tại sao 
trừng trị chúng tôi ác nghiệt đến thế và đặc biệt trước sau 
không bao giờ nêu tội danh phản chiến của chúng tôi ra? Kìa, 
nêu ra để mà lộ ý định phát động chiến tranh hay sao? Hơn 
nữa, để cho tia lửa phản chiến của chúng tôi có cơ lan nhanh 
đi khắp đất nước ư? Chụp cho chúng mày cái tội tay sai lật đổ 
hèn hạ là hay nhất. 

Tôi bảo Chính tôi quá thất vọng về Trường Chinh. Chính 
hơ hơ cười: - Mình thất vọng hơn ấy chứ. Chính ông ấy nhờ 
mình viết cho ông ấy diễn văn đọc ở Đại hội 22 ca ngợi chung 
sống hòa bình mà. Lúc đứng lên ở giữa hội trường bảo đánh 
Mỹ là cưỡi cọp dữ chứ không phải cọp giấy, mình nhìn xoáy 
vào ông ấy thế này như định hỏi: "Sao hôm nay đồng chí nói 
khác?" 

- Thế nét mặt ông sao? 

- Ông ấy nhìn lại... ông ấy thì kín lắm... 

* * * 


230 



ĐÈN CÙ 


Xuất hiện bài vè phân hạng xét lại ở báo Nhân Dân: 

Trăn Châu, Trần Đĩnh, Hòng Hà, 

Khánh Căn, Hữu Chỉnh, Cộng Hòa, Hồng Thao, 

Chính Yên, Lưu Động cũng vào... 

Và một số tên nữa. 

Thế ra tôi "á hậu" Hồng Hà "á hậu" 2. Rồi nhờ quay lưỡi 
"nhất trí," á hậu 2 vào Ban bí thư trung ương đảng. 

Hoa hậu và á hậu 1 thì khốn đốn... 

Mao - nhều ngâm và bình ran ran ở cơ quan báo cái cao 
siêu của "Nhật ký đường về" của Tố Hữu mới ra mắt, chiếm 
gần một phần ba trang nhất báo Nhân Dân. Nó hoá thành 
đỉnh thơ ca và ngang với sấm Cụ Trạng. "Hạ cho cẩm Ly một 
câu thành trì lặng im là tiêu ma mẹ nó cu cậu rồi...," "Hay, rủ 
Castro theo bằng câu 'Có về Nam Hải với anh thì về', quá hay. 
Xưng là anh quá đúng." Lúc ấy có ý cho rằng Castro bị Liên Xô 
úm. 

Hay véo von nhất hai câu: "Bên đây biên giới là nhà, Bên 
kia biên giới cũng là quê hương." 

Một bữa tôi hỏi móc một Mao - nhiều: - Này sao không đọc 
"Bác Mao tuy ở rất xa, Bác H'ô ta đó ấy là Bác Mao?." 

- Đọc chứ! - Đọc luôn và sau đó hất đầu hỏi: - Có biết bài 
này còn hay hơn nữa không? "Mao Trạch Đông! Tôi đã thây: 
Dáng người cao lòng lộng, Đẹp như một ngọn cờ Hồng, Trên 
mặt người, mặt đất mênh mông." Còn nhiều nữa, nghe không? 
ừ, anh Lê Duẩn viết sao? "Tư tưởng Mao Trạch Đông là tư 
tưởng Lê-nin của thời đại ba dòng thác cách mang Á - Phi - 
La..." , đọc đi chứ, văn bản tất độc cơ mà, đọc thuộc lòng vào. 


231 



TRẦN ĐĨNH 


Khương Hữu Dụng kể khi làm việc tái bản tập thơ "Ta đi 
tới" của Tố Hữu, anh rất ngạc nhiên thấy Tố Hữu gạch chéo 
chữ thập lên khổ thơ "Hoan hô đại tướng Võ Nguyên Giáp" 
rồi nói "Bỏ đi, người này hết vai trò lịch sử rồi." 

Trước khi ra tay đổi tiền năm 1985 làm tan hoang cuộc 
sống của dân nước, Tố Hữu đã giơ tay đổi ghế. Những ngày 
tháng ấy nổi bật lên trên mặt trận tư tuởng là Nguyễn Chí 
Thanh, Tố Hữu. Thanh có một bài nói làm cán bộ quá ư xôn 
xao. Vì tầm chửi rủa cay độc, phũ phàng và rải thảm của nó. 

Chính Yên đã đưa tôi đến nhà Nguyễn Khắc Tiếp đọc bài 
báo nảy lửa này. 

Một ấn tượng bao trùm: kinh sợ! Sao có thể thù ghét 
những cái vui nho nhỏ của kẻ khác đến thế? Sao tự cho mình 
có quyền vọc tay vào đời người khác như thế? Sao cho phép 
mình làm phán quan lập trường, đạo đức để ngạo mạn lên án 
người khác như thế? 

Bài nói rất dài. Chính Yên đọc hơn một tiếng. Chiếc mùi - 
soa cô con gái thôn quê mua làm nơ buộc tóc cũng bị rủa là 
"học đòi tiểu tư sản," văn công lên diễn sao cứ phải phấn son? 
Trừ phi diễn cho nước ngoài thôi chứ còn thì cứ là diễn mộc, 
mặt thế nào thì lên sân khấu cứ để nguyên thế ấy! Bà tướng, 
vợ Phạm Kiệt cũng bị chửi là "đỏm dáng như khỉ." 

Nhà Tiếp ở cách hàng vàng giả Mỹ Ký xưa kia chút ít. Ở 
Tiếp về sau đó, tôi bảo Chính Yên: - Xưa có một Mỹ Ký và họ 
nhận họ hàng giả, nay la liệt Mác Ký nhưng đều nhận Mác 
thật. 

Cụ Hồ đã yêu cầu thu hồi bài nói. Vài năm sau Hồng vệ 
binh Trung Quốc cũng nói y thế. Nguyễn Chí Thanh đánh phá 
ác liệt tiểu thuyết "Phá Vây" của Phù Thăng vì có câu "hoà 
bình là nguyện ước của vạn vạn con người." Rồi "vào Đời" của 


232 



ĐÈN CÙ 


nhà văn quân đội Hà Minh Tuân. Thép Mới, Như Phong bảo 
tôi viết phê bình. Tôi nói Tuân bị chê mãi là "tô hồng" thì nay 
sửa bằng bôi đen tí ti đi chứ có gì đâu mà phê? 

Sáng sau Như Phong hớn hở đến nói mày thôi, để tao viết. 
Như Phong là cựu Văn hoá Cứu quốc nhưng nay cũng ở danh 
sách những người mê Mao,sùng bái Mao, Mao - nhều, bảo tôi: 
- Tối qua ông Thanh gọi tao đến nói đây là thuốc độc, anh 
phải vạch trần ra. 

Như Phong viết "vào Đời, chén thuốc độc." Bại hoại, tan 
một đời Hà Minh Tuân. Đọc đầu đề bài báo, tôi bảo Như 
Phong: - Thuốc độc là của ông Thanh còn chén chứ không 
thìa hay bát thì do dược sĩ Như Phong quy định! 

Như Phong hi hí cười: - Thuốc độc thì một chén đã là đủ 
đô rồi còn gì nữa hả mày! 

Sau bài báo này Như Phong lại được dùng rồi sang báo 
Văn Nghệ. Nhưng cuối những năm 70, chính anh đã bảo tôi: - 
Mày nhìn rõ lão Mao rất đúng và rất sớm! 

Giữa năm 1963, Nguyễn Chí Thanh có bài đăng trang nhất 
báo Nhân Dân kêu gọi tiết kiệm lương thực. Hợp tác xã cha 
chung không ai khóc, năng suất thấp, thóc gạo thiếu, biện 
pháp duy nhất thích hợp là bóp miệng lại, Thanh nay liệt bún 
vào bảng xa xỉ phẩm. Viết hẳn: Tại sao phải ăn bún? 

Lúc Tố Hữu mở bữa thịt chó khao in tiểu sử Cụ, chưa hợp 
tác hoá nông nghiệp, bún ê hề, Thanh ca ngợi thiên tài bếp 
núc dân tộc thể hiện ở tổ hợp bún, thịt chó, mắm tôm. Từ 
ngày hợp tác hoá nông nghiệp, quản lý hết thóc gạo thịt thà, 
kể cả chó, thiên tài bếp núc gần như tiêu ma. Một cá nhân bèn 
dám lớn tiếng truy hỏi dân tộc: "Sao phải ăn bún?" và nổ bộc 
phá vào nền móng thiên tài ẩm thực dân tộc! 


233 



TRẦN ĐĨNH 


Sau phải có chế độ đổi tem gạo lấy bún để duy trì tổ hợp 
thiên tài. 

Đọc xong bài báo của một cá nhân dám lên tiếng truy hỏi 
dân tộc: "Sao phải ăn bún?" tự nhiên tôi sang buồng Thự Rèn, 
hỏi lại chuyện dạo nào Thự Rèn theo thư bạn đọc làm một bài 
"chuyện lớn chuyện nhỏ "phê một xe hơi chở mấy cậu ấm 
chạy chơi trên bãi biển sầm Sơn đang buổi tắm đông người. 
Bài có chú thích hẳn số xe hơi. Đúng hôm báo đăng, hai anh 
công an đến gặp Thợ Rèn hỏi tại sao anh đả kích cái xe có 
biển số kia. Rồi cho biết cái xe đó là của anh Thanh. Phải cảnh 
giác bọn phản động bôi nhọ lãnh tụ. Chúng tôi đem thư về 
nghiên cứu bút tích tìm kẻ tố cáo. 

Tôi thấy Nguyễn Chí Thanh lần đầu ở chiến dịch Vĩnh 
Phúc, 1951. Ở mặt trận về Tổng cục Chính trị tiền phương, 
đến một đầu lũng nhỏ, tôi chợt nghe thấy tiếng thú gầm gừ và 
tiếng vật lộn. Rẽ vào một tràn ruộng cạn, tôi chậm chân lại: 
một người quần áo nâu đang vật nhau với một con béc - giê 
to tuớng. Người nằm dưới gạt đầu chó ra nhìn tôi - kẻ phá 
quấy - rồi lại tiếp tục cuộc đọ tài cao thấp. Tôi nhận ra một 
khuôn mặt vuông vức, xám đen, dân dã nhưng oai. Vào Cục 
tuyên huấn, tôi hỏi Tử Phác đang trực ở đó rằng ai ở đây mà 
Tây thế, vật nhau với béc - giê? Tử Phác thủng thẳng: - ông 
tướng nông dân Nguyễn Chí Thanh, người vẫn phê bình cán 
bộ đến cà phê cô Hạ Cao Vân là hoà bình hưởng lạc đấy! 

Năm 1964, tôi đi với hai nhà báo Trung quốc Luo Lie và Xi 
Hong Shi vào Vĩnh Linh. Khi trở ra, tôi đến Nguyễn Tuân. Anh 
hỏi thăm ông chủ nhiệm Nhà giao tế Đồng Hới còn không. Rồi 
hạ giọng hỏi: - ông hay gần các ông to, tôi xin hỏi ông là có 
thật anh Thao (Nguyễn Chí Thanh] thanh đạm như vẫn đồn 
không? Tôi nói tôi không rõ ông này. Tuân bèn nói: - Lần ấy 
mình dẫn Pierre Abraham của tờ Nouvelle Critique vào trong 


234 



ĐÈN CÙ 


đó. Đến Nhà giao tế, nhòm vào tủ rượu, mình thấy hai chai 
săm - banh Moet & Chandon thì mừng quá bèn khen xù chủ 
nhiệm chuẩn bị đến cho cả rượu ngon của Pháp cho khách 
quý Paris. Xù chủ nhiệm bèn nói không, đây là dành cho anh 
Thao, anh Thao ngày nào cũng hai chai. Sáng sau sắp lên 
đường đi tiếp, xuống nhà ăn thấy hai cái thôi to kê sát vào 
nhau bày đầy món ăn rất ngon, mình lại nhanh nhảu khen tay 
chủ nhiệm khéo chuẩn bị cho ông khách quý Paris có cái ăn 
trong mấy ngày ở Vĩnh Linh. Xù chủ nhiệm lại nói: Dạ thưa 
bác, hôm nay gia đình anh Thao lên núi đi săn với thường vụ 
tỉnh ủy, các cái này là phục vụ các anh ấy đấy ạ! 

Kể đến đây, Tuân nhành mồm ra cười đánh khì một cái rồi 
nghiêng người đặt tay lên đùi gật gù, như tượng" Người suy 
tư "của Rodin nhưng chán đời. 

Hai năm sau, 1966, chuyện cũng dính đến ô tô. 

Hôm ấy, Mỹ ném bom Phú Thượng, quãng ngã ba đường 
Bưởi. Làm việc với anh chị em tù trong Nam ra ở K 15 Nghi 
Tàm, năm giờ chiều Nguyễn Khải và tôi về. Thì ngập vào đám 
đông bà con lũ lượt chạy về Hà Nội nghẽn hết cả đường. Chợt 
một Volga đen từ Hà Nội nhích từng vòng bánh lên phía Phú 
Thượng. Trên xe ba đứa con trai nhảy từ ghế trên xuống ghế 
dưới. Và Nguyễn Chí Thanh lặng ngắm Hồ Tây đỏ tía ánh 
chiều tà trước khi tới tham quan nơi bị bom Mỹ. 

Tôi nói: - Đang Buồn trông cửa biển chiều hôm kìa. 

- Ông ấy nên đeo khăn tang, - Khải nói. 


235 




Chương hai mốt 


R ồi chúng tôi thở phào. Cụ Hồ đã lên tiếng. Có lẽ là 
tháng 4 hay 5 năm 1963. Bài báo của Cụ đăng trang 
nhất báo Nhân Dân. Ký tên Nguyễn Thanh Long. (Ở đúng chỗ 
sau này đăng bài Nguyễn Chí Thanh chất vấn dân tộc "sao 
phải ăn bún?"] 

Nói rõ Đảng ta phải biết ơn ba đảng cộng sản Pháp, Liên 
Xô và Trung Quốc. Vậy là Cụ công khai phản đối Mao. Đám xét 
lại rất mừng. Cụ Hồ nhất định phải là thích cộng sản văn minh 
hơn rồi. Chúng tôi hy vọng Cụ ngăn được Đảng ngả theo Bắc 
Kinh. Không tán thành Mao chống xét lại để bảo vệ chủ nghĩa, 
Cụ đã nói có nên vì đuổi một con chuột (xét lại] mà đang tâm 
ném vỡ một cái bình quý không? 

Ngờ đâu theo dạy dỗ của Cụ, trong đầu nhiều người cộng 
sản Việt Nam đã thành một tôn ty trên dưới như sau: Stalin, 
Mao Trạch Đông rồi mới Hồ Chí Minh. 

Thời gian Nghị quyết 9, Lê Duẩn viết "Mấy vấn đề quốc tế 
và Đảng ta "đã gọi Mao Trạch Đông là Lê-nin của thời đại ba 
dòng thác cách mạng Á - Phi - La. Còn đảng viên, cán bộ thì 
đang coi Duẩn khẩu khí giống Mao mới là cây lý luận của 
đảng. Tôi đã thấy sức hấp dẫn ma mị của lời lẽ Duẩn ở trong 


237 



TRẦN ĐĨNH 


CUỘC chỉnh huấn xây dựng tư tưởng chống địa chủ tháng 5 
năm 1953. 

Chả ai ngờ tới việc Mao sẽ cho Cụ Hồ hiểu không theo kim 
chỉ nam thì khốn khổ thế nào. 

Tháng 4 năm 1964, Lưu Thiếu Kỳ, vợ ông, bà Vương 
Quang Mỹ (học ở Mỹ) và nguyên soái Trần Nghị, bộ trưởng 
ngoại giao Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Báo Nhân Dân 
lập một tổ phóng viên đặc biệt do tôi phụ trách theo dõi và 
viết sự kiện quan trọng này. Tổ gồm toàn Mao - nhều Anh Vũ, 
Hữu Thọ, Đặng Phò... và vài người nữa. 

Tôi rất không vui. Việt Nam thế là dấn thêm một bước vào 
qũy đạo Bắc Kinh chủ chiến. Tôi tán thành Kroutchev vì ông 
chống sùng bái cá nhân và chủ hoà. Trần Châu bảo tôi: Định 
nghĩa cách mạng là dám đánh Mỹ, Mao đẩy Khroutchev vào 
ngõ cụt bằng phát động vũ trang đánh Mỹ, phá "chung sống 
hoà bình” của Kroutchev đồng thời bắt Liên Xô chết ngập bởi 
gánh nặng chạy đua vũ trang. 

Ở sân bay, đám nhà báo đứng thành một ô, ai đã vào là 
không được ra khỏi. Khi Cụ Hồ và đoàn khách qúy đi qua, 
đám nhà báo mừng quá nhoài người ra hô, reo, vẫy. Liền bị 
an ninh nắm cổ đẩy xô dúi dụi. Tôi không nhiệt tình nghển cổ 
thò đầu nên không bị đụng vào người. 

Tội nhất một chị ở Việt Nam thông tấn xã, hình như 
Duyên, vợ Đặng Quốc Bảo, bị đẩy bung hết cả tóc, mặt thì 
nhựt đi, sợ phạm phải tội lỗi gì lớn đây. Tôi bèn đẩy lại anh an 
ninh, gắt giọng hỏi: - Được mời đến đây là lưu manh cả hay 
sao mà anh xua đẩy như vịt cả thế? 

Nhắc to lại: - Là lưu manh cả sao hả? 

Sau đó về họp với Nguyễn Thành Lê. Cả tổ phóng viên, trừ 
tôi, sướng ra mặt - được đón tiếp và tuyên truyền cho thủ 


238 



ĐÈN CÙ 


lĩnh Mác - xít thế cơ mà. Tôi nói: - Viết xong tường thuật đón 
sáng nay là tôi xin rút. Tôi không làm được. Tôi không chịu 
được mạng lưới an ninh khinh nhà báo đến thế. Tôi còn đi thì 
e có ngày mất bình tĩnh sẽ nói những cái nặng hơn câu tôi hỏi 
an ninh sáng nay, anh em thấy cả đấy. 

Anh Vũ thay tôi phụ trách. Hữu Thọ đầy nhiệt tình chống 
xét lại nhưng là cán sự 5 chưa gánh được. Nhờ rút đi, tôi 
không phải dự một mít tinh trong đó Lưu Thiếu Kỳ yêu cầu 
đứng về một bên trong đấu tranh cách mạng và Cụ Hồ khen 
Lưu Thiếu Kỳ trăm phần trăm Mác - Lênin. 

Sao lại khen thế? Thế ra Cụ phủi tay với bài báo của 
Nguyễn Thanh Long mất rồi. ôi, chiếc cầu bập bênh. 

Tình cờ sau đó gặp Hồ Bản Anh, Tân Hoa Xã thường trú 
Hà Nội. Trò chuyện vài câu gần Thủy Tạ, Hồ Bản Anh chợt 
hỏi: - Anh không đi viết Lưu Chủ tịch? Tôi nghĩ phải là anh 
chứ nhỉ? 

Toan phản ứng "Sao lại phải là tôi?," tôi chỉ nói: - À, tôi 
đang bận việc khác... 

- Nhưng tôi có thấy anh ở đâu cơ mà, à, ở sân bay nhỉ? (Vỗ 
vỗ trán.] À, trong hội kiến, đồng chí Lê Duẩn đề nghị Lưu Chủ 
tịch một việc... Tuyệt mật nhá, khà khà khà, đồng nghiệp ruột 
với nhau mà... (Nắm tay tôi kéo lại gần, thì thào]: Đề nghị 
Trung Quốc gửi phi công quân sự và bộ binh sang Việt Nam... 
Nhưng tuyệt mật hả, khà khà khà... 

Anh đinh ninh tôi học Bắc Kinh thì tất theo Bắc Kinh hay 
anh muốn thăm dò tôi? Nghe anh, tôi chợt hiểu vì sao Cụ Hồ, 
ông Lưu Mác - ít trăm phần trăm, sẵn sàng viện trợ cho mà 
đánh Mỹ mà. Đồng thời cũng hiện ra ở trong đầu tôi một bãi 
chọi trâu là đất nước nghèo khó này. Nhưng tôi lại nghi anh 
nhà báo này muốn moi tin ở tôi. Duẩn nào dại mà đề nghị 


239 



TRẦN ĐĨNH 


thế? Đồng thời cũng thấy có nên nói hẳn với anh rằng tôi 
không tán thành "đại loạn" hay là cứ ú ớ cho qua chuyện? 

Sau này, đọc nhà báo Mỹ Stanley Karnow, tôi mới biết lần 
sang Việt Nam đó, Lưu đã đẩy tình hình ở Việt Nam tiến lên 
một bước phát triển quyết định. Lưu cam kết: các đồng chí 
phát động chiến tranh thì Trung Quốc sẽ tình nguyện làm đại 
hậu phương lo lắng hậu cần chu tất cho Việt Nam. Nếu cần thì 
chu toàn cho cả khâu binh lính nữa! Lưu nhận sẽ viện trợ vũ 
trang không hoàn lại cho 230 tiểu đoàn bộ binh của "quân nổi 
dậy "ở miền Nam. 

1961, Bắc Kinh chưa muốn nổ chiến tranh lớn thì Diệp 
Kiếm Anh sang nói các đồng chí đánh với cỡ tiểu đoàn như 
mấy trận Bình Giã, Vạn Tường vừa qua là phải. Lúc ấy việc Mỹ 
gửi cố vấn sang được gọi là "chiến tranh đặc biệt." Đến 1963, 
bị ba bề Tây Tạng, Ấn Độ, Đài Loan ép mạnh, Bắc Kinh cần 
cho nổi lửa lớn ở Việt Nam để bắt Mỹ đem quân vào làm 
"chiến tranh đặc biệt" tạo nên "cuộc đại loạn toàn thiên hạ 
cho Trung Quốc được nhờ." Dĩ nhiên trăm tội đổ hết vào đầu 
thằng Mỹ nó kéo bè lũ tay sai ở Đông Nam Á xâm lược Việt 
Nam. 

Nên biết qua về sự giúp đỡ quân sự của Trung Quốc. Từ 
1950 đến 1954, Trung Quốc đã giúp Việt Nam 116. 000 khẩu 
súng các loại, 420 khẩu pháo, nhiều khí tài thông tin và công 
binh. Năm 1956, Trung Quốc ưu tiên viện trợ Việt Nam 50. 
000 khẩu tiểu liên và súng trường nửa tự động vừa định hình 
sản xuất, chưa kịp trang bị cho quân đội Trung Quốc. Từ năm 
1953 đến 1963, Trung Quốc đã giúp Việt Nam xây dựng 6 
tiểu đoàn pháo cao xạ, 1 trung đoàn công binh, 1 trung đoàn 
cầu nổi, 1 trung đoàn xe tăng, 1 trung đoàn máy bay tiềm 
kích, bổ xung nhiều vũ khí trang bị quân sự khác. Trung Quốc 
còn giúp 90. 000 khẩu súng máy và súng trường để triển khai 


240 



ĐÈN CÙ 


chiến tranh du kích ở miền Nam. Nhằm lôi kéo Việt Nam ủng 
hộ Trung Quốc trong cuộc đấu tranh với Liên Xô, Mao cử 
Đặng Tiểu Bình sang Hà Nội, mang theo lời hứa giúp Việt 
Nam 20 tỉ Nhân Dân Tệ, tương đương 20% thu nhập quốc 
dân hoặc 60% thu nhập tài chính của Trung Quốc năm 1963. 
Mao Trạch Đông nói với Cụ Hồ: "Chúng ta là một nhà, cần 
người có người, cần vật tư có vật tư, cần bao nhiêu có bấy 
nhiêu.” 

Ngoái lại đoạn lịch sử này, tôi hay nghĩ tới một vỉa hè 
được người ta bỏ tiền ra thuê làm bãi bán cao mãi võ và anh 
chủ mảnh vỉa hè bỗng hóa đàn anh đàn yêng. 

* * * 


Tháng Sáu, Nguyễn Thành Lê triệu tập cuộc họp của toàn 
đảng bộ báo Nhân Dân để "anh em ta trao đổi quan điểm và 
giúp đỡ xây dựng cho nhau.” 

Thành Lê vừa dứt lời, Hữu Thọ liền đứng ngay lên. Rút 
mùi - soa xỉ mũi, quệt quệt mũi, ngoẹo đầu sụt sịt: - Tôi xin lỗi 
hội nghị..., là vì tôi đang sốt ạ, vâng ốm to đấy, nhưng đảng có 
cuộc họp quan trọng thế này thì cứ phải dự thôi. Cũng vì ốm 
cho nên tôi xin phép được nói trước ạ. (Lại lau mắt lau mũi.) 
Thưa các đồng chí, chúng ta đều biết đi đường thì có luật giao 
thông, thấy đèn đỏ bắt dừng, anh không dừng là anh phạm 
tội, anh sẽ bị trị. Vâng, nhưng còn một loại đường đi nữa 
quan trọng hơn rất nhiều, đó là con đường cách mạng. Nó có 
đèn đỏ đèn xanh không? Có, vâng, có quá chứ, còn ngặt nhiều 
hơn nữa cơ đấy ạ. Đèn xanh đèn đỏ này từng giờ từng phút 
chỉ cho chúng ta đi như thế nào, tiếp tục đi hay dừng ngay lại 
kẻo không toi mạng. Thưa các đồng chí, con đường cách 
mạng của đất nước ta hiện đang bật đèn đỏ. Nghĩa là ai vượt 
qua nó thì là phản cách mạng! Vâng, phản cách mạng. Vâng, 
thế mà trong chúng ta ngồi đây đã có kẻ bất chấp đèn đỏ cứ 


241 



TRẦN ĐĨNH 


ngang nhiên vượt qua... Thưa các đồng chí..., kẻ đó là... (Lại 
ngừng, lại xỉ mũi, lau mặt..., lau xong còn gấp mùi - soa làm tư 
tử tế đút túi, chuẩn bị cho cú hạ màn đánh thịch], thưa các 
đồng chí, kẻ đó là... (thình lình thẳng người lên, nghiêm mặt 
chĩa tay vào tôi]: 

- Kẻ đó là Trần Đĩnh. 

Kể ra các thứ xấu: Ngạo mạn, coi trời bằng vung, coi kỷ 
luật đảng như trò đùa, chửi tất cả những ai bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê, sặc sụa quan điểm Khroutchev, một điều chung 
sống hòa bình, hai điều thi đua kinh tế, ba điều chống sùng 
bái cá nhân, độc ác lên án đại nguyên soái Stalin và Mao Chủ 
tịch độc tài... Lôi ra cả việc "ngông nghênh không thích phục 
vụ Lưu Chủ tịch" rồi nói năng bừa bãi với an ninh đang bảo 
vệ cho hai vị lãnh tụ... 

Hữu Thọ ngồi xuống, Trần Châu đứng lên hỏi nhẹ nhàng: - 
Anh Thành Lê nói họp để thân ái giúp đỡ nhau nhưng anh 
Hữu Thọ lại đả kích, mạt sát Trần Đĩnh. 

Tôi đứng lên nói. Nhìn quanh mới thấy thời gian qua đội 
ngũ Mao - nhều đông ra nhiều quá. Nhiều con mắt tức tối 
nhìn tôi. Trong con mắt họ, tôi đang là kẻ đầu hàng Mỹ, không 
dám chiến tranh giải phóng miền Nam rên xiết đau thuơng. 

- Tôi không nói chuyện quan điểm. Tôi nói điều còn quan 
trọng hơn quan điểm rất nhiều, đó là lòng trung thực, nhân 
cách của mỗi người, trước hết của mỗi người cộng sản. Tôi 
chỉ xin nói câu chuyện mới xảy ra sáng hôm qua thôi. Ăn 
bánh mì ngoài vỉa hè kia, anh Hữu Thọ chửi bài anh Thép Mới 
viết trên báo. Tôi tránh dây vào cái câu lạc bộ bồi dưỡng 
nghiệp vụ vắng mặt đồng chí nên vào ngồi chuyện với anh 
Thép Mới ở gốc đa. Lát sau, anh Hữu Thọ dắt xe vào. Nhác 
thấy anh Thép Mới, anh Hữu Thọ liền từ xa cúi rạp xuống ghi 


242 



ĐÈN CÙ 


đông rón rén đi đến trước mặt anh Thép Mới rồi bật thẳng 
người lên xúc động nói: - Bài viết hay quá! Văn như thế thì 
đúng chỉ có Thép Mới viết nổi!... Đấy, tôi nói nhân cách mà 
trước tiên là ở lòng trung thực, cái này tôi cho là còn cao hơn 
cả quan điểm. 

(Đến thế kỷ 21, những khi gặp tôi ở sân báo Nhân Dân, 
biên tập viên Vũ Hải vẫn hay diễn lại tư thế của Hữu Thọ 
khom lưng khủynh tay dắt xe cho rạp người xuống đến mức 
thấp nhất để rồi vươn lên thật cao mà ca ngợi cấp trên, tư thế 
tôi tái hiện trong cuộc họp đầu tiên phân chia cách mạng và 
phản cách mạng ở báo đảng.] 

Một giọng uất ức trong hội trường lại nghẹn ngào: - Còn 
nói láo là Bác Hồ ta lẩm cẩm. 

Lưu Động toan đứng lên thanh minh thì Thành Lê giơ tay: 
- Chuyện này thuộc bên an ninh làm, miễn bàn ở đây. 

Trưởng ban nông nghiệp Phan Quang mới xuống Hưng 
Yên cùng Tố Hữu, nghe Tố Hữu nói với báo Hưng Yên là từ 
nay cần đề cao anh Lê Duẩn nhiều lên, anh sẽ là lãnh tụ, Bác 
Hồ lẩm cẩm rồi. Phan Quang thuật lại với ban nông nghiệp. 
Trần Châu nói với Lưu Động học ở Nguyễn Ái Quốc (để có chỗ 
trống cho Phan Quang lên]. Lưu Động nói lại với Dương Bạch 
Mai. Mai chất vấn Cụ Hồ. Nghe đâu Cụ đã hỏi Tố Hữu và nó 
biến ra thành "xét lại tung tin chia rẽ ngay Bác với các đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt." 

Hai tháng sau, Hoàng Tùng xuất kích. 

Lúc này ở ta những chữ con người, nhân dân - phải nói rõ 
nhân dân lao động - hòa bình, hòa hợp, đàm phán đều là 
những biểu hiện cần thủ tiêu sạch sành sanh của thế lực phản 
động muôn xóa bỏ đấu tranh giai cấp. Đâu cũng nhai lại lời 
Mao Chủ tịch dạy không được lơ là việc cách cái mạng của đế 


243 



TRẦN ĐĨNH 


quốc tư bản. Lão thành cách mạng và hay đọc kinh điển, Lưu 
Cộng Hoà bảo tôi: - Nay nhận mình là con vật mới đúng đấy. 

- Điên hết rồi, - tôi ngao ngán nói. Hồi nào đuổi chim sẻ, 
nay đuổi chữ có hại... Thành "Buồng số 6" của Tchekhov hết. 

Nói câu này, tôi cố hình dung ra Bác Hồ sẽ làm gì ở trong 
gian phòng số 6 điên lọan này. Tôi cho Cụ xoa trán bệnh nhân 
đang lên cơn đòi xung phong tiêu diệt đế quốc mà nói: "Cháu 
anh hùng thế là rất tốt nhưng cháu cần nghe theo chỉ đạo của 
Bác. Bác bảo đánh thì đánh, Bác bảo thôi thì thôi, chú Tố Hữu 
đã có thơ đó. Bây giờ Bác bảo thôi. Bác cháu mình còn phải 
thở cái đã chứ!" Nghĩ bịa ra cho Bác thế thôi mà thấy nhẹ cả 
người. 

Tối hôm ấy, chủ trì cuộc họp đảng bộ. Hoàng Tùng tuyên 
bố mở hội nghị này để các tướng xét lại cứ việc nói hết ý 
mình. Cứ nói không sao hết, tôi đây, Hoàng Tùng bảo đảm là 
sẽ không có kỷ luật gì cả. Cho tha hồ nói. 

Rồi Hoàng Tùng tóm tắt vài quan điểm cơ bản của đảng 
lúc đó. Hỏi tại sao sinh ra chủ nghĩa xét lại? Liên Xô rất tinh 
thông lý luận Mác - Lê, đúng không? Ai dám bảo không nào? 
Tinh thông lắm! Thế mà lại thành ra xét lại sợ Mỹ. Vì sao? Vì 
mất nhiệt tình cách mạng, có thế thôi. Anh Duẩn phân tích 
chỗ này rất hay. Đời sống mấy tướng lãnh đạo nay sướng rồi, 
xa cách nhân dân và thực tiễn cách mạng rồi thì tất nhiên 
nhiệt tình cách mạng sa sút... Đây, xem anh em lao động chân 
tay đây (quay về những Quang Thụ ở báo từ thời trên rừng 
gánh báo vượt đường 5 đường 6 xuống Khu 3] các tướng này 
có lý luận gì đâu nhưng bảo đánh Mỹ là đánh tắp lự ngay à, 
chả phải lý luận gì cả. Bởi vì nhiệt tình cách mạng sẵn nên 
hành động luôn theo lẽ sống... 


244 



ĐÈN CÙ 


Chắc coi tôi đáng chiêu hồi nhất để còn cộng tác hú hí với 
nhau, Hoàng Tùng gọi to lên: 

- Nào, mời! Thôi, Trần Đĩnh mở màn đi nào. Tôi toan nói: - 
Ai chả biết Lê-nin đã nói hai câu ngang như bùa chú là 
"Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách 
mạng" và "Nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá họai cách 
mạng!" Cho nên bên kia sau đại tếu "Nhảy vọt" ngã chổng vó 
lên với nhau, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình đã đặc biệt phê 
phán nhiệt tình duy ý chí, đầu óc bình quân, đòi phải suy nghĩ 
khoa học. 

Tôi đã sắp đứng lên thì bỗng nghĩ rất nhanh đến Hoàng 
Tùng với tôi vốn chỗ "cánh hẩu" - đó, anh chiêu hồi tôi đầu 
tiên có lẽ vì muốn tôi vẫn được đảng trọng dụng - nếu tôi nói 
ra thì bằng là choang chính Hoàng Tùng cho nên lại chỉ buông 
một câu cụt lủn: 

- Tôi chẳng có quan điểm, lý luận gì. Chỉ thấy Trung Quốc 
không dân chủ, cả nước như cái trại lính. 

Đặng Phò, anh Hà Đăng (tức Đặng Há] gầm lên ngay: 

- A, nói láo, không dân chủ mà hắn lại được mở mồm ra 
kêu là không dân chủ thế kia hả? 

Tôi nghĩ ngay: - Loa Mao - nhều cỡ bự đây. 

Xì xào đâu như anh là tác giả bài vè xếp hạng phân lọai xét 
lại ở báo đảng. Kiểu sắp đến đâu thì đoàn ủy cải cách ruông 
đất đã lên danh sách đối tượng đấu tố ở đấy. Sau này lúc học 
Nghị quyết 9, một bữa thảo lụân ở tổ, tôi phát biểu xong ra 
giải lao ở sân, anh đã xô đến giơ hai quả đấm lên toan đánh 
vào hai thái dương tôi... Từ ngày đảng coi tư tuởng Mao là 
chính thống, mặt anh nom lúc nào cũng như diều được gió. 
Giá hồi ấy đã có video clip! 


245 



TRẦN ĐĨNH 


Khánh Căn, Nguyễn Hữu Chỉnh lần lượt được mời lên. Các 
anh trình bày quan điểm của mình tức là tinh thần Tuyên bố 
chung 81 đảng và Đại hội 3 Đảng cộng sản Việt Nam mà nay 
đã được Mao Chủ tịch vạch ra là xét lại, tuy đảng chưa hề có 
nghị quyết nào chính thức bác bỏ chúng. 

Hoàng Tùng tưng tửng chêm vào móc máy các anh. Mặt 
hai anh tái đi nhưng vẫn tiếp tục nói... 

- Nào, Hồng Hà, - Hoàng Tùng nói. 

Trước đây ít lâu, trong vụ Nguyễn Chí Thanh gọi báo Quân 
đội Nhân dân bênh Liên Xô trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở 
Cu ba là báo găng - xtơ Si - ca - gô (kẻ cướp Mỹ) thì Hồng Hà 
đã nói: "Báo găng - xtơ này có đại tướng của nó đấy chứ (tức 
là có tướng Giáp, tướng Thanh sao dám qua mặt tướng 
Giáp?)" và nhờ đó mà nổi tiếng xét lại. 

Nghe Hoàng Tùng mời, Hồng Hà thiểu não đứng lên. Rồi 
nghẹn ngào như mếu: 

- Tôi xin cảm ơn Mao Chủ tịch vĩ đại đã mở mắt ra cho tôi 
thấy Liên Xô, Khroutchev là phản bội, đầu hàng, xét lại. Hôm 
nay ngồi đây tôi thấm thìa như dự một cuộc chỉnh huấn lớn. 
Thật ra khi học ở Liên Xô, tôi đã ngờ ngự nhiều cái, cho nên 
gặp các anh trong Trung ương qua thăm, tôi vẫn nói cần phải 
cảnh giác với Liên Xô, Khroutchev... 

Trong tôi vụt hiện lên hình ảnh tướng de Castries đầu 
hàng ở Điện Biên Phủ. ông ta vẫn đàng hoàng ngậm píp và 
chống can... Nhưng Đặng Phò đã cười khẩy khinh bỉ: 

- Anh em, cảnh giác! Chớ để rồi mai kia Mác - xít thắng 
anh ta cũng xơi mà xét lại thắng anh ta cũng xài. 

Nghĩ tới chia quả thực sớm thế chứ. Mà hơi bị đúng! Hồng 
Hà tuy khóc mếu quay dáo trở cờ quá dở nhưng sau vào Ban 


246 



ĐÈN CÙ 


bí thư, trèo lên trên tất cả những Mao - nhêu thực thụ Hữu 
Thọ, Hà Đăng, Đặng Phò... từng bủa vây tiễu trừ anh. Vì Hồng 
Hà không hề kém nhiệt tình - khóc nhận tội là quá nhiệt tình - 
lại còn hơn đám Mao - nhều chính cống ở khoản lý luận học ở 
tận trường đảng Liên Xô. 

Nhưng Hoàng Tùng đã vỗ tay nói: - Nào tốt thôi, ai chuyển 
cũng đều hoan nghênh. 

Thật ra Hoàng Tùng mở hội nghị này chỉ cốt để chiêu hồi 
nội bộ và đối ngoại: đấy, ở tiệm này, tôi đã trấn áp xét lại, tôi 
đã có đe nẹt, có trao đổi dân chủ cả rồi nhé. Địa bàn báo đảng 
im ắng thì ông yên. Còn đúng ra mới năm ngoái, ông thiếu 
"nhiệt tình” ghê gớm - tương lên báo hàng mấy trang nguyên 
văn các diễn văn của Khroutchev! Những hôm có Khơ nói, 
báo đắt như tôm tươi. 

Thép Mới đứng lên luôn: - Tôi tán thành ý anh Tùng, cần 
tăng cường đoàn kết nên ai chuyển ta cũng hoan nghênh. 
Trước đây thấy Hồng Hà, Trần Đĩnh ngồi với nhau cứ hết 
khen Khơ lại khen cô đào xi - nê Kirienko, tôi đã ngại nhưng 
nay tôi thấy là chúng ta có thể chuyển biến được hết trong 
trận giao chiến mới này. 

Rõ ràng bảo vệ em trai và dụ tôi hàng. Mới hôm nào hỏi 
tôi: - Mày có thấy cái Châu (vợ Thép Mới) hơi giống giống 
Kirienko không mày? 

... Từ đấy Mao - nhều thường từng đám túm tụm chửi 
Khroutchev rồi hễ thấy chúng tôi thì lại cố tình liếc liếc và ré 
lên cười. Tôi ngỡ thấy lại Kiêu binh phủ Trịnh chắc từng đã ở 
trên nền tòa báo này và ngày ngày ra đường bóp vú thả cửa 
đàn bà con gái của cả cái huyện Thọ Xương thuộc phủ Hoài 
Đức đây. 


247 



TRẦN ĐĨNH 


Gần tháng sau, Hoàng Tùng thăm Trung Quốc, mang theo 
Hồng Hà, Phan Quang. Một anh vốn kiên trung, một anh vừa 
đầu hàng kết thành bè... Ai đi Trung Quốc lúc này đều mặc 
nhiên được gài ở trên ngực huy chương phẩm tiết "trò Tàu" 
cực ngoan. 

Trở về, viết "vĩ đại Trung Quốc "dài hết trang báo, Hồng 
Hà đưa tôi để đăng lên trang Chủ nhật tôi phụ trách nhưng tôi 
đẩy nó cho Quang Đạm duyệt. Trả lại tôi, Quang Đạm chỉ cho 
xem mười mấy dòng anh dập: - Mình phải cắt vì chửi Liên Xô 
dữ hơn cả Trung Quốc mà Trung ương thì vẫn chưa cho chửi 
công khai. Ngừng lại cười: - Hồng Hà thế mà hăng quá. 

- Biết sẽ bị cắt nhưng em xin cứ viết ra để các anh chứng 
giám em chuyển lập trường sâu sắc và bền vững lắm ạ. - Tôi 
nói. 

Quang Đạm cười huých tôi một cái: - Cái tay này! 

Khánh Căn ít lâu sau báo tôi anh bị phê bình ghi lý lịch vì 
đã mượn diễn đàn hội nghị của đảng bộ để tuyên truyền quan 
điểm xét lại! 

- Sao thế được? - Tôi hơi cáu, rất không thể ngờ. 

Còn một chuyện không thể ngờ bằng vạn. Giữa 1963, Cụ 
Hồ bị một vố bút sa. Tuyên bố chung Hồ Chí Minh - Novotny, 
chủ tịch Tiệp Khắc vừa lên báo thì Lê Duẩn bắt bỏ ngay: xét 
lại! Lập tức hủy, bất chấp xúc phạm đến nước bạn Tiệp và 
lãnh tụ. Người ta giải thích vụ này như sau: nhận được bản 
Tuyên bố để ký, Bác hỏi chú Ba, ý là chú Ba Duẩn, xem chưa. 
Thư ký Bác lầm là hỏi chú Ba Khiêm, bộ trưởng ngoại giao 
chịu trách nhiệm thảo văn kiện cho nên đáp là đã. Thế là Bác 
ký. Thì ra tội nợ chính là vì trong đảng quá nhiều Ba... Ba 
phải, ba ba ba... 


248 



ĐÈN CÙ 


Ung Văn Khiêm, tác giả bản Tuyên bố sau đó bảo tôi: - 
Trong vụ Bác bút sa mà Ung Văn Khiêm chết đầu nước, có ba 
anh Ba tham gia. Ba Duẩn, Ba Khiêm và Ba Hồ. Tôi ngạc nhiên 
thì anh nói: 

- ủa, đọc anh Ba của Trần Dân Tiên chưa? Anh Ba Tất 
Thành đấy thôi. Ba anh Ba dính vào và anh Ba Duẩn phang 
hai anh Ba kia bằng Sáu Búa (Lê Đức Thọ]. Theo họ giải thích 
thì hóa ra Lê Duẩn hơn Hồ Chí Minh về tất cả quyền hành, tư 
tưởng, lập trường. Đã kém Duẩn thế, Hồ Chí Minh lại mắc 
bệnh quan liêu, không xem văn kiện mà cứ ký bừa trong lúc 
tình hình phe bí bét. Ba là Hồ Chí Minh đã sa sút đến bước để 
cho Ba Duẩn nói sao cũng nín... Phe Duẩn đông miệng hơn 
mà. Nào, thử xem nhá. Có phải đến tận cuối năm 1963 mới có 
Nghị quyết 9 chống xét lại không? À, thế thì họ dựa vào cái gì 
mà đè Cụ ra họanh là sai nào? Dựa vào đường lối quan điểm 
Mao! Đúng thế không? Còn sự thật thì thế nào? Là mình thảo 
bản tuyên bố đó rồi đưa cho Cụ. Và chính tay Cụ viết thêm 
bằng mực đỏ vào đó mấy ý kiến còn sặc "hoà bình chủ nghĩa 
"và bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa hơn nữa. Mình đọc mà. Mình 
đã phải giấu đi để họ không nắm được mà hành thêm ông cụ 
nữa mà. Họ đụng đến Cụ cũng là nhằm hạ uy thế Cụ và cô lập 
Cụ trong hội nghị 9 sắp họp cuối năm, để cho trong đảng 
không còn ai dám theo Cụ nữa. 

- Thế mà Bác im, - tôi hỏi? 

- Trong tập sách "Mấy vấn đề quốc tế và Đảng ta" xuất bản 
dịp ra Nghị quyết 9, Lê Duẩn công khai suy tôn "tư tưởng 
Mao Trạch Đông là tư tưởng Lê-nin thời đại này," như vậy 
chẳng phải là yêu cầu đảng nghe Mao, thôi nghe Hồ đó ư? 
Duẩn soạn thảo Nghị quyết 9 theo tư tưởng Mao Trạch Đông 
chứ còn gì? Mà Hồ không biểu quyết cũng là tỏ thái độ với 
Mao quá rõ rồi còn gì! Nội bộ lãnh đạo cao nhất tan nát đến 


249 



TRẦN ĐĨNH 


thế! Mà nhân sự và tư tưởng đều trong tay Sáu Thọ và 
Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu..., hỏi Hồ làm gì lại được họ? 
Nhưng mình thấy cũng tại Cụ đã xuê xoa. dĩ hoà vi quí... (Tôi 
hơi ngẩn ra.] Cụ biết, biết rõ Liên Xô, Trung Quốc hầm hè 
nhau từ 1957, 58 rồi cơ. Năm 1958, Cụ dẫn một đoàn sang 
Trung Quốc, Liên Xô. Cụ tới Bắc Kinh, các cháu thiếu nhi khăn 
quàng đỏ ra đón chỉ tặng hoa và quàng khăn đỏ cho Cụ và 
Hoàng Văn Hoan, ủy viên Bộ chính trị phụ trách đối ngoại. 
Sáng sau Cụ bảo mình chú ở nhà, Bác với chú Hoan đi hội 
đàm với bác Mao. Hội đàm xong về Cụ hỏi mình chú ở nhà 
công tác sao? Mình ngớ ra hỏi ủa, công tác gì chứ Bác? - "Kìa, 
đâu có quần chúng thì đảng viên ở đấy có công tác chứ? Thì 
các ông Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyên, Phan Anh... đó!" 
Mình ớn quá. Cụ lảng sang chuyện công tác quần chúng vì 
không muốn mình thấy là Trung Quốc không thích mình. 
Nhưng khi ta đến Mát - xcơ - va thì thiếu nhi khăn quàng đỏ 
lại chỉ tặng hoa và thắt khăn quàng đỏ cho Cụ và mình. Chắc 
đại sứ quán Nga ở Bắc Kinh đã mách chuyện Hoan được khăn 
quàng đỏ. Lần này Cụ bảo Hoàng Văn Hoan ở nhà, Bác và chú 
Khiêm đi hội đàm với đồng chí Khroutchev. Hai bên giành ta 
trắng trợn đến thế, thì theo mình Cụ nên nói từ đầu với Trung 
ương lập trường của Cụ, đặt ra cái ngưỡng để sau này Lê 
Duẩn, Nguyễn Chí Thanh khó kéo Trung ương ngoặt theo 
Mao tức là Lê-nin của thời đại, vũ trang đánh Mỹ hổ giấy. 

- Nhiều người nói Duẩn kêu Cụ ký Hiệp định sơ bộ với 
Pháp (6 - 3 - 1946] cũng như năm 1954, mới được nửa nước 
đã hòa bình là hữu khuynh, vậy sao Cụ lại để Duẩn làm tổng 
bí thư? 

- Lê Duẩn có lợi thế lớn là không dính sai lầm cải cách 
ruộng đất, cái làm cho uy tín đảng sứt mẻ dữ. Rồi sau hòa 
bình Cụ lại chịu sức ép từ chính Cụ - và cả từ cánh Lê Duẩn - 


250 



ĐÈN CÙ 


tức là bị mặc cảm mắc nợ miền Nam. Ừ! ngay sau hòa bình đã 
có dư luận "Lẽ ra cứ đánh thốc xuống thì lại đi ngừng bắn!" 
Đó! Luận điểm này là của Duẩn. Cho là Cụ Hồ đứt gánh giữa 
đường! Ở Đại hội 3 để những người gắn bó với Nam bộ, 
Trung bộ như Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng. V. V. 
vào Bộ chính trị đông là Cụ muốn tỏ ý gửi gắm công cuộc giải 
phóng miền Nam cho họ và đền bù cho Thành đồng Tổ quốc 
cứ phải đi trước về sau. Với lại, Cụ đâu ngờ rồi trượt theo 
Mao, Duẩn sẽ đến nước xổ toẹt chữ ký của Cụ ở ngay trước 
toàn thế giới... Phải nhận là từ tuyên bố Hồ - Novotny đến 
việc không biểu quyết ở Hội nghị 9, ông Cụ nhất quán về 
quan điểm. 

Ung Văn Khiêm nói với tôi những điều này năm 1982. 
Đến nay tôi vẫn thấy rõ cảm giác ngạt thở lúc đó. Ngỡ cỗ xe lu 
bạo quyền đang đè lên chính mình. Nhớ cả băn khoăn dai 
dẳng của tôi: điều gì khiến Cụ trở thành yếu kém trong lãnh 
đạo dễ thế? 

1984, một hôm tôi hỏi Khiêm: - "Cái bản thảo tuyên bố mà 
Ông Bác cho thêm quan điểm xét lại vào anh có giữ lại 
không?" 

- Khi sang Ban Nội chính, mình để nó lại ở Bộ ngoại giao, 
theo đúng kỷ luật văn kiện. 

- Có khi vẫn còn, đến lúc nào đưa ra công khai khéo mà 
rất hay! 

Khiêm lắc đầu: - Anh định nói ta đem bút tích Bác ra để 
làm rõ vấn đề phải không? Chả lại được với họ! Họ sẽ bảo bút 
tích này là giả... Thế đấy! Họ sẽ nói Vũ Kỳ đã lợi dụng viết 
giống Ông Bácđể tuyên truyền tư tưởng xét lại... Ai bênh nổi 
cho Vũ Kỳ lúc đó! 

* * * 


251 



TRẦN ĐĨNH 


Trường Chinh lên án Liên Xô cho tên lửa vào Cuba làm tôi 
sụp đổ, cảm thấy như thất tình thì sau đó Hòang Tùng cho tôi 
một nhát choáng váng. 

Đó là vào nửa sau năm 1963, Việt Nam ngày càng theo 
Mao đả Liên Xô. Trưởng ban ý hệ Ponomariev và Andropov 
(lúc ấy mới phụ trách Đoàn Thanh niên Komsomol, chưa tổng 
bi thư] đã sang tìm hiểu, hy vọng có thể níu Việt Nam lại. Tất 
nhiên phải đến Nhân Dân, tờ báo xưa ca ngợi Khroutchev mà 
bây giờ nín bặt. Hoàng Tùng và khoảng bảy tám người trong 
có tôi tiếp đón. Phía Liên Xô ngoài hai vị trên còn thêm ba 
bốn thanh niên đều mặc sơ mi trắng cụt tay, quần xanh hải 
quân mà tôi ngờ là KGB. Hoàng Tùng tỏ ra khá hờ hững. 

Chuyện rời rạc chừng mươi mười phút, Hoàng Tùng 
giọng ế ẩm - chỉ thiếu cái ngáp - nói to: - Thôi, còn có cái gì 
cho các đồng chí xem nhỉ? À, ngoài vườn có con bò cái sắp đẻ, 
các đồng chí có thích xem bò sắp đẻ thì mời ra! 

Tôi không ngờ khinh "thành trì cách mạng vô sản" lẹ đến 
thế. Ngày nào họp chi bộ phê phán Như Phong hút thuốc lá 
tổng biên tập báo Sự Thật Liên Xô mời là mạn thượng với 
"cấp trên." Tôi ngại đám trẻ đại sứ quán Liên Xô dịch lời lẽ 
Hoàng Tùng sẽ làm cho Liên Xô nghĩ không hay về Việt Nam 
trong khi đảng vẫn chưa dứt khoát đả Liên Xô. Tôi còn hy 
vọng ở Cụ Hồ, ở Trường Chinh. Dù mong manh. 

Sau đó buồn, tôi đến Trần Châu ở Hàng Chuối thì gặp một 
chị bạn làm báo. Tôi ngán ngẩm kể lại chuyện mời xem bò đẻ. 

Chị nói ngay: - Đó là vì cậu không thấy bọn khốn Liên Xô 
này chúng nó sợ Mỹ thế nào đâu. Làm cách mạng mà sợ thì 
thôi rồi nói làm quái gì? Tớ vừa sang Bắc Kinh, các chị Phụ 
vận bên đó bảo tớ là chớ để Khroutchev lấy vũ khí luận ra 
dọa mà không dám đánh Mỹ. Đánh Mỹ đang là ánh sáng chiếu 


252 



ĐÈN CÙ 


soi cho thời đại. Các chị ấy nói thế này cơ mà. Biết Trung 
Quốc không có tên lửa, U2 Mỹ vào do thám. Lúc này mà nghĩ 
đến tên lửa là mắc mưu đế quốc và "xét lạ" cho nên chúng tôi 
bèn cho Mig 15 từ thời chiến tranh Triều Tiên bay lên ngang 
nó (tôi hỏi làm sao mà lên tới 20 cây số được?] à, khó gì? 
Muốn lên cao thì vất các thứ thừa đi thôi, rồi chỉ thị thế này 
mới ghê: bay sát bên cạnh mà dùng tiểu liên Tom - xơn, nhớ 
là phải Tom - xơn cũ rích thời thế chiến hai, bắn hạ. 

Đảng xây dựng nhiệt tình cách mạng ghê quá. Và người ta 
sẵn sàng diễn nhiệt tình. Một hôm Hữu Thọ như rồ như dại 
nhào chạy ra giữa sân báo, khuỵu chân xuống, giơ hai quả 
đấm lên (kiểu cầu thủ làm bàn], hét: - Hoan hô... ô... ô... hai 
con Tô Tô chế... ế... ết rồ... ồ... ồi... 

Tưởng Hữu Thọ có thể chết sặc vì sung sướng. Anh vừa 
đọc tin Thông tấn xã biết hai tổng bí thư Tô - rê và Tô - gli - a 
- ti của đảng cộng sản Pháp và Ý mới chết. Thế là ứng khẩu 
thành văn tế chửi độc đáo ngay. Tiếp theo một lời bình: "Đấy, 
trời cho ngay bọn phản bội hai cú pê nan ti 11 mét dứ đừ 
đừ!" 

Ngọn" đèn xanh cách mạng" đã bật lên cho người ta phát 
huy bất nhân bất nghĩa mà đầu tiên là lật lọng, vu cáo và phét 
lác. 

Những ngày hun đúc nhiệt tình đánh Mỹ, những ngày mà 
báo Nhân Dân ca ngợi bom nguyên tử đầu tiên của Trung 
Quốc là bom đạo đức, bom văn minh, đám Mao - nhều ở báo 
cho lưu hành một bài thơ của Đinh Đức Thiện: 

"Trời sinh ra tướng để đánh giặc, Tướng sợ không còn 
quăn đùi mặc, ôi giời ơi tướng ơi là tướng, Tướng không bằng 
cái con củ c..." 


253 



TRẦN ĐĨNH 


Đồn rằng một đoàn tướng lĩnh Liên Xô sang thăm Việt 
Nam đã khuyên đừng đánh Mỹ vì e sẽ không còn quần đùi mà 
mặc nên tác già văng c. ra tặng. 

Một tối tôi xuất khẩu đọc cho Kỳ Vân nghe luôn một bài 
vè họa lại: "Tướng ông là tướng đếch căn cả quăn mặc, Vì ối 
giời ơi ông là tướng lủng liếng những hai c..., Một nòi Việt cho 
và một Hoa cài, c. của Hoa cài to gấp mười c. nòi Việt lắp, Nó 
vốn được nuôi bằng sâm Cao li tẩm đẫm Mao Đài." 

Kỳ Vân kêu to: - Hay, rất hay. Đọc cho tớ chép! Dân háo 
chiến là thích văng tục nhất. 


254 



Chương hai hai 


C hế Lan Viên và tôi một dạo dài quấn quít. Tôi hay đến 
Chế, gian giữa trong ba gian nhà gia nhân bồi bếp 
trong sân sau ở bên phải ngôi biệt thự 51 Trần Hưng Đạo xưa 
của Tây và cựu hoàng Bảo Đại. Anh ở kẹt giữa Bảo Định Giang 
và Xuân Tửu. Trần Hữu Thung thì ở hầm dưới cầu thang trời 
lên nhà chính. 

Tôi đến là Chế lại khiêng chiếc ghế mây dài ra kê ở sân 
cho tôi "nằm hay ngồi tùy," còn Chế thì ngồi trên cái ghế con 
con bên cạnh. Giữa lúc "ngổn ngang thế sự," "ai giáo điều, ai 
xét lại, trong trần ai, ai dễ biết ai," chúng tôi giống nhau có thể 
nói là hoàn toàn: cự tuyệt thẳng thừng mọi tư tưởng Mao, 
đường lối chính sách Mao. Tôi tiếc không thể nhắc lại những 
hình ảnh anh chửi Mao và đám Mao - nhều "tụt quần đái ị 
chùi chùi vẩy vẩy theo lệnh Thiên triều." Những lúc chửi ấy, 
Chế cười rất nở, rất hết lòng dạ, đường môi lượn cong hết cỡ 
dẻo mềm và không thành tiếng, chỉ xí xí xí như rúc, như dụ 
dỗ. Đặc biệt, con mắt nghịch ngợm thông minh của anh lại có 
vẻ như đang liếc trộm lên trên - đấy, trên ấy đấy... 

Chiều tháng 11 năm 1963 ấy, khiêng ghế cho tôi xong, anh 
ngồi xuống, một tay đặt lên đùi tôi, im lặng, đôi mắt thông 


255 



TRẦN ĐĨNH 


minh nghịch ngợm cười tít lên một lúc với cái tiếng xí xí xí rất 
đều ở miệng (nó cứ khiến tôi nghĩ tới một hỗn hợp hóa chất 
đang trộn vào nhau và tác động đặc biệt không ra khói]. Rồi 
nói: - Này, bàn tay Chế miết trên đùi tôi, hôm qua còn ôm hôn 
đồng chí một trăm cái hôn, hôm nay đéo mẹ cha đồng chí rồi 
đấy. 

Cụ Hồ thường kết thúc các điện gửi Khroutchev bằng câu" 
gửi đồng chí một trăm cái hôn." 

Tôi ngỡ Chế đùa. Vì sau đó, vẫn như thường lệ chúng tôi 
chửi Mao "hiếu chiến," "phiêu lưu," "đói rồi điên bỏ cha lại 
muốn làm cha tất cả..." 

Ra về, tôi vẫn không nghĩ Chế vừa rủ tôi cùng làm một 
bước valse vĩnh biệt để cho ra mắt những câu thơ như: "Hỡi 
những con thỏ hoà bình, ta chiến đấu chính vì ngươi đó, 
ngươi nghịch tuyết trong khi ta chịu lửa" và "Con cúi xuống 
hôn bàn tay Người (Mao Chủ tịch] không chút vẩn bụi cá 
nhân..." 

Phải nói Chế Lan Viên đọa không đến nỗi quá lâu. Rồi anh 
lại đã viết "chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế 
nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn. cầm lên nhấm 
nháp. Chả là nếu anh từ chối. Chúng sẽ bảo anh phá rối... Rốt 
cuộc anh lại ngồi vào bàn. Như không có gì xảy ra hết. Và 
những người khác thấy anh ngồi. Họ cũng ngồi thôi. Nhai 
nhôm nhoàm. (Bánh Vế) 

Tóm lại theo thì được hít bã mía là ngồi vào bàn cùng nhai 
và không bị chụp cho tội phá rối. Được gọi bất cứ ai là chúng. 
Cũng nên nói khi đọc "Di cảo," tôi rất thương Chế. 

Vậy Chế là người đầu tiên cho tôi biết đảng "theo Mao." 
Còn người đầu tiên cho biết Nghị quyết 9 đã ra đời là Kỳ Vân. 


256 



ĐÈN CÙ 


Tôi vừa leo cầu thang trời lên đã thấy anh đứng chờ ở 
cửa, nụ cười hơi cưng cứng trên môi. - Thông qua rồi đấy, 
anh nói! 

- Thông qua? Sao lại thế? Lạ nhỉ? Đại hội 3 đề ra ưu tiên 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và do đó chiếu cố miền 
nam thôi. 

- Duẩn theo Mao hẳn hoi rồi. Có cậu bảo tớ là ở Hội nghị 9 
đã phổ biến ý Duẩn nói tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng 
Lê-nin của thời đại ba dòng thác cách mạng Á - Phi - La. 

Tôi văng ngay ra: - Thế thì ra cái đếch gì nữa chứ! 

- Mình nghĩ thấy chuyện ấy đúng đấy. Theo Mao đứt đuôi 
rồi. Phát động chiến tranh đánh Mỹ rồi. Sẽ tuồn người với 
súng ống vào Nam ghê gớm hơn... Phần hai tối mật của Nghị 
quyết 9 là nghị quyết chiến tranh! Theo Mao, chủ trương vũ 
trang để thống nhất đất nước của Duẩn, Chí Thanh đã thắng. 
Trường Chinh đầu hàng Duẩn là cánh chủ hòa qụy. Chiến 
tranh thì sẽ áp dụng chính sách cộng sản thời chiến, hết dân 
chủ. 

Tôi chợt mệt tưởng như có thể khuỵu xuống, vốn đã biết 
Nghị quyết 9 là nhằm chuẩn bị đánh Mỹ nhưng nghe Kỳ Vân, 
tôi ngỡ nghe thấy lần đầu. Không muốn hỏi thêm nữa. Mới 
nhận thấy vì quá sợ, quá ghét cái triển vọng bom đạn ùng 
oàng nên lâu nay tôi cố tin hết từ Trường Chinh, Cụ Hồ đến 
lương tri của Trung ương để rồi nay thì chiến tranh nó đang 
lù lù ở trước mặt. Một cuộc chiến tranh mà người ta đã đem 
trang hoàng như cỗ xe hoa lộng lẫy trong hội lễ hóa trang 
carnival... với bầu khí quyển khủng bố mà bọn chúng tôi đang 
được nếm trước. 

Ở tôi lúc này trùm lên trên tất cả là tâm trạng thua. Đúng 
hơn, một không gian thua, một trận địa thua, một đời vét 


257 



TRẦN ĐĨNH 


sạch cho thua, thua nhẵn, thua nhục, thua rã rượi mênh mang 
toàn diện và nó đang dìm tôi ngập lút vào trong nỗi tự ái cay 
đắng. Tôi thấy tôi bơ vơ, côi cút trong đêm đen ngòm ở giữa 
một sa mạc hoang vắng là thế giới hung hãn khát máu này. 
Sao hoà bình, dân chủ không lay động nổi lương tri người ta? 
Tôi thở dài. 

- Cụ Hồ không bỏ phiếu, - Muốn đỡ tôi, Kỳ Vân nói. 

Anh đâu ngờ tôi lại càng muốn đổ sập xuống vì người mà 
tôi hy vọng cuối cùng thế là cũng thua nốt: thua đám con em 
của Cụ trong cơn nguy cấp ầm ầm sấm sét này. Thì ra thường 
là Cụ thua. Cụ đã từng thua những Trần Phú, Hà Huy Tập. Và 
có lẽ cả Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. Cái án Stalin quàng 
vào Cụ nó vẫn lơ lửng trên đầu Cụ và Cụ chiến đấu với đằng 
lưng hở toang hoác... 

Hai chúng tôi ngồi im lặng. Như một phút tưởng niệm. 
Tưởng niệm cái gì không rõ? Có thể vô thức báo trước là nên 
tưởng niệm quãng ngày ngây dại ú ớ đã qua và chấm dứt mãi 
mãi từ nay... Lúc ấy tôi đâu thấy về khách quan mà nói, nhờ 
Mao đánh xét lại mà thế giới sẽ sang một vận hội mới, hết phe 
và chiến tranh lạnh. Hết cả quan hệ phên giậu, môi răng... 

Thật ra tôi đang bị hai nỗi sợ ám dữ: chiến tranh sắp nổ ra 
và tới đây tôi sẽ bị như thế nào nên đầu óc tôi gần như mụ mị. 

Kỳ Vân nói: - Cụ Hồ, Trường Chinh, Giáp không muốn ngả 
theo Mao, nhưng Duẩn tin rằng theo sấm sét của tư tưởng 
"Lê-nin thời ba dòng thác cách mạng" thì sẽ giải phóng thống 
nhất đất nước và vượt lên trên công tích Cụ Hồ. Bắc Kinh 
phát động chiến tranh nhưng phất cái chiêu bài nghe rất cao 
thượng là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác. 

- Nói "thiên hạ đại lọan thì Trung quốc được nhờ," Mao đã 
rất mẹo là nâng nhiệt tình đánh Mỹ lên thành chuẩn cao nhất 


258 



ĐÈN CÙ 


ở trong sự nghiệp "bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa," thế là 
anh nào cũng nổi máu đánh đấm để tỏ ra trung thành với chủ 
nghĩa. 

Đã ngờ cái chữ "Trung Quốc được nhờ" nhưng lúc ấy 
chúng tôi vẫn chưa bắt được trúng nọc của nó: có xúi và giúp 
thiên hạ đổ máu đuổi Mỹ đi khỏi vùng này, Trung Quốc mới 
quàng lấy được hết Biển Đông và châu Á. 

Tối ấy, nghe Kỳ Vân, tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng 
chẳng còn gì nữa. Và kỳ quái, tôi lại hình dung ra rõ ràng trên 
bốn bức vách của cái không gian trống rỗng kinh hòang là 
đầu óc tôi ấy đang đầy những vi ti huyết quản đen ngòm 
chằng chịt như ở mặt trong của vỏ trứng vịt lộn. Hơn nữa 
chúng như như đang lớn lên, cứng đanh ra... 

Rồi chẳng biết nói gì hơn, chúng tôi chia tay nhau. 

Quay lại cười (để tỏ ra vẫn bình tĩnh] với Kỳ Vân đứng 
tiễn ở đầu ngõ, tôi chợt thấy miệng khô khốc, đắng chát. 

Tôi đạp xe về qua quãng Hội nhà văn, Nhà khách Chính 
phủ đường Nguyễn Du ngào ngạt suốt một đoạn dài mùi hoa 
sữa - mùi trầu cau nồng nàn say ở miệng người con gái - rồi 
mùi hoa hoàng lan ở một ngôi nhà gần tòa soạn báo Thống 
Nhất. Chợt nhận ra mấy câu hỏi đang chen lấn nhau để trình 
diện với tôi: "Thế là thế nào? Còn tin vào ai?," "Sao lại là thế 
được?," "ừ, có khi mai Trung ương lại ra một nghị quyết khác. 
Chả lẽ lại chọn phang cặp díp một lúc cả Mỹ lẫn Liên Xô hay 
sao?.".. Cái lô gích sách lược này làm đầu tôi dịu đi được một 
ít. Tự khen: khá lắm! Chủ hòa chắc vẫn nhiều sức thuyết phục 
hơn. Dầu sao hòa bình cũng là lương tri vượt trội mà. 

Nhưng thình lình nỗi sợ như một cơn lũ ở đâu ục ra tràn 
đi rất nhanh choán hết tâm trí tôi: tự nhiên cái đèn đỏ báo 
hiệu tôi là phản cách mạng mà Hữu Thọ đã cảnh cáo hôm nào 


259 



TRẦN ĐĨNH 


chợt treo lên lù lù. Đúng thế, ngọn đèn cấm đi tới đang là một 
tâm điểm bất động treo lơ lửng đỏ lừ, ở cách tôi chừng dăm 
mét, nằm chính giữa trục ghi - đông trước mặt kia, rất to, rất 
rõ, rất đỏ, một màu đỏ kỳ lạ, đặc biệt rất hằn học, rất hể hả, 
rất hiểm ác nữa. Nó là dòng chữ "Tư tưởng Mao Trạch Đông 
là tư tưởng Lê-nin của thời đại ba dòng thác cách mạng..." vỡ 
đê rồi. Lụt to rồi... Tôi chợt rùng mình lẩm bẩm... Ngỡ như 
nước đang ngập lên đến tận cổ. 

Có lẽ cái rùng mình này đã bất chợt cho vụt hiện trở lại rõ 
như mới hôm qua hình ảnh một cuộc đấu tố ở Bắc Kinh hí 
kịch học viện, ngách Trống Thanh La, luo gu xiang, ngõ Bông 
Sợi, Mian hoa hu tung. Tối hôm ấy tôi sang đấy chơi với bạn 
bè Việt Nam. Qua một hội trường đặc người tôi dừng lại nhìn 
vào: tất cả sinh viên, những nghệ sĩ tương lai, cùng giáo sư, 
giảng viên, công nhân viên chức đang hung hãn đấu một chú 
bé chừng mười ba tuổi đứng run cầm cập trước cử tọa lần 
lượt lên quát mắng, dí trán, đẩy ngực: phạm nhân tí hon này 
ăn cắp mấy tem phiếu mua được chừng nửa cân Trung Quốc 
dầu ăn... 

Tôi ngờ rằng nhờ chính hình ảnh người đồng đội thiếu 
nhi bị đấu tố kia sống lại ở trong tôi giây phút ấy mà sau này 
tôi đã không run, không líu lưỡi. Khi chú phạm nhân bật khóc 
thì các nghệ sĩ tương lai lại hét ầm ầm: - "Đừng hòng dùng 
nước mắt giả dối để trốn tránh sức mạnh chuyên chính!" 
Phản ứng gì của đối tượng cũng là lừa dối hết. Nhìn chú bé 
lúc ấy tôi chợt thấy sức co giãn của các cơ bắp mặt người có 
thể làm cho tất cả méo xệch đi ghê gớm đến đâu. Tôi bàng 
hoàng: sao tập thể trí thức, nghệ sĩ lại có thể tàn bạo như thế 
kia với trẻ con? Cái dớp chống phái hữu diễn ra trước đây ít 
lâu đã có sức "cảm hóa" con người trở thành hung hãn đồng 
đều như thế kia ư? 


260 



ĐÈN CÙ 


* * * 

Chưa có cuộc học tập nào nghiêm trọng, căng thẳng và 
rợn bằng học Nghị quyết 9. 

Ngành báo chí, tuyên truyền học ở hội trường Đài phát 
thanh trung uơng. Đông cả hàng nghìn con người. Và cả hàng 
nghìn con người ấy đều cùng bày ra một khuôn thước mặt 
không giấu đi nổi nét lo âu, phiền muộn. Trong bài "cô du 
kích Lai Vu," Tố Hữu chẳng đã đe đánh thắng Mỹ sẽ quay 
sang trị những con rắn độc xét lại đó sao? Thế mà hình như 
tôi lại chỉ mải bận rộn với cái bụng đầy bất bình ngổn ngang 
của mình, không chú ý tới giữ gìn cái mặt. 

Một tuần đến nghe toàn những ngụy biện, xuyên tạc, hung 
hăng gây gổ và ngạo mạn ta đây cách mạng duy nhất, đúng 
đắn duy nhất, cứu tinh duy nhất của phong trào cộng sản và 
giải phóng dân tộc... bởi lẽ đơn giản là ta kiên trì cách mạng 
vô sản, ta kiên trì đấu tranh giai cấp, ta dám chiến tranh cách 
mạng. Tóm lại, xây dựng cho bằng được ý chí quyết thực hiện 
khẩu lệnh kích động Mao vừa đề ra có sức kích động những 
người vừa nghèo vật chất lại vừa trắng trơn học thức, nhất 
cùng nhị bạch, nghĩa là những người chả có gì để mất ngoài 
cái mạng sống khốn khổ: đánh Mỹ là bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa. 

Tố Hữu kháy vào tự ái dân tộc: đồng chí Lê Duẩn đang 
trình bày quan điểm của đảng ta thì Khroutchev lại hỏi 
Souslov cái giống cá gì ở hồ gì ăn ngon nhỉ. Lại hỏi tôi đồng 
chí Tố Hữu chắc là thuộc thơ Mao Trạch Đông lắm? ức thế 
nhưng Tố Hữu cho qua được. Tô' Hữu chỉ bật nghẹn ngào khi 
than lên rằng Trung Quốc hòa bình như thế mà Khroutchev 
hắn ta nỡ bảo Trung Quốc là hiếu chiến... Nghe những tiếng 
nấc nghẹn ngào khi than thở đó, tôi rất muốn phì cười. Không 


261 



TRẦN ĐĨNH 


hiếu chiến mà lại phát lệnh "Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc 
được nhờ!" 

Sau này,tháng2 - 1979 Trung Quốc đánh sang sáu tỉnh 
biên giới Việt Nam, Tố Hữu không nức nở. Chỉ làm thơ trách 
ai đã dại đem tim đặt lên đầu, quên rằng chính Việt Cộng đã 
đem cả tâm can đặt vào đầu Mao Chủ tịch. Cũng không tuyên 
bố thủ tiêu bài thơ rủ "Cuba Có về Nam Hải với anh thì về," 
nhiệt thành lấy tên Nam Hải của Trung Quốc để gọi Biển 
Đông, coi là biểu tượng của mối liên minh vô sản mới ở 
phương Đông. 

Vụ trưởng báo chí Lưu Quý Kỳ nhay nháy mắt khẳng định 
hùng hồn trước cả hàng trăm dân tuyên huấn học Nghị quyết 
9, rằng: các đồng chí ơi, đánh Mỹ chỉ cần một hậu phương 
tám trăm triệu dân là đủ rồi, mong nhiều làm gì, nhiều mà lại 
hại đấy. Kìa, sợ Mỹ xón vó lại, muốn lấy lòng Mỹ, chúng lộ bí 
mật của ta cho Mỹ biết ngay đấy à! 

Gốc Minh Hương, vị vụ trưởng tự khoe quê Hồ Nam với 
các nhà báo Trung Quốc này nêu rõ nguyên nhân thiếu thốn 
của Việt Nam. Sao chị em không có lụa đen may quần, không 
có guốc đi? Chuyên gia Liên Xô chúng nó bê hết cả về bên đó 
mất cả. Chúng hết sức đói nghèo. "Khổ lắm, đi đường trông 
chị em ta hết cái dáng thướt tha vì không có lụa may quần, tôi 
thấy căm thù bọn xét lại vơ vét của ta ghê quá..". 

Tôi đứng lên, mở cửa ra. Lấy xe đạp đi. Đến Cửa Nam 
bỗng thấy Chính Yên lặng lẽ đạp ở bên. Anh khẽ thở dài: - 
Mình đi theo... Sợ Đĩnh làm một cái gì! 

- Cảm ơn... Đã định cho một lựu đạn rồi đấy... Là đứng lên 
nói thật to: Này anh Minh Hương nhận vơ là cùng quê với 
Mao Trạch Đông... hãy im đi! 


262 



ĐÈN CÙ 


Sáng hôm ấy, bỏ nghe Quý Kỳ, tôi lên Hồ Tây có Chính Yên 
hộ tống nghe sóng vỗ oàm oạp giữa trời mà lòng nguôi dịu. Xa 
xa, đằng Bắc Ninh hay cổ Loa lờ mờ hiện lên mấy nét thanh 
thoát của mấy tháp điện cao thế. Tôi lại thấy chúng giống 
những vết ríu vá cho vòm trời đang bị bục. Một cái gì tốt đẹp 
đang biến hình, tự hủy từ nay ở trong tôi. Trời mà còn rách 
còn vá víu thì thôi rồi... 

Một lúc, lắng lại, tôi kể Chính Yên nghe chuyện hôm nào 
Thép Mới phàn nàn với tôi: Đang họp ngành tuyên giáo báo 
chí, buổi trưa thằng Lưu Qúy Kỳ đi xe đến nhà tao rủ tao đi. 
Biết đâu nó cho xe đến nhà Tố Hữu vào đón Tố Hữu. Tố Hữu 
lạnh ngay mặt bảo: - "Lần sau các anh đừng phải đến nhắc 
bảo tôi!" Thằng Kỳ nháy mắt dạ liên hồi, quay ra. Kiếp, tao xấu 
hổ quá. Nó ra xe lại bảo đến đỗ ở góc Đặng Dung chờ xe Tố 
Hữu đi qua thì bám sát. Khi Tố Hữu vào hội trường, nó theo 
ngay sau Tố Hữu. Hội trường vỗ tay, nó nhay nháy mắt vỗ tay 
trả lại. Sư nó, may quá, tao lỉnh ngay từ ngòai cửa... 

Sáng sau, giải lao, xếp hàng chờ quanh rãnh đái dài ba bốn 
mét chạy dọc bức tường ngăn đôi Đài phát thanh với báo 
Chính Nghĩa, tôi nói: - ơ, Đài phát thanh đái vào lưng Chính 
nghĩa kìa? 

Chờ một phản ứng dữ. Nhưng vài chục người túm tụm 
chờ ở đấy đều tủm tỉm cười. Có mù mới không thấy sự thật 
địa chính trị thù lù này. 

Đã biết Trung Cộng đàn áp "phái hữu" như thế nào, đã 
biết Nghị quyết 9 là theo Trung Cộng nhưng tôi không nghĩ 
Đảng sẽ lại đàn áp những người không tán thành chiến tranh. 
Chúng tôi nghe nói Cụ Hồ không biểu quyết. Nhiều lần giơ tay 
toan nói Cụ đều bị Lê Đức Thọ ngăn, bảo nhường cho người 
khác. Theo tôi lãnh tụ đảng mà không biểu quyết thì là thách 
thức dữ dội đầu tiên một mất một còn Cụ đưa ra với đàn em 


263 



TRẦN ĐĨNH 


và Bác sẽ quyết đương đầu đây. Nhưng rồi Trường Chinh mà 
tôi rất tin là chống Mao đã cuốn cờ... Và Bác cũng lui vào sau 
cánh gà nốt, góp phần vào cuộc diễn tấu hùng ca bằng những 
bài thơ thúc trống trận. 

Đến Liên Xô hội đàm nhạt nhẽo xong, đoàn đại biểu Việt 
Cộng sau Hội nghị 9 ghé qua Bắc Kinh về nước, báo Nhân Dân 
Hà Nội đón bằng bài xã luận ca ngợi vai trò Bắc Kinh lãnh đạo 
phong trào cách mạng thế giới. Gió Đông Mao đã chính thức 
thổi bạt Gió Tây Xô! 

Bấm nút cho Nghị quyết 9 ra mắt chắc phải là Lê Duẩn. 
Với Lê Duẩn bây giờ, Mao còn quăng quắc hơn cả Lê-nin. 

Các tư liệu ngày ấy tôi cho vào thúng chị ve chai cả, giữ lại 
có "Mấy vấn đề quốc tế và Đảng ta" - trong đó nổi bật tư duy 
"Tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lê-nin trong thời ba 
dòng thác cách mạng" - và Báo cáo chính trị Đại hội 4 (1976] 
của Lê Duẩn (chỉ ra thế giới đứng trực tiếp trước cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đang trào dâng sôi sục và Hà Nội nay 
chỉ còn con người yêu thương nhau vì đã xóa bỏ được chế độ 
người bóc lột người.] Học Nghị quyết 9, tôi đã ngờ vực sao 
người ta ít nêu Cụ Hồ ra. Tôi chưa thấy Hồ Chí Minh không 
biểu quyết là đã ngụ ý không chấp nhận Mao hay "tư tưởng 
Lê-nin thời ba dòng thác cách mạng" và Mao sẽ chấp nhận Lê 
Duẩn mà gạt Hồ Chí Minh... Duẩn hoan nghênh quá chứ? Tư 
tưởng Lê-nin cơ mà. 


264 



Chương hai ba 


T rong hội nghị trung ương 9 khóa 3, có hai chuyện 
đụng đến Lê Liêm, chính ủy của chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Anh tham luận phản đối đường lối Mao. Mở đầu anh nói 
ngay: "Phát biểu thế này là chết tôi đây..." 

Biết chết vẫn nói vì anh tin rằng làm thế mới đúng" lương 
tâm trung thực của người cộng sản." Nhưng với trung ương 
ủy viên thứ trưởng công an Lê Quốc Thân thì lương tâm 
trung thực của người cộng sản lúc ấy lại là tuyên bô' giữa hội 
nghị rằng chỉ cần Trung ương ra lệnh là trong vòng bốn mươi 
lăm phút công an chúng tôi tóm cổ hết bọn xét lại. 

Cụ Hồ bèn nói: - Chú hãy tóm cổ Bác trước! 

"Lương tâm cộng sản" không được thể hiện đầy đủ, về tổ 
thảo luận, Thân chỉ vào mặt Lê Liêm nói tiếp: - Mày còn thở 
ra cái hơi xét lại, tao lập tức tóm cổ mày. 

Ngày 20 - 4 - 1981, Lê Liêm viết một thư gửi Trung ương 
nhắc lại chuyện này và hỏi: "Hội nghị trung ương mà để cho 
trung ương ủy viên giở giọng lưu manh nói với trung ương 
ủy viên như thế hay sao?" 


265 



TRẦN ĐĨNH 


Thể nghiệm của Lê Liêm còn sót bỏng đó. Nhờ chuyên 
chính mà trong Hội nghị trung ương 9, người ta mới vặn hỏi 
Lê Liêm tại sao hay gặp Bùi Công Trừng, Ung Văn Khiêm. 
Liêm hỏi lại: - Trung ương ủy viên gặp nhau thì phạm kỷ luật 
gì mà chất vấn tôi? Tôi cũng gặp các anh Nguyễn Chí Thanh, 
Trần Quốc Hoàn ở tại nhà tôi thì sao các anh không hỏi? 

Nhờ chuyên chính vô sản mà Song Hào, Phạm Ngọc Mậu, 
đàn em xa của anh mới nổi tiếng là rất cách mạng với phương 
châm bất hủ đào tạo chỉ huy trong quân đội: tiểu tư sản mười 
năm đề bạt một cấp là nhanh, bần cố nông đề bạt một năm 
một lần là chậm. Đó chính là phát triển chỉ thị của Mao Chủ 
tịch: nhất cùng nhị bạch, quần chúng nghèo khổ nhất, vô học 
nhất nên cách mạng nhất và đảng phải dựa vào hơn cả. 

Lê Liêm rồi không gửi thư kia nữa. "Chả làm gì lại được 
đâu mà..." 

Nhưng tôi giữ một bản sao. 

Xong Nghị quyết 9, tôi được nghe truyền đạt rằng từ nay 
Cụ Hồ thôi họp Bộ chính trị - vì "sức khoẻ" - còn Võ Nguyên 
Giáp, Lê Liêm thì ngồi chơi xơi nước và học nhạc lý cùng 
piano. Đảng ra tay trấn áp rất nhanh. Nghe nói lục soát cả chỗ 
làm việc. 

Đến tận sau này, thỉnh thỏang Lê Liêm lại quàng vai tôi 
nhăn mặt kêu tiếc: - Công an tịch thu mất tổng phổ bản giao 
hưởng Điện Biên Phủ do anh Giáp với mình làm chung. 

- Lễ mất đằng lễ, nhạc mất đằng nhạc, nghĩa cũng mất nốt, 
- tôi thở dài nói. Lễ là lon tướng của các anh, nhạc thì giao 
hưởng Điện Biên Phủ, nghĩa là ba ông tướng làm nên Điện 
Biên Phủ đều tong... 


266 



ĐÈN CÙ 


Trên đây là chuyên chính với Cụ Hồ, Võ Nguyên Giáp, Bùi 
CôngTrừng, Lê Liêm. V. V. Còn chuyên chính với Ung Văn 
Khiêm? 

Chính Khiêm cau mày bảo tôi: Mình sắp lên xe ra sân bay 
đi Liên Xô thì công an bắt mở va li ra để khám. Khám trung 
ương ủy viên, khám bộ trưởng ngoại giao... Merde, mais c' est 
ínsuỉtant... (Mẹ,thật là nhục mạ..). Công an mật bố trí đầy ở 
quanh nhà mình phố Cao Bá Quát. Với ủy viên trung ương 
còn khinh như rác thế thì dân đen ra cái cứt gì với họ? 

Bốn ủy viên trung ương bị khai trừ khỏi đảng. Toàn 
những bậc đại công thần. Võ Nguyên Giáp còn trong đảng 
nhưng cũng bị bêu trong nghị quyết 20 của Trung ương khóa 
III về "Vụ án chống đảng" với cái tên gọi tắt thành X. Tin này 
được truyền đạt cho cán bộ từ trung cấp trở lên và tai tôi 
nghe. Rồi đủ mọi tin đồn: Giáp là con nuôi mật thám Marty, 
vào đảng man, nịnh Cụ Hồ để Cụ 0 bế. Đáng nói nữa là người 
ta chuẩn bị đày toàn gia Giáp già trẻ lớn bé ra đảo Tuần Châu. 
Và hơn mười năm trời bị bong lon đại tướng trên báo chí... 

Trong vụ lột lon Giáp phải nói tới công mở đường lột 
ngầm dai dẳng của báo đảng. Bản tin Thông tấn xã vẫn viết 
đại tướng Võ Nguyên Giáp như thường lệ. Một hôm, Thịnh, 
tay súng thiện xạ của Hà Nội, một anh sửa mo - rát nhà in bảo 
tôi dạo này em thấy trên bản tin Việt Nam thông tấn xã tòa 
soạn đưa sang cứ chỗ nào có đại tướng Võ Nguyên Giáp thì 
thủ trưởng Hoàng Tùng lại giập hai chữ "đại tướng" đi! 

Tôi hỏi sao biết là Hoàng Tùng? 

- ô, lâu nay lệnh là chỉ tổng biên tập mới chữa bài bằng 
mực đỏ thôi mà... 

Quá siêu! ít lâu, nhận ra hiệu lệnh, các báo nhất tề lột 
nhẵn. 


267 



TRẦN ĐĨNH 


Quả đấm này xảy ra sau buổi Lê Duẩn đến báo Nhân Dân 
nói với các trưởng phó ban trở lên, rủa Giáp là đồ hèn, nghe 
tôi nói đánh Mỹ là tay cứ run lên như thế này (giơ tay ra run, 
minh họa sống động.] 

Đến chiếc mũ phớt Giáp đội từ lúc dạy học ở trường 
Thăng Long rồi tha sang Tàu để cuối cùng diện trái khoáy 
trong lễ ra mắt Giải phóng quân cũng bị chê nốt. Sáng ấy, báo 
Nhân Dân đăng bài kỷ niệm thành lập quân đội, có bức ảnh 
đơn vị Giải phóng quân đầu tiên với Giáp đội mũ phớt. Họp 
toàn cơ quan, Hoàng Tùng giơ bức ảnh lên nói với tất cả hội 
trường: "Lại còn đi bê cái mũ phở này lên làm gì nữa đây?" 
Giọng đầy miệt thị. 

Dân có những ca dao hay vào bậc nhất trong kho tàng ca 
dao Dân chủ Cộng hòa: 

Chiến trận ba mươi năm, Tướng võ không còn nguyên 
mảnh giáp 

Và 

Trước kia đại tướng cầm quân, Bây giờ đại tướng lột quần 
chị em. 

Hay 

Ngày xưa đại tướng công đồn, Nay thì đại tướng bít ỉ. chị 
em. 

Gíá trị hai câu thơ này bị giảm quá nhiều vì văn hoá đòi 
phải viết tắt một chữ vốn là linh hồn, hơi thử, lá cờ soái của 
tác phẩm. 

Một thày giáo ở Nam Định bảo tôi: - Không ngờ ông tướng 
này lại Vỡ Vụn Giáp. Có thơ rồi đấy: Nhờ Tây thành nguyên 
giáp. NhờDuăn, Giáp vụn tan... 


268 



ĐÈN CÙ 


Sau này dân Quảng Bình tổng kết năm 1963 hai "thánh 
nhân" của mảnh đất này bắt đầu lụn bại. Đó là Võ Nguyên 
Giáp và Ngô Đình Diệm. Diệm bị mất mạng, Giáp còn mạng 
nhưng nhục. Diệm bị Mỹ không ưa nên quân tướng của ông 
xơi, Giáp bị Mao Chủ tịch ghét nên các đồng chí thân thiết của 
ông bôi nhọ cho bằng đủ kiểu. Sáng kiến cải tạo thủy lợi, đào 
kênh Đại Phong cho Quảng Bình lên 5 tấn là của ông Nguyễn 
Chí Thanh phụ trách nông nghiệp - việc này có thật - nhưng 
con kênh này về mặt phong thủy đã chặt đứt mất long mạch ở 
quê của hai vị Diệm và Giáp (việc này thì dân đồn]. 

Đánh bằng đường âm nữa thế này thì liệu có phải nhờ 
thày Tàu? 

* * * 

Ở báo Nhân Dân, một số kiện tướng chống xét lại thăng 
chức. Phan Quang lên trưởng ban nông nghiệp thay Lưu 
Động rồi cùng Hồng Hà theo Hoàng Tùng thăm ngay Trung 
Quốc, tổng hành dinh của trận địa chống xét lại, nhận hào 
quang vẻ vang Mao - ít từ ngay trong lòng nôi cách mạng. 
Hữu Thọ vượt ba cấp từ cán sự 5 lên phó ban nông nghiệp. 
Đám xét lại bị xua quét. Lưu Cộng Hoà, Hồng Thao sang Ban 
nghiên cứu lịch sử đảng. Tại đấy, trong một cuộc họp, vừa 
phát biểu ý kiến xong, Lưu Cộng Hoà bị ngay vị phó ban cựu 
bí thư tỉnh Kiến An ném luôn chiếc gạt tàn thuốc lá pha lê 
Tiệp nặng nửa ký vào mặt. "Này, bây giờ mà còn thở ra giọng 
xét lại này!” ông già tránh kịp nhưng cái kính lão vỡ tan. Vụ 
này lên tới Trường Chinh, người trông coi cả Ban nghiên cứu 
lịch sử đảng. Nhưng Trường Chinh có lẽ nghĩ ai lại đi dội 
nước lạnh vào nhiệt tình của cán bộ và quần chúng trong khi 
nguyên nhân khiến Liên Xô, thành trì cách mạng hóa thành 
phản bội chính là do thiếu nhiệt tình nên Chinh không can 
thiệp. 


269 



TRẦN ĐĨNH 


Trần Châu, Lưu Động vào tù. Tôi và Chính Yên qua thẩm 
vấn rồi đi lao động cải tạo. Hồng Hà, Hữu Chỉnh "chuyển biến 
tốt" đều theo Sáu Thọ sang hội nghị Paris. Một trưa, vợ Hữu 
Chỉnh đến tìm tôi ở báo. Rơm rớm nước mắt đưa cho tôi một 
trăm đồng." Anh Chỉnh ở bên Paris báo về là đem trả anh 
món nợ quá lâu này và xin cảm ơn anh." 

Tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao mắt chị lại đỏ hoe. Hai 
năm trước, quãng cuối 1963, một buổi trưa Chỉnh và tôi cùng 
ở cơ quan về. Đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hai chúng 
tôi đứng lại dưới bóng cây si già vài trăm năm có lẻ. Chỉnh 
thở ngắc, cổ cứ vươn cứ dướn lên: 

- Tối qua chi bộ họp, ông Thành Lê tố cáo tôi thèm bơ sữa 
phản động đã chạy xin một giấy mời chiêu đãi kỷ niệm Cách 
mạng tháng Mười Nga ở đại sứ quán Liên Xô. Đáng sợ chưa? 
Ai? Ai? Tôi có đói đâu? Tôi có thèm khát vật chất đâu? Ai tung 
ra cái tin này để giết tôi? Ai định hại tôi? Ai định giết diệt tôi 
đây mà... ông Lê còn nói là đang nhờ công an điều tra đến tận 
nơi vụ này... 

Hai tiếng giết, diệt kéo dài và rít lên thê thảm. Hai con mắt 
nhớn nhác sợ hãi. Hình như có cả giậm chân, đấm ngực. 

Nghe Chỉnh rên rỉ, tôi nghĩ đến tác phẩm "Số không và vô 
hạn" (Le zéro et l'infini) của Arthur Koestler. Khi đọc những 
trang ngột ngạt của nó, tôi cứ hình dung ra những con mắt 
nhớn nhác trên các trang giấy mà lúc này tôi lại thấy giống 
hệt con mắt quay đảo rất nhanh của Chỉnh. 

Khi Kỳ Vân bảo tôi đã có Nghị quyết 9, thực chất là nghị 
quyết chiến tranh, tôi đã sợ. Nhưng rồi tôi vẫn "nhơn nhơn 
cái mặt" và như các bạn giỏi tử vi nói, tôi hoạch phát nhưng 
cũng rơi tõm rất nhanh vào đống rác bên đường tiến quân 
của đảng. 


270 



ĐÈN CÙ 


Nhưng chính những ngày ấy, tôi nói: - Này, nên nhớ cho 
kỹ rằng chỉ cần mày tưởng bở bước ra khỏi bản chất trí tuệ 
mày chỉ một nửa cái ngón chân thôi là mày lập tức biến ra 
thành thằng hề. 

* * * 

Bây giờ, gần bốn chục năm đã trôi qua, viết lại những 
chuyện này tôi thấy thế nào? Thấy với Việt Cộng, Liên Xô mà 
Hồ Chí Minh coi là quê hương cách mạng, nơi lãnh tụ Lê-nin 
vạch ra cho Nguyễn Ái Quốc "con đường cứu nước" để cho 
Việt Nam rẽ theo cộng sản, té ra rồi cũng không bằng Trung 
Quốc, răng của Việt Nam, nơi đã cho Hồ Chí Minh chiếc kim 
chỉ nam qúy báu chỉ đạo cụ thể từng bước đi lên của cách 
mạng, kể cả phản đối chính ngay "đầu tàu cách mạng." 

Như tôi đã viết trên kia, có một người thâm hỉểm đầy dã 
tâm, mưu mẹo coi thiên hạ quá lắm chỉ bằng một chậu nước 
có thể dễ dàng lắc cho chòng chành nghiêng ngửa rồi hắt đi. 
Bởi vì "thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ." Trong chậu 
sóng gió nhân tạo đục ngầu đó, những con rối - mà tôi ở 
trong, mà tôi cuồng nhiệt - la hét, chửi rủa, hiểm độc hãm hại 
nhau, ngỡ đang sắt son bảo vệ chân lý trong sáng vì lợi ích 
của nhân dân cần lao toàn thế giới... 

Rồi ruồi muỗi chết. 


271 




Chương hai tư 


N ghị quyết 9, thông báo dù quan điểm thế nào anh 
cũng không bị kỷ luật, nghĩa là anh không bị mất 
chức, không bị thay đổi công việc! Nhử cho anh tuôn hết ra và 
không chống lại. Kiểu sau 1975 bảo binh lính Sài Gòn "đi học" 
chỉ mười ngày. 

Nhưng vừa ra Nghị quyết 9, Bộ chính trị liền có quyết định 
bốc các phần tử xét lại đi khỏi các vị trí lãnh đạo từ thấp đến 
cao. Cụ Hồ thôi họp Bộ chính trị; Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm 
ngồi chơi xơi nước, học piano, nhạc lý; Ung Văn Khiêm thôi 
ngoại giao... Và Hoàng Minh Chính, Kỳ Vân nằm khan; phó bí 
thư thành ủy Hà Nội Minh Việt sang vụ tài chính Bộ công 
nghiệp vân vân và vân vân... 

Về nước mới hai năm tôi sa ngay vào hãm địa tối tăm nhất 
không lối thoát: phần tử trong tổ chức chống đảng, lật đổ, tay 
sai nước ngoài. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy le lói 
trong mình một ánh sáng của riêng tôi nó làm cho tôi đứng 
vững được. 

Ở báo Nhân Dân, ngoài mấy anh phải sang ngành khác, tôi 
là người ở lại bị thay đổi mạnh. Không phó ban văn nghệ nữa 
(Hoàng Tùng đầu năm đã báo tôi sẽ là trưởng ban thay Như 


273 



TRẦN ĐĨNH 


Phong] mà đến làm phóng viên dưới quyền Phan Quang vừa 
đi Bắc Kinh nhận xức dầu thánh về mới lên trưởng ban thay 
Lưu Động (từ nay được bảo không đến cơ quan cũng được] 
và Hữu Thọ một nhát vượt hai ba cấp lên phó trưởng ban 
nông nghiệp. 

Cuộc bộc lộ căm thù xét lại vừa qua đã giúp đảng nhận ra 
các con tim nhất trí và thừa thãi nhiệt tình cách mạng. (Nhất 
trí là vô cùng quan trọng nên tường thuật Đại hội 4 (1976], 
Hồng Hà đã cho lên đầu đề chữ "Đại hội nhất trí" rực rỡ to 
tướng]. Tôi bảo Chính Yên: Nếu cần cả âm thanh học để diễn 
đạt thì chữ sánh ngang với rực rỡ là gì? Là ỏm tỏi, nhất trí rực 
rỡ và ỏm tỏi! 

Báo đảng cách chức tôi còn để bôi nhọ tôi: đấy, xưa ngang 
và hơn cấp người ta thì nay bị người ta quản lý, lãnh đạo. 

Lần đầu tiên tôi hiểu phương châm gao chou, - cảo xú - 
của Trung Quốc, làm cho đối tượng đấu tố thối um lên. Hạ uy 
thế tư tưởng, tổ chức lại phải hạ cả thể diện chúng nữa. 

Trần Châu và tôi từ nay phải trình bày ý kiến, suy nghĩ 
của mình ở chi bộ hay ban chuyên môn trước mọi chuyện 
thời sự quan trọng. Xưa tù chính trị đến sở mật thám trình 
diện sinh học thì nay chúng tôi trình diện cả tư tưởng tại nơi 
làm việc. 

Đánh Tết Mậu Thân 1968 được hai ba ngày, chi bộ ban 
nông nghiệp yêu cầu tôi nói cảm nghĩ về "chiến thắng lớn.” 
Trên mặt mọi người lúc ấy, tôi đọc thấy: "Xem mày nói sao? 
Mày đã thấy mày sai bố mày chưa hả?" Tôi bèn nói: - Sáng nay 
đến vườn hoa Cửa Nam, tôi đã dừng xe lại. Tấm bản đồ nước 
ta to bằng một phần tư hội trường cơ quan mà đỏ rực hết, chỉ 
còn Sài Gòn một mẩu trắng bắng cái nhị sen. Dân xem đều nói 
thế này thì chỉ phủi là hết. 


274 



ĐÈN CÙ 


Ở ban văn hóa, Lưu Động nói tôi thấy có vẻ như tiền khởi 
nghĩa liền bị phê phán tơi bời: giờ phút này mà vẫn mơ hồ, 
coi như tổng khởi nghĩa xong rồi mà còn tiền với hậu! Lưu 
Động bảo tôi sau đó: - Tớ nói phóng lên là tiền khởi nghĩa mà 
vẫn bị phê phán. 

Phải nói ở tôi nảy ra cái ý Ị xong không chùi đít là kể từ 
chiến thắng hụt của Tổng tiến công, Tổng nổi dậy Mậu Thân. 
Còn sửa sai Cải cách Ruộng đất thì tôi cho là có chùi nhưng 
quệt quáo quào bằng cái que nứa bẻ vội ở bờ rào. 

Một lần họp ban, Phan Quang nói vừa gặp anh Tố Hữu, 
anh Tố Hữu nói ở báo Nhân Dân có những "phần tử ba lăng 
nhăng mắt đục lờ lờ nuớc cống." 

Rất khó chịu, tôi chất vấn ngay phó tổng biên tập Nguyễn 
Thành Lê cùng dự họp: - Sao trưởng ban tuyên huấn lại dùng 
chữ "cống rãnh "với những người làm báo đảng? 

Một tuần sau, Phan Quang truyền đạt ý Nguyễn Chí 
Thanh: - Người ta cứ mang B52 ra dọa, tôi xin nói nó là thằng 
Bê Quăng Sai. Sai, rất sai! Năm ngoái tôi trong Rờ ra tới một 
quãng bị B52 ném và rải chất độc. Tưởng tan nát hết, ai ngờ 
vào thì thấy tiếng hát rất hay giữa rừng cây ngổn ngang. Một 
trung đội nữ thanh niên đang vừa gội đầu ở bên suối vừa hát. 
Năm nay tôi lại ra qua chỗ đó. Thì sao? Thì tại chỗ bị bom và 
chất độc khai quang đó, sắn được mùa mà lại còn ngon hơn 
trước nhiều nữa. 

Đáng lẽ ố ồ to lên sung sướng như mọi người thì tôi lại đề 
nghị Nguyễn Thành Lê nên xin Trung ương nhập ngay chất 
khai quang của Mỹ này để tăng năng suất nông nghiệp cho 
dân ta đỡ vất vả. 

Tôi nói móc quá lộ. 


275 



TRẦN ĐĨNH 


Tuy không nói tuột ra rằng những Bê Quãng Sai, những 
chất khai quang làm tốt hoa mầu chỉ là ánh sáng cận thải của 

đế quốc Mỹ là con cọp giấy mà thôi. 

Qua những năm Đại Nhảy vọt, Chống phái hữu. V. V. ở Bắc 
Kinh, tôi đã thấy cái thói xấu gần như trở thành phong cách 
tư duy chính thống đề cao nhiệt tình cách mạng, bất chấp 
khoa học, hay môn "nước bọt học" như tôi đặt tên, miễn sao 
khích dân xông lên vô tội vạ cho nên nghe những lời lẽ phản 
khoa học như "chất độc khai quang làm cho mùa màng tốt," 
tôi ghê rợn chẳng khác nào giẫm phải một bãi người ta vừa 
mửa ra. Một bài học rõ như ban ngày là mình càng dướn cổ 
lên nghe điều bậy bạ thì mình càng ngu dốt. 

Ở đây còn thêm một lẽ về cảm tính nữa: tôi không xài 
được cái vẻ xúng xính hớn hở ta đây của Phan Quang được 
chuyển tải ý kiến Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu hai vị đang cầm 
cân nảy mực về tinh thần tiến công và đạo đức xả thân vì 
nước. Kiểu anh tài mở cửa xe cho thủ trưởng mà vênh mặt 
lên với mọi người. 

Tôi đã chọc tổ vò vẽ. Đụng vào các Người hùng thời đại 
của Phan Quang. Quên mất sau đó chi bộ kiểm điểm đảng 
viên mà tôi là trọng điểm. Không biết người ta phân hạng tôi 
là phần tử ngoan cố phản ứng láo nhất ngay cả sau khi đã 
được giáo dục. 

Tôi vừa đọc xong bản tự kiểm thảo, Phan Quang lập tức 
quật sổ tay đánh đét một cái xuống bàn, rồi ngả ật ra lưng ghế 
hầm hầm nói: - Nghe đồng chí Trần Đĩnh trình bày mà tôi chịu 
không nổi nữa, nhức hết cả đầu lên..., thôi, nghỉ đã, lát họp. 

Tự nhiên tôi nghĩ đến The Revisor, - Quan khâm sai của 
Gogol. Được Hoàng Tùng kéo đi xức dầu thánh ở Bắc Kinh 


276 





ĐÈN CÙ 


ngay sau trận đàn áp thỏa thuê bọn xét lại ở cơ quan song 
vẫn nguyên vẹn cái kiểu hách lác phố huyện. 

Họp lại, bí thư chi bộ Lê Giang nói: - Có hiện tượng đáng 
chú ý là vừa rồi khi nghỉ, nhiều anh em trong đảng bộ đến hỏi 
tôi là đã tẩn Trần Đĩnh chưa, ai cũng muốn tham đấu để góp ý 
xây dựng đồng chí Trần Đĩnh... Anh Hoàng Tuấn Nhã nói là 
thằng này, tiên sư nó, lý sự làm đ. gì, cứ nện cho một trận bỏ 
bầm nó đi mà. 

Tôi lại chất vấn Nguyễn Thành Lê dự họp: - Đồng chí Lê, 
bí thư đảng ủy, đảng có khoản tẩn bỏ mẹ và tiên sư đồng chí 
ư? 

- Không, không, Lê Giang vội nói. Có... nhưng nhưng... cũng 
chửi nhẹ thôi. 

Tôi đã được xây dựng hết hai giờ buổi chiều và sang cả 
hai giờ rưỡi buổi tối. Chả nhớ gì vì họ lôi ra đúng những điều 
tôi nói - có điều là họ phê phán tôi theo cái nhìn Mao - nhều 
của họ. 

Chỉ nhớ một ý của Phan Quang. Vì bịa đặt vô liêm sỉ. Các ý 
khác trượt đi vì đều một kiểu to mồm cho giàu nhiệt tình 
cách mạng 

- Chưa ở Trung Quốc về - Phan Quang hầm hầm nói - đồng 
chí Trần Đĩnh đã viết thư cho anh Trường Chinh để lo lót ghế 
trước. Còn có trò kỳ dị không hiểu nổi nữa là cứ tối nào hễ vợ 
đến, đồng chí Trần Đĩnh cũng lại đấm cửa anh Hoàng Tùng 
đòi chỗ ngủ... 

Thư tôi gửi Trường Chinh phê bình ta mót Trung Quốc 
quá nhiều cũng như phải tránh tả khuynh và Truờng Chinh 
thừa nhận là đúng thì nay đã thành thư chạy ghế. Tôi chỉ cần 
hỏi Phan Quang anh Trường Chinh đưa thư tôi cho Phan 
Quang đọc bao giờ là lòi ra chuyện nói sằng nhưng đang ngán 


277 



TRẦN ĐĨNH 


Trường Chinh, tôi không thiết thanh minh. Vả chăng lô gich 
đã quá rõ, nếu tôi hám ghế như Phan Quang bịa ra thì gặp dịp 
"đổi giọng" lớn này tôi phải "phất cờ" dữ ở báo đảng để mà 
nhót còn phải cao hơn khối chàng. Tôi chỉ trả lời vu cáo thứ 
hai vì nó quá bẩn. Phan Quang đã cho tôi biến hóa từ văn viết 
thư - sang võ - đấm cửa! 

Tôi nói: - Phê bình tôi đấm cửa anh Hoàng Tùng đòi chỗ 
ngủ với vợ, anh Phan Quang đã biến tổng biên tập thành... 
chủ khách sạn (cố không buột ra "bồi săm"]. Sao lại có được 
chuyện hễ đêm nào vợ đến, tôi đều đấm cửa đòi chỗ làm trò 
kia và Trung ương ủy viên Tổng biên tập lại vội chấp hành 
liền chứ? Tôi gặp khó trong chuyện này là vì anh Phan Quang 
chiếm mất Nhà Hạnh Phúc ở ngõ Lý Thường Kiệt làm nhà 
riêng. 

Việc chiếm công vi tư này quá lộ liễu và tai tiếng, Phan 
Quang ngồi im re. Tài thật. Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm 
bó đuốc đi rê chân người sạch bong. 

Khi bị vu đấm cửa tổng biên tập đòi chỗ giải quyết sinh lý, 
tôi thật sự choáng: không ngờ người ta có thể dựng khống tôi 
thành một kẻ cuồng rồ tính dục đến ngỗ ngược sai phái cả 
tổng biên tập tìm bãi xả dục như thế! Mà sao tổng biên tập lại 
cung cúc tận tụy với tôi như thế! 

Sự thật thế này: một tối, đi chơi về, tôi cùng vợ qua vườn 
cơ quan để lên ngủ ở buồng làm việc của tôi như thường lệ 
thì tình cờ Hoàng Tùng gặp và chuyện trò. Biết tôi chưa có 
nhà ở riêng trong khi Phòng hạnh phúc bận - tôi không tiện 
nói nó đã bị Phan Quang chiếm - thì Hoàng Tùng cứ lẩm bẩm 
"Bệ rạc, bệ rạc!" Mà lật đật đi tìm. Tất nhiên khi tôi nói đã có 
bãi cỏ vòm tự cung tự cấp rồi thì thôi. 


278 



ĐÈN CÙ 


Để tỏ ra xót thủ trưởng lắm, Phan Quang tố tội của tôi 
nặng lên thành ra đấy, nó láo thế, nó bắt đồng chí làm bồi 
săm! 

Trước đây trong các đợt chỉnh huấn, phê bình tự phê bình 
xây dựng tư tưởng, tôi vẫn tự nguyện phanh phui mình cũng 
như sẵn sàng nhận phê phán của tập thể tuy bụng không vui. 
Lần đầu tiên tôi cưỡng lại "xây dựng" của đảng là từ đấu đá 
xét lại. Nghe thiên hạ lật lọng (phái hữu Trung Quốc nói là 
"nhổ rồi lại liếm"] và phán vô tội vạ mình, tôi không dám 
thằng thừng bác bỏ mà vờ chấp nhận. Nhưng tôi rất đau. 
Thấy rõ là từ nay Tôi, Ngôi Nhà này sẽ bị kẻ phàm hay đội cải 
tạo tư tường tha hồ đột nhập tha hồ phóng uế như các đội cải 
cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp... 

Bốn chục năm sau, đầu thế kỷ 21, có một chuyện trao đổi 
ý kiến nho nhỏ giữa Phan Quang và tôi. Lẽ ra có thể không kể 
ra ở đây nhưng tôi muốn tả cụ thể thói ưu việt cảm khá đáng 
sợ ta vẫn thấy ở nhiều quan chức. Đó là họ luôn đúng không 
sai do đó họ được thả cửa, phê phán, nhất là vu cáo người với 
cái mặt hầm hầm lên vì quá tải lập trường cách mạng. 

Phan Quang viết một bài trên báo Nhân Dân, nói châu Âu 
có chữ denkies chỉ "những người có thu nhập gấp đôi." và anh 
còn chú thêm "double income "tiếng Anh. (Mà thú thật tôi khá 
ngờ vốn tiếng Anh của anh và xin lỗi nếu sai, có lẽ cả tiếng 
Pháp nữa.] Tôi bảo anh double income nên là thu nhập kép 
hay hai thu nhập chứ đừng là gấp đôi. 

Phan Quang rất tự tin trả lời: "Tôi hiểu là gấp đôi, theo 
nguyên văn của ông Bertrand viết: deux revenus." 

Khổ, sao không đưa ngay nguyên văn tiếng Pháp mà phải 
bỏ công mạ kền thành tiếng Anh? 


279 



TRẦN ĐĨNH 


Để rút lui cho lẹ, tôi bèn trả lời: "Vâng, vậy theo tiếng 
Pháp của anh, deux nghĩa là gấp đôi, thì từ nay hễ nghe anh 
nói ]' ai deux enfants tôi sẽ hiểu là "Tôi có gấp đôi con" "J’ai 
deux amours" là "Tôi có gấp đôi tình yêu" Hay "]’ ai deux 
houches" là "Tôi có gấp đôi mồm." 

Tôi còn muốn nói thêm với anh rằng chú lính lệ xưa khi 
thày cai hô ắng dơ [un,deux] cũng thừa biết là một, hai bước! 
chứ không phải một, gấp đôi này bước. 

Tôi có phần xấu vì thù dai ở chuyện này. Nói cho rõ: là thù 
dai tấm huân chương Mao - nhều Phan Quang được gắn lên 
trong chuyến đi Bắc Kinh ngay khi khói súng của cuộc trấn áp 
xét lại ở báo Nhân Dân vẫn còn dầy đặc. Ai đeo nó đều từng 
và sẽ đấu tố tư tưởng phản động rất mãnh liệt. Như những ai 
đã đấu tố anh bạn Thượng Hải cùng cô bạn gái tóc đuôi ngựa 
Picasso khiến cho họ chia lìa và... 

Một lần khác, trong chuyện thanh minh với tôi về dư luận 
anh chiếm Nhà khách Đài phát thanh, Phan Quang bảo: - Tôi 
nay là bộ trưởng rồi cơ mà, anh Đĩnh. 

Anh nói quá đúng. Chính cái tâm thức chức tước mới đẻ 
ra tệ chiếm công vi tư. Nhưng nếu biết trong nghị quyết khai 
trừ tôi, đảng kết luận tôi lăng mạ lãnh tụ, chắc Phan Quang sẽ 
không phô ra với tôi cái hàm bộ (trưởng]. Ở điểm này, phải 
nhận Hữu Thọ khéo giấu chức quan đi hơn. Tuy ghế to hơn 
Phan Quang nhiều. 

Qua việc Phan Quang chiếm Nhà Hạnh Phúc rồi lại bịa 
chuyện tôi - nạn nhân của chính anh hạch tổng biên tập chỗ 
ngủ - tôi chợt phát hiện ra cái ưu việt cảm đặc biệt của các 
chiến sĩ đang kiên cường bảo vệ tư tưởng, kỷ luật, tôn ti trong 
cơn bão tố cách mạng. Bảo vệ cách mạng và đảng là anh cao 
quý nhất rồi và đã cao quý thì anh tha hồ giẫm đạp lên kẻ 


280 



ĐÈN CÙ 


đang phá cách mạng và đảng. Mà giẫm đạp là cách thể hiện rõ 
nhất, dễ nhất lập trường cao quý cũng như mang lại lợi 
nhuận nhanh nhất, nhiều nhất. 

Ngay sau Nghị quyết 9, từ cứ địa là căn buồng hạnh phúc 
mười sáu mét vuông chiếm đọat cùng cái ghế phó ban nông 
nghiệp, cộng chiến công đấu gục xét lại, Phan Quang làm 
bước nhảy đầu tiên sang Trung Quốc, cùng Hồng Hà vừa quay 
súng trở cờ, rờ rỡ với tư cách Vệ Binh Đỏ của Mao Chủ tịch 
do Hoàng Tùng gắn cho. Từ đấy ông đi khắp thế giới, trừ Nam 
Cực, như ông tự giới thiệu trong bài báo "cách một mái chèo" 
đăng ở Kiến thức Ngày nay số 1 - 4 - 2010 trong đó ông viết: 
hồi thế kỷ 14, vào lúc Nguyễn Huệ đánh tan quân Tôn Sĩ Nghị 
thì dân Myanmar cũng đánh lùi bốn cuộc xâm lược của Mãn 
Thanh. Đường đất ông đi chỉ còn thiếu có Nam Cực nhưng 
vẫn không dài bằng con đường lịch sử mà ông đem đảo 
ngược: Nguyễn Huệ thành tiền bối của Lê Lợi và nhà Thanh là 
tiên triều của nhà Minh. 

Kiến thức ngày nay trả lời thắc mắc của bạn đọc: "Đây 
chắc là viết lầm." các quan bút như Phan Quang, Đào Huy 
Quát... được bộ máy tuyên huấn bảo vệ quá hay! 

Hôm ấy, sau khi Phan Quang ngửa mặt lên trần nhà nhăn 
mặt khinh khỉnh kêu "ôi trời, tôi nghe cái bản kiểm thảo của 
anh Trần Đĩnh mà đau đầu quá," chi bộ om tôi hai buổi. Đồng 
chí trưởng ban vừa tham quan Bắc Kinh về đã nổ phát pháo 
mở đầu rồi kia mà: "Cha này ngoan cố và phản động lắm!." 

Xong trận đấu, tôi kéo Trần Châu - nhân thể anh về nhà 
anh ở Hàng Chuối - đi ăn mì ở một hàng nổi tiếng gần ngã tư 
Bà Triệu và Hai Bà Trưng. Thì tình cờ Tô Hòai, Nguyễn Tuân 
đang ăn ở đấy. Tôi ghé sát đầu vào mặt Tô Hoài hỏi: "Có thấy 
mùi xà phòng không? Mình vừa bị họ sát xà phòng rất dữ 
xong..." 


281 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi thật sự thấy oải. Khó sống quá. 

Sau hội nghị chi bộ hùa nhau đả tôi trên kia, tôi đề nghị 
Hoàng Tùng cho tôi đi thường trú ở Thái Bình. Tôi nói họ săn 
lùng tôi như săn lùng phù thủy thời Trung cổ, khó sống nổi. 

Y hẹn, đầu giờ làm việc chiều, Hoàng Tùng đã đứng sẵn 
bên cửa sổ trên gác chờ tôi vào cổng là vẫy. Nghe tôi xong, 
anh nói: - Các tướng ấy tưởng ta giống hoàn toàn Trung Quốc 
là lầm. Ta khác... Cái anh Hoàng Tuấn Nhã ấy thì lập trường 
gì... Tôi vui vui vì cái giọng ngán ngẩm của anh. 

Tôi sực nhớ trước đó nửa năm, đến nhà ông chú ruột 
Hồng Linh, nghe bà con người Hoa kháo là họ vừa "học tập 
phê phán truy theo bản Tuyên bô' hữu khuynh, không triệt để 
của Hồ Chí Minh và Novotny." còn nói nếu mở biên giới thì 
người Hoa về hết, sống ở đây "xét lại" quá, khó thở lắm. Lại 
bảo Trung Quốc bắn rơi sáu máy bay Mỹ nhưng Việt Nam ăn 
gian, chỉ thông báo có một... Tôi nói lại với Hòang Tùng. 
Không ngờ Hòang Tùng đem ra nói ở hội nghị trưởng phó 
ban mà hai năm nay tôi không được dự nữa. Hòang Tùng còn 
lệnh một số anh em đi điều tra dư luận. Ban thống nhất cử 
Đặng Phò, anh ruột Đặng Hà thì Hòang Tùng gạt: - Anh này đi 
rồi về chỉ tương ra ý của anh ấy thôi... 

Thường trú chính là đi lánh nạn. Tổ tôm đánh như cơm 
bữa ở văn phòng tỉnh ủy. Đến nỗi sau này, Lương Quang Chất, 
bí thư Thái Bình đến báo có việc xẹt qua báo thường hỏi thăm 
tôi: - Gớm, Trần Đĩnh tổ tôm thì nhất. 

Nhưng có một chuyện tôi khó quên. 

Lần ấy tôi đến một hợp tác xã, gần thị trấn Quỳnh Côi. 
Vừa tới đầu làng, thấy một nhóm bà con trục lúa, tôi đứng lại 
xem. Liền bị chửi tức thì - nhanh hơn cả pháo phòng không 
sau này: "Kìa, gớm chưa, thính hơi thế!" , "về đánh hơi rình 


282 



ĐÈN CÙ 


mò mà," "Này, con đốm nhà tôi nó đã hít hít hực hực ở đâu là 
y như có cáo...," "Nào, cót kiếc, thúng mủng chuyến này đem 
đốt mẹ nó hết đi mà hun chuột đồng, nó về thì còn cái đ. gì để 
mà cần cót, cần thúng nữa?" 

Bà con cho là tôi về đánh giá sản lượng để bóp nặn thuế 
nông nghiệp. 

Tôi quay ra cổng làng. Biết thua dân. 

Tiếng người cười liền ran ran ở đằng sau. "Quắp đuôi đi 
rồi..." 

Một ai đó véo von: "Đi làm hợp tác hợp te, Không đủ miếng 
giẻ mà che cái ỉ..." Một ông: - Để 1. ra cho cán bộ nó thấy rõ, nó 
đỡ phải vành ra khám xem có giấu chúng nó cái gì không. 

Một ông khác: - Nó thấy nó thèm nó cứ về luôn để dân 
vành ra thì ông lại phải nuôi báo cô lũ con rơi của nó mất 
thôi! 

- Ối chà, bụng lép thì có phô cái 1. quắt ra cũng chả đứa 
nào nó thiết nhòm... Nó về vạch đùi vợ nó có tem gạo ra cứ là 
phải trắng như thân cây chuối hột ấy chứ! 

Thì ra từ lâu chuyện trò với đảng, dân đã quen dùng câu 
chữ thế này. 

Quay đi là phản ứng tốt, chịu thua dân. 

Nhưng quay đi rồi lên huyện nói lại chuyện này thì dở. 
Bởi lẽ không thể không cho đảng biết thực hư dân tình! Sau 
rồi mãi mới thấy có lẽ cái động cơ thúc đẩy nằm trong vô 
thức lại chính là cái thứ mà bà con thoải mái lôi ra còn tôi thì 
phải viết tắt ở đây. Cay vì bị bêu với nó? Như kiểu Đồng Đức 
Bốn kêu: "Con vợ tôi nó khờ, Xem thơ nó lại úp lờ vào thơ, Con 
vợ tôi nó ngu ngơ, Xem thơ nó lại úp thơ vào lờ." Hay vì đạo 
đức giả: thích nó mà lại làm ra thanh cao? 


283 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi về huyện ủy báo lại chuyện. Chả biết sau ra sao nhưng 
ứng xử của tôi hoàn toàn cộng sản, mọi sự đều vì lợi ích đảng 
và đảng viên có toàn quyền đánh giá dân tốt xấu, đảng viên 
phải có trách nhiệm quản lý toàn bộ tư tưởng, tinh thần của 
dân. 

Một lần tôi kể lại với một cụ bạn chuyện xã viên chửi tôi 
về "hít cạp váy" đàn bà để vét thóc lúa... 

Cụ bạn cười bảo: 

- Còn nữa cơ. Một năm hai thước vải thô, Làm sao che nổi 
gì gì (tên một vị tôi không tiện nói ra] hỡi em... Mà cái này 
mới kinh cơ. Dịch lợn rồi tiếp dịch gà, Bao giờ dịch đảng dân 
ta reo mừng. 

Tôi lè lưỡi ra. 

Ngày càng hiểu vì sao phương tây gọi cộng sản là hỗn. 
Hỗn với tất cả. Như Việt Cộng trèo hỗn lên đầu tất cả hét lớn: 
"Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là nơi 
hội tụ của ba dòng thác cách mạng. Lịch sử đã chọn Việt Nam 
là nơi tập trung của những mâu thuẫn thời đại." và Việt Nam 
tự hào là "Ngọn cờ tiên phong của phong trào giải phóng dân 
tộc trên toàn thế giới." May mà phải vác rá đi xin gạo tiền 
súng đạn. Nếu dồi dào hết thì chết với ông. 

Vậy mà tôi đã chứng kiến sự hỗn hào thành văn thành 
luật đó từng nghiễm nhiên trở thành hào quang chói lòa 
trong lòng dân. 

Ở ngay đầu Khai Trí Tiến Đức, mặt sau báo Nhân Dân, hai 
người đi xe đạp đâm nhau. Vênh vành. Cãi cọ kéo dài, để 
chấm dứt, người bạn của người trong cuộc nhưng yên lành 
hết bèn tặc lưỡi: "Thôi, lộ bí mật một tí hả, anh ấy đảng viên 
đấy!" 


284 



ĐÈN CÙ 


Thế là xong. Người bị vênh vành lặng lẽ khiêng xe đi tìm 
chỗ nắn. 

Có mặt tình cờ lúc ấy tôi đã rất ngạc nhiên về độ nhiệm 
màu ngang với mật gấu xoa tan vết bầm của lời nói này. Và 
nghĩ ngay đến một truyện ngắn. Sau khi anh bạn kia giới 
thiệu tư chất cần được kính nể của đảng viên, tôi liền đến 
trước mặt người bị đâm vênh vành xe, đưa anh ta ít tiền và 
nói: - Tôi là đảng, đảng đền cho anh đã bị thiệt, anh hãy cầm 
lấy tiền này đi sửa xe... Anh đảng viên đâm xe dân bèn đến 
vặn tôi: anh cho xem bằng chứng anh là đảng viên đi nào. Tôi 
nói: tôi là đảng dân, đấy, bằng chứng đây, anh xem bà con đây 
có tán thành việc tôi làm không? 

Đồng thời tôi cũng nhớ tới Kabir, nhà thơ Ấn Độ 500 năm 
trước từng viết: "Ở trong nước, khát nước, con cá cần sự 
hướng dẫn nghiêm túc và thành tâm (để uống)..." 

Cá khiêm nhường, nhỏ mọn như thế mà chú ý tu dưỡng 
đến cả hành vi bản năng nhất. Thế nhưng tôi? Nhìn người, nói 
với người, cư xử với người..., tôi đều hỗn xược. Vì chủ nghĩa 
đã trao cho tôi nghĩa vụ cầm cân nảy mực, vạch lối chỉ đường, 
quản lý giáo dục cho dân. 

* * * 

Tôi thường trú được vài tháng thì Hoàng Tùng gọi về. Bảo 
tôi đưa hai nhà báo Trung Quốc vào Vĩnh Linh. 

Đang Nghị quyết 9 bão táp, Hoàng Tùng cho Hồng Hà, 
Phan Quang đi Bắc Kinh để lấy thẻ Mao - nhiều. Nay cho tôi đi 
với nhà báo Mao - ít, ông muốn nhân dịp này tẩy bớt cho tôi 
cái tiếng phản động xét lại. Phải tư cách chính trị thế nào mới 
được tháp tùng các đồng chí Trung Quốc chứ! 


285 



TRẦN ĐĨNH 


LÚC ấy Ịohnson vừa cho máy bay đánh ba căn cứ hải quân 
và một kho dầu của ta sau vụ tàu ta và uss Maddox và uss 
Turner Joy đánh nhau. 

Đi thì thích nhưng cũng khó chịu cái đầu. Đoàn nhà báo 
Trung Quốc đến đâu cũng được đặc biêt trọng vọng. Dù chỉ 
đón tiếp ở chặng dừng chân cũng lại y lệ diễn ra một cuộc ca 
ngọi Mao Chủ tịch sáng suốt đã vạch mặt tên phản bội Khơ 
mà lúc ấy có tên Thằng Trọc. Trong bữa tiệc quá thịnh soạn 
của Bộ tư lệnh Quân khu 4, tướng N. L. người Tày liên tục 
nâng cốc với phó tổng biên tập báo Giải phóng quân Trung 
Quốc hô đả đảo Thằng Trọc dữ đến mức ngỡ lên cơn mê sảng. 
"Các đồng chí Trung Quốc hãy yên tâm. Chúng tôi luôn ở bên 
các đồng chí. Chúng ta là chiến hữu chung chiến hào! Đả đảo 
Thằng Trọc!" 

Tôi thấy La Liệt, chủ nhiệm khoa báo chí Đại học Nhân 
Dân hơi khép mắt lại, quay đầu đi. Sau này, Cách mạng văn 
hóa ông bị đấu khốn khổ. 

Hôm sau, qua một bãi biển rất đẹp ưng ửng hồng khêu gợi 
ven đường số 1 quãng dưới Đèo Ngang, Quảng Bình, tôi hỏi 
nhà báo nhà binh: - "Anh nom bãi biển kia giống cái gì?" Rồi 
nói luôn" mei ren di da tuei, đùi mỹ nhân!." 

Ghẹo ông nhà binh thích Việt Nam nện Mỹ. ông lầm lì 
quay đầu đi. Mỹ nó xâm lược thế kia mà còn đùi mỹ nhân với 
vế mỹ nhân 

Đêm đầu tiên ở nhà khách Đồng Hới bị bão lớn. Mất điện. 
Gió quật đùng đùng và sóng biển gào thét. Phạm Phú Bằng 
vốn trọng tình hữu nghị nên ngủ chung phòng với hai đồng 
chí Trung Quốc. Sợ dột, anh dậy lò dò tìm đèn pin. Nằm 
buồng bên tôi bỗng nghe tiêng hét thất thanh: " Shei ? Ai? Lai 
ren a. Người đâu?" Phú Bằng sau nói anh lạnh tóat người. Bật 


286 



ĐÈN CÙ 


đèn pin, anh thấy đồng chí nhà binh bạn co rúm lại ở một góc. 
Hồi chiều đoàn vừa nghe hai phó bí thư tỉnh ủy Đặng Tất và 
Cổ Kim Thành nói người nhái Sài Gòn đã có lần lội vào tận 
đây. 

Tôi viết một ký về đầu cầu Hiền Lương: Nghe ba người 
đàn bà bờ Nam vỗ quần áo giặt bên sông, và trong ống nhòm 
thấy các bọt xà phòng trôi man mác, tôi buồn, nghĩ giá như 
chúng dạt sang đây mà xem bọt xà phòng Mỹ khác bọt xà 
phòng Trung Quốc ra sao để rồi tôi chợt lại thấy hết sức ân 
hận, giống một đứa con về bên giường mẹ đau yếu do chính 
mình đã có lỗi gây nên. Bảo Định Giang không đăng cũng 
chẳng đáp. 

Về lại Hà Nội đúng lúc xảy nhiều sự kiện lớn. Diệm chết, 
Kennedy bị ám sát, Khroutchev bị đảo chính. Và sự kiện được 
đón nhận tưng bừng nhất là Trung Quốc nổ quả bom nguyên 
tử đầu tiên. Báo Nhân Dân ca ngợi nó là "bom đạo đức, bom 
văn minh." Tôi cho vài người biết là theo báo Time thì Mỹ đã 
cho Tiền Học Thâm, đại tá gốc Hoa ở Bộ quốc phòng Mỹ - 
từng tham gia Kế hoạch Manhattan làm bom nguyên tử của 
Mỹ - hồi hương với hơn một tấn tư liệu khoa học. 

Tháng 7 tôi đi thường trú Thái Bình thì đầu năm 1965 
Hoàng Tùng gọi về. Anh không muốn tôi lâm mãi cảnh bị hai 
kiện tướng Mao - nhều Phan Quang, Hữu Thọ hành tỏi kiểu 
coup bas, - đòn bẩn, (chắc anh cũng nghe thấy chuyện phê 
bình tôi bắt anh làm bồi săm], anh cho tôi một việc thích hợp: 
viết hồi ký và do đó - Hoàng Tùng nhấn rõ - anh chỉ làm việc 
với tôi. Anh bảo tôi viết một cơ sở thời bí mật để kỷ niệm 
Đảng. Hoàng Tùng không thể quên tôi với anh từng hẩu như 
thế nào, trước hết ở món chế Mao xếnh sáng. Anh thừa hiểu: 
không biết lủi giỏi hay kịp chùi mép, tôi không thể sống sót. 


287 



TRẦN ĐĨNH 


Cuộc thanh lọc nhân sự ở trận đấu xét lại vừa qua thực 
chất chỉ là công trình kiểm tra chất lượng miệng và lưỡi của 
đảng viên: có giỏi uốn và khéo liếm sạch nhẵn không mà thôi. 
Nhận thức này đã là cơ sở để cho tôi kết luận đảng không cần 
đạo đức mà chỉ cần nhất trí, do đó làm đảng hư hỏng đi như 
sau này tôi khai lúc bị thẩm vấn... 

Tôi về Cổ Loa. Ở bài này, tôi viết cả những giọt sương đêm 
rơi góp lặng lẽ vào lòng Giếng Ngọc một cái gì "Cổ lai thánh 
hiền giai tịch mịch." Nơi ngổn ngang sử tích này đã khai 
thông lối cho hư vô ngấm vào tôi. An Dương Vương mất ngôi 
và con gái, Mỵ Châu mất bô' và chồng, Trọng Thủy mất vợ và 
bố. Một hiện trường toàn mất mát lớn kiểu Shakespeare. Hai 
triều vua đều Hán chiếm nước ta nhưng ta lại yêu ông Hán 
đến trước, ghét ông đến sau. Yêu ngoại tộc như yêu mình 
chẳng phải là hư vô đó ư? 

Đã ký duyệt cho đăng, Hoàng Tùng lại bảo tôi làm việc 
khác... 


288 



Chương hai lăm 


ó là viết Nguyễn Đức Thuận, tù Côn Đảo vừa ra Bắc. 

Tôi đón Nguyễn Đức Thuận đến báo và cùng với 
Hoàng Tùng tiếp anh. Hai người xưa cùng tù Sơn La. Thuận bị 
đưa ra Côn Đảo, cùng công voa với Trần Độ nhưng đến Hoà 
Bình, Độ được lệnh vượt ngục. Tùng nói theo chỉ thị Trung 
ương, báo Nhân Dân lo cho anh một hồi ký về chiến đấu trong 
tù, báo phân công anh Trần Đĩnh viết giúp anh... 

Sau tôi biết giữa lúc tôi cùng Hòang Tùng tiếp Nguyễn 
Đức Thuận, Mao - nhều ở cơ quan xì xào dữ lắm. "Lại cho viết 
nhân vật anh hùng thì còn ra làm sao? ông này nói ở trường 
đảng Nguyễn Ái Quốc hay lắm! Phải kén người tử tế viết ông 
ấy chứ." 

Tôi tiễn Thuận về, đến Cửa Nam, Thuận nói sau khi ra tù, 
anh dưỡng bệnh ở Cam - pu - chia, chủ tịch Hội văn nghệ giải 
phóng L. V. s. đã viết cho anh một hồi ký cho nên không cần 
phải viết thêm nữa. Khiêm tốn, Thuận không muốn làm om 
xòm quá về bản thân. Nhưng chắc cũng do anh không tin tôi 
viết được. Tôi đâu có nếm cơm tù, đòn tù như L. V. s.. 

Tôi nói tôi không viết cũng không sao nhưng anh muốn 
kiếu thì nên đề nghị với Trung ương. Thuận xin kiếu nhưng 


289 



TRẦN ĐĨNH 


sau đó đã phải nghe Lê Đức Thọ, chánh trùm tổ chức và Tố 
Hữu chánh trùm tư tưởng, hai người cùng với Hoàng Tùng, 
chánh trùm báo chí duyệt trực tiếp hồi ký này. Trong mắt các 
vị, tôi viết hồi ký thì ít người bì. Lúc ấy đang trong thời kỳ 
đảng thẩm tra thời gian tù, Thuận cũng khó lòng bướng. Tên 
sách tựa là "Bất Khuất" là do Tố Hữu đặt. 

Sao lại dính Lê Đức Thọ? Vì ông phải lo đến mất còn của 
đảng bộ miền Nam đang trong cơn tơi tả, rồi lại phải lo bảo 
đảm tư cách chính trị của các nhân vật quan trọng xuất hiện 
trong hồi ký. Ai ra tù cũng đều phải đình chỉ sinh hoạt đảng 
chờ thẩm tra. Và ông muốn mượn Thuận kích tinh thần đảng 
viên trong Nam đang sa sút đáng sự. 

Ở đây tôi muốn nói một chuyện. Cuối 2004, chị Phương 
Nhu, vợ Nguyễn Đức Thuận, đưa tôi xem một bài của Trần 
Bạch Đằng in trong một quyển sách nói ông "không bằng lòng 
tinh thần đề cao cá nhân" của Nguyễn Đức Thuận, ông đã nói 
với Nguyễn Văn Linh, bí thư xứ ủy lúc đó và Linh "tán thành" 
ông. Chỗ này không sao. Đó là ý nghĩ của ông Bạch Đằng, vấn 
đề ở dưới đây. Nó đụng đến sự thật và lòng trung thực. Bạch 
Đằng viết ông ta là trưởng tuyên huấn miền, ông đã "có bản 
thảo hồi ký này ở trước mặt" và ông "rất lấy làm lạ tại sao 
(ông] phản đối mà nó cứ được in ra và còn in rất nhiều nữa là 
khác." (Tôi nhấn mạnh.] 

Tôi hỏi chị Nhu có cần tôi viết thư cho Trần Bạch Đằng 
không? Chị nói thôi, chỉ cần tôi xác nhận giúp chị rằng hồi ký 
của Thuận là do Trung ương và cụ thể là Lê Đức Thọ, Tố Hữu, 
Hoàng Tùng quyết định từ đầu đến cuối. Tôi đã viết. Nói rõ 
ngay từ đầu Thuận đã xin kiếu. Do đó tôi không hiểu cái việc 
Trần Bạch Đằng viết ông "rất lấy làm lạ" về chuyện ông đã 
phản đối mà Bất Khuất vẫn cứ được in văng tê. Làm trưởng 
ban tuyên huấn miền mà Trần Bạch Đằng không biết rằng 


290 



ĐÈN CÙ 


không phải anh ất ơ nào cũng ra lệnh cho in Bất Khuất được. 
Và in rất nhiều và bắt thanh niên cùng quân đội cả nước học 
tập rộng rãi nữa. Và gã nào xui Song Hào mua cho quân đội 
160.000 quyển trong tổng số phát hành 210. 000? Là cấp 
dưới nhưng ông Bạch Đằng lại coi ông là người tối hậu quyết 
định những gì thuộc về tư tưởng, tuyên huấn vậy. Thật ra ông 
Bạch Đằng chỉ cần minh bạch một chút tí teo rằng "bản thảo ở 
trước mặt ông," bản thảo ông cho khai tử kia là bản của L. V. 
s., nhà văn giải phóng thì ông sẽ không phải trút bất bình phi 
thần thánh vào sách, lên án Nguyễn Đức Thuận, làm khổ bà 
Thuận góa và các con của ông bà. 

Sáu Thọ, Tố Hữu, Hoàng Tùng, những cấp trên của Bạch 
Đằng chắc chắn không có gửi bản thảo của tôi vào để xin Bạch 
Đằng tối hậu quyết định rồi cũng chắc chắn không phải cho 
xuất bản lén lút sau lưng Bạch Đằng. 

Tôi kể ra ở đây chuyện này vì lẽ thấy Trần Bạch Đằng 
luôn xuất hiện với diện mạo một nhà tư tưởng dạy bảo mọi 
người sống và chiến đấu. 

Xin thêm một chuyện minh họa chút nào quan hệ Sáu Thọ 
và Trần Bạch Đằng. Sau 1975 ít lâu, một lần Sáu Thọ mời vợ 
chồng Trần Bạch Đằng ăn cơm. Sáu Thọ bỗng nói: "Nghe đâu 
cậu dạo này ăn nói lộn xộn lắm phải không?" Trần Bạch Đằng 
dĩ nhiên dạ thưa đâu có ạ. Sáu Thọ bèn quay sang nói với vợ 
Trần Bạch Đằng: "Cậu này ở gần bọn tôi thì khá chứ ở xa là dễ 
hư..." Lửng lơ con cá vàng. Nhưng hôm sau Trần Bạch Đằng 
liền khăn gói ba lô lên vai ra Chu Văn An Hà Nội sống bốn 
năm ròng phòng tránh... hư hỏng. 

Khi chia tay ra Bắc, Trần Bạch Đằng tâm sự với nhà văn A. 
Đ. Sau đó A. Đ. kể lại cho Nguyễn Khải và Khải cho tôi hay. 
Khải còn cho hay một lần Trần Bạch Đằng hỏi Khải cấp gì, 


291 



TRẦN ĐĨNH 


Khải nói đại tá thì Đằng nói: "ơ, ở dưới tôi nhiều đến thế cơ 
nhỉ!" 

2004 hay 2005, Mỹ tuyên bố giúp Việt Nam chống bệnh 
AIDS. Trần Bạch Đằng viết bài đăng báo Phụ Nữ phản đối, nói 
ông nhục với chuyện này. Tôi viết cho ông - nhờ báo Phụ Nữ 
đưa hộ - nói "ông thấy nhục hơi ít và quá muộn. Tôi từ lâu đã 
thấy nhục cả về nghèo nàn lạc hậu. V. V. Trong việc từ thiện 
này nếu ông thấy nhục thật thì nên xin chính phủ từ chối Mỹ 
giúp để nhường ông đứng ra kêu gọi những người giàu trong 
nước, trong đó có ông, quyên tiền chữa lấy cho dân ta. Bệnh 
Nam hãy chữa bằng tiền dân Nam." 

* * * 

Viết "Bất Khuất" tôi không ký tên. Nhiều người nói vì tôi 
là xét lại. Tôi không thể nói rõ lúc ấy tôi không ký vì không 
muốn Hoàng Tùng, người muốn kéo tôi ra khỏi hang hùm 
những Mao - nhều Phan Quang, Hữu Thọ bị nói này nói nọ. Và 
không chỉ không ký. Tôi đã từ chối tất cả các nơi mời tôi đến 
nói chuyện về quyển hồi ký. Kể cả những lần Hoàng Tùng, 
Nguyễn Đức Thuận ở bên cứ vun vào. Lý do là tôi không thích 
om xòm về chuyện viết quyển sách này. Viện văn học mời 
Nguyễn Khải, Hữu Mai và tôi đến nói kinh nghiệm viết "người 
thật việc thật." Một hôm gặp nhau trên đường Hoàng Hoa 
Thám, Hữu Mai hỏi tôi nói chưa, tôi bảo không. Vì sao? Vì 
không thích nói dối. Tớ không thích nói dối mình ghi lại như 
cỗ máy từng chấm phẩy, chấm câu của người kể là anh hùng. 

Tâm linh sâu xa có lẽ đã cảm thấy cái sự tầm phào rồi thì 
phải. 

Không chỉ thế, tôi đã ủng hộ gần hết nhuận bút. 

Một hôm, sách sắp phát hành, Trần Thế Tuấn, biên tập 
viên nhà xuất bản đến bảo tôi: - Anh Thuận muốn cúng hết 


292 



ĐÈN CÙ 


nhuận bút của anh ấy cho Mặt trận Giải phóng miền Nam 
nhưng nhuận bút của người kể thì ít lắm. 

Tôi nói ngay: - Thì đổi nhuận bút tôi sang làm của anh ấy, 
tôi đã lĩnh một ít lo cho vợ con sơ tán, vậy xin hãy coi là tôi đã 
lĩnh hết phần. 

Thuận lái Volga đến báo rủ tôi cùng đến ký tên váo sổ 
vàng Mặt trận Giải phóng. Tôi xin kiếu. 

- Nhưng có tiền của anh mà, mà tiền của anh là chính chứ! 

- Thôi anh ký cả cho là được rồi mà. 

Vài anh em lúc ấy bảo với nhuận bút thường tình lĩnh 
được, tôi mua bay hai căn nhà hai tầng ở phố Huế. Thép Mới 
ở Bê (B, miền Nam] ra bảo tôi: - Tiền mày gửi khéo nứt mẹ nó 
cả ngân hàng rồi đấy nhỉ? 

Tôi cười. 

* * * 

Lê Đức Thọ trực tiếp làm việc và làm việc nhiều với tôi về 
hồi ký này. Hay gọi lên. Có lúc tôi ngỡ tôi là một ngả đi lạ để 
ông tạt vào kiếm chút gì đó khác với những cái ông luôn tẩm 
mình ở trong. ít ra ông còn nghe được cái giọng điệu ông ít 
nghe thấy ở quần thần quen thuộc. Hay chuyện phiếm. Có 
hôm cả quyết: thằng tù nào nói vào tù không khai là nói phét. 
Tớ nói đây coi như tổng kết, có bằng chứng. Thằng nào cũng 
khai. Da thịt chứ sắt với đồng chó gì mà nó quạng vãi cứt vãi 
đái ra lại không đau, mà đau lại không khai, vấn đề là ở khai 
làm hại nhiều hay ít thôi. 

Thế là vấn đề nảy ra từ đây: ai xác nhận thằng tù khai hại 
nhiều hay ít? Cuối cùng lắc hay gật do một người: Lê Đức 
Thọ! 


293 



TRẦN ĐĨNH 


Ân oán đều ở một tay. Dĩ nhiên lúc đó tôi chưa lần ra điều 
này. 

Một lần Sáu Thọ nói đừng tưởng nhà văn các cậu mới là 
kỹ sư tâm hồn nhá. Bọn tổ chức chúng tớ cũng kỹ sư tâm hồn. 
Tớ nói này, sáng chủ nhật nào chúng nó cũng đến ngồi đầy ở 
phòng khách tớ, có đứa đem cả vợ đến, mất thì giờ nhưng sau 
nghĩ ra mới biết chúng nó đến cốt là để mình nhớ tên, nhớ 
mặt, ở đâu khuyết người thì mình nhớ nó mình đưa nó vào 
đấy. Thế nên trông thằng nào là phải biết bụng nó thích gì, 
muốn gì, kỹ sư tâm hồn đấy chứ là gì nữa? Hay như vợ con 
mình. Bà Chiếu lúc mới lấy nhau, mình mời bà ấy sô cô la bà 
ấy chê, lại tưởng bà ấy cảnh vẻ nhưng rồi sau mới biết tạng 
bà ấy không thích của ngọt. 

Hoàng Tùng hay hỏi tôi ông Sáu nói gì. Rất hồn nhiên tôi 
kể lại. Cả chuyện thằng nào tù cũng khai. Bảo không là nói 
phét. Bảo có lúc phởn lên tôi đã định hỏi: "Thế Bác nhà mình 
thì sao?" Một lần Hoàng Tùng tủm tỉm bảo tôi lên ông Sáu tán 
gì thì tán chứ đừng tán chuyện sợ vợ. Sợ vợ, tôi hỏi lại? 
Hoàng Tùng nói, tối nào đi ngủ ngài cũng phải mắc màn. Vợ 
trẻ lại đẹp mà... 

Một lần Thọ khoác vai tôi đi vòng quanh sân. Nói: - Cậu 
viết giỏi lắm, tớ rất thích. Không ở tù mà viết y như thằng đã 
ở tù, y như thằng đã bị xăng - tan nó tẩn. Nhiều nhà văn tên 
tuổi viết không bằng cậu đâu. (ông kể tên một lô ra nhưng tôi 
kể theo thì tôi là thằng ngu!) Tớ sẽ nhờ cậu viết hồi ký cái 
đoạn tớ chuẩn bị tổng khởi nghĩa rất hay. Tới đây tớ sẽ lấy 
cậu theo sang Paris đàm phán, làm báo cho đoàn ta... 

Nếu như không có vụ chống đảng lật đổ, nếu như đầu 
những năm 1990, Lê Giản không nói cho tôi biết Lê Đức Thọ 
đã ra lệnh thủ tiêu mười mấy cán bộ đảng viên Trung Quốc, 
chắc có nhiều khả năng tôi sẽ viết hồi ký cho Lê Đức Thọ. 


294 



ĐÈN CÙ 


Ca ngợi người đã giết bố vợ tôi, ông ngoại con gái tôi, ca 
ngợi đao phủ đàn áp "xét lại." V. V. Tôi sẽ đeo nỗi nhục đó ra 
sao? 

Hú vía! 

* * * 

Nguyễn Đức Thuận được chọn viết hồi ký vì đảng đang 
cần giáo dục tinh thần bất khuất, tiết tháo cộng sản trong lúc 
chính sách của Ngô Đình Diệm tố Cộng, xé cờ búa liềm, xé ảnh 
Hồ Chí Minh gọi là ly khai tỏ ra lợi hại. Có thể nói lúc ấy đảng 
bộ miền Nam đã tan vỡ lớn. Không thế mà đại tá Lam Sơn 
theo Sáu Thọ vào Nam đã phản lại. Nấp trong Sở thú Sàigòn, 
chỉ bắt Nguyễn Đức Thuận. 

Thêm nữa, đảng đang chuẩn bị đánh Mỹ ở cả nước, cần ra 
Bất Khuất rồi phát động thanh niên, quân đội học tập để đề 
cao tinh thần hy sinh, chịu đựng gian khổ, hăng hái lên đường 
vào chiến trường. Ba thế hệ đẻ vào những thập niên 40, 50 và 
60 đều học mệt. 

Theo lời Hai Khuynh, cựu bí thư Sóc Trăng rồi thư ký 
Nguyễn Văn Linh và cuối cùng tổng biên tập báo Đại đoàn kết 
thì lúc đang rầm rộ li khai, xé cờ, tố Cộng (chính đảng viên tố 
cáo cộng sản], Lê Đức Thọ ra một nghị quyết hình như là 
BCT/01 nói phàm đảng viên li khai, chào cờ, tố Cộng là phải 
khai trừ. Nhưng bí thư Trung ương cục miền Nam (Cục R] 
Nguyễn Văn Linh thảo một nghị quyết (hình như số 03] chủ 
trương ai khai báo để tổn thất nghiêm trọng cho đảng và 
quần chúng thì mới bị khai trừ. 

Cho nên một hôm Lê Đức Thọ bảo tôi rằng, Hai Khương, 
cũng nguyên phó bí thư Xứ ủy, sắp ra Hà Nội, có lẽ cậu phải 
ký tên cậu để nếu Hai Khương chửi Thuận đã phê phán nó li 
khai thì cậu đứng ra nhận hết thay cho thằng Thuận. Khương 


295 



TRẦN ĐĨNH 


là người ở trong tù tranh luận với Thuận về ly khai hay không 
đấy. 

Hai điều bị thắc mắc nhiều ở hồi ký là việc Thuận đứng 
đèn mấy nghìn oát và nhịn uống 18 ngày. Tôi đã phải nói cái 
này là do Sáu Thọ. Bắt phải giữ bí mật thủ đoạn của anh chị 
em tù. Cậu viết là khi bắt đứng đèn, hai cảnh sát trong nhóm 
tra tấn thường bỏ đi thì Thuận liền lăn ra chân tường, thằng 
cảnh sát còn lại không thể vào ôm tù để giữ cho đứng đèn 
tiếp cho nên chỉ chửi bới với đấm đá thôi, cậu viết thế chúng 
nó rút kinh nghiệm đem trói gô thằng tù vào ghế đặt vào dưới 
đèn thì có chết chúng nó không? Còn khi tù tuyệt thực thì nhà 
tù cấm uống nước, lúc ấy anh em tù thường muợn cớ đi làm 
cỏ vê ném vào cho những bao bô' tẩm đẫm nước. Thọ bảo cậu 
viết thế nó rào nghiến dây thép gai lại thì đám tuyệt thực chết 
hết! 

Thanh minh vì đó là sự thật. Và nay ở đây, tôi cũng muốn 
phơi trần ra một sự thật nữa tôi dần dà thấy: Tôi bồi bút thực 
thụ. Bồi bút nên biết là sai vẫn nghe theo! Thà nhận dốt khoa 
học còn hơn. 

Một đồng đội quan trọng của Thuận trong Chuồng Cọp là 
Phan Trọng Bình. Anh rất ngay thẳng, bảo tôi trong tù bọn 
mình đâu có dám nhìn vào mặt chúng nó (chúng nó bảo thế là 
nhận diện mai kia trả thù], bọn mình đều để râu tóc bờm 
xờm bù xù che kín cả mặt, thậm chí có cả anh bôi cứt đái lên 
người cho chúng nó sợ bẩn không đến đánh. Nhưng tôi, lời 
Phan Trọng Bình, xem kịch Nguyễn Văn Trỗi về đã bị mất ngủ 
cả đêm. Chúng tôi làm cho mình xấu xí, bẩn thỉu, không dám 
cả nhìn mặt chúng cho khỏi bị đòn là đúng hay hiên ngang 
quắc mắt chửi lại địch đôm đốp như Trỗi trên sân khấu là 
đúng? Sau những dây phút hiên ngang anh hùng ban đầu rồi 
đầu hàng, thương tâm lắm... 


296 



ĐÈN CÙ 


Về Sài Gòn sau 1975, Phan Trọng Bình đã viết chạy dài 
hết hai trang giấy khổ giấy học trò dòng chữ: Tôi, Phan Trọng 
Bình ra đảng! 

Anh bảo tôi: - Không thể ở lại thêm dẫu chỉ một ngày. 

Bình đã leo đến bên chảo chì rực lửa của tôi ở tận tầng 5 
Nhà in báo Nhân Dân để "thông báo rằng tôi đã lấy vợ và cái 
sự anh thương mà lo cho tôi thì nó ổn!" 

Đã lâu trước đó, một hôm chị Kỳ, vợ Văn Tiến Dũng nói 
cho vợ chồng Nguyễn Đức Thuận, Phan Trọng Bình và tôi hay 
"các anh ở trên" đã mai mối mấy đám cho Bình. Nào là con gái 
chị Th., 28 tuổi, nhưng có cái phốt vướng với một tay văn 
nghệ sĩ tập kết. Nào là Nguyễn Thị Hằng, cô gái bắn máy bay 
nổi tiếng đẹp ở cầu Hàm Rồng. Cô này quá trẻ và lại sợ người 
ta dị nghị tuy biết trách nhiệm mình là phải chăm sóc anh 
Bình. Tôi sau đó có bảo Bình rằng có tuổi lại tù đày, sợ cái 
khoản kia không hợp với vợ quá trẻ. 

Tất nhiên lúc khuyên Bình điều này, tôi không thể biết rồi 
Bình sẽ xin ra đảng còn Hằng thì đường mây thăng thiên vào 
Trung ương đảng và nội các. 

Viết Bất Khuất, cố nhiên tôi không kể chuyện Thuận nói 
trong khi đánh anh, nhiều cảnh sát gầm lên: - Thế này cũng 
chưa ác bằng thằng Lý Bá Sơ của mày đâu. Những cái này là 
chúng tao học của thằng Sơ đây... Thì ra tra tấn là môn khoa 
học và nghệ thuật có tính chan hòa giai cấp, cách mạng với 
thực dân đế quốc, quốc gia với cộng sản đem truyền cho 
nhau... 

Tôi cũng không viết như Thuận nói, rằng trừ khi địch tra 
tấn ra còn nói chung cơm ăn nước uống của tù rất khá. Mỹ 
cho mỗi tù mỗi ngày một đô - la ăn uống cơ mà. Thuận đã so 
sánh cụ thể: - Ra đây tôi thấy cơm vụ trưởng không bằng cơm 


297 



TRẦN ĐĨNH 


tù chúng tôi những ngày không bị đánh đạp. Lại việc nhà báo 
Mỹ vào thăm tù xong viết bài lên án chính phủ Diệm. 

Một chuyện tù Côn Đảo nói lên sự phức tạp của con người. 
Mỹ Điền bảo tôi: - Mình có ông bạn Tám Lái cũng tù Côn Đảo. 
Tám Lái nói trong tù anh em yêu thương nhau rất cảm động. 
Chìa thân ra hứng đòn cho đồng chí, nhường nhau từng mẩu 
khoai mì... Nhưng khi nhà tù cho ra ngoài sản xuất cải thiện 
đời sống, tức là mỗi người bắt đầu có thu nhập riêng thì liền 
ghen tức nhau, tranh từng cục phân bón mà choảng nhau... 
Tây nó nói đúng; ỉ’ homme n ‘est ni ange ni bête, con người 
chẳng phải thánh thần mà cũng chẳng phải thú vật. 

Có một chuyện nghĩ đến tôi lại ân hận. Một hôm sách đã 
đóng gáy, chỉ còn chờ dán bìa, Sáu Thọ cười cười bảo tôi 
mang một quyển sang cho Trường Chinh, "chết, quên mất 
anh Năm, thôi, cậu đưa bảo anh ấy duyệt nhé." 

Truờng Chinh nhận sách, cầm xem, giở vài tờ rồi nhíu 
mày hỏi tôi: - Chỉ còn dán bìa là xong?. 

- Vâng. - Tôi cố nói càng ngắn càng tốt. 

- Thế thì đưa tôi duyệt làm gì? Ngộ tôi không bằng lòng ba 
trang mà bỏ đi thì các anh có thể để trắng tinh ba trang như 
bị kiểm duyệt được không? 

Bài học cuối cùng về báo chí xuất bản anh cho tôi đây. Từ 
bài học đầu "ngày sinh nhật" đến bài học này đã gần ba chục 
năm. Mà khoảng tôi xa cách anh có lẽ còn gấp ba thế! 

Tôi vẫn nói cụt lủn: - Vâng, anh Thọ bảo mang sang cho 
anh duyệt. 

- Thôi được, anh để đấy tôi xem... 


298 



ĐÈN CÙ 


Mối thất tình của tôi lớn quá. Gặp lại Trường Chinh tôi 
chẳng thấy gợn một xúc động nào. Anh khen hay chê cũng thế 
cả thôi. 

Dắt xe ra tới cổng, tôi bỗng nghe thấy Trường Chinh gọi ở 
sau lưng. Anh đã ngồi ở ghế đá gần cầu thang tam cấp, dưới 
một bóng cây, ôm trong lòng một cháu bé một hai tuổi. 

- Anh Trần Đĩnh, cháu đích tôn này! - Trường Chinh cười 
rạng rỡ. 

Tôi lệt xệt chân cố thong thả dắt xe quay lại. Đến trước 
mặt Trường Chinh, tôi cúi xuống nhìn cháu bé nói lửng 
khửng: 

- Hơi xanh, thôi ạ, chào anh tôi về. 

Lại lừng khừng dắt xe ra cửa thật chậm. Ý là tôi chán anh 
lắm. 

Bây giờ, ở trang giấy này, tôi thành thật xin lỗi người ông 
và người cháu đích tôn. Tôi đã phản ứng sặc mùi cộng sản: 
oán hận dai bền. Hôm ấy Trường Chinh có tình người hơn tôi. 
Nay tôi thật lòng xấu hổ. Nhất là khi đọc Cioran: "Hận thù có 
thể khiến con người dũng cảm nhưng chỉ bao dung mới làm 
cho con người có đạo đức.” 

Tôi quay về thuật lại chuyện gặp Trường Chinh với Sáu 
Thọ. 

Lê Đức Thọ cười như không có gì đáng ân hận hết: - Thì 
đã nói là quên mất anh ấy mà. 

Nhưng nay Trường Chinh biết sớm thì để làm gì? 

Ba chục năm trước, ở An toàn khu, chân Núi Hồng, 
Trường Chinh truyền cho chúng tôi kinh nghiệm giữ vững khí 
tiết cách mạng, cốt tử là không lùi. Lùi rồi là lùi đến hết. Các 


299 



TRẦN ĐĨNH 


anh đã đọc "Khi chiếc yếm rơi xuống" của Trương Tửu chưa? 
Đấy, người đàn bà chống cự mãi nhưng khi đã để cho yếm tụt 
ra rồi thì thôi mất sạch. 

Tôi nhớ. Người kể chắc quên. 

* * * 

Viết Bất Khuất tôi đã được hưởng không khí ca ngợi đặc 
biệt. (Tôi đi đường vẫn thấy người ở trên hè thân thiện chỉ 
vào tôi cười nói gì với nhau. Kiểu như phụ nữ chân dài, vòng 
một khủng bây giờ.] May sao tôi luôn cảm thấy ở sâu thẳm 
mình một tình ý lạ: tôi muốn lánh cái không khí này. Và quả là 
tôi chưa hề vênh váo. 

Nhưng Trần Dần khen thì tôi thích. Đêm 29 Tết, theo lệ, 
đến nhà Hoàng Yến ăn nhậu, trên đường đạp xe về, quá Chợ 
Mơ, đã rất khuya, mưa lất phất, ngược gió bấc đường ray xe 
điện có lúc như thủy tinh, Trần Dần bảo tôi: 

- Mày viết cái Bất Khuất ấy, tao thích cái grammaire... 

Tôi mừng. Dạo đó, chúng tôi đang say sưa với cấu trúc 
luận, tín hiệu học thì grammaire, mẹo viết là tất cả. Hãy để 
cho chữ phát nghĩa trong cấu trúc mới, trong gá ghép mới 
giữa chữ với chữ. Trần Dần đã dịch un blanc cheval ra thành 
một con trắng ngựa. 

Còn nhận xét của Nguyên Hồng, Tô Hoài cũng thú vị. 
Chúng tôi uống bia Thủy Tạ, quầy cô Dinh Gốc Liễu. Nguyên 
Hồng bậm môi vuốt râu nói: - Mày, Trần Đĩnh à, mày có tâm 
hồn, mày có nghệ thuật nên mày viết cái ấy cho Thuận rất 
hay. Lúc có rượu Nguyên Hồng thường bị cao giọng. 

Tô Hoài tủm tỉm: - Hay chính vì nó đã kéo tai các vị lên 
cho cao ngang với nó chứ nó đếch cúi xuống để kính ghi, của 
này mà bẩm anh, em kính ghi anh đây thì hỏng. 


300 



ĐÈN CÙ 


Cuối 2002, Trần Thế Tuấn, biên tập viên nhà xuất bản làm 
hồi ký Thuận mò đến nhà tôi. Mấy chục năm xa rồi. Té ra rồi 
Tuấn cũng lao đao. Bị nghi là chịu ảnh hưởng xét lại của tôi và 
kỳ thị, Tuấn bèn xung phong vào B5, vùng giới tuyến ác liệt. 
Tôi nghe mà thấy rợn. Nếu Tuấn vào B5 mà hi sinh thì chắc 
tôi ân hận lắm. Nay anh làm thơ. Có in sách, sống ở Sài Gòn. 

Thôi dù sao, ở Bất Khuất, tôi đã bỏ qua được nhẹ nhàng 
hai cửa ải danh lợi. 

Tôi vẫn mong rồi có một quyển sách của thật tôi, của 
chính tôi. 

Viết Bất Khuất, tôi không một lời chửi Mỹ, trong khi đặc 
trưng của văn học cách mạng là phải tìm mọi dịp lên án nó, 
thằng đế quốc kẻ thù của loài người và nhân dân Việt Nam. 
Ngược lại, tôi đã tước bỏ hết mọi màu sắc, mùi vị đề cao 
Trung Quốc ở trong cuốn sách. Với cây bút của tôi, Nguyễn 
Đức Thuận không còn tôn thờ Lôi Phong, Lưu Hồ Lan nữa. 
Trước khi làm việc với Nguyễn Đức Thuận, tôi đã bỏ ba buổi 
nghe hết băng ghi âm bài nói của anh ở trường Nguyễn Ái 
Quốc. Rồi sau đó có một buổi làm việc khá căng với anh. Tôi 
đưa ra ba ý kiến: một, viết hồi ký của anh, tất nhiên tôi tôn 
trọng sự thật anh đã trải nhưng tôi được độc lập xử lý kinh 
lịch của anh theo nhận thức và cảm xúc của tôi và anh hãy 
yên tâm, tôi đã làm như thế khi viết cho Phạm Hùng, Lê Văn 
Lương, Bùi Lâm; hai, nghe anh nói ở Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy 
anh chỉ nhấn đến tinh thần quyết tử nhưng theo tôi, chúng ta 
cần ca ngợi cả tinh thần quyết sống, bởi nếu chỉ quyết tử 
không thôi thì có lẽ chúng ta sẽ giống như lính Lê Dương, tôi 
cần nói rõ như thế với anh vì tôi sẽ hỏi anh nhiều cái về đời 
sống tình cảm yêu ghét của cá nhân anh (chính với tinh thần 
này mà tôi đã viết Phan Trọng Bình có thói quen rằm nào 
cũng cố nhòm trăng sáng qua mái nhà tù); ba, anh nói mỗi khi 


301 



TRẦN ĐĨNH 


gần bên cái chết anh lại thấy Lưu Hồ Lan đứng ở trên đỉnh 
vinh quang chói lòa giơ tay vẫy và anh thì cố gắng trườn lên, 
theo tôi như thế mà vào sách thì không ổn một chút nào. Hiểu 
chuyện Thuận trong lúc thập tử nhất sinh thấy Lưu Hồ Lan 
như tấm gương sáng cũng chỉ là sản phẩm của tinh thần noi 
gương, học tập Trung Quốc mà xưa nay đảng ra sức giáo dục 
cho toàn đảng mà thôi, tôi nói hơi mạnh: - Tôi nghĩ ở các bộ 
mặt Việt Nam, chúng ta không thiếu hình tượng anh hùng để 
học hỏi đâu. Vả chăng tại sao chúng ta không đề cao một anh 
hùng Việt Nam cho nước ngoài cũng học tập chứ? Kết quả Võ 
Thị Sáu đã ra mắt thay cho Lưu Hồ Lan trong Bất Khuât. 

(Năm 2008 trong một quyển sách xuất bản về Nguyễn 
Đức Thuận, người ta đã đăng một bài của Nguyễn Đức Thuận 
viết năm 1964: "Sống như Lôi Phong, chết như Ruồi Trâu, Võ 
Thị Sáu." Theo Bất Khuất, biên tập viên mới chỉ thay Lưu Hồ 
Lan bằng Võ Thị Sáu chứ chưa tước bỏ Lôi Phong...] 

Một điều cần nói nữa: 1965, viết Bất Khuất tôi ngỡ lên án 
việc đày đọa con người. Thì hai năm sau nổ vụ án xét lại và 
tôi là nạn nhân. 

Và tôi bắt đầu lờ mờ nhận thấy ngoài bồi bút, tôi mang hai 
bộ mặt lệch nhau: om xòm ở tư cách kẻ lên án và câm nín với 
vai tội phạm bị đàn áp man rợ của chính bản thân. 


302 



Chương hai sáu 


C on gái tôi ra đời lúc 3 giờ 15 phút chiều. Đúng 3 rưỡi, 
Tuyết Minh, vợ Lê Vinh Quốc, bí thư đảng ủy Bệnh 
viện c điện thoại báo tin cho tôi ngay. Chị bị đưa về bệnh viện 
c làm bí thư đảng ủy vì tội "bỏ Tổ quốc" của chồng. 

Sáng sau tôi vào thăm. Con gái nằm ở một phòng tập 
trung nhiều cháu sơ sinh khác. Hồng Linh bảo tôi nom con 
xấu lắm. Mắt sưng như hai quả nhót còn môi thì như có hai 
con đỉa bám vào... Tôi không thấy sao hết. Vừa mừng vừa 
thẫn thờ. Thương con rồi sẽ chịu đựng bom đạn ra sao... 

Đến trưa, tôi rủ Trần Châu tới Bách hóa Tràng Tiền mua 
cái chậu tắm tráng men trắng tinh cho con gái. Hai anh em 
sắp bước xuống đường sang bên hè nhà Laíont Lacaze xưa, 
tôi chán nản nói: - Je maudis la guerre, elỉe abrutit ỉ’ homme. 
Mình nguyền rủa chiến tranh, nó vũ phu hóa con người]. Nói 
tiếng Pháp như sợ có người nghe thấy. Chiến tranh đang là 
nguyện ước nung nấu sôi sục, rủa nó là nguy hiểm. Phẩm chất 
cao quý nhất bây giờ là dám đánh nhau, hy sinh tất cả mà. 

Lúc ấy giữa ngã tư rộng vắng trưa hè, tôi thấy bơ vơ lạ 
lùng. Tôi không thích Mao, mặc dù ông người Hồ Nam, cũng 
là con cháu của Thần Nông, cụ năm đời của Lạc Long Quân đẻ 


303 



TRẦN ĐĨNH 


ra vua Hùng, mặc dù trong con gái tôi có một nửa máu Hán, 
tôi ngờ ông ta ầm ầm phèng la cổ động cho việc mở cái sòng 
bài máu này là có dụng ý thâm hiểm không thể nói ra, cái 
dụng ý mà lúc ấy tôi ngu không nhìn ra nổi. Cứ ngỡ ông bảo 
vệ nhắng chủ nghĩa, ông thiết cái miếng cho dân tộc ông chứ 
đâu phải là giữ cái tiếng trong sáng cho Mác, Lê-nin. Anh nào 
ngây ngô thì mắc bả ông. 

Sáng hôm sau Mỹ ném bom kho xăng Đức Giang. 

Con gái tôi ra đời trúng vào vận hội "nghìn năm có một" 
quật ngã đế quốc đầu sỏ nên rửa tội trong khói lửa! 

Nghe Nguyễn Thành Lê, phó tổng biên tập nói đến chữ "cơ 
hội ngàn năm" trong cuộc họp nghiêm trọng và lặng như tờ 
của tòa soạn đêm hôm thông báo Việt Nam chiến tranh với 
Mỹ, tôi hết sức phản cảm. ôi, chiến tranh mà là cơ hội nghìn 
năm có một! Và tôi liền nghĩ ngay: ý này chắc chắn của Mao 
Trạch Đông! 

Ngay hôm sau, Mỹ ném bom kho xăng Đức Giang, trận 
bom đầu tiên vào sát Hà Nội. Tôi tự rủa thầm: Đúng là ghét 
của nào trời trao của ấy! Anh ghét bom đạn thì đó, cho anh 
nếm mùi ngay sau hôm con anh ra đời! 

Cháy rần rật mấy ngày. Khói đen đầy trời. Tàu sân bay Mỹ 
Constellation ở cách Đức Giang 150 dặm (240 km] mà trông 
thấy khói đám cháy. 

Tối tôi đến Kỳ Vân. Thì báo động. Hai đứa xuống đứng ở 
ngõ hông nhà. Tôi hỏi làm thế nào cho đất nước khá ra chứ 
cứ vác rá đi xin về đánh nhau mãi hay sao? 

- Kinh tế tự do thì khá! 

Tôi nhìn anh. Kỳ Vân cười: - Nông dân vừa được giải 
phóng đã tước luôn ruộng đất và cùm ngay chân tay họ ở 


304 



ĐÈN CÙ 


trong hợp tác xã. Nghe Mao nói tiến lên hợp tác hoá không 
được chậm như bà già bó chân mà. Tàu nó bảo sao là bào hao 
làm vậy. Đánh Mỹ là gây đại loạn như Mao hô để cho Trung 
Quốc được nhờ mà. Cách mạng là đại lọan, không phải là ăn 
tiệc, nhảy đầm nhưng Mao vẫn ăn tiệc, nhảy đầm. 

Nhìn khói đầy trời, tôi rất chán, tự nhiên đâm ra tầm 
thường muốn bên xứ sở của Mao cũng khói bom dầy đặc thế 
này. 

Sáng sau vào bệnh viện thăm vợ con. Gặp báo động - ngày 
mười mấy lần báo động. Tôi đứng ở bậc lên xuống tòa nhà 
chính bệnh viện sát đường Trường Thi. Dưới bậc tam cấp là 
một dẫy hầm gạch nửa ngầm nửa lộ có nắp bê tông. Các cô y 
tá theo nhau khiêng từng cáng lội xuống hầm ngập nước đến 
đầu gối, hơn một chục cháu sơ sinh nằm ngang thân cáng, 
những mảnh gạc nhuộm mầu cỏ úa phủ kín đi tất cả. Ngỡ như 
đang cố tình từ bỏ con, tôi rớm nước mắt nhìn đám rước 
nhếch nhác những thiên thần giấu mặt thiêm thiếp hưởng cơ 
hội nghìn năm có một trong tiếng vo ve của đám mây muỗi bé 
xíu, những con muỗi cũng lần đầu ra trận. 

Để lên dây cót cho dân Hà Nội sau trận bom Đức Giang, ta 
làm một cuộc thị uy sức mạnh bằng hạ uy thế kẻ thù: tổ chức 
toà án nhân dân xét xử phi công tù binh Mỹ tại sân vận động 
Hàng Đãy. Trước đó cho áp giải tù binh đi diễu qua nhiều đại 
lộ. Đồn rằng đây là sáng kiến của Tố Hữu. Khi Mỹ ném bom 
Thanh Hóa và đe ném Hà Nội, Tố Hữu nói một câu xanh rờn 
chủ nghĩa lạc quan cách mạng: Ra đây, giỏi thì cứ ra đây, xin 
mời, sẵn sàng đón đây, nào! Tôi rất khó chịu nghe báo Nhân 
Dân truyền đạt hào khí này. 

Chiều hôm ấy, hai ba ngày sau bom Đức Giang, Nguyễn 
Tuân và tôi ra cổ Tân uống bia. Chợt người ào ào từ sau Nhà 
hát lớn chạy tới. Giải tù binh! Chúng tôi bèn về quán bia ngã 


305 



TRẦN ĐĨNH 


tư Tràng Thi - Quang Trung, chỗ sau này là nơi bán vé của 
hãng Air France. Tình cờ Tô Hoài cũng vừa đến. Cùng lúc, 
đoàn tù binh hiện ra ở đầu ngã tư công an Hàng Trống. 

Khoảng hai trăm tù binh phi công Mỹ xếp hàng đầy hết 
lòng đường đi tới. Quần áo bà ba mầu xám khói nhạt. Tôi giật 
mình: tất cả đoàn người bị trói kia sao quá giống hệt nhau? Ở 
chiều cao, ở khổ người, ở dáng đi, ở nét mặt, ở tư thế và thần 
thái. Lầm lũi ngửng đầu nhìn thẳng vào cái không gian bao 
quanh đằng đằng sát khí và tiếng la ó. Thoáng rất nhanh tôi 
ngỡ xem một tập quần tượng đài di động được một đạo diễn 
tài ba điều khiển. Nhà đạo diễn đó là ý thức về giá trị tự thân. 
Và rất nhanh lại nghĩ ai đó đã dựng nên tập thể điêu khắc này 
để đối lại tượng đài Nạn nhân các trại tập trung Quốc xã. 

Dân hai bên đường hò hét, đánh đấm, ném đá. Những cái 
đầu tù binh quay ngoắt tránh đá, tránh đấm rất nhanh. 
Những con mắt không một lúc nào cầu van, nao núng... 

Ba chúng tôi đứng lặng trên hè. Tương quan sức mạnh 
quá chênh nhau tự nhiên làm se lòng. Đoàn tù binh đã đến 
đoan cuối, chợt Tô Hoài nhào xuống đường, nhảy vội lên đấm 
một cái trượt vào mặt một người tù binh đi ở ngoài cùng. 

Anh trở lại, tôi hỏi khẽ: - Đánh người ta làm gì? 

- Xung quanh căm thù như thế chả lẽ ba đứa mình đứng 
yên? - Tô Hoài che miệng tủm tỉm cười. 

Tôi biết anh muốn tránh đòn dư luận cho cả ba. Anh rất 
hiểu đời. Anh biết cần yên để viết, chớ trêu ngươi, trêu là toi 
sự viết đấy. Trên cái bàn con con rất thấp của anh ở ngay bên 
trái cửa vào nhà, cạnh bức chân dung anh do Nguyễn Sáng vẽ 
- mà bàn tay rất được chú ý đặc tả - anh để tấm huân chương 
kháng chiến chống Pháp trong khung kính. Cười bảo tôi: - 
Công an đến thấy thì đỡ lôi thôi. 


306 



ĐÈN CÙ 


"Toà án nhân dân" kiểu cải cách ruộng đất kịp thời giải tán 
ngay sau cuộc bêu tù binh. Sài Gòn đe trả miếng y như thế. 
Cũng bêu tù Việt Cộng. Thế giới tố cáo Hà Nội vi phạm luật 
quốc tế về tù binh. Còn tù binh Mỹ về trại nhất tề tuyệt thực. 

Sau ta đưa họ đến giam ở gần những trọng điểm hoặc sơn 
cầu Long Biên để Mỹ không dám đánh phá. Mấy cô diễn viên 
trong Khu văn công đến biểu diễn cho các mâm pháo gần nhà 
máy điện Yên Phụ về nói: Đang hoá trang cho tiết mục sắp 
diễn cứ thấy, hế lô hế lồ gọi. Nhìn sang bên nhà máy điện thì 
thấy mấy chú Mẽo bị giam trong đó. Các chú bám mép tường 
nhoi lên gọi, vẫy, hôn gió. Đồ qủy, vào tù còn hám gái thế chứ 
lại. 

- Mà phải là gái đẹp và gái chiến thắng cơ, - tôi nói. 

Phải nhận là Mỹ kỳ quặc! Sau khi bình thường hóa bang 
giao năm 1995, bổ nhiệm đại sứ đầu tiên sang mà kén một tù 
binh cũ từng bị giam sáu năm rưỡi ở Hà Nội. Không ngại mất 
thể diện ư? Mà ông đại sứ vừa sang là te te lao xuống ngay 
Hải Dương tìm cảm ơn người du kích năm nào bắt được 
mình. 

Và ông ta thì mới giải lời thề để từ căm thù Việt Nam 
chuyển sang hữu ái, thân thiện với ngay những người từng đã 
hành hạ ông cực kỳ độc ác. 

* * * 

Suốt 1966, tôi bận với Bất Khuất. Ngoài làm việc với 
Thuận, còn gặp khoảng bốn chục anh chị em tù như Phan 
Trọng Bình, Trần Quốc Hương, chị Khánh Phương... Nghe anh 
Bửu, quê Hoài Nhơn, Bình Định kể đời anh, tôi vừa ghi vừa 
khóc ròng. Xen giữa là những chuyến thăm vợ con sơ tán trên 
tận Ca Sơn, Chợ Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên. Cụ Bồ râu năm 
chòm như sóng dào dạt cho muợn một góc vườn hoang để 


307 



TRẦN ĐĨNH 


Linh tự tay dựng lấy một gian lều. Cái lều này một tuần liền 
trống hoác, Linh chưa pha tre kịp để đan cửa. Con cụ Bồ đi 
lính vào Bê. Cụ thì thào: - Đài ta chỉ thấy nói nó chết... nhưng 
mà đánh nhau thì cũng như xay lúa ấy chứ anh nhỉ, cả hai má 
cối đều cùng mòn chứ phải không anh? Lâu quá chẳng thấy 
thư thằng con tôi... 

- Cụ ơi, má cối cũng có số. Trời thương thì rồi về. 

Có chuyện trời thương thật. Máy bay Mỹ một hôm ầm ầm 
bay qua, rất thấp. Có lẽ nhòm xem các băng rôn lính Trung 
Quốc căng trắng sườn đồi: Kháng Mỹ viện Việt, Đả đảo đế 
quốc Mỹ. Linh vội bế con gái nhảy xuống hố cá nhân ở đầu 
giường. Chợt Linh giơ con gái lên trên miệng hố và theo bản 
năng tôi vội đỡ lấy. Linh đu người lên mặt đất. "Rắn! Bò vào 
chân Linh, còn ướt đây này." Tôi nhìn xuống. Một con rắn lục 
dài khoảng 25 phân đang ngóc đầu. Trời lạnh có lẽ nó rơi 
xuống hố ngủ đông... 

Và con cụ Bồ về thật. Gần vĩ tuyến, đi cùng hai anh lính thì 
bị pháo 105 li bắn. Một quả pháo nổ bên cạnh. Hai anh đi đầu 
và đuôi chết, mình con cụ Bồ sống. 

Chủ nhật 22 tháng 4, tôi đến thăm mẹ vợ chữa lao ở bệnh 
viện Thái Nguyên sơ tán về giữa rừng Phúc Trừu vùng chè 
Tân Cương. Vừa đến chân dốc thấy bệnh nhân ngồi chồm 
hỗm trên đỉnh đồi đồng loạt nhìn tôi cười thì ngờ ngay là có 
tin xấu. Quả vậy. Mẹ Linh chết thứ Sáu, ngày 20, bệnh viện 
đoán con rể Chủ nhật lên thăm nên hoãn chôn. 

Cùng bệnh viện làm biên bản trao nhận các thứ sơ sài còn 
lại của người chết. Lật chiếu đầu gường thấy tờ giấy bạc năm 
đồng gấp tư như một chúc thư tối giản gửi lại, tôi bật khóc. 
Kiên cường sống, kiên cường chịu đựng, chống đỡ rồi nghèo 
đói, hoạn nạn tay trắng vô cố nhân ra đi. 


308 



ĐÈN CÙ 


Tôi mang về cho Linh một hộp sắt chữ nhật cũ đựng ít đồ 
khâu trong có một hộp sắt nhỏ tròn mầu đỏ trước đựng thuốc 
ho pastille và một chiếc kéo mạ kền xinh xinh. Nhìn hai cánh 
kéo, tôi nghĩ đến một thế đứng ba lê. Cho rằng mẹ cất riêng 
vào đấy để thỉnh thoảng mở ra nhìn cho đỡ nhớ con gái. Lần 
trước tôi lên, mẹ hỏi: "Linh rồi đẻ con gái hay con trai?" cái 
cười quá hiền lành. Như lép vế nữa, không biết tại sao... hay 
người ốm nặng đều thấy kém phận như thế? 

Rời bệnh viện sau khi chôn cất, tôi về tới lều nhà thì trời 
xẩm tối. Má nói gì? Linh hỏi. À, má lại hỏi rồi đây Linh đẻ con 
trai hay con gái. Má có vẻ yếu đi, tôi nói. 

Tuần sau, đúng ngày Quốc tế Lao động, tôi đạp xe lên. 
Thấy dân chạy đông bên đường kháo: - Đánh nhau ầm ầm. 
Mấy cái máy bay rơi, ta lại tưởng nó nên cứ vỗ tay hoan hô. Ai 
ngờ ta. Mấy anh lái cháy ra than cả. Tôi là lạ vì nghe trong lời 
nói như có vẻ cười cười. Giống các bệnh nhân cười khi tôi 
đến bệnh viện thì lại gặp mẹ đã chết. 

Chập choạng tối tới nhà. Linh đang ngồi làm cá trước lều. 
Những con cá lành canh bé tí teo. Linh khẽ lấy hai ngón tay 
nặn ruột cá. Những mảnh vẩy li ti lấp lánh - mà tôi nghĩ là 
chất liệu của các vì sao sớm trên kia - lẫn vào những bọng 
ruột nhỏ như chiếc đầu kim mọng đỏ. Tôi ngồi xuống bên. 
Như linh tính báo trước, Linh hỏi khẽ: 

- Má làm sao phải không? 

- Má mất rồi. Ngày 20 tháng 4 tây. 

Một tiếng "ớ!" Bàng hòang một tiếng. Như túm níu hẫng 
phải một cái gì. Rồi hai ngón tay dừng nặn. Những vẩy cá chợt 
càng lấp lánh, các đầu kim mọng đỏ càng bụ hơn, bóng đẹp, 
tròn xoe hơn, nữ trang hơn. Rồi rơi lên tất cả những lấp lánh 
chất liệu của sao, của những nụ hoa đỏ bầm là hai giọt nước 


309 



TRẦN ĐĨNH 


mắt. Hai giọt nữa. Hai giọt nữa... Trong vắt. Nhỏ nhoi. Không 
một tiếng kêu. Không một tiếng nức nở. Im lặng hòan toàn. 
Thanh lọc... 

Hai tháng sau cháu ngọai của bà ra đời là gái. Linh thích 
chữ Mây. Cố giữ cho tên thuần Việt, tôi bèn đệm Áng. Cháu 
sống ở vùng Chợ Đồn, Ca Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên hơn 
một năm trời. Cho tới lúc nghe mẹ nói ông trăng kìa thì ngửa 
mặt lên cười. Biết ngửa mặt nhìn trời nữa khi nghe nói máy 
bay. Lúc ấy không cười mà hơi rúm người lại quờ quờ hai tay 
giơ về phía mẹ. 

Tôi rất buồn bảo Linh: - Từ bé đã thế này thì dân ta giỏi sợ 
nhất thế giới rồi đây. 

Cách Trường múa sơ tán nửa cây số, quân đội Trung Quốc 
kháng Mỹ viện Việt đóng khá đông. Người con rể thứ hai của 
má Linh, anh em cọc chèo với tôi lúc đó ở đơn vị này. Cái gì 
run rủi khiến Lương Cơ Văn ở Phúc Kiến lại về quanh quẩn ở 
cả đây khi mẹ vợ chết? Sau này Cơ Văn bảo tôi: Chúng em 
sang thấy người Việt Nam khổ quá..., em vẫn dấm dúi cho họ. 
Có người nhận còn chắp tay vái. 

Lương Cơ Văn không biết dân Việt sau này nhất tề nói 
quân Trung Quốc mượn cớ chống Mỹ sang vét về nước kho 
vàng châu báu ông cha ngày xưa chôn giấu lại. Đào công sự 
trong lòng núi là để moi vàng. Không, còn chôn giấu súng ống 
ở dọc hai bên đường họ mới mở để phòng sau này cần đến thì 
móc lên dùng với ta. 

Dân, tai mắt của đảng nhưng khác đảng. Không biết "bốn 
phương vô sản đều là anh em." Mà có biết thì cũng không dại 
tin như đảng. 


310 



Chương hai bảy 


Đ i từ nửa đêm ở Chợ Đồn Con, Phú Bình, Thái Nguyên, 
chỗ vợ con sơ tán, mờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 
1967, qua phà Đông Xuyên sông Hồng, tôi đến ngay báo Nhân 
Dân. Rất sốt ruột. Muốn gặp Châu. Muốn xem anh đã bình 
thường lại chưa. Mấy hôm trước tôi rủ anh xem "Chiến tranh 
và Hoà bình," phim Liên Xô chiếu nội bộ ở Viện bảo tàng cách 
mạng. Ghét Liên Xô, ghét "hoà bình," người xem chửi cả cụ 
Lev Tolstoi, "Sao cái bọn này chúng nó sự chiến tranh đến thế 
chứ nhỉ, lại đem chiến tranh ra dọa ta nữa." Nhưng Châu rất 
đăm chiêu, không để ý tới những cái đó. Lát sau thấy vẻ anh 
vẫn nghĩ ngợi, bồn chồn, tôi hỏi có chuyện gì thì anh nói có 
chuyện hơi lôi thôi, anh vừa bị mất mấy đoạn trích biên bản 
hội đàm mới đây của Đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam. 
Mất kèm cả cái quần lụa của vợ. 

Tôi nói ngay: - Kẻ trộm rồi. Nếu là công an thì họ cứ việc 
đưa lệnh khám nhà rồi bắt luôn đi thôi chứ việc gì phải bày 
chuyện ăn trộm? 

- Hoàng Minh Chính bảo công an lấy, - Châu nói. - ừ, Đĩnh 
thử đến Chính nói là kẻ trộm xem. 


311 



TRẦN ĐĨNH 


Sớm hôm sau tôi đến Chính. Cửa ra vào hành lang đóng, 
không muốn gọi ầm, tôi leo lên nóc bể nước rộng bằng hai 
gian phòng, toan mượn nó đi qua dẫy cửa sổ hành lang, ở 
trước buồng nhà sư Thiện Chiếu bên cạnh nhà Chính. Ai ngờ 
mái tôn ọp ẹp, tôi bỗng hoá thành tên trộm trong một phim 
gián điệp kẻ gian hài. Loảng xoảng thanh la chũm choẹ kinh 
kịch diễn ngoài trời có đến ba phút. Ngay cạnh dẫy nhà trung 
đội lính bảo vệ trụ sở Quốc hội bên kia đường kiêm theo dõi 
Chính và sư Thiện Chiếu. 

Chính bảo tôi dứt khoát là công an lấy rồi. Tôi đã bàn với 
Châu, bảo Châu nếu họ hỏi thì cứ nói là đến tôi chơi, khi tôi đi 
rửa ấm chén pha nước, Châu thấy trên bàn có tài liệu hay thì 
lấy về xem xong trả sau, sợ muợn tôi không đưa vì là tài liệu 
tuyệt mật. 

Biên bản này là một trong vài phần tử quan trọng cấu 
thành vụ án chống đảng, lật đổ, tay sai nước ngoài... Nhưng 
bản thân nó thì rất hay: cho thấy Bắc Kinh và Hà Nội bắt đầu 
mâu thuẫn nhau về hai vấn đề. Một là Đảng cộng sản Trung 
quốc cho rằng Mỹ thế nào cũng đánh Trung Quốc và khi ấy 
Liên Xô sẽ nhất định theo Mỹ đánh hôi; do đó hai, Việt Nam 
cần đánh đến cùng chớ nghĩ đến đàm phán. Stalin từng 
khuyên đừng vượt Trường Giang Nam hạ nhưng Trung Quốc 
không nghe. Không nói ra nhưng ngụ ý Việt Nam dừng đánh 
là nó sẽ rảnh tay đánh Trung Quốc dữ, vậy hãy ra sức phên 
giậu khỏe vào cho tôi. 

Còn nay hốt vì Cách mạng văn hóa ngày thêm rối bét, triển 
vọng nguy hiểm, Lê Duẩn không dại hết lòng nghe đại hậu 
phương nữa mà muốn quay lại với "hai vai hai gánh ân tình” 
nên đáp lại rằng thứ nhất, nếu Mỹ đánh Trung Quốc thì Liên 
Xô nhất định giúp Trung Quốc chống Mỹ. Thế là hết theo Mao 
coi Liên Xô là phản thùng, đầu hàng Mỹ bỏ rơi Việt Nam cho 


312 



ĐÈN CÙ 


Mỹ xâm lược như hồi Hội nghị trung ương 9. Và thứ hai, Việt 
Nam đánh đến cùng nhưng vẫn cần vừa đánh vừa đàm. 

Một cuộc họp vậy là vô cùng quan trọng, theo chúng tôi. 
Một khe nứt ngoài sức tưởng tượng! Ngày nào ai nói vừa 
đánh vừa đàm, ai nói Liên Xô cũng bênh Trung Quốc mà 
chống Mỹ thì cầm chắc chết. Nay lại chính là Bộ chính trị. 
Thay đổi quả là nhanh gọn. Trước kia ai li khai Liên Xô, tổ 
quốc của cách mạng vô sản thế giới thì chết, ai dè đến Nghị 
quyết 9 chửi Liên Xô phản động lại là tuyệt vời cách mạng. 
Dân từ đó đẻ ra câu: sáng đúng chiều sai đến mai lại đúng. Và 
ông Trung Quốc bà Liên Xô, ông nhảy dây, bà đá bóng. Lộn 
tùng phèo hết. 

Còn tại sao biên bản này đến tay Châu? Mỗi Trung ương 
ủy viên có một bản. Ung Văn Khiêm cho Thiện Chiếu mượn. 
Thiện Chiếu đưa cho Chính. Chính chép lại những đoạn cốt 
yếu rồi đưa Châu. Thì lộ từ chỗ Châu. Sau này khi đề nghị xóa 
án cho vụ xét lại, Nguyễn Trung Thành bảo tôi đó là do đặc 
tình nó báo. Và, cũng theo Thành, nhờ cú bố trí "đánh cắp "tài 
liệu và cái quần lụa "hoả mù" này, Lê Kim Phùng đã được 
Trung ương cấp cho cái nhà rất sang, số 3 Lý Thường Kiệt, 
bên cạnh nhà Vũ Đình Huỳnh. (Năm 1995, theo Nguyễn 
Trung Thành gợi ý, "Phùng thích anh đấy, anh có khi vận 
động được Phùng ủng hộ tôi," tôi đã đến đưa thư động viên 
Phùng nên cùng Thành xin Trung ương xem lại vụ án. Nhà 
quá đẹp, Trung Thành thêm một đời hàm bộ trưởng nữa 
cũng chưa chắc có nổi. Nhưng Phùng đã theo Nguyễn Đình 
Hương khẳng định lại vụ án xét lại.) 

Thiện Chiếu ở cạnh buồng Hoàng Minh Chính xem vẻ ý 
hợp tâm đầu với nhau. Em trai nhà sư, Mười, học lý luận hội 
họa ở Liên Xô, chuyện với tôi cũng ghè Mao ra phết. Thế 
nhưng Thiện Chiếu lên tên phố còn Chính thì rẽ xà lim. 


313 



TRẦN ĐĨNH 


Thật tình lúc nghe Châu nói cũng như sau khi đến Chính, 
tôi không hề lo. Dù công an có lấy nữa thì cũng chỉ là để đe 
cho sợ. Chuyện bắt bớ, thủ tiêu đảng viên là của Stalin, của 
Mao, không thể xảy ra ở Đảng cộng sản Việt Nam vốn giỏi xuê 
xoa để được tiếng thuận hòa. Tôi chỉ giảm tin yêu Cụ Hồ vì 
cho rằng Cụ xoàng, chịu thua rồi thỏa hiệp với Lê Duẩn, Lê 
Đức Thọ ở Hội nghị trung ương 9 bởi có lẽ Cụ nghĩ thà đảng 
xộc xệch còn hơn để mất đảng. Tôi vẫn tin Lê Duẩn, Lê Đức 
Thọ sau Nghị quyết 9 quyết định cho Cụ nghỉ họp Bộ chính trị 
"vì lý do sức khoẻ" để rồi sau sang Trung Quốc chữa bệnh là 
thật tình! 

Nghị quyết 9 đã cơ bản thỏa mãn yêu cầu của Mao: bỏ 
Liên Xô, ngả hẳn theo Mao, phát động chiến tranh bởi" thiên 
hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ "(hay nôm na là chúng 
mày chết cho ông sống] nhưng Việt Cộng triệt hạ phái hữu 
quá chậm! Đến tháng 6 - 1967, tất cả những Lưu Thiếu Kỳ, 
Đặng Tiểu Bình, gần hết Bộ chính trị và 11 nguyên soái đã bị 
Mao bỏ tù thì ở Việt Nam, tuy nằm ở Bắc Kinh, Cụ Hồ vẫn 
nguyên thanh thế chủ tịch nước có thơ gửi đồng bào, bộ đội 
và đặc biệt Giáp vẫn đầy đặn danh hiệu, chức vụ, quyền lực 
tức là súng vẫn ở trong tay Giáp mà với Mao thì nòng súng đẻ 
ra tất cả! Tóm lại Duẩn chưa thâu tóm được toàn bộ quyền 
lực và như vậy khả năng phản đòn của xét lại Việt Nam còn 
lớn, khả năng Việt Nam ngừng đánh Mỹ vẫn có, bài bản của 
Mao qua chiến tranh Việt Nam (chứ không phải chiến tranh 
lục địa - Đài Loan] để thương lượng ngang thưng với Mỹ 
không thành. 

Đến đây xin kể một vụ động trời mà sau này Nguyễn 
Hưng Định, thư ký của phó thủ tướng Lê Thanh Nghị, một 
người trong cuộc thuật lại với tôi. Theo lời Định thì lúc ấy Hà 
Nội hết nhẵn tên lửa. Do tên lửa Liên Xô gửi choViệt Nam qua 


314 



ĐÈN CÙ 


đất Trung Quốc đã bị Trung Quốc giữ lại đòi khám và "áp 
tống" sang Việt Nam. Biết Trung Quốc muốn đánh cắp bí mật 
làm tên lửa, Liên Xô phản đối. Cuối cùng, 28 Tết âm lịch Đinh 
Mùi, Cụ Hồ đành cử Lê Thanh Nghị sang cầu khẩn Mao cho 
gặp. Nghị nói thưa Chủ tịch, lẽ ra Hồ Chủ tịch chúng tôi sang 
gặp Chủ tịch nhưng Hồ Chủ tịch chúng tôi sức yếu không thể 
đi. Mao bèn hỏi: "Sao mà yếu?" - "Dạ, Hồ Chủ tịch chúng tôi 
quá lo lắng vì máy bay Mỹ đánh phá ác liệt mà chúng tôi thì 
hết tên lửa do Trung Quốc và Liên Xô chưa thoả thuận được 
việc chuyển tên lửa." Mao nói ngay: "0, tưởng gì chứ thế thì 
dễ." Quay sang Chu Ân Lai: - "Tổng lý giải quyết việc này để 
cho Hồ Chủ tịch chóng khoẻ lại." Chu nói: - "Chủ tịch đã chỉ thị 
thì chẳng khó khăn gì." Nói đoạn quay sang Nghị hỏi tắp lự: - 
"Cách mạng văn hoá chúng tôi ngày ngày rầm rộ như thế sao 
báo chí Việt Nam lại im?" (Khổ, báo chí Việt Nam mà đưa tin 
thì bằng đem xấu xa của đại hậu phương ra bêu với dân ư?] 
Nghị giải thích thế nào Định không nói mà tôi cũng không hỏi, 
sợ anh giật mình ngừng chuyện.] 

Tiếp sau đó, Chu nói: "Sáng mai ở Thiên An Môn hàng 
triệu Hồng vệ binh chúng tôi biểu dương lực lượng ủng hộ 
Việt Nam đánh Mỹ đó, xin mời phó thủ tướng và các đồng chí 
đến dự." 

Đã phóng cây lao đánh Mỹ của ông anh đi rồi thì phải theo 
lao thôi! Cái phận nhờ vả mà! Không dự thì không tên lửa bắn 
máy bay! 

Sáng sau đến nơi, không thể không kinh ngạc trước cảnh 
tượng Hồng vệ binh bao la, sôi sục. Đầy đất là người hò la, 
rợp trời là cờ xí vùng vẫy, biểu ngữ... Sau phút kinh ngạc thì 
đến phút kinh hoàng. Có rất nhiều biểu ngữ các tiểu tướng 
Hồng vệ binh chăng lên ở trước mặt các quan khách Việt Nam 
đến dự đề rằng: Đả đảo Võ Nguyên Giáp, phần tử xét lại thối 


315 



TRẦN ĐĨNH 


tha, tay sai của Liên Xô phản động! Tôi hỏi Định: - "Đoàn ta bỏ 
về chứ?" - "Bỏ thì người ta lập tức bỏ hết các thứ chi viện.” 
Tôi nói: - "Thế nào trong thư khố của Đảng cộng sản Trung 
Quốc chả có phim ảnh ghi lại cảnh thày trò các ông đứng trên 
lễ đài vẫy tay hoan nghênh các biểu ngữ đòi đánh đổ Võ 
Nguyên Giáp. Hễ cần dí điện ta họ lại xì các ảnh ấy ra." 

Sáng hôm sau, theo lời Định kể, Lê Chung Thủy, tham tán 
quân sự ở đại sứ quán ta đến nói Giáp ở trong nước điện ra 
yêu cầu đại sứ ta phản đối Trung Quốc có bài báo viết Võ 
Nguyên Giáp âm mưu lật đổ Cụ Hồ! Nghị bàn với Lý Tiên 
Niệm. Lý bảo nên để Lý nói lại với Bộ tư lệnh Hồng Vệ binh 
rút bài báo đi. Thật ra bạn chỉ cốt cho một đòn xây xẩm để hãi 
mà dốc lòng theo thôi. Cả nghìn năm kinh nghiệm Thiên triều 
úm dọa hầu quốc, Bắc Kinh thừa bùa phép. 

Và theo tôi, bắt đầu sợ Trung Quốc tanh bành vì Cách 
mạng Văn hóa, Hà Nội có cơ bị bỏ bơ vơ giữa "chợ"... chiến 
trường, Lê Duẩn đã nảy ý mau chóng giải phóng miền Nam 
bằng một cú đánh có tính quyết định hy vọng qua đó thoát 
sớm được cuộc đại hỗn loạn của đại hậu phương và thế là 
Duẩn xóa ngay kế hoạch của Võ Nguyên Giáp chỉ đánh Tây 
Nguyên lấy thanh thế rồi rút, biến ý đồ duy ý chí Tổng tiến 
công - Tổng nổi dậy Tết Mậu Thân thành mục tiêu chiến lược. 
Nhưng đánh mạnh thì có khả năng Mỹ nhảy ra ngoài Bắc, vậy 
phải tính đến khả năng vời đến quân chí nguyện Trung Quốc 
vốn luôn đóng chực ở biên giới - sẵn sàng can thiệp theo thỏa 
thuận từ đầu của cả hai bên. Muốn thế phải có thế chấp lớn 
nộp gấp Bắc Kinh. Vụ án xét lại ra đời! Tháng 2 - 1968 đánh, 
tháng 7 -1967 bắt mẻ đầu tiên. 

Lê Duẩn bản thân đã từng mấy phen bị Mao dí điện. Một 
lần mời Duẩn xem một phim thời sự giới thiệu thế giới đả 
đảo xét lại thì giữa trận bão ầm ầm trên màn hình bỗng hiện 


316 



ĐÈN CÙ 


ra mắt bão êm ả: đó là cảnh Hồ Chí Minh ôm hôn Kossyghine 
đầu năm 1965 ở Hà Nội, khi ông này sang hứa cho Việt Nam 
tên lửa. Sau đó lại ầm ầm như sôi đả đảo xét lại. Xem, Bác Hồ 
của các đồng chí oọc - giơ việt vị như thế đấy! 

Và 1967, Duẩn phải ngồi chơi xơi nước khoảng một tháng 
"làm Câu Tiễn” ở Bắc Kinh - lời Duẩn nói với anh em trong 
đoàn - rồi Mao mới cho gặp. Lý do: chuẩn bị đánh Tết Mậu 
thân, Duẩn đi Liên Xô lo lót trước rồi mới đáo Bắc Kinh. 
Không ngờ đại hậu phương bắt ne bắt nét luôn - a, chơi hai 
mang hả? 

Sáng gặp, tối chiêu đãi. Chiêu đãi đại yến xong đến chiêu 
đãi tinh thần. Mời Duẩn xem một phim hoạt hình dài: Chú bé 
kiêu ngạo. Đến đây, Duẩn khẽ chỉ thị anh em ở lại làm Câu 
Tiễn còn mình thì cáo mệt về nghỉ. 

Ở lần Duẩn gặp phải hai phen "câu Tiễn" này, Mao đã nói 
với Duẩn rằng cách mạng Việt Nam muốn tiến lên thì phải 
làm như cách mạng Trung Quốc. Nghĩa là hạ phái hữu xuống, 
đưa phái tả lên. Phái hữu ở Việt Nam đại khái như Võ Nguyên 
Giáp, phái tả ở Việt Nam đại khái như Nguyễn Chí Thanh. Cụ 
trưởng tình báo Lê Trọng Nghĩa nói với tôi, Duẩn có báo cáo 
lại ở Bộ chính trị (Nghĩa thường xuyên được ngồi đó để cần 
thì cung cấp thông tin cho Bộ chính trị) nhưng Duẩn nói 
(ngòai miệng) đấy là ý bạn, còn ta thì cứ đoàn kết chống Mỹ. 

Những chuyện trên đây Lê Trọng Nghĩa mắt thấy tai nghe 
tại chỗ. Anh kể với tôi. 

Tháng 6 - 1967, Mao hạ Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tỉểu Bình, 
gần hết Bộ chính trị cùng 11 vị nguyên soái rồi thì ở Hà Nội, 
tối 6 tháng 7, thình lình sau bữa cơm Giáp mời Thanh ăn 
trước hôm Thanh đáp máy bay qua Cam - pu - chia về Rờ, 
Thanh đột tử. Cán cân tả hữu ở Việt Nam đột ngột lệch hẳn về 


317 



TRẦN ĐĨNH 


"phái hữu" (khiến cho trong điện chia buồn, Bắc Kinh đã viết: 
"Xin các đồng chí chớ đau buồn nhiều" mà sau đó Nguyễn 
Tuân hỏi tôi: "ông thấy câu phân ưu này có lạ không?" Mao 
Trạch Đông còn đích thân đến đại sứ quán ta ở Bắc Kinh 
phúng, điều Mao không làm khi Cụ Hồ chết. Mao có thể nghi 
ngờ cái chết của Thanh. Bữa ăn bí mật đến mức phải đưa 
người ở Cục tình báo đến chụp ảnh mà Bắc Kinh chẳng lạ gì 
cục trưởng tình báo Lê Trọng Nghĩa vừa mới theo lệnh Lê 
Duẩn có động tác tiếp xúc với C.I.A Mỹ để chuẩn bị đàm phán 
với Mỹ. 

Nguyễn Chí Thanh, "đại diện phái tả"chết trước Tết Mậu 
Thân nửa năm là giọt nước làm tràn li. Thanh chết mồng 6 thì 
28 tháng 7 - 1967 bắt bốn xét lại đầu tiên trong có Hoàng 
Minh Chính, Hoàng Thế Dũng, Phạm Viết, Trần Châu. 

Lê Trọng Nghĩa cho rằng trước khi có Tổng tiến công, 
Tổng nổi dậy, Lê Duẩn đã cho Tổng tiến công, Tổng nổi dậy ở 
Quân ủy trung ương và Bộ tổng tư lệnh. Như sau: 

Tháng 9 Giáp thình lình đi Bratislava "dưỡng bệnh" - cuộc 
xa xứ này để bù vào sự vắng mặt mãi mãi của Nguyễn Chí 
Thanh -, Lê Đức Thọ vào Quân ủy trung ương, thế lực Thọ 
hùng mạnh lên nhiều. Tháng 12, Nguyễn Văn Vịnh ra khỏi 
Quân ủy trung ương, thôi chức trưởng ban thống nhất và bị 
quản thúc. Tháng 1 - 1969, chánh văn phòng Bộ Tổng tư lệnh 
Hiếu Kính (vì đeo kính], chánh văn phòng Quân ủy trung 
ương, Lê Minh Nghĩa bị treo giò và chịu sự điều tra thẩm vấn 
của Cục bảo vệ quân đội. Rồi tháng 2, vừa nổ súng Tết Mậu 
thân, đến lượt Lê Trọng Nghĩa, Đỗ Đức Kiên. Trong vòng sáu 
tháng người ta dọn sạch các trợ lý đắc lực của Giáp. Nhưng 
rồi Tết Mậu Thân thua thiệt, cần đến Giáp, người ta lại đành 
để cho Giáp về nước. 


318 



ĐÈN CÙ 


Diễn tiến ở Hà Nội có khác Bắc Kinh. Bộ trưởng quốc 
phòng Bành Đức Hoài bị sờ đầu tiên, mãi đến tháng 6 - 1967 
Bắc Kinh mới quật ngã Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và 11 
nguyên soái. Ở Việt Nam, đầu tiên Cụ Hồ ngồi chơi xơi nước 
và chữa bệnh, Trường Chinh sớm khuất phục nhưng Duẩn 
mò đến Giáp sau cùng. 

Còn một điểm khác Việt Nam đặc biệt nữa: ấy là Đặng 
Tỉểu Bình rồi đã lật lại ván cờ đế tiến hành một cuộc "xét lại" 
long trời lở đất có tên là khai phóng, cải cách minh oan phục 
hồi danh dự cho các nạn nhân chính trị nhưng đám xét lại ở 
Việt Nam thì vẫn hoàn toàn đêm tối. Việt Cộng tính cho vụ án 
xét lại "chết chìm" vì nó gồm có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp 
cùng nhiều đại lão khai quốc công thần. 

Dưới thời tổng bí thư Lê Duẩn, người từng cùng trong 
trung ương với những Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn 
Thị Minh Khai và chắc từng nghe không ít những lời các vị 
này phê phán Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, 
ba anh hùng làm Cách mạng tháng Tám và thành lập Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lu mờ đi. 

Phải nói rõ là lúc nhiều điều trên đây đang diễn ra, tôi vẫn 
mơ hồ. 


319 




Chương hai tám 


M ơ hồ vì như đã nói: tôi không hình dung nổi trong 
đảng lại có đàn áp đảng viên khác quan điểm. Thêm 
vào, tôi vẫn đi làm, tôi vẫn ra vào nhà Lê Thanh Nghị, Nguyễn 
Đức Thuận, vẫn nói với anh chị em cơ quan kinh nghiệm viết, 
vẫn đưa Tô Hoài đến nói cách ghi nhật ký với anh chị em 
phóng viên. V. V. 

Đầu 1967, Lê Thanh Nghị nhờ tôi viết hồi ký. Tôi đã từ 
chối vì sau khi xin phép "sát hạch" trí nhớ của anh, thấy anh 
không nhớ gì chi tiết cả. Và nữa, tôi không thể làm việc theo 
cách Nguyễn Hưng Định, thư ký của anh, nói rồi anh ngồi bên 
gật đầu chứng thực. Năm 1960, tôi đã rút được khỏi việc viết 
cho anh nhưng lần này Hoàng Tùng bảo cố viết cho ông ấy, 
công ông ấy đi khuân các thứ về chứ không thì cả nước đói bò 
ra. Nhưng tôi không thể chiều lòng anh được và tôi thật tình 
áy náy. 

Tôi dạo ấy cũng từ chối viết hồi ký cho Nguyễn Duy Trinh. 
Nguyễn Tuân bảo nên viết cho ông này rồi bảo ông ấy đưa đi 
thăm mộ cụ Nguyễn Du ở Tiên Điền. Tôi nói Xuân Diệu đi về 
đã than thở với tôi rằng chúng nó phá sạch hết mộ "tên quan 


321 



TRẦN ĐĨNH 


phong kiến" mất rồi, chẳng còn gì của Nguyễn Du ngoài "xè xè 
nấm đất bên đường." 

Nhưng tôi đã nhận viết báo cáo cho Lê Thanh Nghị đọc ở 
Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nghị đã mời tôi 
dự cả các cuộc họp của Ban thi đua mà anh chủ trì, coi tôi như 
một thành viên thường trực nhưng không chính thức. Do đó 
tôi làm việc có đến hàng tháng ở nhà Lê Thanh Nghị. Và phạm 
tội hút lại thuốc lá tôi đã cai năm năm. Bởi Nghị khoe thuốc 
Xiongmao Gấu Trúc này là Cụ Mao hút và tôi không muốn 
thua kém Mao. 

Viết giúp Lê Thanh Nghị, tức là viết ca ngợi anh hùng, 
thỉnh thỏang tôi lại lởn vởn nghĩ tới câu "Thảm thay cho 
những đất nước có quá lắm anh hùng!" của một nhân vật 
trong kịch Bertold Brecht. Tôi rất thích một nhân vật nữa của 
Brecht. Anh ta đánh cược với chủ nhân một con mèo xem ai 
cho mèo tự nguyện ăn được mù tạc. Chủ mèo ôm mèo vuốt ve 
rồi quệt mù tạc vào miệng nó. Nó cào trả rách tay. Đến lượt 
kẻ ra cược. Hắn nhét một cục mù tạc tướng vào đít mèo và 
mèo liền phóng ra nằm ở một góc "tự nguyện" liếm ngon 
lành. Anh hùng và tự nguyện, hai điều cơ bản này ở Việt Nam 
rất sẵn. 

Phan Đăng Tài phụ trách thư viện cùa báo khi lo đem thư 
viện đi sơ tán đã cho tôi toàn tập kịch Berthold Brecht. Và 
một từ điển Pháp - Trung. 

Có mấy chuyện khá ấn tượng thời gian này. Trong mấy 
ngày cùng Nghị, Trần Danh Tuyên, Nguyễn Văn Tạo duyệt 
thông qua các anh hùng chiến sĩ, bỗng một sáng Tuyên ầm 
ầm (bao giờ cũng đùng đùng đi ầm ầm đến và nhoen nhoẻn 
cười) bước nhảo vào cao giọng nói: - Thằng này anh hùng 
được rồi. Bên an ninh nói thời kỳ ở Nhật nó không làm cái gì 
cả. 


322 



ĐÈN CÙ 


"Thằng này" là Lương Định Của. 

Tuyên vừa dứt lời thì máy bay Mỹ ập đến ném bom kèm 
theo tiếng phòng không bắn rung nhà và cửa kính lên. Không 
kịp báo động. Tuyên leo lên đi văng Nghị và tôi đang ngồi ở 
trên, co cẳng toan nhảy qua cửa sổ. Định nhoài vội ra giữ 
Tuyên lại: - Đây là tầng hai, anh nhảy thì chết. 

Đúng là trong gang tấc! 

Sáng ấy, một "thằng" lên đài vinh quang, một anh súyt hạ 

thổ. 

Nhà Lê Thanh Nghị có một hầm bê tông cốt thép kiên cố, 
cửa hầm bằng thép. Nguyễn Lương Bằng ở truớc cửa nhà 
Nghị không có hầm kiên cố bằng nên lúc báo động dữ vẫn 
sang tránh nhờ hầm nhà Nghị. Một lần cả bà Trinh, vợ ông 
cũng sang. Tôi nói anh chị khiêm tốn, giản dị quá thì chị cười: 
Tiêu chuẩn mà. Nhà tôi đi xe ca (sau gọi xe búyt) thăm các 
cháu sơ tán đã bị anh Tố Hữu phê bình là vi phạm nguyên tắc, 
không giữ gìn vấn đề bảo mật. Tôi không hiểu chị nói ra để 
chế giễu nhà thơ hay để tự phê bình. Tôi nghe nhà văn N. K. 
(không phải Nguyễn Khải) tả cảnh sinh hoạt như công chúa, 
hoàng tử của ba đứa con nhà thơ sơ tán về chỗ bí thư Hải 
Hưng Lê Quý Quỳnh. 

Hôm họp cuối cùng, Ban chuẩn bị Đại hội anh hùng chiến 
sĩ thi đua đến Phủ thủ tướng duyệt diễn văn tôi viết cho Lê 
Thanh Nghị. Đến câu "tuy chiến tranh ngày một ác liệt, đời 
sống nhân dân vẫn được giữ vững," trong sáu bảy vị khách 
mời đến dự góp ý có ba vị cứ khăng khăng đòi sửa thành "đời 
sống vẫn không ngừng được cải thiện" vì nói "đời sống được 
giữ vững" là "phản ánh không đúng hiện thực vĩ đại mà đảng 
đã tạo nên ở trên đất nước ta." 


323 



TRẦN ĐĨNH 


Ba vị đó là H.C., tướng tuyên huấn quân đội, L.X.Đ., vụ 
trưởng tuyên truyền Ban tuyên huấn và L.B.T., Việt Nam 
thông tấn xã. Các vị thi nhau phản đối" nhận xét thiếu chính 
xác này." Hăng ngỡ như các vị có thể bác bỏ cả ý của nhau tuy 
giống nhau. Tôi xê ghế đứng lên. Định ngồi cạnh hỏi đi đâu, 
tôi nói to: - Đái! 

May sao phó thủ tướng đánh giá đúng cái tài ra nước 
ngoài xin lương thực, vải vóc, xà phòng, tetracyclin, bông 
băng cứu thương, thượng vàng hạ cám. V. V. của mình. Chỉ nói 
dối ở mức ít nhất là nhận đời sống vẫn không ngừng được cải 
thiện 

Tối khai mạc, Tô' Hữu được cả Đại hội hò ầm ầm đòi ngâm 
thơ, Tố Hữu tủm tỉm ra trước micro. Cụ Hồ đỏ au như ông 
Tiên, giơ tay đe trước: - cấm ngâm thơ về Bác! 

Cả hội trường liền vang lên như sấm: - Ngâm "Sáng tháng 
năm." 

Nghe Bác nghìn điều nhưng việc ngâm ngợi Bác thì kiên 
quyết không nghe Bác! May là ở trong vấn đề dân chủ còn sót 
lại được cái điểm cơ bản này chứ nghe Bác hết thì có lẽ gay. 
Thế là Tố Hữu theo đa số tuyệt đối thắng thiểu số tuyệt đối 
bèn ngọt ngào "chút lòng con nhỏ lên thăm Bác Hồ." 

Lúc này, Bác Hồ trong lòng Tố Hữu đã nhạt, so với Lê 
Duẩn. Nhưng muốn được các anh hùng chiến sĩ thi đua yêu 
mến, ông vẫn cứ "Người là cha là Bác là anh." Tôi không thể 
không nhìn Cụ Hồ. Mặt đỏ au, Cụ nom có vẻ còn tiên cốt hơn 
nhiều. Sức mạnh thơ ca thêm rượu thuốc làm nền cất cánh 
quả là lớn. 

Sau đó Cụ Hồ ra nói. Khen dân tộc, đất nước, mọi ngành 
mọi giới của ta đều anh hùng. Cuối cùng khen chính phủ ta 
"anh hùng dứt" (nhất]. Bao nhiêu chính phủ trên thế giới theo 


324 



ĐÈN CÙ 


nhau đổ nhưng chính phủ ta xưa thế nào thì nay vẫn y như 
thế. 

Hội trường vỗ tay như sấm. Sướng quá. Đứng trên đầu 
chúng nó! 

Ngồi trên gác ở chỗ nhà văn nhà báo, tôi nói to cho xung 
quanh nghe thấy: "Xét theo tiêu chuẩn lâu bền thì ta mới anh 
hùng hạng ba! Còn thua chính phủ Tưởng Giới Thạch bền từ 
1927 và Franco từ 1936.” cố không nói AQ. Hình như sau này 
khai cung có nói. 

Tôi thật tình phản cảm với việc nống nhau lên bằng cách 
tự vỗ ngực ta đây hơn hết. Câu tôi nói - cùng với động cơ nói 
nó - đã vào biên bản khai cung ở Vụ bảo vệ Ban tổ chức. Ý 
thức rõ là mình đã góp xây dựng cho họ một quan niệm đúng 
về khiêm tốn cộng sản. 

* * * 

Trở lại chuyện mơ hồ. Mơ hồ đến độ công an bám đuôi mà 
mãi mới biết, ngay sau tối đầu tiên đến chơi nhà Phạm Viết, 
tháng 11 năm 1964. 

Sáng đó, dắt xe ra hè đi làm, vướng chõng nước chè vợ Lê 
Thọ, chánh văn phòng báo Nhân Dân, tôi phải vòng ra đầu 
chiếc ghế băng dọc lề đường. Sợ đụng ai, tôi nhìn xuống để 
tránh thì thấy một người chạc tuổi tôi mặc áo đông xuân cổ lọ 
mầu tím than, ngoài là một vỏ áo bông cùng mầu ngồi đó. Anh 
ta ngước nhìn tôi. Cái nhìn truợt hơi dài trên mặt tôi. Xe đến 
quá nửa Hàng Thiếc, đường đông chật, tôi chợt cảm thấy 
nằng nặng ở sau gáy. Khẽ liếc ngoái lại: anh bạn cổ lọ đông 
xuân! Tôi dừng lại, dắt xe lên một quầy hàng bày đúng ba 
ngọn đèn dầu hỏa làm bằng nguyên liệu quý hiếm lúc đó: hộp 
sữa bò. Nhìn vào cửa kính thấy anh ta rẽ về Hàng Nón bên 
trái. Tôi đổi hè, dắt xe đi ra đầu phố, ở đầu Hàng Mành, anh 


325 



TRẦN ĐĨNH 


bạn đang đứng trước một bà bán khoai sắn luộc, cạnh mấy 
em bé gái đi học. Tôi lẳng lặng đến đằng sau anh ta, khẽ đập 
vai hỏi: - Sao xe không biển số? 

- À, à..., - anh ta giật mình, xe mới mua. 

- Mới mà đã róc hết sơn à? 

Tôi vừa dứt lời, anh ta liền quăng mình lên xe phóng. Tôi 
đuổi theo. Với cái vốn tiểu thuyết trinh thám Anh, Mỹ, Pháp 
đọc có tới hàng trăm quyển làm lực đẩy bổ sung. Ra tới Nhà 
thờ Đức Bà, anh ta rẽ sang báo Nhân Dân rồi đổ dốc Bảo 
Khánh ra bờ hồ quặt sang Hàng Hành, băng qua Hàng Gai lao 
lên Lương Ngọc Can đạp thẳng lên Hàng Cá và quẹo gấp vào 
bên phải, băng qua Hàng Đường sang bên Ngõ Gạch. Tôi cáu 
kỉnh dừng lại. Một đoàn tàu điện đi tới. về cơ quan, tôi báo 
Nguyễn Thành Lê là công an vừa theo tôi và thế là phạm 
pháp, tôi sẽ kiện, đề nghị Thành Lê ký tên đóng dấu vào đơn 
chứng nhận tôi là người của báo. Thành Lê nói là kẻ xấu thôi. 
Tôi cứ đơn. Gửi Sở công an. Vẽ hai lộ trình bị theo và đuổi lại. 
Lập trường rõ ràng, lộ trinh theo bám tôi mầu xanh còn lộ 
trình tôi đuổi mầu đỏ. 

Một lần khác, vào khoảng đầu 1967, đến Phạm Viết, tôi 
thấy mấy anh Kỳ Vân, Lưu Động, Hoàng Thế Dũng, Trần Châu 
đang cười cười hơi lạ nhìn qua cánh chớp cửa sổ trông ra 
đường. Bảo công an chờ suốt hai tiếng đồng hồ ngoài kia, nay 
chả lẽ cả lũ kéo nhau ra sao? Tôi mở cửa đi ra. Thấy một chị 
đứng dắt xe dưới gốc cây trước cửa nhà Phạm Viết, túi quàng 
ghi đông như kiểu cán bộ. Tôi đến nói: - Chị ạ, họ sắp giải tán 
rồi, chờ làm gì nữa. 

Làm ra vẻ khinh khỉnh trước lời lẽ của đứa vô văn hoá 
ghẹo phụ nữ (xấu], chị ta lên xe đi. 


326 



ĐÈN CÙ 


Một lần thì tôi hơi chợn. Đó là sau khi Trần Châu đã bị bắt 
vài ba tháng. Tối đó, tôi đến thăm vợ con anh. Khi nghe tiếng 
tôi nói chuyện với Gia Lộc ở tầng trệt, con trai út Châu reo: 
Mẹ ơi, bố! Thấy tôi, cháu xấu hổ vì đã mừng hụt. Tôi cảm thấy 
như mình có lỗi với cháu. 

Không hiểu sao lúc về, độ chín giờ tối, tôi lại đi lối Trần 
Xuân Soạn - Trần Nhân Tông, vắng, tối và mưa lâm thâm rét. 
Bóng cây cao trùm đen xầm lên mặt đường lấp loáng ướt. 
Quá ngã tư Trần Xuân Soạn - Ngô Thời Nhiệm, tôi bỗng thấy 
lùi lũi một bóng người đạp ở sau chừng năm chục mét. Đến 
ngã tư đầu Chợ Hôm - Phô' Huế, đụng một đống rác to tướng, 
tôi vờ dừng lại lấy thuốc lá ra hút, Người theo sau cũng dừng, 
cũng lấy thuốc hút. Vào nhà Mai Ngữ ở Lê Văn Hưu, tôi 
thoáng nghĩ nhưng lại vào Nguyễn Du ra đầu Trần Bình 
Trọng quẹo sang cổng sau Nhà hát Nhân Dân, nơi Nguyễn 
Đức Thuận đang ở nhờ tại Nhà triển lãm tổng công đoàn. Tôi 
dắt xe đến bên cổng giơ tay như để bấm chuông. Mắt ngó 
sang đối diện. Người theo tôi đang đứng trước chùa Ngọc 
Liên, gần nhà Hoàng Xuân Tùy. Tính sao lại lọt vào trúng 
trung khu thần kinh công an. Thế là nhún vai lên xe về thẳng. 

Song lần rợn nhất - bắt đầu thấy mình bi quây kín ở trong 
một mạng lưới bí hiểm - lại là lần từ Hà Nội lên Ca Sơn, Chợ 
Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên. Nửa đêm hôm qua, Địch Dũng 
và tôi đạp xe về Chợ Dầu. Vào nhà Dũng vừa đôi hồi, đã thấy 
vợ anh là thư ký ủy ban xã ra đón khách: đội trưởng dân 
quân và trưởng công an xã đến xem giấy tờ tôi. Tôi cho là thủ 
tục an ninh thời chiến. Năm giờ sáng sau, tôi lên đường. Và 
suốt mấy chục cây số trong mưa sầm sập, duy nhất tôi và 
chiếc xe giữa đồng đất bốn bề ngằn ngặt nước vắng tanh thế 
nhưng đến nhà, vừa thay xong quần áo chui vào chăn thì bộ 
tam đã đến xem giấy. Tôi vẫn cho là luật thời chiến. 


327 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi về Hà Nội. Nguyễn Địch Dũng gọi tôi ra một góc cơ 
quan khe khẽ bảo tôi: "Tao thương mày lắm, tao báo mày 
biết, không nói với ai, chết tao. Công an nó theo mày về tận 
nhà tao rồi vào bảo vợ tao dắt công an với xã đội vào khám 
giấy mày. Nói mày là phản động, có âm mưu trốn vào đại sứ 
quán nước ngoài.” Nghe Dũng mới run. Thế ra sớm sau lại 
theo đến Chợ Đồn Ca Sơn, Phú Bình! Mà sao không thấy? 
Đúng là chỉ có tôi và trời với nước. Hay là điện thoại bảo 
nhau. 

Thẩm vấn, Lê Công Tuấn hỏi tại sao tôi hay đuổi an ninh. 
Tôi nói: Tôi coi là bị xúc phạm. 

Một thời gian an ninh bố trí cả năm liền trên ban công trụ 
sở của một bộ phận Bộ giao thông chiếu thẳng sang theo dõi 
xét lại tại báo Nhân Dân. Bảo, kỹ sư giao thông học Bắc Kinh 
cùng tôi, làm việc ở đó sau này bảo tôi. 

Những năm 90, Thắng, một công an khu vực nhờ Quảng, 
cán bộ Bộ văn hóa cũng ở trong khu văn công, cách nhà tôi 
chừng trăm mét nhắc tôi cẩn thận: ở trong nhà Hồ Sĩ Đản 
ngay trước nhà tôi là trạm theo dõi tôi. 

* * * 

Quay lại chuyện sáng đó đến cơ quan tìm Trần Châu. Tám 
giờ sáng cũng không thấy Châu tuy anh mẫu mực về giờ giấc. 
Đi ra chỗ để xe thấy cái Junior lở ghẻ của anh bẹp lốp nằm đó. 
Một lát sau tôi đến Phạm Viết. Chương, em Viết mở cửa ra 
khẽ nói: "Anh Viết bị bắt rồi! Sớm hôm nay." 

Thế là cả Châu rồi. Lúc tôi qua đò Đông Hội trời ủng sáng 
nhận ra Trà Giang rồi cùng trò chuyện mà bụng dạ thì cứ bồn 
chồn là lúc Châu bị bắt. 

Chiều đến Phan Kế An báo tin. An nói Alexiev, phóng viên 
thường trú báo Pravda Liên Xô báo An là bốn nhà báo đã bị 


328 



ĐÈN CÙ 


bắt. Hôm sau biết bốn người là Hoàng Minh Chính (bị lầm là 
nhà báo], Hoàng Thế Dũng, Phạm Viết, Trần Châu. 

Công an khám nhà. Ngồi thấy cái phích nước nóng, vật đắt 
giá duy nhất - do tôi mua cho, cùng tủ, quạt - có thể bị rơi, 
Châu nhổm dậy đỡ. Thì bị quát: "Ngồi im!" Mới hiểu là đã mất 
tư cách chủ. 

Châu bị bắt hai ngày, tôi đến thăm vợ con anh. Gặp Gia 
Lộc, cùng nhà, tầng trệt. Lộc kể Lộc leo lên gác ba xem thì họ 
đứng đầy cả cầu thang đuổi xuống. Lúc Châu bị giải đi, Lộc 
chạy ra tận bên xe tiễn bạn. Tớ nhớ cả số cái xe chở nó. Nó 
mặc một chiếc sơ mi ca rô xanh lá cây, khóac ba lô bẹp. Hai 
đứa chào nhau. 

Tôi nghe xong mệt rũ, nằm xuống tấm cá ngựa một mảnh 
ván hẹp, đầu gối lên quyển Bách khoa toàn thư Liên Xô ngủ 
thiếp. Tỉnh dậy gai gai lạnh và buồn. Gia Lộc đến bên chỉ vào 
chồng đĩa nhạc cạnh đầu tôi nói: - Mày ngủ gối đầu bên cái gì 
biết không? Đĩa "Số phận" của Beethoven. 

Ba tháng sau, số phận gõ cửa. Bắt Gia Lộc. 


329 




Chương hai chín 


K hoảng cuối năm, Lê Đức Thọ gọi tôi lên. Hai người 
ngồi ngay ở giữa sân, dưới một tấm mái dựng trên 
miệng hầm ngầm mới xây mà Thọ nói là sâu 10 mét. Dù đang 
rối bời tôi vẫn không thể không so sánh: hình như hầm của 
Lê Thanh Nghị cũng Bộ chính trị và còn kiêm phó thủ tướng 
chỉ sâu 8 mét. (Tôi đã một dạo xuống ẩn hàng ngày.] Ai quyết 
định khác biệt về độ an tòan này? 

Tôi mở sổ tay ghi lời Lê Đức Thọ. Lần đầu tiên. Nay là bút 
sa gà chết mà. 

Thọ nói ngay tớ gọi cậu đến để nói chúng nó bị bắt là 
đúng. Tội chúng nó rất lớn. Chúng nó láo lắm. Liên hệ với 
Liên Xô thế nào, tuồn tài liệu mật cho Liên Xô như thế nào, 
cậu biết không, chúng nó đưa cho Liên Xô cả đến Nghị quyết 9 
của đảng, chúng nó làm gì an ninh ta biết hết. Biết từ năm 
1964 rồi cơ. Cậu chớ nghĩ là bắt oan, không, có tội thì đảng 
mới bắt chứ! Cậu phải tin như thế. Đấy, cậu trông - chỉ vào 
tập lịch có ba cái vòng mạ kền - trong này ghi các trung ương, 
bộ trưởng xin gặp tớ đầy ra nhưng tớ chưa gặp, mà lại gặp 
cậu. Vừa ở Paris về nghe an ninh nói cậu dính vào vụ chúng 
nó tớ bâng khuâng lắm, tớ tiếc lắm. Cậu biết là tớ định đưa 


331 



TRẦN ĐĨNH 


cậu đi theo làm báo cho đoàn ta ở Paris rồi, nay cậu như thế 
này, tớ tiếc lắm. (Tôi nói: - Cảm ơn anh.] Tớ đã nói là tớ mến 
cậu vì cậu trẻ, cậu có tài, cậu ngay thẳng cho nên từ lâu rồi tớ 
đã có ý nhắm cậu nhưng thế nào cậu lại... Nhưng không sao. 
Tớ nói cậu có ghi đây. Là cậu không làm sao cả. Nếu cậu bị 
làm sao thì cậu viết thư chất vấn tớ tại sao tớ là người cộng 
sản mà lại nói năng bất nhất. Bây giờ tớ nói với cậu để cậu 
nhận ra và cậu yên tâm ngòi bút của cậu vẫn là lợi khí của 
đảng, đảng vẫn tận dụng lợi khí của cậu nhưng cậu phải giữ 
cho lòng dạ trong, tư tưởng sáng. Cậu chán lắm, gặp chúng tớ 
thì cậu tỉnh nhưng gần chúng nó cậu lại tối, thôi, từ nay 
không gần chúng nó nữa. (Kể một lô tội của anh em, cả quan 
hệ nam nữ, lục đục...) Tớ nói cậu rõ là trước sau tớ luôn chú ý 
bảo vệ tình hữu nghị Việt - Xô và bảo vệ cán bộ. À, về bảo 
thằng Phan Kế An là nó láo lắm, nó thậm thụt với Liên Xô thế 
nào chúng tớ biết hết. Nhưng nó cũng cần phải tu tỉnh, đảng 
vẫn dùng. Từ khi bắt chúng nó, ngày nào Cherbakov đại sứ 
Liên Xô chả ba bốn phen đòi ta thả. Nhưng ta độc lập chứ. 

Chưa biết câu này chỉ cốt nhằm khẳng định xét lại là tay 
sai Liên Xô, tôi nghĩ nhanh trong đầu: - Bênh bọn tôi phản đối 
chiến tranh thì tại sao 1965 Kossyghin lại sang viện trợ máy 
bay, tên lửa đánh Mỹ? 

Chẳng hiểu sao không nói câu này thì tôi lại nói: - Thưa 
anh, anh vừa nói là an ninh biết họ bậy bạ từ những 1964 và 
anh thì trước sau bảo vệ cán bộ và tình hữu nghị Việt - Xô thế 
thì sao ngay từ đầu năm 1964, anh không gọi anh em lên chìa 
bằng chứng ra thì có phải ngăn chặn được hậu quả đáng tiếc 
bây giờ không. 

Định nói gì, Thọ chợt nghiêm giọng: - Thôi cậu về đi, tớ 
bận lắm. Nhớ là tư tưởng trong, lòng dạ sáng thì ngòi bút vẫn 


332 



ĐÈN CÙ 


là lợi khí của đảng. Và nhất là không có gặp đứa nào của bọn 
chúng nó nữa. 

Tôi thấy ngay mình hớ. May chưa nói nốt là để đến bây 
giờ mới bắt thì dễ bị coi là như có ý nuôi cho họ mắc tội thật 
nặng để rồi trị. Đồng thời thầm hỏi tại sao lại dặn không gặp 
nhau nữa? Tôi chưa biết đảng sẽ còn bắt thêm vài đợt. 

Một thắc mắc: Nghị quyết 9 như chúng tôi học thì có gì 
quan trọng lắm mà "xét lại" phải gửi cho Liên Xô? Nói thế để 
có cớ bắt thôi. Tôi quên mất Kỳ Vân đã bảo tôi là phần 2 của 
Nghị quyết nói muốn giải phóng miền Nam thì phải đánh Mỹ 
và muốn đánh Mỹ thì phải chống Liên Xô đầu hàng cấu kết 
với Mỹ. 

Lúc ấy chưa nhận thấy rõ bắt xét lại là một thế chấp về 
lòng trung thành nộp Bắc Kinh. Để đừng dắt em vào chợ rồi 
lại bỏ bơ vơ. 

* * * 

Vừa về đến cổng cơ quan đụng ngay phải Hoàng Tùng. Có 
lẽ có ý chờ để biết kết quả tôi gặp Thọ. Anh hỏi, như thở đánh 
phào: - Sao? 

- Anh Thọ bảo không sao cả. (Nói đúng tinh thần Sáu 
Thọ.) 

- Lại còn không sao nữa! (Buông ra cụt lủn như vậy rồi 
Hoàng Tùng hầm hầm quay lưng đi thẳng.) 

Và từ đấy quay mặt hẳn. Phản ứng đầu tiên của tôi là nản. 
Hoàng Tùng ngờ tôi bịa à? Không nghĩ trong cuộc lùng sục xét 
lại phản động, nay là lúc Hòang Tùng cần biết rõ thêm về tôi. 
Có thể anh đã loáng thoáng nghe báo Nhân Dân có một chi bộ 
chống đảng. Và không chừng từ sáng anh đang hy vọng tôi đã 
khóc nhận tội với Sáu Thọ - như thế tôi sẽ nhẹ tội và anh sẽ 


333 



TRẦN ĐĨNH 


nhẹ gánh liên lụy - nhưng thấy tôi vẫn bảo tôi "không sao" thì 
anh vạch rõ ranh giới với tôi từ nay là hay hơn cả. 

Anh và tôi hẩu nhau ở quan điểm, ít nhất là chế Mao, 
nhưng nay thấy tôi nước đã ngập đến cổ mà vẫn ngoan cố 
nói" không sao" thì anh phải đoạn tuyệt với tôi thôi. Thật 
đáng tội nghiệp cho con người. Vì tôi không kể cụ thể những 
lần Thọ gặp tôi nên anh không biết Sáu Thọ có con mắt khác 
như thế nào đối với tôi. 

Mới cách đây nửa tháng, tôi thăm vợ con sơ tán trở về, 
Nguyễn Địch Dũng nói mấy hôm nay Tùng hay xuống nhòm 
vào buồng cậu như có ý tìm. Tôi nghĩ chắc là lầm thì 
HoàngTùng thò đầu vào nhòm thật rồi đi. 

Lát sau, tôi lên gặp Hòang Tùng. Anh vui vẻ nói tôi vừa đi 
kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga với anh Duẩn về có mấy cái 
biếu anh. Đây, đôi kính râm và hai chục ống thuốc Campollon 
của anh còn con búp bê Nga thì cho con bé nhà anh. 

Tôi cảm ơn và nói: - Tôi cũng cần xin lỗi anh vì trong khi 
anh đi vắng, Ban tổ chức trung uơng có bảo tôi viết kiểm thảo 
về quan điểm. Tôi cần nói là trước sau tôi không lừa anh Thọ 
và anh. Nghĩ thế nào tôi đều nói ra, các anh thấy cả. 

Hoàng Tùng trầm giọng nói: - Thế này người ta lại nói tôi 
đây. Người ta vẫn kêu tôi cưng chiều anh. Nhưng đối với anh 
tôi hoàn toàn dựa vào lòng thành của người cộng sản, tôi thấy 
anh có tài, ngay thẳng cho nên hay giao việc quan trọng cho 
anh. 

Tôi tin điều này Hoàng Tùng tâm thành. 

Tháng 8, Tường Vân nhờ tôi dẫn đến gặp Hoàng Tùng hỏi 
chuyện chồng chị là Trần Châu bị bắt, Tùng nói đảng thấy 
mấy tướng nói nhăng thì bắt cho sợ rồi tha thôi chứ cộng sản 
nào lại đi bắt cộng sản? Hoàng Tùng cũng như bao nhiêu ủy 


334 



ĐÈN CÙ 


viên trung ưong khác đều bất ngờ trước vụ án này. Đoàn tàu 
rẽ đột ngột khối anh loạng choạng. 

Lúc ấy tôi không nghĩ nổi ta cần một thế chấp nộp Trung 
Quốc, tỏ ý cùng Trung Quốc tung bay trong biên đội đánh phá 
xét lại mà bằng chứng quan trọng nhất là quyết đánh Mỹ đến 
người Việt Nam cuối cùng. Và chắc Mao vẫn chưa hài lòng: vụ 
án này - có mã số X77 - mang tên Hoàng Minh Chính thì còm 
nhom quá. Lẽ ra phải là tên cốp chính cống cơ. Phải vài năm 
sau, tôi mới nhận ra tính chất con tin này của vụ án. 

1956 - 1957, Nhân Văn - Giai Phẩm là bàng chấn của 
Chống hữu bên Trung Quốc nhằm đàn áp tự do ngôn luận. 
Mười năm sau, 1966 - 67, vụ "xét lại chống đảng, lật đổ, tay 
sai nước ngoài" là bàng chấn của cuộc vận động nhằm sắp 
xếp lại thế trận làm tan phe cộng sản mãi kìm hãm Trung 
Quốc ở vị trí phó tướng và thay đổi cục diện thế giới có lợi 
cho Trung Quốc. 

Trong vụ này có thể nói Việt Cộng đã hăng hái dọn đường 
cho Trung Cộng. 

* * * 

Người đầu tiên chết trong tù là Phạm Viết. Bệnh tim của 
anh vốn rất nặng. Tôi đến thắp hương. Mẹ anh rầu rĩ kể: - Lên 
nhà tù Phú Sơn chôn nó, nhìn nó nằm đấy, tôi khóc con ơi 
ngày hoạt động nội thành gian khổ là thế mà con vẫn yên lành 
thì nay con lại bị đảng của con bắt con tù tội rồi chết, ông coi 
tù bảo cụ khóc sai rồi, chúng tôi đưa anh ấy lên đây để bảo vệ 
cho anh ấy. Tôi lại khóc: - Vâng, khóc thế nào cho vừa ý đảng 
thì xin viết cho tôi đọc. 

Phạm Viết ở trong Ban quân sự Thành ủy Hà Nội họat 
động bí mât ở trong thành. Anh đã có công cứu giáo sư bác sĩ 
Đặng Văn Chung thoát chết. Chuyện thế này: hồi 1946, 47, 


335 



TRẦN ĐĨNH 


giáo sư Đặng Văn Chung bỏ kháng chiến về Hà Nội, mang 
theo hai cô y tá. Thành ủy quyết định tử hình ông vì tội đảo 
ngũ về đầu hàng địch. Phạm Viết đã can ngăn. Anh nói bác sĩ 
có về thành thì cũng là chữa bệnh cho người Việt Nam. Nhân 
tài chết thì thiệt cho dân cho nước. Thành ủy đã hủy án tử 
hình này. Và Phạm Viết đã chết vì tim ở trong tù, không được 
Đặng Văn Chung chữa chạy như ý nguyện của chính bác sĩ 
giáo sư. 

Trong vụ án xét lại, phải nói tới các chị. Chị Tề, vợ Vũ Đình 
Huỳnh; chị Mỹ, vợ Đặng Kim Giang; chị Sơn, vợ Bùi Công 
Trừng; chị Minh Quang, vợ Minh Việt; chị Oanh, vợ Lưu Động; 
chị Lan, vợ Kiến Giang. V. V. 

Chị Thảo, vợ Lê Trọng Nghĩa, rửa bát ở mấy nhà ăn quốc 
doanh suốt từ Tràng Tiền đến Cửa Nam và Ga Hàng cỏ lấy 
tiền nuôi con và gửi cái gì đó cho chồng. Người ta thẩm vấn 
chị." chui vào đảng để nhằm cái gì?" 

- À, thế sao các anh không hỏi thời Pháp thời Nhật những 
lần tôi chui vào Hỏa lò tiếp tế cho tù cộng sản thì là để nhằm 
cái gì? Tôi hỏi lúc ấy các anh ở đâu? 

Hồng Ngọc vợ Hoàng Minh Chính ba lần nuôi chồng tù ta. 
Bị khai trừ khỏi đảng, bị buộc về hưu sớm. Tội: không đấu 
tranh giáo dục chồng, Hoàng Minh Chính! Dạo Chính tù lần 
hai, một hôm tôi đã thốt lên: - Bà giỏi, nuôi chồng tù vất vả 
(cơm hai mẹ con toàn rau muống luộc mà cứ mời tôi cùng ăn] 
mà vẫn khoẻ chứ không thì khốn. Chị vạch chân tóc: - Nhuộm 
đây này! Dù có thế nào, đàn bà con gái cũng không được phép 
tiều tụy. Tôi kể qua nhé, gạo nước, thực phẩm, đường sữa, 
báo Liên Xô, đủ các thứ, rồi thuốc men gửi cho ông Chính là 
hết nhẵn! 


336 



ĐÈN CÙ 


Một vài lần chị muốn tôi viết giúp chị hồi ký. Không làm 
được, tôi rất ân hận. Tôi còn quá vất vả với việc của tôi. Có 
đêm sắp giao thừa, theo ý chị, tôi đã đạp xe ra để cùng chị đi 
quanh Hồ Gươm chen nhau với người. 

Sau này theo Chính sang Mỹ chữa bệnh, chị bảo tôi: 
"Tiếng là đi Mỹ nhưng toàn quanh quẩn trong bệnh viện." 
Hồng Ngọc quá nhiều buồn khổ. Như nhiều bệnh. Tôi cảm ơn 
chị đã chọn tôi làm người tâm sự. Một hôm, trong bữa ăn vợ 
chồng con gái út chị mời mấy giáo sư Trần Hữu Tá, Lê Minh 
Ngọc và tôi, Hồng Ngọc giới thiệu với mọi người: "Trần Đĩnh 
là người bạn thân nhất của tôi." Phải nói rằng tôi hết sức cảm 
động. Một lần nữa nói như thế trong bữa ăn mời tôi có bà 
thông gia của tôi, em gái Chính, và ba con gái Hồng Ngọc. 

Và con của các anh chị. Biết bao cay đắng, tủi hổ, thiệt 
thòi. Tôi khó quên chuyện lúc mấy người công an đẩy Vũ 
Đình Huỳnh đi, anh đề nghị: - Các đồng chí cho tôi vào hôn 
mấy cháu bé. 

- Thằng phản động, ai đồng chí với mày hả? 

Huỳnh sau này bảo tôi: - Mật thám Tây đến bắt không vô 
văn hóa như vậy. 

* * * 

Các đơn thư khiếu kiện của các chị Tề, Mỹ, Hồng Ngọc... đã 
được biết nhiều ở trong và ngoài nước. Tôi muốn trích ở đây 
đơn ngày 8 - 5 - 1981 của Nguyễn Thị Ngọc Lan, người mẹ tù 
của hai trẻ thơ, người cùng Phạm Viết làm nên cặp vợ chồng 
tù xét lại duy nhất, coi như một ưu ái cho cặp vợ chồng tù duy 
nhất vì "chống đảng," cho hai người bạn một thời gian dài tôi 
ngày ngày thân thiết chuyện trò. Đơn này là một trong hon 70 
đơn chị gửi cho từ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, 
Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp... đến Bộ chính trị, Ban bí thư, ủy 


337 



TRẦN ĐĨNH 


ban thường trực Quốc hội, Tòa án nhân dân, Hội liên hiệp phụ 
nữ. V. V. Và đều bị lờ. Nguyễn Thị Ngọc Lan học trường Tây 
Albert Sarraut, họat động ở nội thành Hà Nội từ 1948. 1950 
vào Đảng cộng sản Đông Dương và ba lần bị giam cầm tra tấn, 
Ngọc Lan còn hiến cho Nhà nước một ngôi nhà 250m2 ở 169 
Bà Triệu, Hà Nội do bố mẹ chia cho chị từ 1945, một nghĩa cử 
yêu nước và cũng là thể hiện tấm lòng không màng danh lợi. 
Đầu 1953, chị được tổ chức đồng ý cho sang Pháp học và 
chữa bệnh nhưng vẫn tiếp tục họat động. Đến giữa 1954 
được gọi về để chuẩn bị tiếp quản Hà Nội. Chưa lấy Viết, Lan 
đã đi dự các hội nghị của Hội đồng hòa bình thế giới ở 
Helsinki (Phần Lan], Stockholm (Thụy Điển]. Cuối cùng dạy 
tiếng Anh, tiếng Pháp ở Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội. 

Tôi không thể không nói nhiều về Phạm Viết. Dưới đây là 
những đoạn trích đơn Ngọc Lan mà tôi có vinh dự cầm giữ: 

"Chồng tôi bị bắt khoảng mười ngày (lúc đó tôi đang dạy 
học ở nơi trường sơ tán] thì đến lượt tôi bị bắt trong khi đi ở 
Hàng Bài. Thế là tôi không được căn dặn hai đứa con thơ dại 
của tôi lời nào và cũng không được phép nhờ cậy ai giúp tôi 
nuôi nấng, dạy dỗ các cháu. Các cháu còn nhỏ dại bỗng bơ vơ 
như trẻ bồ côi, lạc lõng như chim non mất tổ. Mỗi khi nhớ lại 
cảnh đau thương này tôi lại không cầm được nước mắt." 

"Tôi bị giam hai năm rưỡi. Vì lý do gì? ông Lê Thành Tài 
nói với chồng tôi rằng tôi có nhiều hành động nguy hại cho 
Đảng và Nhà nước, hồi ở Pháp tôi được tình báo Pháp huấn 
luyện, tôi làm tay sai cho bà Frida Cook, đảng viên cộng sản 
Anh, chuyên gia tiếng Anh ở Đại học sư phạm và là bà giáo 
của tôi, nhưng theo ông Tài thì bà chính là tình báo Anh. Lúc 
đó các đảng cộng sản Pháp, Anh ủng hộ Liên Xô chống Trung 
Quốc đều bị ta coi là tay sai của đế quốc hoặc tay sai của Liên 
Xô." 


338 



ĐÈN CÙ 


Người ta bắt Ngọc Lan để lấy bản" Phê phán chủ nghĩa 
giáo điều ở Việt Nam "do Minh Việt viết nhờ Ngọc Lan đánh 
máy. Tin lời họ, Ngọc Lan lấy đưa và thế là mang tội danh cất 
giữ "Cưong lĩnh chống Đảng." 

"Tôi bị giam ở Hỏa Lò và Trại giam quân pháp Bất Bạt 
đằng đẵng hằng năm không được thư cho chồng con, không 
được gặp họ. Biết bao nỗi lo âu dày vò tôi: ai nuôi dạy con tôi, 
ai bảo vệ tính mạng cho các con nhỏ dại của chúng tôi giữa 
lúc bom đạn, chồng tôi bị bệnh tim nặng, một mình một xà 
lim, lúc lên cơn đau đột ngột thì kêu ai cấp cứu?... Hành hạ vật 
chất không đáng sợ bằng hành hạ tinh thần. Tôi đã sống 
những năm tháng khủng khiếp trong nhà tù. Bốn bức tường 
vây kín, không bóng người, tiếng người. Gặp người hỏi cung 
thì toàn những lời mớm cung, truy ép, đe dọa." và vu cáo. 
Nguời ta dựng Phạm Viết thành một tên phản quốc xấu xa 
khiến cho Ngọc Lan đã nảy ý đoạn tuyệt và công an liền 
nhanh nhảu "tiết lộ" với Phạm Viết. 

(Có một chi tiết cầu hôn rất hay của Phạm Viết và Viết kể 
với tôi: Lúc ấy, Ngọc Lan đi cải cách ruộng đất ở cầu Phú 
Lương, Hải Dương. Một bữa mưa trắng đất trời, đang họp, 
Ngọc Lan được nhắn có người cần gặp gấp. Phạm Viết, cán bộ 
nội thành suốt chín năm kháng chiến, thương binh gẫy đùi, cổ 
tay và vỡ mắt cá chân đã mượn xe hơi của bạn phóng xuống 
tìm. Và cầu hôn: - Em lấy anh không?] 

Trở lại lời Ngọc Lan: "Đầu 1970 ra tù rồi, tôi vẫn không 
được viết thư, tiếp tế cho chồng. Cảm thấy tính mạng anh bị 
đe doạ, tôi gửi nhiều đơn thiết tha cầu khẩn ông bộ trưởng 
Nội vụ Trần Quốc Hoàn cho ba mẹ con tôi đi thăm anh, nếu 
tôi không được đi thì cho em chồng tôi đưa đi. Hai cháu bé tí 
cũng phải viết đơn lên xin ông Trần Quốc Hoàn hãy thương 
các cháu mà cho các cháu ít nhất một lần vào tù ôm ấp bố của 


339 



TRẦN ĐĨNH 


các cháu. Đã phải mất hàng năm ròng những lời cầu xin 
thương tâm của các cháu bé bỏng mới được chấp nhận. Em 
anh Viết xin phép theo mẹ con tôi để giúp đỡ và bảo vệ trên 
đường nhưng không được. Ba mẹ con chúng tôi trèo đèo lội 
suối lên Yên Bái thăm anh Viết. Phải leo những cái dốc cao 
hàng cây số, các cháu mệt quá nằm vật ra đường kêu không đi 
được nữa. Cực nhọc như vậy mà chỉ được thăm anh Viết đúng 
một giờ. Các cháu xin nghỉ đêm lại với bô' cũng không được." 

"Tôi xin phép nói rằng chúng tôi đã bị đối xử hà khắc hơn 
nhà tù đế quốc. Lê-nin bị tù vẫn nhận được sách báo, thư từ, 
vợ Lê-nin được cùng sống với chồng ở nơi tù tội. Đảng viên 
Đảng cộng sản Nhật Bản đang tù vẫn được gửi thư ra chào 
mừng đoàn đại biểu nước ta sang thăm Nhật. Còn chúng tôi? 
‘Giải quyết nội bộ' là như thế đấy?" 

"Lần cuối cùng tôi thăm anh là ở nhà tù Thái Nguyên, cũng 
chỉ trong chốc lát. Và rồi chồng tôi chết ngày 31 - 12 - 1971. 
Anh không được vĩnh biệt mẹ già, vợ yêu, con dại. ôi đau 
thương biết chừng nào! Lúc ấy Đảng chưa khai trừ anh. Vậy là 
Đảng đã nỡ để một đảng viên chết trong tù tội." 

Lần hai cháu bé theo mẹ đẩy xe đạp thồ nặng quà đi thăm 
bố, các cháu tặng bố hình thủ lĩnh Da đỏ Toketo chống Da 
trắng xâm lược. Mẹ thì tặng nạm tóc rụng trong hai năm rưỡi 
tù mà mẹ nhặt rồi vuốt chải, tết lại. Sau một thời gian, Bộ 
công an gọi Ngọc Lan đến thẩm vấn tại sao dám tặng chồng 
hình ảnh một người cầm vũ khí? - Dạ, truyền hình ta đang 
chiếu phim Toketo của Đông Đức, các con tôi chúng lấy thứ 
chúng thích nhất ra tặng bố. Sau này khi thu dọn đồ đạc của 
nguời chết, Ngọc Lan không thấy nạm tóc và món đồ chơi 
này. Cho rằng hơi hướng vợ con đã giúp Phạm Viết thêm sức 
mạnh chống chọi,họ bèn tịch thu luôn. 


340 



ĐÈN CÙ 


"Chồng tôi chết rồi vẫn không được yên. Đầu năm 1979, 
khi tôi và hai con lên Thái Nguyên bốc mộ, đưa hài cốt anh về 
quê ngọai thì đã bị giữ lại ở đồn công an gần thị xã Thái 
Nguyên cả một buổi rồi phải nộp mấy chục đồng phạt vi 
cảnh." 

"Trên đường đưa xương cốt Phạm Viết về Mọc Chính Kinh, 
tôi và hai con còn bị chặn lại mấy lần hoạnh sao quần loe? Sao 
áo hoa? - Dạ, đây là thứ bạn bè và họ hàng bên Pháp gửi về 
cứu tế. - Không biết, nộp phạt. Tai họa đeo mãi lấy chồng tôi." 

"Chúng tôi tin yêu đảng, tin yêu chủ nghĩa cộng sản, tin 
yêu Liên Xô chủ trương chung sống hoà bình nhưng ôi phi lý 
đến cùng cực! Công bằng ở đâu? Người ta lên án vợ chồng tôi 
là 'gián điệp của Liên Xô’ thì nay người ta lại xưng xưng lên 
nói: Đoàn kết, hợp tác với Liên Xô là vấn đề nguyên tắc và là 
một điều kiện quyết định thắng lợi cách mạng nước ta." 

Câu này là của phản động xỏ xiên ư? Không! Ngọc Lan dẫn 
xã luận báo Nhân Dân 4 - 7 - 1980. Có xã luận này vì 1978 ta 
đá Bắc Kinh, ký hiệp định tuơng trợ Việt - Xô và tháng 2 - 
1979, Trung Quốc "xâm lược" ta. (Dân đã tổng kết đảng là tổ 
sư "sáng nắng chiều mưa," dân mà theo thì dân bỏ mẹ!) 

Ngọc Lan không biết Nghị quyết Lê Đức Thọ ký khai trừ 
Lê Trọng Nghĩa viết: Lợi dụng chức vụ cục trưởng tình báo, 
Lê Trọng Nghĩa đã cung cấp tin tức sai lệch hòng lái đảng ta 
bỏ đường lối cách mạng của Trung Quốc để theo đường lối 
xét lại phản động của Liên Xô. 

Có lẽ vì đã dẫn xã luận để móc máy đảng từng quay sang 
hung hãn chống Liên Xô rồi lại quay lại coi Liên Xô là hòn đá 
thử vàng của đảng cách mạng mà một thời gian dài Ngọc Lan 
không được qua một đồng lương, hàng bao năm chị và hai 
con sống với 35 đồng trợ cấp. 


341 



TRẦN ĐĨNH 


Một sáng giữa 1982, Ngọc Lan đến nhà tôi. Tình cờ Thiết 
Vũ ở đấy. Nghe chuyện chị, Thiết Vũ nói lại với Việt Phương. 
Việt Phương đã "chạy" cho chị lương hưu. Cao hơn 35 đồng. 
Và còn dặn: - Trường hợp Trần Đĩnh thì chịu, quá tầm can 
thiệp của mình. 

(Trần Châu ra tù làm thự ở xưởng gỗ Quốc Oai, mỗi tháng 
chỉ 13 đồng. Bao năm sau, được tin sẽ có lương hưu, anh chắc 
sẽ được tính theo lương nhà báo. Lầm! Lưong công nhân bậc 
1, đến 2009 mới lên triệu rưởi sau nhiều lần nâng chung. Tôi 
thì hai triệu. Như phần lớn anh em "xét lại." Nói chuyện 
lương ra nghe nó tồi tàn. Nhưng có nói chỗ tồi tàn này ra mới 
thấy tầm thù dai hận sâu của bộ máy.] 

Trước khi "xét lại" bị bắt nửa tháng, vợ chồng Phạm Viết 
và tôi đã khao Kỳ Vân, Minh Việt, Trần Châu, Lưu Động, Hoàng 
Thế Dũng một bữa. Buổi tối rất vui ở nhà bố mẹ Ngọc Lan tại 
Phố Huế đó đã hóa thành đại hội bàn đào phản động. Hỏi 
cung tôi, người ta truy tối ấy bàn những âm mưu gì? Còn ngôi 
nhà ấy, sau trúng bom Mỹ sập. 

Vợ con sơ tán, Phạm Viết bệnh tim không thể xa bệnh viện 
nên ở lại. Những tối anh khó thở, tôi thường đến ngủ cùng để 
có thể gọi xích lô đi cấp cứu. Hai đứa chung màn nhưng Viết 
ngả lưng ở chiếc ghế gấp kê trên giường, tôi nằm bên. Người 
ta đã tra hỏi âm mưu "bàn bạc lật đổ" các đêm đó. 

Nay Ngọc Lan ngoài hai tiếng Anh, Pháp còn dạy cả 
Esperanto. Chị tiếc mãi cuốn từ điển Việt - Anh soạn ở trong 
tù, viết trên giấy bọc kẹo đã bị người ta lấy khi ra tù. Trong tù 
chị hay hát bài Ru con "em nhớ tới chàng" và bị cấm vì nó lả 
lướt, lãng mạn. Nói thế chứ chả lẽ bảo cấm phản động nhớ 
phản động. 

* * * 


342 



ĐÈN CÙ 


2007, Ngọc Lan đến ở nhà mới ở Tây Kết, ven sông Hồng, 
tôi phôn mừng, nói: - Không biết sợ sao mà dọn đến ở chỗ 
Tây nó Kết? 

- ô, thì đảng kết với Tây rồi chứ nhỉ? - Ngọc Lan cười hỏi 
lại. Nay Nhật và Hàn Quốc bằng lòng cho hàng chục nghìn lính 
Mỹ vẫn đóng lại ở hai nước này mà ta không chửi nó xâm 
lược. 

- Nhờ ta diễn biến hòa bình được họ, tôi nói. 

Đến nay đã hơn bốn chục năm, khi chuyện với tôi về Phạm 
Viết, Ngọc Lan đều khóc. 


343 




Chương ba mươi 


Đ ầu tháng 8 - 1968, giấy mời của Ban tổ chức trung 
ương gọi tôi lên 8 Hoàng Hoa Thám, dốc Ngọc Hà, 
ngay sau dẫy chuồng cọp Bách Thú, gần nhà Bảo Đại xưa và 
nhà Bùi Công Trừng. Trần Trung Tá, vụ phó bảo vệ và Lê 
Công Tuấn tiếp. Bảo tôi về thu xếp quần áo đi kiểm điểm 
chừng mười ngày. Xe của Ban tổ chức sẽ chờ tôi ở cổng báo 
Nhân Dân. Nhớ lại Địch Dũng nói họ từng bảo tôi sẽ trốn vào 
đại sứ quán nước ngoài, tôi hỏi các anh không sợ tôi trốn ư? 

Tôi về 86 Hàng Đào. Từ ngày sắp đẻ con gái, tránh bom, 
vợ chồng tôi về ở đây. Căn buồng của tôi ở Nguyễn Thiệp, gần 
cầu Long Biên một lần bị hơi bom thổi tung khóa, cửa xệ 
xuống. Tôi về xem đã thấy chị Nguyễn Đức Thuận mau chân 
tới trước thăm thú. Tôi bảo chị việc tôi đi và nhờ chị nhắn 
Linh hộ. Chị nói khẽ: - Không sao chứ? Lâu nay sáng sớm nào 
chị cũng thấp thỏm nghe xem có tiếng xe hơi nào đi đến 
trước nhà. 

Ra lại báo Nhân Dân đã thấy Lê Công Tuấn và Côn chờ 
trên chiếc com - măng - ca. Đến Khu văn công Mai Dịch, xe 
dừng lại. "Anh vào chào chị và cháu đi," - Tuấn nói. 


345 



TRẦN ĐĨNH 


Chuẩn bị trận Tết Mậu Thân, hễ võ đánh bung đâu thì văn 
đến múa ca đấy, Hồng Linh solist, - độc vũ, đã được điều về 
Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc Vũ kịch Việt Nam. 

Linh tiễn ra xe, rất bình tĩnh. Tôi dặn có thể đi tuốt luôn, 
không phải mười ngày như người ta nói. Dặn những việc cần 
làm khi tôi đi, nhất là khi đi mãi. Rồi Linh cũng đã bị Trần 
Trung Tá hỏi han mất hai buổi. 

Xe chạy tiếp. Đến Phố Gạch, rẽ trái. Đến xã cần Kiệm, 
huyện Thạch Thất, chân chùa Tây Phương, nơi một bộ phận 
của Vụ bảo vệ sơ tán. Tám năm trước, khi viết tiểu sử Cụ Hồ 
tôi đọc nhật ký Vũ Kỳ đã biết Cụ từng từ Chùa Thày chuyển 
đến Cần Kiệm trước khi lên Bất Bạt vượt Trung Hà lên Hưng 
Hóa sang Phú Thọ. Chả hiểu sao chiều tối đầu tiên ở đây, nghĩ 
đến chuyện này tôi lại buồn vớ vẩn: Bác cũng đã ở đây mà 
Bác chẳng bênh gì tôi. 

Lê Công Tuấn và Côn làm việc với tôi. Chữ "đi kiểm điểm" 
cũng có cái hay: làm cho tôi nói năng tợn tạo hơn. Mãi sau 
mới biết là một cuộc thẩm vấn lấy cung. Tôi đặt phương 
châm: nghĩ gì thì cơ bản cứ nói thẳng, còn làm gì thì có thể 
giấu, tùy cơ ứng biến, tránh đả kích cá nhân lãnh đạo. Tuy 
không hoàn toàn tin hẳn, tôi vẫn nhớ câu Lê Đức Thọ nói cuối 
năm ngoái: Cậu không làm sao cả, tớ nói cậu có ghi đây, nếu 
cậu làm sao thì cứ viết thư chất vấn tớ tại sao người cộng sản 
lại nói năng bất nhất? ít nhất nó cũng làm tôi vung vững dạ. 
Tôi còn tin ông tử tế. 

Tuấn có một cái cười đầy gia công. Nghĩa là chế biến công 
phu - luôn giữ cho mép sẵn sàng nhếch lên khinh khỉnh, nghi 
ngờ. Thảo nào sau này thay Nguyễn Trung Thành phụ trách 
cái nhiệm sở nắm toàn hồ sơ lý lịch của đảng viên, cán bộ 
trung cao cấp. Nhưng tôi lại thấy cái vẻ đó là dấu hiệu của 
mặc cảm về một khiếm khuyết, chẳng hạn văn hoá, lý luận. 


346 



ĐÈN CÙ 


* * * 

Vào đầu, Tuấn nói trước khi làm việc với anh, chúng tôi 
đã nghiên cứu ngôn luận của anh về đảng. Anh nói về đảng 
rất xấu, có thể nói là đểu nữa. (Vì thế Tuấn đã phải khinh 
khỉnh lại, nhếch mép lên thường trực chăng?] Anh đến đây 
không có nghĩa là chỉ đến đây, Tuấn nói. Anh Thẩm đã ở đây 
và nay thì đang ở tù. Còn lúc này anh ở đây thì anh Lưu Động 
cũng kiểm điểm ở Sở công an Hà Nội. Cuối cùng nói để anh rõ 
là trong đám bị tù có nhiều đứa tội không nặng bằng anh đâu, 
chắc anh cũng biết như thế. 

Tôi nói tôi không có mưu đồ chính trị. Nhưng dân ta có 
câu "có gan ăn cướp có gan chịu đòn,” thì tuy không ăn cướp, 
không mưu toan lật đổ, chống đảng nhưng tôi cũng sòng 
phẳng sẵn sàng "chịu đòn" nếu tôi làm cái gì sai trái. Đây, tôi 
đã chuẩn bị thế này: vào tù, ra đảng, mất việc và đi khỏi Hà 
Nội. Đấy, từng cái, hay tổng cộng cả bốn, sẵn sàng. 

Tôi không bốc đồng, không cải lương. Mà muốn nhân dịp 
cho họ thấy giá trị tinh thần tôi. Thứ nhất tôi sòng phẳng. Thứ 
hai, về chủ nghĩa tôi hiểu nhiều hơn và đúng hơn họ. Thứ ba, 
phẩm chất tôi xứng đáng quá. Còn về tình cảm với đất nước 
với nhân dân thì đừng ai mong bắt bẻ tôi. Tóm lại tôi muốn tỏ 
cho họ thấy tôi tốt - cộng sản chân chính - hơn họ. 

Ngoài ra, trong sâu thẳm có một cái gì thuộc tính nết, 
thuộc tạng người, có lẽ bốc đồng. "Hiên ngang" cũng là có ý 
thách họ thử sức tôi xem. Họ sẽ biết là tôi không sợ bạo 
quyền mà chỉ sợ tự mình hạ thấp nhân cách mình. 

Thuở bé ở trường học, chơi trò phá tổ ong. Một bạn giả 
làm tổ ong úp mặt và tay lên tường cho chúng tôi đến đập 
mạnh vào người, ong sẽ đuổi cấu. Hôm ấy Phạm Mộng Mai 
làm ong. Lớn hơn tôi ba bốn tuổi, trắng hồng, đẹp như con 


347 



TRẦN ĐĨNH 


gái, chuyên cùng Thái Ly đóng Hai Bà Trưng ngồi kiệu uy 
nghi trong đám lính chúng tôi vác sào nứa diễu hành hào 
hùng bên dưới. Lần ấy, Mai chỉ nhè đuổi bắt tôi. Cuối cùng tôi 
bị dồn vào hành lang cụt trên gác hai ngôi trường bố Phan 
Thế Vấn mở, mà Mai thì đến gần, tay thò ra múa, chọc, cười 
khoái trá. Tôi leo lên lan can buông mình xuống. Cái mũ cát 
rơi lộc cộc xuống trước. Và lại lo nó bẹp, sẽ bị ông nội tôi 
mắng. Cảm giác người lắc lư va trái đập phải trong khi rơi rất 
lạ. Tập tễnh suốt mười ngày liền, ông nội phải bóp lá chè tươi 
cho. Lạ là không hối hận. Mộng Mai sau là tỉnh đội trưởng Hà 
Bắc. Tình cờ đọc cáo phó tôi biết Mai đã chết. 

Lại một lần. Một tối sáng trăng vằng vặc, mẹ và anh em 
chúng tôi nằm hóng mát trên sân thượng. Mẹ bỗng trách bố. 
Và trách đúng. Tôi tự nhiên đi ra vạt tường hông nhà đứng 
trên đó nhìn xuống Vườn Đoan, khu đất hoang mấy trăm mét 
vuông đầy cây vòi voi cạnh nhà lúc này đang quăng quắc 
sáng. Đầu nghĩ rất nhanh và người chợt nhẹ nhõm: nhảy! Thì 
mẹ khẽ gọi: - Đĩnh! Tôi đi trên mép tường trở lại chỗ nằm. 
Mười hai tuổi. Phảng phất một khao khát được tránh xa đau 
buồn. Sau này lớn khôn thì nhận ra đó là lần thứ hai mẹ cho 
tôi ra đời. Không có cái giọng đặc biệt mẹ thì có khi... 

* * * 

Tuấn hỏi, Côn ghi. Cạnh bàn làm việc, dưới gầm bàn thờ 
nhà chủ là một hòm tôn to. Tuấn chỉ vào nó: - Trong này 
nhiều cái liên quan đến anh lắm. Anh có muốn xem ảnh anh 
ngồi với Trần Châu ở nhà Phạm Viết không? Hay là ảnh mình 
anh đi ở đường? 

Đầu tiên phải ghi ra một bản tên tất cả bạn bè. Tuấn cầm 
xem, lược đi quá nửa. Bạn văn nghệ đều được loại khỏi sổ 
đoạn trường, trừ Huy Vân, đạo diễn điện ảnh và Phan Kế An. 
Ngày hai buổi hỏi đáp. Lần lượt khai quan hệ với từng người. 


348 



ĐÈN CÙ 


Tại sao quen? Ai giới thiệu (có khi dùng chữ "móc nối"]? Gặp 
nhau bao nhiêu lần? Gặp thì nói những gì, bàn những gì với 
nhau? Hỏi moi hỏi móc, hỏi vặn hỏi vẹo, hỏi đi hỏi lại, hỏi cho 
kỳ ra câu trả lời mà hai người cho là được. 

Đặc biệt trong cả nước chỉ có một "chi bộ xét lại" ở báo 
đảng. Trong một thông báo, Lê Đức Thọ đã nêu ra tội ác ghê 
gớm này. Lúc nghe, tôi đã nghĩ chả trách "đầy nhà vang tiếng 
ruồi xanh "và "người nách thước kẻ tay đao" ào ào như sôi. 
Tôi đã bác kết luận này nhưng Tuấn, Côn im lặng. 

Tôi khó chịu nhất vì cảm tưởng bị nghi là giấu diếm, trong 
khi tôi chủ trương không giấu. "Cái buổi sáng anh và Huy Vân 
ngồi với nhau lâu ấy là bàn gì, trước khi bắt Trần Châu ít 
ngày? Tôi gợi ý nhá: bàn một cái rất quan trọng, vừa là quốc 
tế lại vừa cả trong nước..." Thầm nghĩ thì cái gì bọn này bàn 
mà chẳng dính trong nước với quốc tế. Nhưng hỏi và nghĩ 
hơn một ngày vẫn mờ mịt. "Gợi ý thêm để anh nhớ nhé, buổi 
ấy anh và Huy Vân ngồi uống cà phê ở bán đảo công viên 
Thống Nhất..." 

Tự nhiên xào xạc trong đầu gió thổi, lá reo và nước hồ xôn 
xao và trong lòng thênh thang. Huy Vân và tôi ngồi bàn luận 
cả buổi sáng rất vui nhưng bàn cái gì thì chịu không sao nghĩ 
ra nổi. Như đùa. "Lạ thật, trí nhớ của anh ghê lắm cơ mà, tại 
sao lại không nhớ nhỉ," - Tuấn nói. Tôi cuối cùng đành khất, 
nhớ ra sẽ nói sau. Mà lại cứ nhớ đến một câu của Virginia 
Woolf: "Điều mà bạn chờ ở một người sống cùng với bạn là 
người ấy giữ cho bạn ở được mức cao nhất của bạn." Người 
ấy với tôi hiện nay là các anh chị em đang bị tù. 

Sau này gặp lại Huy Vân đã ra tù, về lao động ở nhà máy 
gỗ Ninh Bình cạnh sông Vân và gần núi Con Lợn (hệt con lợn 
đất để dành tiền mà tôi cứ coi là di vật của chú bé Đinh Bộ 
Lĩnh] tôi đã hỏi lại. Huy Vân bữa ấy nghỉ Chủ nhật, lên thành 


349 



TRẦN ĐĨNH 


phố Nam Định chơi. Đến trước cổng tỉnh ủy, tình cờ thấy tôi 
đang sắp đi vào - lấy giấy giới thiệu xuống huyện viết bài - 
Vân gọi rất to: Trần Đĩnh! Tôi quay lại. Huy Vân măng - tô san 
cười toét, răng rất trắng. Hai đứa kéo nhau la cà miết. Huy 
Vân bảo à, hôm ấy chúng mình nói đến chuyện hội đàm hai 
đảng ta và Trung quốc, nhớ không? Thế là xổ ra cả một cuộn 
phim về cái buổi sáng tưng bừng ấy. Nhớ như in. Chúng tôi 
bảo nhau: các cụ khiếp Cách mạng Văn hóa rồi. Nghe theo nó, 
đánh Mỹ mà nay nó loạn thế này là có cơ bị nó đem bỏ chợ. 
Cho nên các vị mới không tán thành Tàu nói Mỹ nhất định 
đánh Tàu và nếu xẩy ra chiến tranh thì Liên Xô nhất định 
theo Mỹ đánh hôi. Bắt đầu ngoảnh lại với Liên Xô rồi đúng 
không? (Tôi lúc ấy đã phì cười vì con mắt Huy Vân làm kiểu 
Việt Cộng ngoái liếc Liên Xô nom rất xỏ lá; miệng thì nói: Dạ, 
em muốn tục tái lương duyên ạ, anh nhận đi cho em nhờ, anh 
ơi, em chán thắng anh hai rồi, nó xui em đá anh nhưng tình 
em với anh còn nặng nên em chỉ đá tí ti anh thôi!"] Cậu nhớ 
trong hội đàm Tàu còn khuyên đánh đến người Việt Nam cuối 
cùng thì các vị lại nói sẽ vừa đánh vừa đàm. Xuống xề ghê 
chưa, trước kia đứa nào nói đàm là bỏ mẹ! Cậu đồng ý không? 
Cứu ta lại hóa ra là Cách mạng Văn hóa! Hãi lắm rồi. Bên ấy 
nó mà tan hoang thì Việt Nam thành cám. Đúng đấy, không có 
Cách mạng Văn hóa khéo ta đánh sang đến Thái Lan, Phi - li - 
pin, gọi là đi E, đi Ép, F. Ầy, ông Lê Liêm đưa tớ đọc. Hôm ấy 
Huy Vân bảo vì cả nước phải học tập Bất Khuất nên nó mới 
không bắt mày. 

Huy Vân rớm nước mắt nói tao về Hà Nội, nhớ con quá, 
chỉ mong có tiền mua một cái piano cho con Châu, ừ, toàn ngủ 
vườn hoa Hàng Đậu, cách nhà ba chục mét, vợ cấm cửa. Chốc 
lại rón rén đến nhòm qua cửa đóng, nhỡ đâu thấy hai đứa con 
gái. Không dám gọi. Có tội với đảng là anh mất sạch hết mà. 


350 



ĐÈN CÙ 


Huy Vân sau này vuợt biên hai lần. Lần đầu bị bắt ở trong 
Sài Gòn. Tha ra được một thời gian lại vượt. Bị bắt ở mạn 
Móng Cái với L., một cô bạn gái làm báo. Giam ở nhà tù Tân 
Lập, Yên Bái. Rồi chết. Một thân một mình. Giấy báo tử gửi về 
người anh ruột ở Quảng Xương, Thanh Hoá. Tôi rất thương 
anh bạn xấu số. Một dạo, hồi 1973, 74, một vài anh em cùng 
tù đã nghi anh là tay sai công an! Tôi kịch liệt cãi. Một vài tin 
đồn nữa về Huy Vân, tôi đều thẳng thắn hỏi và khi Huy Vân 
thanh minh thì tôi tin. Khi biết anh chết, tôi rất buồn. Tôi bảo 
Minh Việt: - Chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm. Biết 
đâu thấy có anh em nghi ngờ nên Huy Vân muốn bỏ đi! Lúc 
chưa bị bắt, Huy Vân và Phạm Kỳ Nam tranh nhau làm phim 
Bất Khuất, giục tôi viết kịch bản. Tôi đùa: Dựng làm gì? Chỉ 
toàn tiếng đánh chửi, kêu khóc trên màn ảnh đen ngòm ấy 
mà. 

* * * 

Trong thời gian hỏi cung, tôi đã có lúc suýt điên. Trời 
nóng, nhà thấp hướng Tây, cứ bị vặn vẹo mãi tôi bực. Một 
chiều gió tây, đang cáu chợt thấy người tự nhiên như phồng 
nở ra, nhẹ bẫng, có thể cất bay. Một ý nghĩ vụt lồng vào người 
như một làn gió: nào, cầm lấy phích nước nóng kia liệng một 
cái ra sân, ra góc bể nước mưa có những mảng rêu rất mát 
kia kìa, đấy, tiếp theo là gạt tung hê bàn nước, giấy tờ này ra 
theo nốt rồi nhún mình nhảy một cái ra... nào... Tôi ra khỏi 
cơn dụ dỗ đó thế nào không biết. Chợt như ở đâu trở về. Bàn 
tay đang chìa về cái phích. 

Trưa nóng khó ngủ, tôi đến với thiền địa. 

Đó là mảnh đồi vắng gần trước cổng nhà Tuấn, Côn. Một 
giao thông hào rất sâu gẫy khúc chạy giữa một rừng cây thưa. 
Đặc biệt đường bệ là một cây chi chi luôn rì rào gió rất thanh 
cao như nhờ đã ở một khí quyển trong lành khác. Tôi đến 


351 



TRẦN ĐĨNH 


nhặt hạt chi chi về làm quà cho con gái mà tôi nhớ nó như có 
lửa đốt ở trong lòng, như có muối tra vào mạch máu. Hạt chi 
chi mịn bóng một mầu đỏ thắm sơn mài hoành phi cung đình 
vùi trong đất son. Mỗi khi rúc trong giao thông hào moi bới 
hạt chi chi, tôi lại tưởng đang nằm trở lại vào bọc ối mẹ từng 
bao che cho cũng êm ả như thế, khi tôi thấp thỏm chờ đợi 
một cái đời bên ngoài rồi sẽ đến với tôi. Cảm giác nhờ vả thân 
thiết vào sỏi đá lại sống dậy. Nhớ tới những lần vây đồn Pháp, 
núp dưới hố cá nhân mới đào gấp sực nức mùi đất đá, mùi cỏ 
tươi đứt rễ, nghe tiếng bom hay đạn pháo rít lên lao xồng xộc 
xuống. Giá như tách biệt được ra với cái đời mà tôi đã bị đẩy 
vào này. Cái đời này khó nói chuyện với nó quá. Nó đâu có 
cho nói? 

Không hiểu sao hễ bắt đầu cảm thấy hơi mát ở hai vách 
hầm tránh bom tỏa ra ôm lấy tôi, tôi lại lẩm bẩm hai câu thơ 
của w. Ernest Henley I am the master of my fate, I am the 
captain of my soul," Tôi là chủ nhân của số phận tôi, Tôi là 
thuyền trưởng của tâm hồn tôi." Một Ernest nữa, không phải 
người Anh, cũng hay chuyện trò với tôi trong lòng hầm: 
Ernest Hemingvvay. Tôi cũng nhớ đến Nieztshe nói: "Là người 
phê phán, anh không thể là người của bè nhóm." Không, tôi 
phê phán tư tưởng Mao hiếu chiến là để có một đảng theo 
đúng học thuyết cộng sản khoa học yêu hòa bình.. 

Tôi đã nhặt gần bốn nghìn hạt chi chi. (Nay còn mấy chục 
đã hoá màu nâu xỉn.] 

Nghe thấy tiếng nước đổ vào thau đồng cạnh bể nước, tôi 
lại vào với keo vật tiếp, gói chi chi trong túi áo ngực như chiếc 
bùa hộ mệnh con gái đưa cho. 

Những đêm trăng tôi chơi trốn tìm với đám trẻ con chín 
mười tuổi. Chạy cười rinh rích các sườn đồi, những bụi mây 
với những đọt non nhú ló trong trăng như những tòa tháp 


352 



ĐÈN CÙ 


Chàm nguy nga đan bằng những lạt ngà chuốt mỏng, những 
tòa tháp long lanh bí ẩn khiến nhiều khi tôi muốn đứng im 
chắp tay lại ở trước chúng. Những khi vô tình ẩn đằng sau 
nhà Tuấn, Côn, tôi nghe rõ thấy bầu không khí thành kính nín 
thở bên trong nó làm vang thêm tiếng nói Đài phát thanh Bắc 
Kinh đang giọng mũi khê nặc dạy đi theo Mao Chủ tịch quét 
sạch mọi tà ma quỷ quái mà đầu sỏ là bọn xét lại Lưu - Đặng. 

Xin hãy tin tôi. Giữa trời trăng vằng vặc tôi cười! Tôi 
thắng! Tôi tự do! Tôi không bị Mao Chủ tịch cầm tù. /' m the 
captain ofmy soul. Tôi là thuyền trưởng của hồn tôi. 

Không đâu, đừng tưởng bở bạn ơi. Chưa thấy không Mao 
thì Mác chứ. Mác là bác của bác Mao nhưng uy bác Mao lại 
cao hơn Mác. 


353 




Chương ba mốt 


T ôi đã cơ bản nói hết ý nghĩ và nhận định của tôi về 
Đảng. Gan góc này nhờ một phần nghĩ đến bạn bè tù 
đau khổ hơn: tôi sẵn lòng chung hưởng cảnh ngộ của các bạn, 
tôi đang nhờ các bạn để nâng bản thân lên. Nhờ câu của Trần 
Châu: "Họ sợ tinh thần chúng mình!" nói với tôi một sáng ở 
sân báo Nhân Dân khi đám xét lại đã bị đánh tan tác, chỉ còn 
hai anh em chúng tôi ở lại đó. Còn nữa. Nietzsche nói khi đau 
khổ người ta nhìn thấu sự vật, Tôi đã nghĩ về câu này và thấy 
tôi nhìn thấu rồi đấy. Nghĩa là tôi đúng. Phản đối Mao là quá 
đúng chứ! Phản đối bạo lực là quá hay chứ! Cách mạng Văn 
hóa yểm hộ tôi rất mạnh kia. Đấy, chiến hữu chí cốt đã cùng 
cực man rợ chưa, đấy, Đảng chỉ có lợi ích nhân dân mà nay 
dìm dân dìm nhau trong máu. 

Tôi biết mấu chốt khai cung là tránh chi tiết, chi tiết làm 
nên nhân vật văn học mà. Khai cung cũng thế. Nhưng đôi khi 
tôi thoáng có ý trả hận. Khai thật ý nghĩ về Đảng - cố nhiên 
với một thái độ ra vẻ ân hận - cũng là một cách trút giận. 

Tôi đã khai và ký vào biên bản rằng tôi nghĩ Đảng đã tha 
hoá, biến chất, aỉiéné (viết cả chữ Tây vào biên bản.] Bởi hai 
nguyên nhân: 


355 



TRẦN ĐĨNH 


Một, đảng không cốt trung thực, chỉ cốt nhất trí. Đảng coi 
nhất trí với đảng là đạo đức quyết định tất cả. Thì sẽ đi tới 
tiêu chuẩn lô gích này: mày bụng dạ cứt đái ra sao tao bất 
cần, miễn mày nghe tao là mày sạch sẽ, thơm tho còn ngược 
lại thì mày toi. Nhất trí, khoản đạo đức xem ra dễ phấn đấu để 
đạt tới nhanh nhất này mở đường cho dối trá trổ tài. Lãn lộn 
nhất trí với trung thành là nguy hiểm. Và nếu cứ trung thành 
là đúng thì đã không có chữ ngu trung. 

Hai, người phụ trách đơn vị, từ tổ trưởng lên đến ủy viên 
trung ương quyết định lương cho cấp dưới. Chế độ này chính 
là nền móng vật chất của "nhất trí," "ngậm miệng ăn tiền," 
chủ nghĩa Mác - xít thành "chủ nghĩa mác - mít," - cái nồi cơm 
(tiếng Pháp: marmitẽ) hay chủ nghĩa cơ hội và nịnh bự. 

Tôi nói tôi không thích chiến tranh. Không tất yếu phải 
đánh Mỹ. Đất nước phải thống nhất, đúng, nhưng có thể lấy 
thời gian thay cho máu chảy đầu rơi mà thống nhất không? 
Tôi đã phê bình một số ủy viên Bộ chính trị đạo đức giả, liêm 
khiết vờ, tả khuynh. Người ta hỏi anh đã đặt cho Nghị quyết 9 
một cái tên? À, có, là la neuvième dodécaphonie, - Loảng xoảng 
hưởng số 9, vì nghe chướng, ngược với Giao hưởng số 9. Tôi 
bảo khi chịu "điểm chỉ làm bố dượng tinh thần của Loảng 
xoảng hưởng số 9," Trường Chinh đã nhận lấy vai trò mê Mao 
thay cho Duẩn để Duẩn rút khỏi cái tiếng tăm bắt đầu nghe 
không hay này. Trước cơn động đất chính trị bên Trung Quốc 
và tâm trạng hoang mang của cán bộ đảng viên, Duẩn bắt đầu 
nói đến vài sai sót của Mao. Vì thế tôi dự đoán và nhận định 
với vài anh em như Phạm Viết là để giữ uy tín cho mình, Lê 
Duẩn rồi sẽ sớm bỏ Trung Quốc, sẽ phải đưa các Mao - nhều 
ra khỏi Trung ương, (ôi, ngây ngô.] 

Tôi không bao giờ nhận anh em và tôi đã lập tổ chức cũng 
như có âm mưu lật đổ hay làm gián điệp, tay sai của Liên Xô. 


356 



ĐÈN CÙ 


Nhưng nhiều khi bị vặn hỏi về hoạt động gián điệp của anh 
em, ("Anh đến Phạm Viết thấy trà uống nhiều thế mà không 
lạ ư? Liên Xô cho mới nhiều thế chứ!"] tôi không thể không 
sửng sốt. Nhưng tôi đã nói: - Nếu biết tiếng Nga thì tôi cũng 
làm gián điệp. Để làm gì à? Để cho bên ngoài biết thực trạng 
mà giúp ta thoát khỏi kìm kẹp của Mao. 

Người ta bảo vẽ sơ đồ tổ chức. Tôi vẽ. Hôm sau, Tuấn xem 
và nói thôi. Đúng, dê đực mà đẻ thì chúng tôi mới vẽ ra được 
cái sơ đồ suy luận ra ấy! 

Có hai điều khai xong tôi khóc. Khóc thật lòng. 

Một là tôi đã có những ý nghĩ hỗn láo với Cụ Hồ. Cho rằng 
Cụ đã thua Mao nhưng lại nống Mao - ít lên cho mà tha hồ 
hợm hĩnh đi vào chủ nghĩa dân tộc sô - vanh ngạo mạn, coi 
thiên hạ như bèo bọt. Ở Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua, Cụ 
mặc quần áo cánh, mặt đỏ au ra ca ngợi chính phủ ta anh 
hùng nhất vì bao nhiêu năm mà không thay đổi luôn như các 
nước khác. Nhìn cái dáng thanh thản tối ấy của cụ, tôi nghĩ cụ 
có ý mượn tích Gia Cát Lượng đánh cờ trên thành để cho thấy 
thế trận nhàn trong khi dân lao đao, khốn khổ bỏ cha. 

Hai là nói tôi chán nhân dân ta vì "nhân dân ta anh hùng - 
không sợ bom đạn" nhưng lại thua Thằng Hèn -. Hèn vì nhân 
dân ta khiếp sợ quyền lực, khuất phục từ tổ trưởng trở đi. 

Tôi đã khóc vì thấy như mình thoá mạ bố mẹ. Sao lại bảo 
nhân dân ta hèn? 

Nhưng nhận xét dân ta hèn trước hết là từ thể nghiệm bản 
thân. Tôi được tiếng ngay thẳng, dũng cảm thế nhưng tôi 
cũng đã nhiều phen sợ và đầu hàng bạo lực. Còn xung quanh, 
trong cán bộ, đảng viên? Tôi thấy người ta quá dễ dàng" sáng 
ra "để được ùa theo quyền lực, dù quyền lực ấy dối trá, nhổ 
rồi lại liếm. 


357 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi đã nói tôi như bị "thất tình” với Trường Chinh. Với cả 
Cụ Hồ. Tôi từng coi hai vị là tấm gương trung thực. Rồi hai "vì 
sao sáng" như lời mẹ tôi bảo tôi ngoan để học tập thì nay hai 
"vì sao sáng" ấy đã mờ tối đi ở trong tôi từ Nghị quyết 9. 

Trong "khai cung" tôi đã nói thật hết - của phần mình - 
chính là để tỏ cho họ thấy con người tôi nó như thế nào. Tôi 
đã nghĩ nhiều về nguy hại của "nhất trí," khuôn đúc trí lự a 
dua, vơ vào, chỉ cốt được khen là trung thành, nhất trí không 
cần biến hóa, phát triển. Nghĩ như bị ám về tai họa năng lực 
lãnh đạo ngày một teo đi đến mức sau này, một lần Đào Năng 
An hỏi sao lãnh đạo cứ ngày một kém, tôi đã bật nói ngay: - 
Do nguyên tắc tuyển người thay thế lãnh đạo phải theo cung 
bậc giáng thoái hóa, nghĩa là không tìm người kế tiếp ở trong 
những cái đầu ngang hàng mà đi đôn lên ở trong đám tay 
quân hầu đày tớ chuyên ăn theo, nói leo tức là trung thành - 
bởi đảng không cần năng lực mà chỉ cần ai giỏi bám theo vết 
xe cũ cho nên kết quả tất yếu sẽ là tay chân thay thế đầu như 
hiện nay rồi mai kia thay thế tay chân là đuôi. Sau đuôi đến gì 
vén lên sẽ thấy... 

Tuấn, Côn còn bắt tôi khai "thủ đoạn bôi nhọ, hạ thấp uy 
thế Mao Chủ tịch." - Anh đọc báo của bạn chăm lắm mà... 

- Vâng, chăm. Nhưng các anh hỏi để làm gì? - tôi hỏi. 

- Trên ban muốn nghiên cứu thủ đoạn hạ uy tín lãnh tụ 
của anh. 

A, hay là muốn bao che cả cho Trung Nam Hải? Tôi thầm 
thấy sướng là sẽ được nói lại chính những điều đảng viên 
Trung Quốc chửi lãnh tụ của họ. 

- À, cái này dễ, - tôi nói. Nhân Dân nhật báo Trung Quốc 
một dạo đăng công khai các bài bọn xét lại phản động chửi 
Mao Chủ tịch, đại khái như loạt tạp văn của Đặng Thác trong 


358 



ĐÈN CÙ 


nhóm "Thôn ba nhà" để công luận phê phán họ. Tôi đọc rồi 
đem kể thật rộng cho mọi người. Chẳng hạn bài "Bệnh hay 
quên." Một người thời xưa đần độn hay quên. Vợ chán quá 
bảo đi kiếm thày mà học. Cưỡi ngựa, đeo cung tên đi nhưng 
giữa đường buồn ị. Tụt xuống ngựa ngồi vào ven đường thì 
chợt thấy mũi tên ở túi tên mình rơi ra. Bèn hốt hoảng kêu: - 
Chí nguy! Kẻ thù rình rập. Kẻ thù mọi ngả. Âm mưu khắp nơi. 
Định chạy trốn thì trông thấy con ngựa. Mừng quá kêu lên: - 
A, cơ hội thuận lợi không bao giờ cạn. Vội leo lên ngựa thì 
giẫm phải bãi cứt của mình. Than: - Bài học lớn đây. Đừng 
bao giờ chủ quan cho là địch hết hãm hại... Ngựa quen đường 
cũ quay về. Thấy chồng ở trước cửa, chị vợ rủa: - Gã ngu độn 
kia, sao mới đi đã về hả? Anh ta trả lời: - Nương tử ơi nương 
tử, cớ sao ta mới gặp nương tử lần đầu mà nương tử lại nặng 
lời với ta? Đặng Thác viết ngày xưa các cụ chữa bệnh hay 
quên bằng đánh một cái gậy vào đầu cho ngất đi rồi hắt một 
chậu máu chó vào mặt. Tỉnh lại được thì tốt không thì thôi. 
Ngày nay văn minh hơn, chữa bằng sốc điện. Tỉnh lại còn nói 
được tiếng người thì có thể cho tiếp tục phục vụ. 

Tôi còn kể cho Tuấn một bài nữa. Một cái khe có một thân 
cây bắc làm cầu. Một gã đã qua được nửa cầu thì thình lình 
tụt xuống hai tay ôm lấy cây cầu, co chân lên, nhắm mắt lại 
mà giẫy mà hét: ôi thậm cấp chí nguy, chí nguy, kẻ thù tứ 
phía, âm mưu chúng bao phủ đen ngòm, hãy chống trả... Thật 
ra cái khe sâu có một mét và trời vẫn nắng, đời vẫn bình 
thường. 

Khi tôi giải thích; - Ý là chửi Cụ Mao cường điệu đấu tranh 
địch - ta, nhìn đâu cũng ra địch để kêu gọi chiến tranh, bạo 
lực. 

Nom cáu ra mặt, chắc chạm nọc, Tuấn ngắt: - Thôi, anh chả 
cần phải thêm thắt! 


359 



TRẦN ĐĨNH 


Sau này khi Hồng vệ binh đến nhà vây bắt, Đặng Thác đã 
nhảy lầu. Lúc ấy ông là phó bí thư Bắc Kinh. Nguyên tổng biên 
tập Nhân Dân nhật báo, sử gia Đặng Thác chủ trương dân chủ 
ngôn luận rồi bị kỷ luật sau phong trào chống phái hữu. Bành 
Chân, bí thư Bắc Kinh kéo ông ở báo đảng về. 

Có mấy cái mánh giúp tôi vượt qua được thử thách khai 
cung. Trước hết, như đã nói, tôi luôn muốn được chia sẻ cùng 
bạn bè đang tù. Nghĩ đến anh chị em là cách tự động viên 
không được sa ngã. Thậm chí còn tự dặn sẵn sàng theo anh 
em vào tù - mà điều này có khi lại làm cho tôi khuây khỏa. Rồi 
những lời các nhà văn nói về dũng cảm. 

Tình cờ trước khi đi khai cung, tôi đọc The green hills of 
Africa, Những đồi xanh châu Phi (hay Across the river and into 
the trees ?] của Hemingvvay. ông viết trong đó: Nếu không bị 
đi đày ở Xi - bia, Dostoievski có khi cũng chỉ là một nhà văn 
loàng xoàng nhưng rồi ông đã đau khổ. Thì đúng như Đốt 
từng nói trước đó: Muốn viết hay, phải đau khổ, đau khổ, đau 
khổ. (Lúc đọc câu này, tôi đã ngán ngẩm nghĩ mình thì đau 
khổ cái gì để mà viết được hay đây?. Hemingvvay viết trong 
Đồi xanh châu Phi: Nhà văn rèn luyện trong bất công như lưỡi 
kiếm. (Như thế này tôi đã được trui rèn như lưỡi kiếm chưa? 
- Tôi tự hỏi.]. Và một câu nữa ở một quyển khác cũng của 
Hemingvvay - hình như trong Những hòn đảo trong hải lưu - 
"Dũng cảm là trang nhã trước khó khăn..." và một mẩu trong 
dã sử xứ Daghestan: "Người ta hỏi - Trong thế gian cái gì ghê 
tởm nhất, gớm ghiếc nhất? - Một người run rẩy vì sợ. Người 
ta lại hỏi: - Trong thế gian, cái gì ghê tởm nhất và gớm ghiếc 
nhất? — Một người run rẩy vì sợ...” Tôi đã thường nhắc thầm 
lại trong đầu những câu này và tự xét đã run rẩy chưa? Chúng 
là những người bạn rất hữu ích. 


360 



ĐÈN CÙ 


Nhưng phải nói rằng còn có cả câu của Lê Đức Thọ: - Tớ 
nói cậu có ghi đây, cậu không làm sao cả, nếu cậu làm sao thì 
cậu cứ viết thư chất vấn tớ tại sao là người cộng sản tớ lại nói 
năng bất nhất? Và tôi nghĩ Lê Đức Thọ đã nói là dao chém cột. 
Rằm trung thu, Trần Trung Tá lên xem tình hình khai cung 
của tôi. Chiều hôm ấy, Tá và tôi ra một ven đồi ngồi chuyện. 
Ven đồi trước mặt, một dẫy hồng, quả lúc lỉu, xanh câng câng 
như bằng sắt tây khiến tôi nghĩ đến bối cảnh trang trí sân 
khấu với màu vàng tà dương thoi thóp buồn trong Cậu Vania 
của Tchekhov tôi xem ở Bắc Kinh. Rồi tự nhiên nhớ con gái 
suýt bật nấc lên. Tá nói Hà Nội đang có vụ phê phán quyển 
Cái Gốc của Nguyễn Thành Long. Bài này xuyên tạc đất nước 
ta hết nhẵn đàn ông, mọi sự vào tay đàn bà tất. Tôi nói thế thì 
tội quá cho Long. Hội phụ nữ và Bác Hồ ca ngợi phụ nữ ba 
đảm đang, trung hậu, kiên cường, Long tin cậy nghe theo. Nay 
quay ra bảo anh ấy có dụng ý xấu mà đánh là oan cho anh ấy 
vô cùng. Tá nói anh bảo như thế nhưng với nghiệp vụ của 
mình, chúng tôi cứ phải cảnh giác, soi vào từng chữ. "Anh là 
bạn thân của Nguyễn Thành Long?" - Tá hỏi. - Rất thân, tôi 
đáp. Anh ấy bị là vì quá tốt với Đảng. Hội phụ nữ và Bác Hồ 
bảo sao là cứ thế hưởng ứng... Tôi viết Bất Khuất cho Nguyễn 
Đức Thuận chắc các anh cũng soi từng chữ đấy nhỉ? - Tôi đùa. 
Lúc ấy chưa nghĩ người ta ngờ tôi đã xúi Long. Cũng không 
biết người ta xếp loại tôi là phần tử xét lại hoạt động trong 
giới văn nghệ và Long, chốn tôi thường tới lui đã bị tôi tác 
động. 

Tá ra về mấy hôm rồi tôi mới sực nhớ một lần Tuấn, Côn 
bảo tôi: anh "họat động" trong văn nghệ sĩ gớm lắm! Lại thấy 
họ đã đánh giá sai. 

* * * 


361 



TRẦN ĐĨNH 


Trời đã lạnh, tôi nhận được chăn mỏng, quần áo. Và một 
giấy của Công đoàn báo Nhân Dân chứng nhận tôi là chồng 
Hồng Linh để tôi ký vào cho Hồng Linh được phá thai. Khi đi 
thẩm vấn rẽ qua chào Linh, tôi đã dặn Linh làm gì nếu xảy ra 
chuyện này. Chỉ có thể một con, hoàn cảnh của tôi, ai biết thế 
nào mà đẻ thêm! Linh đã từ Mai Dịch đi xích lô đến tận Chợ 
Bưởi để nạo thai. Chiều xích lô về. Rét run trên đoạn về dài 
dặc vắng ngắt. 

Cung hỏi đã vãn. Tôi mượn xe đạp Côn đi chơi loanh 
quanh một sáng chủ nhật. Tình cờ đến Hoàng Xá, Quốc Oai lại 
vồ phải vợ chồng Trần Các đi thăm con sơ tán. Các níu tôi lại 
ở một quán nước. Anh cho một tin rất hay: Mỹ sẽ ngừng ném 
bom và ta thì sẽ ngừng đưa quân vào. ("Có đi có lại thế mới 
được chứ!" - tôi buột miệng nói.) Các hấp tấp nói: "Có, ta phải 
ngừng đưa quân vào mà." các không giấu được mừng khi nói 
đàm phán có thể thành. Cũng rất mừng, tôi bảo anh: - Đàm 
phán là tốt. Đánh Mỹ mà đằng lưng, đại hậu phương rối như 
canh hẹ và còn chưa biết lành dữ ra sao. Cứ ôm lấy ông anh 
đa sự này có ngày khốn. 

Các nhay nháy mắt ờ ờ tán thành. Bốn năm sau, 1972, anh 
bảo tôi ở bến tàu điện Bờ Hồ khi tôi đang đi với Lê Đạt: ông 
chống Mao là đúng, tôi tin lão ta là tôi sai. Nhưng tôi trung 
thực tôi nhận tôi sai. Họ không nhận sai là họ kém tôi... 

Về lại Cần Kiệm, tôi bảo ngay Tuấn, Côn là sắp ngừng 
bom. Tháng 8 ngừng từ Quỳnh Lưu ra. Tháng 11 thì ngừng 
hẳn từ vĩ tuyến 17. Không nói đổi lại ta ngừng đưa quân vào, 
làm như ta thắng. Thế mà Tuấn nhếch mép mỉa mai: - ông 
ghê thật, vừa chạy đi một tý mà đã có tin giật gân. Khéo tin 
đồn nhảm đấy. 

Tôi cười: - Lạ nhỉ, báo tin Mỹ chịu ngừng bom là tôi báo tin 
thắng lợi chứ? Chiến tranh không ra ngoài Bắc, ngoài Bắc mới 


362 



ĐÈN CÙ 


xây dựng chủ nghĩa xã hội được. (Bụng biết thóp Tuấn mắc 
nặng quan điểm không đàm phán với đế quốc của Mao] 

Hôm sau Tuấn bảo tôi viết một bản nhận xét Hồng Hà. Tôi 
đã viết. Viết cả chuyện năm 1964, một sáng Thái Duy tức 
Trần Đình Vân đến báo tôi anh sắp đi Bê thì tình cờ Hồng Hà 
qua phòng khách. Vừa đi Trung Quốc với Hoàng Tùng về, 
thấy Thái Duy, Hồng Hà rẽ vào. Thái Duy nói anh ở nước bạn 
về chắc là phải có thuốc lá Bắc Kinh mời anh em chứ. Hà đưa 
ra bao Tam Đảo. Thái Duy lấy hai điếu rồi nói: - Tôi hút một 
còn một để về triển lãm cho anh em Cứu Quốc biết anh Hồng 
Hà gương mẫu đến thế nào, đi nước bạn mà cứ hút thuốc ta. 
Hồng Hà đi rồi, Thái Duy nói cha này vờ gỉỏi lắm. Trên rừng 
anh em đã nói hễ đến sông suối nào phải lội thì cha xắn quần 
nhanh nhất, hô lội to nhất nhưng bao giờ cũng qua sau cùng. 

Thế nào mấy hôm sau, đài phát thanh nhắc đến Hồng Hà, 
nhà báo của đòan đàm phán ta ở Paris.. Tuấn cười hỏi tôi: - Lẽ 
ra là ai, anh có biết không? 

- Là tôi, - tôi nói. 

- Sao anh biết? 

- À, anh Thọ bảo tôi từ năm 1966. 

Lúc ấy chưa biết tờ nhận xét của tôi đã đôn Hồng Hà vào 
trúng long mạch "nhất trí" mà Đảng cần. Người mà khóc 
trước đảng bộ và cảm ơn Mao Chủ tịch đã mở mắt ra cho 
nhìn thấy cách mạng thì đáng quý lắm. Giá như tôi khen anh 
thì chắc Đảng vất anh vào sọt. Mao Chủ tịch dạy đó: kẻ địch 
chửi ta là khen ta đúng, kẻ địch khen ta là chửi ta sai. 

Tuấn lại nói: - Anh Chính Yên hay kêu tiếc cho anh. Chúng 
tôi bảo anh Chính Yên là anh tiếc một, Đảng tiếc mười. 

Tôi thấy hả. Phải tiếc chứ! 


363 



TRẦN ĐĨNH 


CÓ một dạo, cơm chiều xong tôi hay ra con đường một ngả 
lên đường 32 đến Phố Gạch, một ngả về Quốc Oai. Thường 
thấy một người vung cái vợt nan giang tay dẹp đè sóng lúa. 
Tôi nghĩ thời nguyên thủy không chừng những người mới rời 
đời vượn vẫn hay từ trên đỉnh núi kia, chỗ nay ngồi 108 vị La 
hán, xuống đây, cánh đồng là đầm lầy, các vị bắt rắn nước xé 
ăn... Thế là chợt ngửi ra mùi nguyên thủy. Mênh mang, thăm 
thẳm... Vương trên mặt các vị La hán. Một hôm, người vợt 
châu chấu hỏi tôi: - Sao ngày nào cũng cứ ngồi nói chuyện mãi 
với nhau như thế chứ anh? Chuyện gì sẵn mà nói không cạn 
thế? 

- Với nhau nào nhỉ? 

- Đấy, anh nói, một bác nghe, một bác viết hí hoáy. 

- À, tôi báo cáo tình hình nước ngoài, tôi ở bên đó về. 

- Trước anh đã có một anh cũng ngồi nói như thế. Anh ấy 
hay thở dài lắm. Tối toàn nằm vắt tay lên trán thở dài. Tình 
hình nước nào mà phải thở dài? 

Tôi cười, không đáp. 

Lại nói: - Chúng tôi xung quanh thấy cứ bên nói, bên ghi 
cả tháng lạ quá nên để ý. Không phải tham ô. Càng không phải 
Việt gian. Là cái gì thế anh? (Cười rất hồn nhiên.] 

Tôi hỏi lại: - Thế theo bác thì là gì? 

-... Anh ấy à... Anh đừng giận nhá..., có nhẽ là làm giặc. 

Thấy cái giọng chợt mượt mà, con mắt nhìn chợt cợt ghẹo, 
tôi đùa lại: - Thế thì tôi ăn củ đậu mất. 

- Không, không... Các cụ nói làm giặc với ăn cướp chứ 
không nói ăn giặc làm cướp. Xưa ở đây có một ông giỏi chữ 


364 



ĐÈN CÙ 


làm giặc rất nổi tiếng rồi bị chém, (Tôi nghĩ: à, Cao Bá Quát, 
ông vợt châu chấu ca ngợi "giặc châu chấu"]. 

Đến đây phải quay về. Không nên kéo dài đề tài này. 

Đồng lúa đang tối xẫm xuống, êm ả. Cứ thấy vui vui. Chả lẽ 
vì được coi là giặc? Đúng, chỉ nói ăn cướp, còn nói làm giặc. 
Làm ăn, hai chữ hay đi với nhau nhưng ở đây rẽ ra và nghĩa 
có khác. Sắc thái ngôn ngữ hay quá. Làm giặc là hành động có 
cả chí hướng tinh thần còn ăn cướp thì mục đích chỉ là ăn! 
Nhưng vừa leo lên con đường đất đỏ rộng thênh thang cả một 
sườn đồi với những rãnh ngoằn ngoèo rất sâu dẫn vào làng, 
tôi chợt nhận ra mình vui chính là vì hai câu thơ cuối cùng 
của Cao Bá Quát chúng cựa quậy trong vô thức sau khi được 
chữ làm giặc của ông vợt châu chấu gọi nó dậy: 

Ba hồi trổng giục đù cha kiếp 

Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời 

Tìm ra gốc vui thì lại rơm rớm nước mắt... Hai câu chửi 
triết học nhất tổng kết nhân sinh đắng cay; hai câu chửi tục 
tĩu, khinh mạn, mà khoan dung, trọng kiếp người nhất, hiện 
đại nhất... Đối thật là hay với cái kiêu kỳ sang trọng Thập tải 
giao luân câu cổ kiếm, Nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Mười 
năm giao lưu xa gần cầu mong kiếm cổ, Một đời cúi đầu vái 
hoa mai. Đi một lúc lại thấy họ Cao là người sớm nhạy bén 
với Tây phương như Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ... Cao 
Bá Quát tự phê phán tích cực hơn. Phủ nhận chữ nghĩa của 
mình sau khi đi Singapore: Hướng tích văn chương đẳng nhi 
hí. (Xem lại văn chương ngang trò trẻ]. 

ừ, hình như Cao Bá Quát khởi nghĩa ở Chương Mỹ. 

Bữa đầu sơ tán bom Mỹ, Phan Kế An đưa tôi về đó tìm chỗ 
chạy cho cả vợ con An. An và tôi vào một khu vườn rộng, 
nắng chấp chới, cồ cộ bay xè xè, trẻ con reo cồ cộ bay cao, cồ 


365 



TRẦN ĐĨNH 


cộ bay cao và tôi rớm nước mắt, con gái tôi mới nửa tháng, nó 
sẽ là bạn của những cháu cởi truồng nhảy quãng theo cánh cồ 
cộ vàng thẫm màu nghệ già, cái màu khiến các con cồ cộ lần 
đầu lọt vào mắt tôi hóa thành những sinh vật thời nguyên 
thủy, cái màu rừng hoang lạ của Gaughin. Mấy hôm sau xe 
com măng ca cơ quan đưa vợ con tôi về đây, chuyện duy nhất 
tôi hưởng. Xì xào ngay: - Chống Cụ Mao mà Tamtam vẫn cứ 
cưng thế... Tamtam tiếng Pháp là cái trống, được mượn chỉ 
Hoàng Tùng. 

Đại khái như thế những ý nghĩ vụn của tôi những khi rỗi 
rãi thư nhàn tại cái nơi giam lỏng tôi... 

Sau này hồi 1972, đi thăm vợ con sơ tán ở Chợ Bùng, quê 
Phùng Khắc Khoan, hay tắt lối qua mấy quả núi đá và một 
ngôi chùa rất dã sử - đúng hơn, mấy hòn non bộ phóng đại 
lên hàng tỉ tỉ lần — ở Yên Sơn, Quốc Oai tôi lại cứ nghĩ Cao Bá 
Quát có lẽ bị tử hình ở gần đây. Rồi không ngờ thế nào Trần 
Châu tù về lại đến ở hẳn đấy hơn ba mươi chín năm và rồi 
nằm xuống mãi mãi ở cạnh ngôi chùa hoang vắng, thanh 
bạch, hư vô đến nỗi làm cho ta chỉ có nhìn nó thôi mà đã ngỡ 
nhập thiền và biến đi đâu mất - Chùa Ngoài. Quá hay chữ 
Ngoài... 

Tháng 5-2012, ngồi trên xe cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai 
về chốn quê thứ hai của anh, tôi chỉ nắm bàn chân trái của 
anh: xù xì, mốc meo... Tôi muốn lường được hết gian truân 
anh đã trải. Những năm gần đây, hễ cầm phone là anh lại nói: 
"Đĩnh., mình vui lắm... Chả lẽ nói là như ra đời lần thứ hai." 
Tôi hiểu. Anh là bên chính. Bên tà đang tháo chạy. Anh li bì. 
Con mắt nhắm nghiền. Mê rồi. Thở bình ô xi. Còn có trí tuệ 
hiện ra ở hàng lông mày bạc trắng hơi nhíu lại nghĩ ngợi một 
mình kia. Anh hay nói những lúc khó khăn mình đều có Đĩnh. 


366 



ĐÈN CÙ 


Nhưng lần này anh không thấy tôi ở bên cạnh. Mà ai bảo đây 
là khó khăn? 

Anh Châu, thôi vĩnh biệt. Chúng mình đi với nhau như thế 
là trọn đời đấy. 


367 




Chương ba hai 


Ị^ồi về Hà Nội. Nhưng còn vần tiếp tôi một số ngày nữa. 

Cái hòm tôn hôm nay khiêng lên xe nặng quá. Thì 
mỗi người bạn một biên bản khai cung vài chục trang còn gì? 
Cùng Tuấn, Côn, anh tài khiêng được nó lên xe mà thở dốc, tôi 
xoa vào nó nghĩ thầm: thế nào mà Marx. Lê-nin, Mao, Lưu 
Thiếu Kỳ, Lukacs, Hồ Phong, Đặng Thác, Jean - Paul Sartre... 
chọi nhau ầm ầm ở đây, mày vẫn yên ắng chung sống thế này 
được nhỉ? 

Xe thả tôi ở Khu văn công Mai Dịch. Vào buồng, vắng ngắt. 
Phòng học rộng trăm mét vuông trần xì một cái chiếu mỏng 
bợt cói ở giữa nhà, một hòm gỗ tạp Linh mua ở Hàng Hòm bôi 
nước màu đỏ lòe lòe và một cái trạn hẹp cao ngất nghểu (để 
tiết kiệm diện tích] Linh tự đóng lấy bằng cái thùng gỗ tạp đại 
học bên Bắc Kinh cho tôi đựng cơ ngơi về nước.. Ra lại Đường 
32, gió thổi mới biết chảy nước mắt từ lúc nào. Hai mẹ con 
Linh - Mây đến bà cô tôi tại đầu ngã năm Bà Triệu - Nguyễn 
Du Hà Nội. 

Jean Cathala, nhà văn Pháp bị vào trại cải tạo ở Liên Xô rồi 
sau thành cộng sản nói: Nghe Thorez tổng bí thư, tôi không 
hay là mình đã phân thân. Từ đấy ở trong tôi có một Tôi Biết 


369 



TRẦN ĐĨNH 


và một Tôi Tin. Hôm nay tôi lạ là hóa ra tôi đã biết quá quá 
nhiều nhưng nào tôi có hay. Khai cung trở về, "cái Trần - Đĩnh 

- Tôi - Biết" vẫn nguyên dấn vốn trong khi "cái Trần - Đĩnh - 
Tôi - Tin" không hề được phục hồi chút nào nhưng tôi chưa 
truất được nó đi, vẫn cho nó lái con tàu tôi. Tôi còn lụy danh 
nghĩa đảng viên, điển hình của ngu trung. Mà để thể hiện nó 
thì phải tuân theo kỷ luật đảng. Cho nên bị đảng đánh đau bỏ 
bà nhưng anh phải nín thít. Đấy, tướng Giáp, đâu dám kêu 
oan trước quân đội mà ông là Anh Cả? Thà chịu nuốt đau, thà 
đóng kịch lạc quan tin tưởng để lừa nhau, lừa dân. 

Vì sao? Lúc ấy trong tôi cái "tôi tin" vẫn lớn hơn cái "tôi 
biết." Nó chỉ đạo hành vi ngôn từ của tôi thì tôi mới được là 
đảng viên và là đảng viên thì tôi mới có Quyền Lợi. Đúng, ít 
nhất là được quyền lãnh đạo, giáo dục và quản lý quần chúng 

- nghĩa là thuộc tầng lớp tinh hoa ở trên dân. Giải phóng con 
người là một thứ ngoa ngôn sặc mùi tâm thần. Giải phóng cho 
bản thân bình đẳng với dân còn làm không nổi, nói gì giải 
phóng loài người? 

Xuống tàu điện đi bộ từ Cửa Nam về nhà bà cô. Mọi người 
đang ăn cơm tối. Đứa con gái một mẩu ngoan hiền ngồi bên 
mẹ. Tôi đeo ba lô đến bên cháu trước tiên. Cháu ngước mắt 
nhìn. Tôi chợt thấy ngay tôi thua đứa con hai tuổi rưỡi về 
cường độ kinh ngạc cũng như về chiều sâu ngóng chờ. Tôi 
đưa hai tay lên ấp hai má nó. Thế là bật ra cơn lũ quét. Mãnh 
liệt, nức nở. Nghe rõ tiếng kêu bất bình bênh vực bố, nghe rõ 
tiếng phản kháng chống lại một vắng hụt không có giải thích, 
không thể giải thích, tiếng bục phá của một dồn nén, một thua 
thiệt lâu nay phải kìm giữ trong câm lặng, trong lo lắng. Cũng 
cả một tiếng reo khe khẽ trước một kết thúc hằng khao khát. 


370 



ĐÈN CÙ 


Sáng sau, tôi bế cháu vào báo Nhân Dân, cơ quan tôi đã 
làm việc ở đó hàng chục năm trời, cái nơi mà tâm thức tôi vẫn 
coi là một chốn quê, một góc nhà. 

Tôi chưa hiểu mình chung tình với họ là mình ngu dốt! Sao 
họ - những người coi khinh con người, số phận con người - lại 
chung tình với những kẻ họ cầm giữ làm công cụ được? 

Đang họp toàn cơ quan. Hội trường đầy người. Các cái đầu 
quay ra nhìn tôi rước con lên vai cho nó cười khanh khách 
vờn túm các rễ đa loà xòa cách đó mười mét. Lễ hội nhỏ mọn 
của đứa bé thành vấn đề! 

Hôm sau, tôi đến làm việc liền được Lê Điền thay mặt Ban 
biên tập, đảng ủy và chi bộ Ban thư ký chính thức phê bình 
tôi hai điều: một, không thấy tôi ăn năn hối cải mà lại đến đùa 
vui trước tập thể để tỏ cho tập thể biết là mình coi thường 
mọi sự; hai, xa lánh anh em, không chịu gần để nhận sự giáo 
dục. 

Tôi ngồi nghe. Không hề tức. Mà lại thấy hơi hài kịch. Nên 
đâm ra nghĩ lan man tới năm 1953, thường vụ tỉnh ủy Nam 
Định, Lê Điền chân ướt chân ráo lên báo đã khẩn khoản nhờ 
tôi "lớp đi trước" mách bảo cho kinh nghiệm làm báo. Tôi đã 
mách. 

Còn mách cho cả cách yên thân. Trước khi đi học nước 
ngoài, tôi bảo anh cách trốn cải cách ruộng đất. Lê Điền vốn là 
địa chủ. 

Tôi hỏi Lê Điền nói xong chưa rồi nói: - Tôi trước hết 
không đi đạo nên không biết ăn năn hối cải. Tôi lại càng 
không phải là diễn viên để trình làng một cái mặt mếu máo 
(bụng nghĩ chắc Lê Điền phải nhớ tới Hồng Hà mếu máo lần 
họp đảng bộ xua quét xét lại). Còn cậu bảo tôi tránh anh em? 
Cậu có nhớ cách đây mấy tháng, cậu tìm tôi nói khẽ là cho 


371 



TRẦN ĐĨNH 


mình lánh Trần Đĩnh từ nay không? Ai cũng tránh tôi vì sợ 
mà lại đòi tôi gần? Cậu có nhớ cải cách ruộng đất, địa phương 
cho người lên lôi cổ thằng địa chủ Đỗ Huy Định (tức Lê Điền] 
về đấu rồi may lại ngừng cải cách ruộng đất không? 

- Thôi, thôi, anh Trần Đĩnh, tôi rút ý kiến, tôi cũng sẽ trình 
bày lại với chi bộ ý kiến của anh. 

Mười sáu mười bảy năm sau, khi về hưu, Lê Điền là tổng 
biên tập báo Đại Đoàn Kết. Sau bữa cơ quan liên hoan chia 
tay, anh đi bộ dọc Võ Thị Sáu đến nhà tôi ở Nguyễn Thông, 
gần ga xe lửa Hòa Hưng, Sàigòn. Vừa ngồi xuống ghế, liền nói: 
Tôi về hưu rồi, anh Đĩnh ạ... Mắt thế là rơm rớm ướt rồi 
nghẹn ngào nói tiếp: Từ nay tôi sẽ không còn bạn, tôi biết... Ở 
ta, khi đang có quyền thì còn bạn bè chứ khi hết quyền thì sẽ 
vắng lặn. Tôi mong anh vẫn gần tôi... 

Không ai hiểu thân phận bèo nổi mây trôi bằng các đảng 
viên cộng sản nắm chức trách 

Thật tình hôm Lê Điền thay mặt các thứ phê bình tôi, tôi 
đã định hỏi Lê Điền: - "Cậu có nhớ lần cậu sang lớp tổng kết 
cải cách ruộng đất ở sáu xã huyện Đại Từ báo tớ về đi học ở 
nước ngoài, tớ đã bảo cậu hãy đưa vợ con trong vùng chiếm 
đóng ở Nam Định lên xã Bình Thuận đã cải cách ruộng đất để 
tránh bị đấu tố không?” Nhưng hôm ấy tôi không kể công này 
ra vì thấy làm thế thì hèn hạ! 

Chuyện xui Lê Điền trốn cải cách ruộng đất rồi tôi không 
nhắc với ai nữa. Không ngờ cuối năm 2012, gặp tôi ở nhà con 
gái út Hoàng Minh Chính, Đỗ Huy Bắc, con trai cả Lê Điền 
(hay Đỗ Huy Định], chủ tiệm rượu tây ở Hàm Nghi đã nói: - 
Cháu rất cảm động kể lại với chú chuyện này. Chú đã mách 
cho cả nhà cháu bỏ Nam Định lên Bình Thuận, Thái Nguyên 
tránh cải cách ruộng đất. Bố cháu không nói. Thế chú bảo ai 


372 



ĐÈN CÙ 


nói? Mẹ cháu, chính người phụ nữ đồng quê chả biết gì hết ấy 
đã thì thào dặn chúng cháu hãy nhớ lấy việc chú làm. 

Tôi nghe cũng cảm động. Cả một thời xa lắc. ừ, tại sao tôi 
mách lên Bình Thuận? Có lẽ cái tên Bình Thuận có dính đến X, 
cô con nuôi của Cụ Hồ mà tôi đã nắm tay, đã cho cô biết tôi ký 
tên Hoàng X. lên báo -khiến cô đỏ mặt nhìn tôi - rồi cô cho tôi 
cái thìa, món kỷ niệm tôi đặt lên trên bụi lạc tiên đầy bụi ở 
giữa Na Sầm và Đồng Đăng, chờ vượt sang Trung Quốc. Tóm 
lại tình trong như đã, mặt ngoài còn e... 

Ngoài Lê Điền, tôi bảo cả Lê Bổng đổi tên kẻo địa phương 
họ đòi về đấu tố. Lê Bình ra đời từ đấy. 

Năm 1949, Lê Bổng, học xong phổ thông trong Thanh Hóa 
được người anh họ Lê Xuân Kỳ làm văn phòng báo Sự Thật - 
gồm mấy bị cói tài sản của báo đựng ít giấy tờ còm và chiếc 
máy chữ Japy Baby giống cái máy chữ của Cụ Hồ - gọi đến 
chơi. Quang Đạm mấy hôm sau bảo tôi: - Gay quá, Đĩnh à, cậu 
này con quan lại, địa chủ mà lọt vào căn cứ địa không giấy tờ 
gì hết. Bảo về thì sợ cậu ta đi qua Đường 5, Đường 6 bị Tây 
phục kích rồi khai ra thì nó ném bom tan căn cứ địa. Mà chả 
lẽ thủ tiêu... Thế là Lê Bổng ở lại và nhờ hóa thành bình địa, 
anh đã bổng lên tới phó tổng biên tập báo. Rồi thông gia với 
ông Phạm Ngọc Mậu cực kỳ lập trường bần cố. Tôi, kẻ "chống 
đối cải cách ruộng đất" thì ngã chổng kềnh... Tránh sao thoát? 
Tôi mang chất "phản" trong người mà. Cách mạng gồm "phản 
phong" và "phản đế" thì tôi "phản... cách mạng." 

Lúc ấy ở báo, chỉ riêng một cô biên tập viên tin quốc tế ái 
ngại hỏi hẳn tôi: - Tạng anh thế sao lại làm chính trị? 

- Tôi làm đạo đức, không làm chính trị, - tôi đáp. Người ta 
đổi trắng thay đen chỉ một sáng một chiều, lật lọng, xoay đầu 
đổi đít, đấy, hôm qua mở cuộc thi khen tuần phim Liên Xô, 


373 



TRẦN ĐĨNH 


Đàn sếu bay qua, Chín ngày một năm... thì hôm nay đã chửi là 
phản động, đấy, hôm qua leo lẻo hoà bình muôn năm, cả 
nước tới tấp ký đòi hòa bình thì hôm nay ai yêu hoà bình đã 
thành đầu hàng, phản bội. 

* * * 

Tám giờ tối hôm về lại Hà Nội, sau cơn lũ quét của con gái, 
tôi đến ngay nhà Phan Kế An. Bảo ngay An nếu họ hỏi tớ có 
đến cậu không thì bảo có nhé. Tại sao? - An hỏi. - Họ theo tớ 
ngay từ nhà cho đến đầu ngã tư Quang Trung đây. Rồi tôi đưa 
An một xấp giấy bao thuốc lá, giấy kẹo tôi ghi ở đó những 
điều đã khai liên quan đến An. Mai kia khai cung, An nói khớp 
với tôi thì đỡ rách việc. Tôi đưa ra một xấp mỏng nữa bảo tôi 
sẽ đến Nguyễn Tuân đưa. Thì An lắc đầu nói: - Đừng, cậu đi 
vắng, xù ấy bảo Nguyễn Thành Long là từ nay chúng ta đừng 
nói đến Trần Đĩnh nữa... 

Mấy hôm nữa, như cho trọn vẹn, Long bảo tôi sau khi nói 
thế, Tuân có kèm thêm một câu tiếng Pháp; En lui,je respeste 
son côté homme. (Ở anh này tôi trọng cái khía cạnh người]. 

Vài tháng sau, An đi thẩm vấn, tại Hà Nội. An nói Trần 
Trung Tá vụ phó Bảo vệ vừa thấy An thì hỏi luôn: - Anh Trần 
Đĩnh về có đến ngay anh không? - Có! - Thế thì hỏng rồi, - Tá 
nói. 

Tôi cũng sớm đến Chính Yên. Thấy tôi, anh hơi thất sắc. 
Nhợt nhạt, âu sầu. Anh nói: - Chúng mình không nên gặp 
nhau nữa. Nguy hiểm thật đấy chứ không phải đùa đâu. 

Mấy hôm sau Chính Yên tìm tôi. - Mình bị khủng hoảng 
quá, đừng giận mình. Đĩnh đến vào lúc mình đang chán. Mình 
đã tự tử. Trên Ban tổ chức trung ương... Khi đang viết bản 
cung. Treo cổ vào thắt lưng nhưng thắt lưng bở đứt, ngã một 
cái đau lịm người. Đĩnh đừng nói với ai. 


374 



ĐÈN CÙ 


Phải nói về Hà Nội hôm trước hôm sau, tôi đọc luôn Bươm 
Bướm (hay Người tù khổ sai - Le Papiììon - BT] của Henri 
Charrière." Tà thư "là thứ tôi không thể không ngốn. Rồi sau 
hai hôm thì đến xem ngay một phim Liên Xô chiếu cho nội bộ 
Hội điện ảnh. Chả thấy cần phải làm cho mình xo xúi đi, một 
dạng của giả nghèo giả khổ vốn dễ được lòng đảng! Tan buổi, 
đứng trên tam cấp rạp Dân Chủ, gần ngã ba Đình Ngang đâm 
vào phố Cửa Nam, nhìn xuống tôi thấy Trà Giang nhìn lên. 
Ngẩn ra một lúc rồi Trà Giang khẽ reo: - Anh Trần Đĩnh! 

Thấy rõ giọng reo mừng kìa: tôi đã về rồi. 

* * * 


... Làm việc thêm một thời gian ở Hà Nội thì kết thúc. Họp 
rút kinh nghiệm. Tôi nói sáng nay đi BV Việt Xô khám sức 
khỏe, thấy Huy Cận trước nhà Al, chưa kịp nói năng gì anh 
ấyđã rúc qua hàng rào ô rô, đi tuốt. Một thăm dò ("đấy bạn bè 
coi tôi là phản động rồi!"] nhưng Nguyễn Trung Thành, Trần 
Trung Tá, Lê Công Tuấn chỉ cười. 

(Cố nhiên tôi không nói lúc thấy Huy Cận tránh gặp, tôi 
thấy ngay người ta đã phao tin tôi bị bắt, tôi rất phản động, 
chống phá cách mạng dữ lắm và lạ lùng là tôi bỗng nhớ đến 
"Nắng chia nửa bãi chiều ròi, Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá 
sâu..." Đúng là chia. Tiền chiến thì ngủ đi em, mộng bình 
thuờng. Bây giờ mộng bình thường dễ biến thành ác mộng. 
Nhưng cũng phải nói sau đó tôi vẫn ở báo Nhân Dân và Huy 
Cận đến đưa thơ đăng vẫn chuyện trò vui vẻ với tôi]. 

Cuối cùng tôi hỏi - lại một thăm dò: 

- Tôi hay đến bè bạn, các anh biết, mà các anh thì còn 
theo. Để đỡ rối và mất thì giờ, các anh có thể cho tôi biết là tôi 
không nên đến ai không? 


375 



TRẦN ĐĨNH 


Tá suy nghĩ một lát rồi nói: - Với anh, chúng tôi đã vi phạm 
nhiều nguyên tắc làm việc rồi. Đây là cái cuối cùng: anh đừng 
đến anh Lưu Động. 

Tôi chợt hiểu vì sao trong thông báo thứ hai của Trung 
ương về vụ xét lại, Sáu Thọ nói lẽ ra bắt Lưu Động nhưng 
không bắt. Anh là bẫy cho những kẻ ẩn náu ở xa lớ xớ mò vào 
thì sập. 

- Tôi đề vào lý lịch thế nào? - tôi hỏi. Thêm một thăm dò. 

- Đề là có quan hệ với đám Hoàng Minh Chính. Anh chú ý 
là không được nói với ai, kể cả với anh Hoàng Tùng việc anh 
làm và nói gì với chúng tôi. 

Lúc ấy, 1968, vì Cụ Hồ chưa "đi xa" nên chờ đến 1971, 
Đảng mới ra Nghị quyết 20 (hay 21 tôi không nhớ rõ] của 
Trung ương Khóa 3 lên án "Bè lũ xét lại hiện đại tìm cách 
tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin. Một số phần tử 
trong nước ta đã sao chép các luận điểm của chúng, sử dụng 
các khái niệm xét lại để tuyên truyền chống lại các chính sách 
của Đảng ta. Bọn họ đã vứt bỏ nghị quyết của Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng vào năm 1963, đường lối cơ 
bản của nghị quyết là phê phán và phủ nhận chủ nghĩa xét lại 
hiện đại..." 

Tránh nói chúng tôi chống nội chiến vì nó có sức lay động 
lòng dân ghê nhất, bới ra sợ có khi dân theo bọn chống Đảng. 

Trích ở đây một mẩu trong ghi chép của một sỹ quan quân 
đội miền Bắc bị quân Mỹ lấy được trên chiến trường, nói về 
một trong những tài liệu phổ biến về vụ chống Đảng như sau: 
"Những kẻ phản bội này (...) cố ý phân tích sai, phê phán 
thiên lệch, và đánh giá có hại trong Bộ Chính trị để gây chia rẽ 
trong lãnh đạo Đảng. (...) Chúng cố ngăn cản cuộc phản công 
của chúng ta với quân thù. Chúng cố ngăn cản Đảng bộ Miền 


376 



ĐÈN CÙ 


Nam triển khai Nghị quyết 9 (tức là ngả hẳn theo Mao phát 
động chiến tranh đánh Mỹ. (Tư tưởng Mao được Lê Duẩn suy 
tôn là tư tưởng Lê-nin thời ba dòng thác cách mạng. - Trần 
Đĩnh chú.] Chúng cho rằng trong 20 năm qua, đường lối chủ 
trương của Đảng ta bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa giáo điều và 
kế hoạch chống Mỹ cứu nước là thiển cận..." 

Dùng chữ thiển cận ở đây cũng là tránh cái chữ chúng tôi 
nói: "không biết thương dân," "bị Mao xui" (có khi cáu lên còn 
nói "bị Mao cho ăn cứt gà sáp"], "sai toét"... 

Ai cũng biết Mao là tổng tư lệnh phất cờ cho một ít đảng 
háu đấu Mỹ nhưng có lẽ rất hiếm ai lúc ấy -kể cả anh chị em 
"xét lại" chúng tôi ngờ nổi rằng Mao kêu gọi đánh xét lại 
chính là chìa ra cho Mỹ tín hiệu củ cà rốt: ta đứng cùng một 
trận tuyến đánh kẻ thù số một của nhà ngươi đấy! Cho ta đi 
cùng với đi! 

Biết Cụ Hồ sau Nghị quyết 9 đã bị phe Lê Duẩn cho ngồi 
chơi xơi nước, chúng tôi bắt đầu kém tin yêu Cụ vì đã chịu 
thua Lê Duẩn, không bảo vệ đến cùng chân lý. 

* * * 

Tôi chờ nhận một kỷ luật. Nhưng không. 

Lê Đức Thọ đã giữ lời. Hay đúng hơn, ông tin chắc kéo 
được tôi. Biết đâu ông muốn qua tôi hiểu thêm sức mạnh cảm 
hóa của ông? 

Lúc ấy tôi chưa thấy rằng ông hiểu câu "cán bộ quyết định 
tất cả" của Stalin hơn bất kỳ ai. Mà ông thì nặn ra kẻ "quyết 
định tất cả." Ông cũng hiểu rằng nếu giỏi bấm vào hai huyệt 
tham và sợ thì sẽ dễ có cho mình một tổ chức nòng cốt lợi hại 
quay lại quyết định hầu hết bộ máy. 


377 




Chương ba ba 


L ê Đức Thọ không bắt tù tôi nhưng bắt đi lao động cải 
tạo. Cùng Chính Yên. Tại nhà in báo đảng, cơ ngơi cũ 
của IDEO, Nhà in Viễn Đông Pháp, phố Tràng Tiền. Tôi hẹn 
Chính Yên 7 giờ sáng tới vườn hoa Nhà Kèn chuyện trò vài 
câu đã. 

(Đến đây xin một ngoặc đơn: Vườn hoa này mang tên bà 
thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, con gái Nehru. Sao không 
phải Lê-nin hay Mao Trạch Đông? Khổ, hai gánh ân tình của 
ta thù nhau nên ngáng nhau vào vườn hoa Hà Nội do đó Ấn 
Độ, quê hương Phật giáo vớ. Nhưng sao không phải Thánh 
Gandhi hay Nehru, hai vị sáng lập ra Nhà nước cộng hòa Ấn 
Độ mà lại là con cháu thua xa các vị về tên tuổi, tài cán? Bởi lẽ 
Gandhi kịch liệt chống bạo lực còn Nehru thì bị Bắc Kinh chửi 
thậm tệ và Hà Nội đã té nước theo mưa...] 

Còn mãi sau này nhờ Trung Quốc đã thành thù, Lê-nin mới 
rộng chân đến được vườn hoa Canh Nông cũ. Ở đây trước đặt 
tượng Tứ dân sĩ nông công thương làm lụng dưới bóng che 
chở của một lính Pháp chỉ tay vào Cột Cờ ra ý bình định Hà 
Nội. Nay Lê-nin cũng chỉ tay song Người "chinh phục trái tim 
khối óc" chứ đất cát Người không thiết. Và rất lạc hậu về quan 


379 



TRẦN ĐĨNH 


trí, dân Hà Nội đã vè: ông Lê Nin ở nước Nga, Sao ông lại 
đứng vườn hoa nước này, ông ưỡn ngực, ông chỉ tay, ông xem 
như thể nước này của ông, Tự do hạnh phúc đừng hòng còn xa, 
Kìa xem gương của nước Nga, Bảy mươi năm lẻ mà có ra cái 
đếch gì! 

Rồi từ đấy kỷ niệm ông, chả biết phân cấp thế nào mà chỉ 
có thành ủy mấy người đến cúi đầu tưởng nhớ ông còn Trung 
ương trở lên thì không...] 

Ngồi ở ghế góc giáp Bắc bộ phủ trông sang Ngân hàng, tôi 
bảo Chính Yên: - Mình muốn nói cái này. Một là sự sống chắc 
chắn tiến lên chứ không hãm tài thế này mãi. Hai là, la 
sagesse du peuple, - cái sự khôn ngoan của dân, không bao giờ 
coi chúng ta là phản động. Cậu thích Camus thì Camus có câu 
này đấy: Đâu không có hy vọng thì hãy phát minh ra hy vọng 
ở đấy... 

Chính Yên lên xe đạp từ trên hè tụt xuống đường, ngửa cổ 
hát câu mở đầu quốc ca Pháp: Nous entrerons dans la 
carrière... 

Giám đốc nhà in Trần Ngọc Phương, chốn quen biết từ tít 
thời rừng sâu núi thẳm đích thân đưa tôi lên gác năm đến tổ 
đồng mô (tiếng Trung quốc là mẫu chữ đồng], bộ phận 
chuyên sản xuất chữ chì. Trước đó chữ toàn nhập. 

Ngọc Phương trước là công nhân sắp chữ ở báo TAction, 
nơi bô' tôi làm ở đó. Lúc chỉnh đốn tổ chức tôi đã hỏi Phương 
xem bố ông có vấn đề chính trị gì không thì Phương nói ông 
cụ nói tiếng Tây như Tây và cứ ra khỏi tòa báo là đã có mấy 
cô chờ. Ông cụ ông bênh công nhân chứ? Đúng, có khi quát 
thằng cai người Đức Reitauffer, thằng này hay xà - lù anh em 
công nhân ta lắm. Bây giờ có lẽ Phương bênh tôi vì thế chăng? 


380 



ĐÈN CÙ 


Chỗ tôi làm việc là một xó biệt lập hoàn toàn. Một góc 
tường năm sáu mét vuông. Tôi sẽ ngồi chiếu thẳng vào đỉnh 
góc và sau lưng tôi một đường ray lượn đúng đến đó thì dừng 
lại với một cỗ xe goòng mặt bàn thấp bé đỗ ở trên, thứ đồ 
chơi luôn làm tức dậy náo nức ở sau lưng một thời thơ nhỏ 
và một sớm lên đường. Giữa góc tường là một lò điện lớn, tôn 
của thùng đựng mực vây kín xung quanh. Trên mặt lò, một 
chảo đại. Nắp chảo hình nón bằng tôn có một ống khói bằng 
sắt tây vươn lên rồi gẫy làm ba khúc luồn qua khung cửa sổ 
nhỏ giáp trần chui ra ngoài: hệ ống thải khí độc. Một cửa 
vuông ở rìa nắp chảo úp xuống miệng chảo; tôi thò muôi qua 
đó múc chì chảy đổ vào khuôn thạch cao. Bên phải tôi, một 
cửa vu vơ ra lưng trời. Đúng lưng trời! Vì ngoài đó là một cầu 
gỗ mảnh dẻ, kiểu lan can tàu thủy, dài chừng hai mét rồi 
chấm hết lơ lửng. Nếu không phải là dẫn đến nơi tự sát dễ 
nhất. 

Lúc nghỉ tôi hay ra đứng tì tay thành cầu cúi nhìn xuống 
sân khách sạn Thống Nhất. Một lần bảo Chính Yên đoán xem 
Danièle Hunebelle, nhà điện ảnh Pháp nổi tiếng và xinh đẹp, 
nhân tình lừng thế giới của Henry Kissinger và bà nhà văn nổi 
tiếng cũng xinh đẹp người Ý, Oriana Fallaci đã ở cái buồng 
nào tại ba tầng gác trước mặt kia. Tôi không nhớ bà nào đã 
viết: ở đây khi cần nước thì vòi không chảy mà đêm khuya 
không cần thì nó lại chuyên cần nhỏ giọt cầm canh cho khách 
không nhắm mắt. Sáng đang thiu thiu thì khắp xung quanh 
nhạc tập thể thao ầm ầm nổi lên cho "các gã xương xẩu tội 
nghiệp hoa tay múa chân" trên ngay vỉa hè quanh khách sạn... 
Viết về Cụ Hồ tiếp mình: Cụ ga - lăng theo kiểu tỉnh lẻ, lấy một 
cành hoa trong bình ra tặng tôi... Lúc đó chưa có hồi ký "Kẻ bị 
truất phép thông công" (nguyên văn bằng tiếng Pháp Un 
Excommunié - BT] của Nguyễn Mạnh Tường nên tôi chưa 
đoán đúng ông vào gian phòng nào để gạ khách sạn mua bộ 


381 



TRẦN ĐĨNH 


đồ ăn quý, quà bạn bè bên Pháp tặng đám cưới vợ chồng ông. 
Bị đánh đuổi sau Nhân văn - Giai phẩm, Nguyễn Mạnh Tường 
đói quá - có lần lả đi ở đường Trần Hưng Đạo - ông đành đến 
đây. Quản lý ái ngại đã nói thật: Bác ơi, chúng tôi cho bọn 
nước ngoài chúng nó vào để tiện lục soát xem chúng mang cái 
gì vào đánh phá chế độ ta thôi chứ ai mua các thứ này về hầu 
chúng hả bác? Phải nói chữ bạn đọc của ta hay hơn chữ người 
đọc của các nước. Là bạn của ngừoi viết thật. Ngồi ở sát bên 
khách sạn Thống nhất tôi có cảm tưởng đúng như mình đã 
bắt tay thân mật với Hunebelle, Fallaci, Nguyễn Mạnh Tường. 
Và cả Charlie Chaplin và bà vợ Paulette Godard. ông đã ở đây 
và chắc từng gây tiếng vang lớn vì bà nội tôi vẫn thường bảo 
tôi lúc bé là nom như anh Sạc - lố! Tất nhiên với bà nội thì lố 
là ghép vào tên Sạc của ông. 

Ngoài những chảo gang, lò điện, hàng chục cân chì, các đồ 
nghề của tôi rất gọn nhẹ: nịt cắt ở săm xe đạp ra, những dải 
băng ni lông để quấn các thanh nhôm làm khung khuôn, một 
thùng gỗ đựng thạch cao, một bát chiết yêu đã mẻ, một muôi 
mẻ (hai cái để ngào thạch cao], mấy ga - lê chèn chữ để chèn 
khuôn. Một hòm gỗ tạp vuông ôm kín hết lò điện và chảo chì, 
trừ mặt hòm khoét vừa khuýp với mặt chảo. Rìa hòm gỗ là 
bàn nghề của tôi. Đến giờ làm việc, tôi đeo khẩu trang, hạ cầu 
dao. Luôn thấy mình giống một tướng phù thủy từ giây phút 
này cho diễn ra những biến động âm thầm mà dữ dội ở cái 
khối chì đông cứng trong lòng chảo kia. Chờ chì nóng chảy, 
tôi làm khuôn chữ, những chữ hoa. Rồi múc chì sôi rót vào 
miệng khuôn. Lát sau giờ khuôn, cho ra mắt một con chữ 
mới. Nhiều chữ phải giũa cho đúng "dem" hoặc cho vuông 
thành sắc cạnh. Ba nhát giũa, bụi chì đã óng ánh vun đầy 
quanh con chữ. 


382 



ĐÈN CÙ 


Tôi tả chi tiết cái việc nó sẽ "cải tạo” tôi vì cần nói rằng 
thứ nghiệp vụ này không thể tìm ra nơi thứ hai thực hành nó 
trên thế giới. 

Lạ là vào việc tôi thường có cảm giác vào một cuộc chơi. 
Mặt chảo khẽ chao sóng, chì như một thứ phún thạch bạc xám 
vật vờ tìm một nơi neo đậu bên lòng chảo để tạo lấy một lục 
địa riêng cho nó. Những khuôn thạch cao đầy chì sôi bỗng hôi 
hổi trong lòng bàn tay, ấm dần, ấm dần. Để rồi thon thót đập: 
chì nguội đi. Lúc ấy tôi ngỡ mình ấp trong tay một con chim 
trắng, quả tim tí hon của nó đang nhận lấy máu tôi. Mỗi lúc 
giờ khuôn cho bong ra con chữ mới, tôi lại ngẩn ngắm cái ánh 
cầu vồng bảy sắc lấp lóa bắn ra từ nền chì tối. cố đoán đọc 
những tín hiệu phát đi từ một chiều sâu nào: có một hành 
tinh xa đang muốn tiếp xúc với tôi. Lặng lẽ trao cho tôi một 
sinh điện mới, một ngôn ngữ mới, một cách nhìn mới. 

Ngồi bên chảo chì rất nóng - mấy trăm độ nóng chảy - 
nhưng mỗi khi cỗ máy in rotative chiếm hẳn một gian xưởng 
lớn dưới tầng trệt bắt đầu chuyển động cùng những hồi 
chuông réo, những tiếng hô theo lòng giếng trời dội lên tận 
chỗ tôi ở tầng năm, rồi cuối cùng máy chạy rầm rầm với một 
tiết tấu ngày một gấp, một gắt, một đều rồi trơn nhẵn, phẳng 
phiu đi thì tôi lại bỗng ngỡ như mình đang dự vào một cuộc 
đua xe tam mã, tứ mã Nga lồng phóng trên tuyết thảo nguyên. 
Người mát hẳn lại và lanh lảnh bên tai tiếng chuông ngựa, 
tiếng gió hú gào, tiếng reo cuồng vui, tiếng Tolstoi thúc ngựa 
cha cha cha... 

Khi đã thân, Quỳnh, sư phụ tôi, một thanh niên đẹp trai 
thì thào bảo tôi: - Anh tội nặng lắm nên người ta mới bới lại 
cái việc đã xếp xó từ tám hoánh này ra cho anh làm. Độc hại 
bậc nhất trong ngành in đấy ạ. Hơi chì này, bụi chì này, nóng 
bức này. Anh Chính Yên chỉ có làm việc tiếp giấy cho máy in. 


383 



TRẦN ĐĨNH 


Khi anh sắp sang họ bảo anh nguy hiểm lắm. Gần ai anh tiêm 
ngay nọc chống Đảng cho nên khi nhà máy phân công em 
giúp anh học nghề, em cứ lạy van chối, sợ lắm.. 

- Thế nay còn sợ không? - tôi hỏi. 

- Nghĩ đến ngày anh về toà soạn em đã buồn. 

- Thế có thấy mình tiêm cho cái gì chưa? 

- Nghe anh nói hay lắm. Không chỉ em đâu. Cái T. tổ chữ, 
con nhà tư sản nòi nên không được thi vào đại học phải vào 
đây làm, anh có thấy ngày mấy lần nó từ tầng hai leo lên ngồi 
bên anh nói chuyện đấy không? Toàn diện xa - tanh, vế với 
đùi cứ căng ánh lên thế này, đấy, tư sản khổ đến đâu nom vẫn 
cứ sang. Nó bảo ngày xưa để lại thì có mà dùng chứ vải lụa 
bây giờ bán lại không tiền mua.. Một tối bỏ xi - nê tập thể, T. 
và tôi đã đạp xe đi trong các phô' vắng Hà Nội. Đến trước cửa 
công viên Thống Nhất đen thui, tôi hỏi T. đi đâu nhỉ? T. nói: 
"Anh đi đâu em đi đấy! "câu nói ngoan quá làm cho tôi đưa T. 
về. Trả tận chân cầu thang sâu trong cùng tầng dưới nhà vắng 
tanh ban ngày vẫn có hàng bán bún thang, bán phở thuê. Bàn 
tay T. đặt trên tay vịn cầu thang bằng lim bóng nhẵn tự nhiên 
ngửa ra, trắng như một đoá quỳnh mà các cánh thon dài của 
nó chợt run lên khiến tôi đã toan cầm lấy. 

Những ngày Linh đi biểu diễn tôi mang con gái đến tận lò 
chì. Rải hai chiếu manh rách toang lên xe goòng, đeo cho cháu 
hai lớp khẩu trang rồi để cháu ngồi tự "mẫu giáo" ở đấy. Sớm 
tôi vừa rón rén dậy, cháu đã bật nhổm lên. Tôi thật không 
hiểu cái gì khiến cháu phối hợp tác chiến với bố ngon lành 
như thế. Vừa ba tuổi rưỡi. 

Sáng đầu tiên đến tổ đồng mô, tôi nói với anh em: - Sang 
học giai cấp công nhân đây. 


384 



ĐÈN CÙ 


Thì Thái Cò, một công nhân trẻ nói ngay: - Anh đưa em hai 
hìu em sang hàng ăn trước mặt kia mua cặp quẩy ăn cho đỡ 
đói rồi em sang tên cho anh cái chữ lãnh đạo! Khốn nạn, nhọ 
đít thì lãnh đạo bánh vẽ thôi! Quẩy vẫn hơn bánh vẽ, nào hai 
hìu đưa đây, sang tên nóng hổi. 

Mấy tháng sau, mẹ Thái mất. Tối tôi đến phúng. Vừa bước 
vào liền thấy Thái áo xô lom khom ra đón, một tay che miệng 
khóc, một tay hẩy hẩy vào ban nhạc hiếu ngồi ở sau. Nhạc liền 
cất lên lâm li ai oán suốt thời gian tôi đứng trước bàn thờ. 
Sáng sau đi làm, Thái bảo tôi: - Tối qua em chờ anh đến là nổi 
"xã luận" đón... Thì ban nhạc hiếu thổi kèn rầm rĩ lên đấy 
thôi. Anh có thấy mấy cha trưởng ban bên toà soạn ngồi cứ 
tròn mắt ra lúc ấy không? Đâu có được đón bằng "xã luận 
kèn" réo rắt như anh? 

Không biết có phải A Quy của Lỗ Tấn không mà nhiều lúc 
tôi hay tự hỏi "Ai thắng ai?" Lờ mờ thế, không đẩy tới cùng 
xem ai là ai, kẻ mà tôi tin sẽ thắng nó. 

Chính trong thời gian cải tạo bằng lao động với giai cấp 
công nhân, tôi được nghe rất nhiều tiếu lâm về... cách mạng. 
Anh em vừa lao động vừa i ỉ ngâm khẽ. Phải hỏi, phải van nài 
mãi, các tướng mới đọc rõ cho nghe. 

Nhân phẩm toàn dân mất sạch ròi, Chỉ còn lương thực giá 
cao thôi, Lương tâm giá rẻ hơn lương thực, Chân lý, chân giò 
cũng thế thôi... 

hay 

Đảng là mẹ, Bác là cha, Bác ta mất sớm, mẹ ta góa chồng. 
Bác ơi sống lại mà trông, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều! 

Có một tóan công nhân sang Liên Xô học nghề in vừa về. 
Tỏ ra có phong cách Nga hơn. Tức là kể tiếu lâm thỏai mái. 
Hỏi ngay tôi" Anh có thích nghe tiếu lâm Liên Xô không?" 


385 



TRẦN ĐĨNH 


Và kể luôn. Brezhnev dắt cháu nội đi thăm lăng Lê-nin. 
vẫn quen nghe ông ông vĩ đại, đứa cháu hỏi: - ông ơi, sau khi 
ông chết thì ông cũng sẽ ở đây phải không? - ông còn đi đâu 
nổi với dân ta nữa chứ hả cháu? Thì Lê-nin lật hòm kính đứng 
ngay lên chỉ tay ra cửa lăng: - Cái thằng này! Mày tưởng đây 
là nhà tập thể hả? Cút mẹ mày đi!... 

Những tiếu lâm và ca dao rất hay, không thể kể hết vào 
đây... Bác Hồ cũng chả thoát. Bài vè Bác và các cháu làm thơ 
đấu nhau về thế nào là ỉa đúng ỉa sai kỷ luật quá hay. 

* * * 

Tháng 9, viêm phế quản, tôi nằm bệnh viện. Cạnh giường 
là tham tán thương mại Ba Lan. Ngay sau cái nháy mắt đầu 
tiên, chúng tôi liền chuyện như ngô rang. Tiện là có lẽ ít ai 
hiểu tiếng Pháp trong gian phòng bốn người này. Ở bên trong 
cùng phòng là một người mặt nom lúc nào cũng khó đăm 
đăm. Tôi cảm thấy anh ta không thích chúng tôi tán chuyện 
với nhau bằng thứ tiếng từng là thù địch. ít lâu sau, anh ta ra 
viện. Nhìn vào mặt tôi anh ta nói: "Tôi ở Bộ công an, cũng biết 
tiếng Pháp" Rồi quay sang chào anh tham tán Ba Lan Bonịour! 
(Nằm bên nhau đã hai tuần mà chia tay lại chào mới gặp, thảo 
nào anh ta không sửng khi ông Ba Lan chế "kông" tức cộng 
sản.] Rồi anh ta ra khỏi phòng mặt tự nhiên oai vệ hẳn. Tao 
có ngọng cái tiếng chúng mày trộ tao đâu?. 

Anh bạn Ba Lan rất thích phụ nữ Việt Nam. Họ biết họ 
phải làm gì cho đàn ông. Phụ nữ Âu chỉ biết đòi hỏi đàn ông. 
Sao cậu gặp được họ? 0, cảnh sát mải soi máy bay Mỹ thì mặt 
đất là của chúng ta. Chúng mày có gì xuất khẩu được nhỉ? 
Không có. Cam chúng mày chua như chanh. Cam Maroc chúng 
nó ngọt như đường và không có hạt. Có một cái chúng mày 
xuất khẩu được là biển, đáy biển, lướt sóng, lặn săn bắn cá... 
Nhưng chúng mày lại cấm du lịch! Cái sự cấm của chúng mày 


386 



ĐÈN CÙ 


thì không ai nghĩ ra nổi, - impensable. Chúng tao là xã hội chủ 
nghĩa, viện trợ chúng mày nhiều thế mà cũng không được 
gặp chúng mày. Nhà nào cũng kẻ khẩu hiệu” Nhà tôi không 
giao thiệp với người nước ngoài." (Tôi hỏi: - Biết?] Biết, bọn 
Nga chúng nó mách. Chúng tao bảo giá nước chúng mày dọn 
ra một hòn đảo giữa Thái Bình Dương rồi cả thế giới cung 
phụng cho mà sống thì gọn được biết bao nhiêu là chuyện 
cho chúng mày và thế giới. 

Anh bạn Ba Lan ra vào Sài Gòn xoành xoạch khi làm việc 
cho ủy ban quốc tế giám sát ngừng bắn. Tôi hỏi bọn Mỹ thế 
nào? Anh bạn nhìn quanh rồi giơ ngón tay cái lên. Tôi đùa: 
"Mais c'est 1'ennemi? Kìa, kẻ thù đấy!." Anh ta nhún vai: 
"Chúng tớ thấy họ là người làm từ thiện." 

Một chiều tôi đang chuyện với Chính Yên vào thăm thì 
Phạm Song, chủ nhiệm khoa lây tìm tôi. "Anh đến chỗ tôi đi, 
anh Sáu Thọ gọi." 

Sáu Thọ cười rất vui ở đầu dây. - ốm sao? Lên tớ được 
chứ?... ừ, sáng mai chín giờ hả. 

- Thăm tôi ở đây, Chính Yên cũng muốn lên. 

- ừ, bảo nó lên với cậu. 

Thọ đã chờ sẵn ở bậc tam cấp. Vừa vào khỏi cổng sắt, thấy 
Thọ cười răng rất trắng, tôi gật đầu chào rồi đưa một tay go 
gõ vào thái dương. - Làm quái gì mà chẳng bạc! - Thọ đáp. 

Vào chuyện là cự ngay: - Sao chúng nó lại đưa cậu đi lao 
động cải tạo? Lao động như thế chỉ tổ bất mãn. Đưa cậu 
xuống một hợp tác xã hay một nhà máy có phải là bây giờ cậu 
đã viết được một quyển tiểu thuyết rồi không? Tớ vừa ở Paris 
về là gọi cậu ngay... 


387 



TRẦN ĐĨNH 


Lan man chuyện chừng mươi mười lăm phút, Thọ nói sắp 
bắt thằng Lưu Động. 

- Không nên bắt, - tôi nói. 

- Tại sao? 

- Vì khổ vợ con anh ấy. Hãy bảo công an dọa. 

- Thằng này láo lắm. Nó đã được tớ khoan hồng mà cứ láo, 
nói bừa bãi, chửi tớ ghê lắm... 

Tôi chột dạ. Lưu Động nay như tên biệt xứ rồi, có ai đến 
chơi nữa đâu mà bậy bạ? 

Ra khỏi cổng, Chính Yên nói ngay: - Sợ cho anh quá, cụ 
Kễnh vừa nói" bắt "là anh nói "không nên." 

- Tớ vẫn quen nói thế với các ông ấy. Có cái này mới sợ 
này. Bây giờ mà Lưu Động nó chuồn là tớ hay cậu vào tù thay, 
ông ấy sẽ bảo là báo cho nó chạy. 

Chính Yên ngớ ra. Nhưng ngây ngô hết. Sáu Thọ muốn tôi 
lộ! Tôi lộ thì nhiều khả năng Lưu Động sẽ xin gặp Sáu Thọ hỏi 
tại sao anh đã thông báo toàn đảng không bắt tôi mà nay lại 
bắt. Sáu Thọ sẽ bảo cậu đem nộp ngay tớ các nhật ký cậu ghi 
chuyện chửi tớ và thế là yên chuyện. 

Tôi không báo và Lưu Động vào tù. 

Anh cho biết anh vừa chân ướt chân ráo vào là Sáu Thọ 
gặp anh ngay: - Nhật ký chửi tớ đâu? Nộp ngay cho tớ. 

- Tôi đốt nó rồi. 

- Cậu nói láo, cậu gửi nó cho đại sứ quán Liên Xô, anh em 
chúng nó mách tớ. Bây giờ cậu phải đi cùng anh em vào bảo 
họ trả lại cho cậu. 

- Thông báo anh nói không bắt tôi, tôi đã đốt... 


388 



ĐÈN CÙ 


Nhật ký này ghi chuyện Thọ thật. Lưu Động có cho tôi đọc 
cùng với một ít hồi ký anh viết dở chứng. Trong có chuyện 
làm trưởng trạm giao liên của Trung ương, Lưu Động đã ngủ 
với một cô liên lạc sau là vợ một ủy viên Bộ chính trị. Anh hỏi 
tôi: - Có để được không hay là bỏ? - Nếu lúc ấy bà ấy là vợ ông 
ấy rồi thì nên bỏ còn vẫn chưa chồng thì chả bỏ làm gì, hoài 
của đi.) 

Cải cách ruộng đất đợt hai gì đấy, một hôm Hồ Viết Thắng 
bảo Lưu Động về Nam Định gặp hai chi bộ đã qua cải cách, 
một ở quê Sáu Thọ, hỏi xem có phải đúng Sáu Thọ gửi thư về 
quê mách cách phân tán ruộng đất thật như dư luận phản 
ánh không, và một ở quê Trường Chinh hỏi xem có phải bố đẻ 
Trường Chinh là địa chủ gian ác, thu cả tô tôm tép của trẻ con 
mót ở đồng của ông cụ không. 

Chi bộ quê Thọ nộp thư Thọ mách cách đối phó cải cách 
ruộng đất. Lưu Động đưa nó cho Hồ Viết Thắng. Thắng nộp 
Thọ nhưng Thọ muốn xoá đi cả vết tích, thư này được ghi 
nguyên văn trong nhật ký Lưu Động, nhất là có tin nói đại sứ 
quán Liên Xô nắm được nhật ký này. Sau có lần tôi hỏi Lưu 
Động gửi nhật ký cho Liên Xô thật à, Lưu Động bậm mồm 
không nói, mắt gườm gườm rất bí mật. Tôi lại hỏi thế còn ở 
nhà không thì anh càng gườm mắt rồi hất đầu sang nhà đối 
diện, cách một cái ao to, ý như cẩn thận... Anh phải cái tính 
hay quan trọng hoá. 

Về ông bô' của Trường Chinh thì chi bộ mới tổ chức lại nói 
ông cụ dạy học, không là địa chủ và không thu tô tôm tép của 
trẻ con... 

Bữa ấy ở Sáu Thọ về, tôi tạt nhà Lê Phát, Mã Mây nghỉ 
trưa. Thiếp đi trên chiếc ghế băng dài. Chợt có tiếng rì rầm 
cuối ghế. Lê Đạt! Bao lâu rồi không gặp? Mấy năm trước, lao 
động cải tạo về thăm vợ, Lê Đạt gặp tôi đang gọi cửa nhà bà 


389 



TRẦN ĐĨNH 


chị ở đầu Hàng Đào. Rủ tôi đi chơi nhưng tôi đã hẹn đến đây 
ăn giỗ. Rồi một hôm tôi và Linh đang ăn thang ở Đồng Xuân 
thì Đạt và Thúy cũng mò tới. Đạt ngóac mồm cười, chắp tay 
vái: "Chào cây bút nhớn ạ!", "chào nghệ sĩ nhớn ạ!" 

Từ trưa hôm ở Lê Đức Thọ về, Đạt và tôi ngày ngày 
chuyện trò. Hàng chục năm trời. Hai chủ đề: thơ, văn học 
nghệ thuật và khoa học nhân văn, vật lý. Rồi thời sự. 

Lúc này Đạt đang bế tắc. Làm thơ như cũ thì anh không 
thích còn làm khác tức là bằng cái nhìn mới thì sự dấn bước 
này thậm là khó ở một đất nước mà mọi cái đều cứ phải chẻ 
hoa ra là tin yêu và chiến đấu và chiến thắng và cấm nói mập 
mờ để xỏ lá ba que do đó thơ là không được khó hỉểu. Phải 
nhận cái nọc thơ ở trong Lê Đạt nó quá ngoan cố. Có thể nói 
của nả dắt lưng Đạt lúc ấy là một quyển sổ tay giấy rơm, sáu 
chục trang, bìa màu hồng - màu da quả bồ quân - gồm chừng 
mươi ba mười lăm bài thơ viết bằng những chữ nguệch 
ngọac không hàng lối của Đạt, trong đó có bài Anh mang tình 
em đi... tôi thích. Biết Đạt ít nhiều có nao núng về chuyện thơ 
- nên tiếp tục hay thôi, nên dễ hiểu hay khó hiểu - tôi động 
viên Đạt cứ chịu khó tìm tòi. Tôi lôi cả Saint - Pol Roux ra: Cây 
thơ ca cắm rễ của nó ở trong tương lai.. Rồi Jean Cocteau: Nhà 
thơ nhớ lại tương lai. Và Apollinaire gọi thơ là "một nghệ 
thuật tiên báo, "vậy thì hãy căn cứ tương lai ở trong đầu cậu 
mà làm thơ đi. Anh kêu thơ tôi khó hỉểu là vì anh chưa thấy 
được tương lai. Thắc mắc ba trăm năm sau có ai khóc mình 
không, Nguyễn Du đã biết thơ là từ tương lai đi lùi đến... 

Một hôm, cuối 1969, Đạt bảo tôi: - Nhà thơ có lẽ là những 
người yêu nước nhất. Họ chăm lo nhất đến tiếng mẹ đẻ. 

Tôi nghe mà tủi phận thay cho bạn. Bản án của Đảng cùng 
thái độ xã hội đã làm cho Đạt lung lay ngay cả phần nào về 
lòng yêu nước của mình. Lúc ấy than ôi, trong "phẩm chất 


390 



ĐÈN CÙ 


cách mạng" bao trùm tất cả, lòng yêu nước bị đặt xuống dưới 
lòng yêu Đảng. Âm thầm chống trả lại, Đạt đã bám lấy thơ, cái 
trận địa mà trong thâm tâm anh vẫn coi Đảng thua kém anh 
về tài sản, tức là vô sản chay. Tóm lại tiếp tục giữ khẩu hiệu 
của Nhân Văn - Giai Phẩm: trả văn nghệ lại cho văn nghệ. 

Đạt nhiều lần giục tôi viết. Tiểu thuyết về mày, gia đình 
mày. Tôi im lặng. Biết viết là cần cực kỳ cô đơn. Và quả tình 
tôi đã thật sự cô đơn - đúng ra là bí mật - trong bao nhiêu 
năm với cuốn sách này. 

Đúng ra, trên thế giới ai muốn làm nhân chứng cho một 
điều gì đều viết hồi kí hay tự truyện. Nhưng ở ta kiềng hồi ký. 
Chưa có truyền thống tự sự ở ngôi thứ nhất. Song lại giàu 
truyền thống" bút sa gà chếtmuốn bút sa mà gà không chết 
thì phải cấp ra đầy đủ chứng cớ, phải dám đôi mặt một lời, 
nhất là chuyện dính đến an ninh, đến quyền lực, ôi, thôi xin là 
cho được yên! Có lẽ chặn cản nhiều hơn chính là tâm thức coi 
thường cái tôi - chỉ tập thể mới giá trị - vốn cũng bắt nguồn 
từ sự sợ tiền kiếp nó luôn đòi giấu cái tôi đi. Cuối cùng cũng 
còn bị chặn cản bởi định nghĩa sai lệch về thể lọai văn học. 
Coi thường. Chính cái tôi kiêu kỳ giấu mặt làm cao đã hạ giá 
hồi ký. Nhưng ai bảo Những con chim hồng hộc của Trương 
Nhung không phải tiểu thuyết? ừ, Trường đại học của tôi và 
Đời tôi, hai hồi ký hay tiểu thuyết xuất sắc nhất của Gorki đó. 
Nay khối hồi ký được ghi là tiểu thuyết ở bìa sách. "Tiểu 
thuyết" của cháu ngoại nhà văn Francois Mauriac, viện sĩ hàn 
lâm Pháp, giải Nobel văn học, là "hồi ký" về mối tình với một 
đạo diễn điện ảnh nổi tiếng. Và chả nhân vật lớn nào trên thế 
giới lại không viết hồi ký. Vâng, tôi xin đối mặt với công luận 
đây. Tôi ăn gian nói dối thì các ông cứ việc vạch ra. Ở ta dĩ 
hòa vi quý, sợ đối mặt với sự thật, sợ trách nhiệm trước xã 


391 



TRẦN ĐĨNH 


hội thì lại vin cớ tránh tự đề cao. Văn học khuất một mảng 
quan trọng. 

... Thấm thoắt đã một năm. Tổ đồng mô tiễn tôi. Đám con 
gái sáu bảy đứa khóc sướt mướt hết. Cánh đàn ông thì hoe 
hoe mắt. Trai, tổ trưởng tổ đảng nói vài lời: "Kính thưa anh 
Trần Đĩnh, một năm qua gần anh chúng tôi thấy anh mới là 
người cộng sản.” (Tôi nghĩ ngay "Chết, không biết mình chống 
đảng sao?" Nhưng chả lẽ đính chính?] Rồi tặng tôi một con 
dấu" Trần Đĩnh "anh tự đúc lấy cùng một bài thơ lục bát. 

Giám đốc Trần Ngọc Phương đến dự tiễn -như tự thân đưa 
tôi đến tổ đồng mô buổi đầu tiên, mà nom cứ hớn hở lên. 
Hình như công nhân tốt thế này với tôi là có công anh giáo 
dục. Tôi hết sức cảm động. 

Chả biết đồn thế nào mà sau này, thế kỷ 21 lận, Dũng, 
"trung úy Dũng" như tôi hay đùa gọi, ở văn phòng báo Nhân 
Dân thấy tôi lại thường tủm tỉm: - ông anh sang lôi cuốn công 
nhân ghê quá nên lại phải tách cá ra khỏi nước, kéo ông anh 
về. 

Cái sự tinh khôn của dân chúng mà tôi nói với Chính Yên 
sáng hôm nào thế là đã được chứng minh. Sự tinh khôn ấy đã 
cho tôi thấy dân nhìn cái tiêu cực của Đảng bao la hơn tôi, sát 
sườn hơn tôi. 

Đó: tôi đâu nghĩ như Quỳnh rằng để tôi đúc chữ là đảng 
muốn tôi nhiễm độc chì mà rồi tàn phế hay chết. 

Tôi đâu như Thái Cò lật tẩy ngay: - Anh cho em hai hìu 
mua quẩy rồi em sang tên cho cái chữ giai cấp công nhân lãnh 
đạo... Mẹ chứ, tòan cho bánh vẽ, con thằng nhọ đít vẫn lại nhọ 
đít. Tôi đâu thuộc các câu ca vạch trần đảng bằng anh chị em 
thự- "chân lý chân giò cũng thế thôi." Hay: Ai nắm chân lý 
Mác - Lê thì dứt khoát vơ về chân giò, cút rượu. Mạt hạng 


392 



ĐÈN CÙ 


cùng đinh, anh chị em thấy bộ mặt thường ngày của Đảng rõ 
hơn tôi và do đó sợ Đảng hơn tôi, đành cam phận. Tôi vẫn hy 
vọng làm cho đảng có mặt người được. 

* * * 

Tôi muốn kể một chuyện trong những ngày lao động cải 
tạo. 

Một sáng, tôi kéo xe bò, Quỳnh - sư phụ đẩy đi từ Hàng 
Bài về nhà in ở Tràng Tiền. Đến trước cửa Bodéga, có tiếng 
người gọi hớt hải ở đằng sau: - Trần Đĩnh!... Trần Đĩnh...! 

Quay lại. Kim Lân đang cúi xuống nhét lại quai dép râu, tay 
kia vẫy vẫy. Rồi hổn hển chạy đến, nửa cười nửa ngậm ngùi 
(với cái dáng kém mọn ngoẹo đầu quen thuộc của anh], nắm 
tay tôi: 

- Đang lên chợ Đồng Xuân thì thấy người anh em, vội rẽ 
đuổi theo. Từ bé chưa bao giờ tập thể dục căng đến như thế 
này... ừ, nom người anh em vẫn được đấy, vẫn đàng hoàng, 
tư cách đấy, Đĩnh ợ, thôi, nhớ lấy nhá, rằng sông có khúc, 
người có lúc. Con Hiền nhà mình nó vẫn đến nhà in làm báo 
Phụ Nữ đấy, có gặp cháu thì bảo ban dạy bảo nó. 

Ý nói tớ đếch cho cậu là phản động, cậu cứ dạy bảo con tớ. 

Ba năm trước, 1967, bốn người "xét lại" bị bắt đầu tiên 
được vài tháng, một sáng tôi đến ngã tư Quang Trung - Lý 
Thường Kiệt thì Kim Lân từ đằng sau đi lên. Cùng dừng lại ở 
trước cổng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kim Lân nhăn nhó 
nắm tay tôi: - Này thôi nhớ, tớ bảo cái này nhớ, bây giờ thằng 
gian nó đánh người ngay. Nó móc túi mình rồi nó lại hô làng 
ối bắt cho tôi thằng ăn cắp là mình đấy. 

Sau đó nửa tháng cũng tại chỗ đó, Nguyên Hồng thấy tôi 
thì nhảy đánh phịch một cái xuống khỏi chiếc xe đạp con vịt 


393 



TRẦN ĐĨNH 


Liên Xô, nơi nới sợi dây đay thắt quanh bụng rồi chớp chớp 
mắt, ngùi ngùi nói: - Tớ về trên Yên Thế cầu Gồ rồi, chỗ cậu 
đã đến đấy, bao giờ có thể lại lên chơi... Tớ thôi phụ trách tờ 
Văn. Không làm đuực mà cũng không thích làm... Cứ bắt chửi 
Liên Xô thì tao chửi làm sao được? Tao nặng tình với Liên Xô 
từ khi tao viết Những ngày thơ ấu với Bỉ vỏ rồi... Mày ấy, mày 
là Tư Mã Thiên, mày nói thật nên mày bị thiến, thôi cố nhớ, 
tao tin mày! 

Cái giá Nguyên Hồng phải trả để được không chửi bậy quá 
lớn. Lên cầu Gồ là anh mất hộ khẩu Hà Nội. Là mất sổ gạo! Là 
ăn đong quanh năm ngày tháng với năm sáu cái miệng hết 
tiêu chuẩn "ăn theo." "Ăn theo" chỉ vợ con công nhân viên, 
còn "ăn bám" chỉ bọn bóc lột. Anh đã nhờ vào tem phiếu của 
bạn bè sau các chuyến công tác còn thừa đem cho. Lại may, 
anh cho biết, cậu bí thư huyện Yên Thế xưa làm thự in, nghe 
tiếng tớ từ thời Tây thế là rộng cho tớ phần nào lương thực. 

Nhưng anh vẫn cần muợn oai hùm là báo Đảng. Anh mời 
Xuân Trường, Như Phong, Địch Dũng và tôi lên dự giỗ Cụ Đề 
tại Phồn Xương. Dặn phải đi bằng ô tô lên. Xe chúng tôi còn 
cách nhà anh một cây số đã thấy anh vét - tông ka ki, ôm cặp 
da trâu đựng bản thảo, ngực đeo huân chương vàng choé chờ 
ở bên đường từ lâu. Anh không ngồi xe mà đứng ôm cửa xe 
để hô anh tài rẽ thế này, quặt thế kia. Người làm đồng khá 
đông đều quay lại nhìn. Anh thú thật: - Trên này cái thế Nhà 
nước mạnh lắm, tao cần nó để họ còn cưu mang gạo mà. 

Một sáng đầu thế kỷ 21, Kim Lân, Trần Lưu Hậu, Trung 
Sơn... và tôi ăn uống ở nhà Trần Vũ. Rất vui. Tôi tán mọi sự. 
Rằng tôi thấy cái cổng làng Thư Thị ở Hưng Yên ngày Tố Hữu 
xua văn nghệ sĩ cả đàn về đó "học tập thực tế" phong trào hợp 
tác hóa nông nghiệp - đông đến nỗi đi vào cái sân bày cơm 
canh trên nền gạch mà chỉ chen lách nhau cũng đã mất bao 


394 



ĐÈN CÙ 


nhiêu thì giờ - Hậu vẽ đẹp hơn chân dung bao vị tên tuổi. Vì 
như Matisse nói: tầm quan trọng của một nghệ sĩ được đo ở 
số lượng tín hiệu mới mẻ mà hắn ta đưa vào ngôn ngữ của 
nghệ thuật trong khi các vị tên tuổi thì chỉ đưa lại những cái 
cũ mèm của ngôn từ xác xơ. 

Sắp tàn cuộc, tôi bảo Kim Lân: tôi kể một chuyện của Kim 
Lân có lý lịch đã hơn ba chục năm nhé. 

- ừ, thì có cái gì không phải xin xá cho em. Kim Lân so vai 

lại nói. 

Tôi kể chuyện anh bảo nay kẻ gian nó bắt người ngay, bắt 
rồi nó lại kêu làng nước ơi, này xem thằng ăn cắp..., rồi 
chuyện anh tụt cả quai dép đuổi tôi kéo xe bò. 

Kim Lân gật gù: - Cảm ơn mày, Trần Đĩnh ạ, mày đã nhớ 
cho tao cái chuyện mà dạo ấy thật tình chẳng biết ma quỷ nào 
nó xui tao vốn nhát lại dám nói láo nói lếu với ngay chính tội 
phạm chống đảng đang làm cỏ vê là mày thế chứ... 

Có lẽ thú chuyện này, Trần Lưu Hậu đã vẽ tôi. Đúng hơn, 
vẽ một nhếch mép. Sơn dầu. Ngang 1 m. Cao 0,90 m. 

Rồi bỗng một hôm tôi thấy cái nhếch mép chợt có nét siêu 
thoát lơ lửng của nụ cười Bayon. Nó nhạo tôi. "Đã thấy con 
cung quăng trong vũng nước chưa? Nó giống mày. Quẫy khỏe 
đấy nhưng câm miệng thì vẫn chỉ là cung quăng." 


395 




Chương ba tư 


X ong hạn cải tạo lao động,tôi về lại Ban nông nghiệp 
báo. 

Dưới gốc đa, Phan Quang, mới lên trưởng ban sau cuộc 
đánh phá xét lại và chuyến đi Bắc Kinh xức dầu thánh; Hữu 
Thọ hay "lính dù Kong Le" (chỗ nào đảng ủy cần đánh dẹp thì 
phái anh ta đến] một nhát nhảy mấy bậc lên ghế phó trưởng 
ban dưới Phan Quang,phổ biến ba quyết định của Ban biên 
tập và đảng ủy về tôi: 

1] Không được ký tên Trần Đĩnh, 

2] Chỉ viết nông nghiệp, cụ thể là lúa, bèo, phân bón, lợn 
gà... Không được viết anh hùng, chiến sĩ thi đua và cấp ủy cao. 
Bởi lẽ không đủ tư cách tiếp cận các vị. 

3] Không được gần thanh niên, "bởi lẽ sẽ đầu độc họ." 

Đã có những ban phổ biến điều 3 này rất ngặt. Trưởng ban 
văn hoá Đức Thi họp ban đe hẳn hoi. Nguyễn Hồng Nam, anh 
họa sĩ trẻ đã bảo lại tôi. (Mấy chục năm sau, trong một lần 
gặp mặt anh chị em về hưu của báo, Hồng Nam lại kể lại 
chuyện này. "Nghe kỷ luật như thế thì rất sợ nhưng thế nào 
tất cả bọn trẻ lại cứ thích gần anh Trần Đĩnh, hay thật!"] 


397 



TRẦN ĐĨNH 


Trong đầu không ít người, tôi đã thành một bóng ma đáng 
sợ, kiểu bóng ma từng ám ảnh thế giới của Marx. Đảng đâu 
hiểu đảng cứ giáng kỷ luật vào tôi, tôi lại yên lòng. Tôi thành 
tâm mong chia sẻ phần nào đau khổ của các anh chị trong tù. 
Muốn giữ tiết nghĩa với anh chị em chứ không nhằm lấy lại 
tin cậy của đảng. 

Tôi về báo được ba ngày thì Nguyễn Trung Thành, vụ 
trưởng bảo vệ Ban tổ chức trung ương điện thoại mời chiều 
lên gặp. Gác hai trường Tây con Albert Sarraut cũ. 

Trung Thành thân mật nói: - Anh Thọ nói mời anh lên để 
nhắn anh rằng anh là điển hình của trí thức (!],Đảng cần giúp 
cho anh tiến bộ. Có anh - thôi, nói tên ra, anh Vũ Khiêu có 
quen anh đấy, nói viết hàng nghìn trang lý luận mà anh Thọ 
có bảo là điển hình trí thức đâu. Hôm nay gặp để hỏi xem anh 
có khó khăn gì thì xin anh nói ra, đảng sẽ cùng với anh giải 
quyết. 

Tín hiệu quá rõ: "vẫn là lợi khí của Đảng nhưng phải lòng 
dạ trong, tư tưởng sáng." Lòng dạ trong là gì hãy tự hiểu lấy. 

Và Vũ Khiêu, người khai viết hàng nghìn trang lý luận 
cũng đã khoe với tôi thành tích ông báo với đảng như thế. Tôi 
khai cung về, ông đã hỏi sao đi lâu thế, có nói gì về ông ta 
không. Tôi phải cao giọng lên "Không ai đụng gì đến ông một 
câu nào,” ông mới thôi liếm mép, một dấu hiệu lo lắng. 

Trả lời Trung Thành, tôi nói: - Xin cảm ơn anh Thọ và anh, 
anh Thành ạ. Tôi thật tình không có khó khăn gì. Duy Chính 
Yên chỉ là nghe tôi thôi mà gánh nặng gia đình lại nặng, lương 
ít thì Đảng nên chú ý giúp anh ấy... Nhưng tôi có thắc mắc 
thôi, anh có cần biết không? 

Trung Thành cười nhã nhặn. Hiền lành nữa. 


398 



ĐÈN CÙ 


- Anh có muốn tôi nói dối không anh Thành? - tôi hỏi. Thí 
dụ nói rằng nhờ đi cải tạo tôi đã sáng ra, nhận thấy mình sai... 
Nhưng anh Thành ạ, anh bảo tôi nói dối tôi cũng không nói 
đâu. Vậy bây giờ tôi nói thắc mắc của tôi ra để anh nghe. Cũng 
là những điều anh đã biết vì ở trong biên bản cả rồi. Chỉ là 
nhắc lại ở một mức độ cao hơn thôi. Thứ nhất, Đảng tiếp tục 
tha hoá, biến chất, đảng viên càng ngậm miệng ăn tiền. Thứ 
hai Trung ương vẫn chưa hiểu kinh tế, sản xuất tiếp tục trì 
trệ, chủ yếu nhờ vào chi viện bên ngoài. Thứ ba, về sinh hoạt 
vật chất, Bộ chính trị xa cách với nhân dân quá xá. 

Im một lát, Trung Thành khẽ nói: - Điều anh nói đầu tiên, 
Đảng đang sửa. Sẽ thanh toán những phần tử cơ hội chủ 
nghĩa thoái hoá. về kinh tế, Đảng đang đề ra nhiều chính sách 
mới đấy. Còn cái thứ ba thì lôi thôi lắm, anh Đĩnh ạ. Bên bảo 
vệ đặt ra quá nhiều quy định này nọ, anh Nguyễn Chí Thanh 
bực lắm, họ đặt ra nhiều cái cứ như bó chân bó tay các anh Bộ 
chính trị lại. 

Suýt buột ra "Tôi không thích gà rán mà vợ cứ rán thì 
tôi..." nhưng tôi lại nói: - Tôi chỉ là chân thành góp ý với Đảng, 
tôi nói lại là không có khó khăn gì. Cảm ơn anh Thọ và anh. 

Trung Thành tiễn tôi đi hết hành lang dài trên gác, qua 
những lớp học Tây con ngày xưa nay thành trụ sở ban bệ của 
Trung ương đảng. Tự nhiên tôi nghĩ thì cũng như Bác (Hồ] có 
qua việc vào đảng cộng sản Pháp rồi mới làm chủ tịch Việt 
Nam dân chủ cộng hòa. 

Đến đầu cầu thang, bắt tay tôi, Nguyễn Trung Thành nói: - 
Anh Trần Đĩnh, gặp anh tôi học được nhiều... 

Tôi đã nghĩ lâu đến câu này. Giả dối ư? Chẳng lẽ lại khiêm 
tốn đến thế? Duy cầm chắc một điều là không thể vờ ra nét 
mặt chất phác hiền hậu này lúc 


399 



TRẦN ĐĨNH 


ấy. Phải hơn hai chục năm sau, anh có đơn đề nghị Trung 
ương minh oan cho chúng tôi, tôi mới hiểu đằng sau câu anh 
nói hôm tiễn tôi ấy là một gốc nhân bản chưa bị giết chết ở 
anh. 

Thú thật lúc ấy tôi không ngờ cuộc gặp này là ý Lê Đức 
Thọ cho đò đón tôi qua sông sang bờ quan quyền. Không ngờ 
vì không bao giờ tôi xếp tôi vào thứ được nhân sự của đảng 
nhòm đến. Rồi cũng vì cái tạng không tính đựợc thua cho đời. 
Nếu có thì tính đến chuyện được thua ở nhân phẩm... Sau này 
nhiều bạn bảo tôi ông Sáu ưu ái ông quá. Đã không bắt ông lại 
còn luôn luôn cho người đón ông, ông mà "chuyển biến "thì 
đường mây rong ruổi phải biết. 

Nhưng làm sao được? Tôi đã lỡ thấy cái thứ vô giá, không 
thể mặc cả. 

Đảng thường xuyên dạy đảng viên có ý thức đảng, có ý 
thức kỷ luật tức là làm tất cả những gì đảng bảo. Hay buông 
mình hoàn toàn cho đảng. Rồi dần mất cả ranh giới với nịnh 
người lãnh đạo. Nịnh nọt, bự đỡ mà vẫn tưởng mình hăng hái, 
trung thành, tu dưỡng đạo đức. 

Sau đó chừng nửa tháng, Chính Yên mặt đau khổ bảo tôi: - 
Mình vừa lên anh Thọ, anh ấy rất cáu, bảo về nói với thằng 
Trần Đĩnh là nó láo lắm, không ai chịu được nó nữa đâu. 

Rồi Nguyễn Hữu Chỉnh cũng sửng sốt bảo tôi: - ủa, Trần 
Đĩnh, làm gì để ông già cáu thế chứ? 

- Này, - tôi hỏi Chỉnh sang chuyện khác. Đi Paris cùng với 
ông Lê, ông ấy có nhắc tới chuyện xin giấy vào sứ quán Liên 
Xô ăn bơ sữa và an ninh đang xem xét chuyện ấy nữa không? 

- ô, bây giờ thân lắm, - Chỉnh hỉ hả nói. 


400 



ĐÈN CÙ 


Dưới ô Lê Đức Thọ, ngựa một tàu đã xuất ngọai đều tuấn 
mã. Bi kịch của tôi là đã không biết may cho mệnh số mình 
bằng cái thước đo của ông Sáu Thọ! 

Nghe Chỉnh tôi nhớ lại hình ảnh anh bứt tóc giậm chân 
kêu thất thanh: "Ai định hại tôi đây?" 

Ở Paris về, Nguyễn Thành Lê đi một Peugeot mầu đỏ ớt, 
thứ hàng cả Hà Nội thèm. Một sáng đến cơ quan, tôi thấy mấy 
người xúm quanh Lê bàn tán râm ran. Khom lưng xuống thật 
thấp, Hữu Thọ trầm trồ: - Anh phải mách cho bọn tôi biết nơi 
sơn với chứ, chết, chết... sơn lại mà nom y như mới nguyên 
thế này cơ chứ. 

Phải thấy cái miệng nhành ra "chết, chết" thán phục. Ý là 
vào tay anh cái rác cũng hóa quý vật! 

Tôi đến bên cả cái đám đang rực lửa thán phục xe sơn lại 
mà như mới: 

- Anh Lê, anh đánh cược không? Xe vẫn đi anh để cho ai, 
chắc thế, còn cái này cũng Paris về nhưng mới đập hòm. Anh 
cho xem biển số xe ở giấy chứng nhận xe thì biết, nếu xe mới 
thật, anh mất cái này cho tôi còn xe sơn lại thì tôi mất cho anh 
cái giống như cái đây. 

Tôi chỉ cần tố xì như thế! Dàn hợp hót liền tan. Tôi đã góp 
phần giữ vệ sinh công cộng. 

Viết nông nghiệp tôi ký Trần Đồng Áng. Lê Điền duyệt bài 
nói: "Ký thế này người ta lại kêu là ông trêu ghẹo, thôi thì ký 
Trần Đồng nhé." 

Tôi nói: - Thì Trần Đồng bí thư khu Vĩnh Linh lại kêu tôi 
cướp lãnh đạo của ông ấy. Thôi, ký Trần Áng vậy. Có biết áng 
là gì không? Về Thủy Nguyên trẻ con nó vẫn bảo "bu đang ở 


401 



TRẦN ĐĨNH 


áng...” Rồi tôi ký thêm Bản Quyên, cái tên sau hay dùng cho 
việc dịch. 

Sau những ngày tháng lận đận, vì cái gì không rõ, có thể vì 
cách nhìn mới mà một hành tinh xa nào đó gửi đến tôi qua 
khối chữ mới đúc óng ánh bảy sắc cầu vồng, tôi chợt thấy tôi 
giàu con mắt. Khải thị từ giây phút nào? Nhưng có thể coi lần 
dưới đây là lần phát hiện đầu tiên. 

Năm 1973 lên hợp tác xã Ngọc Nham, huyện Yên Thế viết 
cây lạc trồng thí nghiệm theo chỉ dẫn của chuyên gia Trung 
Quốc, tôi đạp xe ngược sông máng vào đất Cụ Đề, vùng đồn 
điền Chesnay và Tartarin chiếm sau khi dẹp Đề Thám. Hoang 
vu. Những đồi sim mua tít tắp xù lên lớp lông tiền sử. Con 
sông đào phồng ưỡn lên như chăng ra một câu đố thủy tinh 
khiến tôi phải đi xuống bờ nước. Cúi đầu toan vốc nước rửa 
mặt liền dừng sững. Rồi quỳ xuống bàng hoàng: giữa hai bờ 
vách đá trắng uy nghi, trên nền vần vụ mây bông nguyên 
thủy, Chúa đang nghiêm trang, thương cảm nhìn tôi. Đôi mắt 
đau đáu, vòi vọi, mặt Chúa vừa lạ vừa thân quen, vừa muốn 
tôi khóc vì lỗi lầm lại vừa muốn tôi ôm lấy Người nhận về lời 
khen. Và cũng thình lình Chúa tan biến: hai vách đá trắng là 
hai mái đầu bạc của tôi. Chúa vừa mới mượn bộ mặt bốn chục 
tuổi của tôi để cho tôi chiêm ngưỡng Người. 

Một sợi tóc bạc rụng. Tôi cầm lên soi. Cuộc đời in vivo - 
trong cơ thể tối tăm nhếch nhác của tôi rút vào thành cuộc 
đời in vitro - trong cái ống nghiệm thấu suốt nhỏ mọn này ư? 
Năng lượng nào đúc nên khối tinh khiết đầy ứ này? Tự hỏi rồi 
thầm mừng cho cái nguồn trắng tượng trưng cho sự giàu có 
vô dụng của chính mình. 

Một chuyện cũng lại dính đến Thượng đế! Lần đầu cải tạo 
lao động xong, đi viết nông nghiệp, tôi về xã Hải Anh, Hải Hậu, 
nơi có Cầu Mái và Chùa trăm cửa. Chủ tịch xã là người từng ở 


402 



ĐÈN CÙ 


trong trung đội lính bảo vệ Văn phòng Quốc hội và đóng 
trong dẫy nhà phụ ở bên phải lối từ cổng ủy ban khoa học xã 
hội đi vào, trông chéo vào nhà Hoàng Minh Chính cạnh nhà 
sư Thiện Chiếu, có thể đã để ý tôi hay ra vào nhà Chính. Một 
chiều muộn, ở Hải Anh, tôi tới thăm Nhà thờ xứ Đông Biên 
gồm có cả một toà Nhà Dòng nguy nga. Tôi bỗng rất buồn: 
thấy rõ triển vọng thâm u, tiêu điều của khu vực tôn nghiêm 
bắt đầu hoang vắng này. Một tảng băng Bắc cực sẽ tan vào hư 
không. Có một hàng rào sắt ôm bọc lấy một bức tượng Đức 
Mẹ. Tôi đến cạnh đứng lặng lẽ, thấy rõ sương vần vụ dâng 
đầy quanh mình, quyến luyến, che chở. Chợt thấy thiên nhiên 
đang tự thể hiện về dạng uyên nguyên để cho tôi chiêm 
nghiệm bản thể của thiên nhiên và sự sống. Bồng bềnh thế 
đó, không hình không bóng thế đó! Mà cai quản, sai khiến tất 
cả dó. Mà dạ con của vạn vật đó... 

Vừa hay một cánh hồng bạch trồng quanh bệ tượng Đức 
Mẹ bong ra, khẽ thở dài ha đài hoa, buông mình: một con 
thuyền lênh đênh giữa vô lợi vô hại. Thì đồng thời một hạt 
sương đậu xuống má tôi. Thiên nhiên vừa chấm lên tôi một 
giọt nước dung nạp. Từ ngày có hơi nước ban sơ cho quả đất 
này, qua hàng tỉ tỉ tỉ xoay vần biến hóa cạn - khô, khô - cạn, 
vấy bẩn - lọc sạch, lọc sạch - vấy bẩn, giọt nước đầu tay ấy của 
Thượng đế bữa nay chọn mặt tôi làm bãi đáp. 

Tôi cũng qua nó lần đầu tiên cảm thụ đầy mình chiều dài 
biền biệt của sát na, chiều sâu không đáy của đơn chiếc. 

Chả biết có phải vì thế không mà ở trong tù đọc bài ký về 
xã Hải Anh, Châu nhận ra đó là tôi viết, - khi ra tù anh bảo tôi. 

... Lần ấy, đến Ngọc Nham ở nhà Nhuận, chủ nhiệm hợp 
tác xã mà tôi thấy vẫn quanh quất đâu đó bóng Đề Thám. Mẹ 
Nhuận chỉ cái sân trước nhà bảo tôi: ngày trước cụ Đề 
thường về đây, bô' tôi, ông thằng này (chỉ Nhuận] vẫn rải 


403 



TRẦN ĐĨNH 


chiếu cho Cụ ngồi ở ngay chính chỗ này, đây cái sân đây. Bốn 
người lính theo hầu Cụ Đề ôm bốn cây súng rõ thật là dài ngồi 
xoay lưng cả vào Cụ Đề rồi ngoảnh hết các ngọn súng ra tứ 
phương thế này che rõ là thật kín cho Cụ. Cụ thường bảo trẻ 
con chúng tôi xòe tay ra rồi cho một kẽm mua bánh đúc. Đấy, 
ở đầu làng nhìn sang bên kia sông, trên quả núi vẫn còn cái 
đồn Tây xây đánh Cụ nay đổ nát đấy. 

Tiền khởi nghĩa, vợ chồng bà lão là cơ sở của du kích, như 
bố mẹ bà lão là cơ sở của Cụ Đề. Cải cách ruộng đất, Nhuận 
thành "Quốc Dân Đảng đội lốt bí thư chi bộ Cộng sản" bị đội 
trói gô lại bắt Quỳ. Anh không chịu. Du kích cứ báng súng ghè 
vào đầu gối anh. Gia đình này cơ sở cách mạng, ba đời, từ Cụ 
Đề, không có biết quỳ, - anh bò lồm ngồm dậy nói. 

Trước khi dời đi, tôi ôm lấy bà cụ ở dưới gốc cây hoè xưa 
lính Cụ Đề vẫn quàng nón áo và bao gạo vào đó, nói: - "Cụ cho 
cháu lấy tí hơi Cụ Đề...” Rồi tôi mở bàn tay cụ ra, xoa xoa các 
ngón tay tôi vào đó. Tôi thật sự bồi hồi đoán xưa cụ Đề cho 
tiền thế nào chả đã chạm tay vào đây. 

Một chiều ở đấy, tôi đạp xe thăm Nguyên Hồng. Anh lại 
đang ở Hải Phòng, - anh là chủ tịch Hội nhà văn dưới đó. Chị 
Nguyên Hồng giữ tôi lại. Giết gà. Tôi rất ân hận. Anh chị quá 
nghèo, tôi đã vạc một miếng vào tài sản anh chị. Đêm mưa to. 
Khó ngủ. Nhớ lại đêm nào mấy đứa Hà Xuân Trường, Như 
Phong, Địch Dũng và tôi ngủ ở cái phản này. Địch Dũng và tôi 
có mỗi cái chăn mỏng. Chăn dầy dành cho hai gã "lão thiêng." 

Đời là tình cờ. Một hôm tôi và Vũ Hạnh Hiên ngồi ở quán 
cà phê cô Minh, Lý Thường Kiệt - Quang Trung thì một bà đi 
vào. Cao, trắng ngời, sang trọng, ví đầm. Bà cầm tách cà phê 
loay hoay tìm chỗ - quán quá đông. Tôi vội mời bà ngồi cùng 
bàn. Merci - cảm ơn, - bà thân mật đáp. Một Việt kiều, tôi 
thầm nghĩ. Bà mở ví lấy ra bao Tam Đảo, thứ thuốc lá gần mạt 


404 



ĐÈN CÙ 


hạng lúc đó. Tôi vội mời bà Điện Biên, cao hơn một hào vừa 
mua theo tiêu chuẩn công đoàn một tháng hai bao tám hào. 
Bà cầm lấy một điếu: - Merci encore, i'en prends une, 
volontiers, - Cảm ơn nữa, tôi sẵn sàng hút một điếu. 

Rồi tiếp luôn, vẫn bằng tiếng của tổng thống Pompidou: - 
Anh là nhà văn và bạn của Nguyễn Tuân, đúng chứ, mais c' est 
vrai, oui, tôi thấy? Lâu lắm tôi không gặp ông ta. 

- Tôi là Trần Đĩnh, tôi mới gặp ông ta vài ngày trước. 

- Tôi là Hoàng Thị Thế. 

- A, (tôi buột reo lên]. Ah, la fille de notre héro national, 
grand salutU A, con gái của anh hùng dân tộc, chào kính!. Còn 
tôi, tôi là cháu cụ Đề Tít. Cụ bà đẻ ra ông nội tôi là em ruột cụ 
Đề Tít. 

Đến lượt bà reo: Tôi biết cụ Đề Tít, bạn của bô' tôi. Khi cụ 
chết ở chỗ lưu đày, tôi biết. Thi hài được đưa về quê. Hải 
Dương nhỉ? 

Chuyện thân mật hơn lên nhờ hai Cụ Đề quá cố. Bà chợt 
hỏi tôi sinh năm nào. Tôi vừa đáp, bà nói luôn. 

- Năm 1967, anh gặp chuyện lôi thôi lớn đấy. 

- Jefrôlais la príson. Tôi sượt qua nhà tù. 

- Mais on ne vous laisse pas encore tranquille, tenez - vous 
le pour dit, - Nhưng người ta chưa để anh yên đâu, hãy nhớ 
lấy, tuy dễ chịu hơn, hoà bình rồi mà. Tới 1979, cái việc khiến 
anh khốn nạn sẽ rõ ra... nhưng sẽ không có gì thay đổi cho 
anh. Khoan, đúng! 1979, Việt Nam lại có chiến tranh. Nhưng 
anh nhớ lấy,anh đâu vẫn đấy... (Sau này Trung Quốc nện ta, 
Mao sai lòi ra; còn tôi chống Mao trước Đảng thì vẫn sai y bản 
cũ.]... Anh có một con gái, một thôi. Nó giống anh từ mũi 
xuống. Anh đang sống ở một táp nhà tranh, có một mảnh 


405 



TRẦN ĐĨNH 


vườn, vous habitez dans une paillote avec un tout petit jardin. 
Tôi nói: 

- Vraimentsorcier, quoi. Kìa, như thần!]. 

- Tôi nhìn thấy một bóng trắng đằng sau anh, một bóng 
phù hộ, che chở anh, une ombre blanche, une ombre 
providentielle... 

- Mais c' est maman\ Là mẹ tôi đấy! - Sởn da gà lên tôi vội 
nói. - Quên, còn cô em gái chết mười bảy tuổi, bà cô. Nhưng 
sao bà biết? Comment vous savez ca? 

- Je lis ca dans les astres, tôi đọc ở các vì sao. 

Bà cho biết mỗi tháng bà được phụ cấp một trăm đồng. Bà 
có một con gái, như tôi. Đúng, bà đã đóng phim. Con gái ở 
Pháp vẫn có thư cho bà nhưng người ta chặn mất cả. Người ta 
không muốn chúng ta liên hệ với nước ngoài, dù mẹ con. Mẹ 
con cũng không nên tin nhau mù quáng. llfaut voir le monde 
avec des yeux... quoi, phải nhìn thế giới với các con mắt, sao 
nhỉ...? 

- Des yeux marxistes... Mais prendre garde: marxistes et 
non marsiens. Nhìn với con mắt mácxít,nhưng cần chú ý: mắt 
mácxít chứ không phải mắt người Sao Hỏa. 

Bà Thế chĩa ngón tay "phê phán" ngoay ngoáy vào tôi. 
Chuyện lan man rất vui, chợt tôi nghĩ liệu Đề Thám và Bà Ba 
có lấy tử vi cho người con gái yêu khi sinh ra cô không? Tôi 
hỏi: 

- Xin lỗi, nếu bà cho phép? Tại sao bố mẹ bà đặt tên bà là 
Thế? (Bà mở to mắt, rất ngạc nhiên.] Vâng, thế là thay! Phải 
chăng các cụ có ý để cho con gái lớn lên sẽ thay mẹ làm tướng 
không? Mais avaient - ils eu, vos parents, 1’intention de vous 
faire la remplacante de notre céỉèbre commandante Bà Ba? 


406 



ĐÈN CÙ 


Bà úp hai tay lên ngực, rất cảm động: - Lần đầu tiên có 
người hỏi tôi thế. Mà đúng, nên nghĩ là các cụ đã có ý ấy, dù 
tôi chỉ là một người thua cuộc. Anh là một người làm vườn 
lớn, vườn ký ức của tôi đẹp lên nhiều nhờ anh, mon jardin de 
souvenirs a été embelli beaucoup grace à vous. 

Bà mở ví. Tôi nói laissez - moi, để tôi. 

Bà ra cửa, ngoắt quay rất nhanh lại, cười thật thân, thật 
tươi nói: - Dès la première vue, je te trouve déjà très sympa, 
très, très, tout de suite, tu sais, mais tiens, viens me voir, tu as 
pris mon adresse, au revoir - Ngay phút đầu tiên tớ đã thấy 
mến đằng ấy, ngay lập tức, rất rất, cậu biết đấy, nhưng này, 
đến thăm tớ đấy, cậu đã ghi địa chỉ, Trương Định, chào tạm 
biệt. 

Sau đó, nhiều lần tôi đến bà. Không Trương Định mà Khu 
Văn Chương. Tiều tụy đi nhanh hơn, mấy tháng thêm một nấc 
thiểu não trông thấy. Hết mặt hoa da phấn, hết sang trọng. Và 
vẫn không các bức thư con gái gửi cho vì bị "interceptées" - 
chặn lại. (Nghe chữ intercepter, tôi nghĩ ngay tới máy bay 
tiêm kích p 51 Mustang của Mỹ hồi Thế chiến 2 mà tôi còn bé 
đã rất kính nể.] Ngày một chiếc bánh mì hai lạng hai lai cô 
hàng xóm xếp hàng hay chen hàng mua hộ. Tôi thường thấy 
những mẩu bánh mốc trên bàn, những hòn đá vặn vẹo ở lòng 
suối cạn hay những gót guốc mộc gẫy bẩn. Bà hay nói đến 
chiến tranh thế giới thứ ba: - "Sẽ là một cuộc chiến tranh 
nguyên tử, giống người tồi tàn này khó tránh được sự hủy 
diệt..." Thì thào như một mong mỏi, một nguyện cầu... 

Hôm ấy tôi đến xẩm chiều, trời âm u mà mất điện. Bà đầu 
tóc bù xù rối, muối tiêu, (tóc xác xơ với màu xám xỉn có lúc 
làm tôi ngỡ bà đội một mớ ngải cứu khô cong rã rượi] hai bàn 
chân buông thõng, không giầy không tất, sàn láng xi măng 


407 



TRẦN ĐĨNH 


anh ánh lạnh. Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu, ôi Nguyễn Gia 
Thiều. Gót chân kia đã chạy ở vạt rừng Yên Thế chưa? 

Bắt tay bà, cổ tôi nghèn nghẹn. Bà nói có một lãnh tụ nào 
nói điện khí hóa phải đi trước một bước, nhưng nó với ông ta 
đi trước xa quá... bỏ chúng ta lại với bóng tối khắp nơi, de ỉ' 
ombre partout... 

- Lê-nin... Lê-nin nói thế, - tôi nói. 

- Lê-nin, qui ca, ce mec, - thằng cha ấy là ai? - Bà nhún vai. 

Mới hôm nào tôi kể chuyện tôi đến một nơi gọi là Ngọc 
Nham, nơi ấy Cụ Đề ngày xưa hay về. Ngồi xếp bằng ở chiếu 
rải giữa sân, bốn xung quanh là bốn người lính súng dài lắm 
chĩa ra bốn phía... Bà cụ chủ nhà lúc ấy bé hay được Cụ Đề cho 
một kẽm... Khi rời Ngọc Nham, đứng dưới gốc cây hoè Cụ Đề 
từng cúi xuống để vào sân nhà, tôi ôm lấy bà cụ chủ nhà nói: - 
Cụ cho cháu xin tí mùi Cụ Đề ạ... 

Hoàng Thị Thế chợt thẳng người lên: - Anh giữ gìn rất tốt 
mẩu vườn ký ức của tôi. Rồi lập cập giơ hai tay gầy ra níu lấy 
tôi. Qua anh tôi cũng lại như ngửi thấy mùi bố tôi... Tôi 
thóang nghĩ bà nói như thế vì có lẽ bà chả có mấy ký ức về bố. 

Tối nay, trước khi về, tôi nói: - Nếu là chính phủ, tôi sẽ 
mời bà đến ở một biệt thự nhỏ gần đám điện ảnh trên đường 
Hoàng Hoa Thám. Chỗ ấy đa nghĩa với bà. (Bụng nghĩ nói 
tiếng Pháp thì mày tao chi tớ, về với tiếng Việt lại phải bà!) 

Hoàng Thị Thế nhìn tôi, chờ đợi. Tôi thấp giọng: - Ở khúc 
đường vành đai cổ xưa nhất và thân thiện này của Hà Nội, bà 
được sống chung với bố, với nghề xưa. 

Tôi ân hận. Mắt con gái Đề Thám chợt như lạc chìm vào 
đâu. Rồi tôi lại yên lòng. ít ra có nơi để chìm vào. 


408 



ĐÈN CÙ 


Tôi chào rồi ra cửa. Xuống thang thì nghe tiếng Hoàng Thị 
Thế gọi theo: - Attention aux marches de ỉ' escalier, Đĩnh! Ce 
mec quifaisait grand tapage sur ỉ’ électri/ication nous ỉaissait 
tous submerger dans ỉ’ ombre. cẩn thận bậc thang, Đĩnh. Cái 
cha làm ỏm tỏi lên về điện khí hóa kia bỏ chúng ta chìm hoàn 
toàn trong bóng tối. 

Toan gọi đùa lại: - Parce que son plan d’ electri/ication 
électrocute toute lumière, - vì điện khí hóa của ông ta giật chết 
hết mọi ánh sáng. 

Mở khoá xe ở cạnh cầu thang tối om dưới nhà, tôi vẩn vơ 
nghĩ nếu Cụ Đề và Bà Ba sống những thập niên chống phát 
xít, trên căn cứ địa Yên Thế có John, có Thomas sĩ quan tình 
báo Mỹ oss huấn luyện rồi cùng tiến quân đánh Nhật ở Bố 
Hạ? Thì tháng 9 năm 1945, Hoàng Thị Thế đã là đại sứ đầu 
tiên của Việt Nam trình quốc thư tại Hoa Kỳ? Nay chẳng ai đỡ 
đần cho bà ngồi êm ả khóc những ngày xa, sống trong đùm 
bọc thương yêu của Hùm Thiêng Yên Thế. Đứa con gái viết 
thư gửi mẹ thì Pháp cho đi nhưng Việt Nam không cho tới. Đề 
Thám đâu hay cháu ngoại mình lại được Tây yêu và bị ta 
ghét... 

* * * 

Bố của Văn Sơn, biên tập viên báo Nhân Dân, anh cả 
Hoàng Minh Chính chết do đó cơ quan đi đưa rất đông, cả 
chánh phó tổng biên tập Hoàng Tùng, Nguyễn Thành Lê. 
Hoàng Minh Chính được ra tù ba ngày về dự tang bố. 

Trong ngõ nhà xác bệnh viện Việt Nam - Cu ba, anh chị em 
của báo đứng đầy. Tôi vào tận trong cùng, hy vọng gặp Chính. 
Thì thấy Chính quần áo xô đứng chống gậy bên cổng nhà xác - 
sắp đưa quan tài ra. Tôi đến bắt tay Chính chia buồn. Sáng 


409 



TRẦN ĐĨNH 


sớm nào tôi làm diễn viên Kinh kịch tùng tùng tùng xoèng 
chói tai trên nóc bể nước trước cửa căn hộ của anh? 

Chính bảo tôi: - Mình muốn ôm Trần Đĩnh quá. 

- Mình cũng vậy, nào, allons -y\ 

Hai đứa ôm nhau lâu một lúc. Thấy rõ bầu khí im cứng 
đanh lại của mọi người xung quanh. 

Tôi góp một tay khiêng áo cụ ra. Xe tang đến đầu Yết Kiêu 
dừng lại. Chính đứng cảm ơn bà con đi đưa. Vái lạy trước tiên 
tôi, ba cái. 

Về lại cơ quan, gần một chục người lè lưỡi bảo tôi: - Sợ 
cho ông thật! Lại ôm nhau, vái nhau với trùm phản động 
trước mặt cả chánh phó thủ trưởng... 

- Và it nhất năm công an mật - tôi nói. 

Sau này, tận 2004, vào Sài Gòn, Chính bảo tôi Văn Sơn rồi 
cứ vặn hỏi thằng nào ôm trước bữa ấy, gớm thế! Chính nói 
"Tớ bảo là cùng đồng khởi nhất tề! Họ sợ ghê quá nhỉ!" 

* * * 

Năm 1971, Thép Mới ở Rờ (R,Trung ương cục miền Nam] 
ra. Anh tìm tôi ngay. Ngơ ngác, bồn chồn, thấp thỏm... Anh 
như muốn nói với tôi một cái gì quan trọng nhưng lại không 
dám. Tôi cảm thấy anh nhìn tôi có khác những ngày anh 
chuẩn bị đi Bê. Tôi chưa hiểu là khói lửa đã giúp cho chân lý 
phần nào ló mặt ra ở anh. 

Chưa đôi hồi, Thép Mới đã khẽ bảo tôi: - Tao với cái Châu 
ra đến giữa đường Trường Sơn thì gặp thằng V. p. Nó bảo 
ngoài ấy thối hơn chuồng xí thì đâm đầu ra làm gì? (V. p. sau 
là uỷ viên trung ương đảng. Chắc nó tin có mình vào Trung 
ương thì cái chuồng này sẽ sạch] 


410 



ĐÈN CÙ 


Tiếp ngay sau đó, Thép Mới nói: - Tôi kinh cho anh quá... 
Tao với thằng Mai Lộc đang nằm võng thế này thì xừ Sáu Thọ 
đến mắc võng nằm len vào giữa. Bảo ngay là thằng Đĩnh nó 
láo lắm. Bắt đi cải tạo rồi... (Tôi hỏi: - Sao kinh?] Sợ mày khai 
ra cái gì thì chết tao... "Thế có chết không?" - Tôi hỏi lại, rồi 
nói tiếp: - Đi đã gần bảy năm rồi đấy nhỉ. Bao nhiêu nước đã 
chảy qua cầu. Lưu Thiếu Kỳ chết, Đặng Tiểu Bình tù... Đều là 
Kroutchev cả. Nên biết một cái đang là xu thế chung trên thế 
giới hiện nay: khoa học kỹ thụât chứ không phải hồng thay 
đổi thế giới. Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ năm rồi. 
Tiếp cận và tiếp nhận thế giới thế nào thành vấn đề căn bản... 

Tôi ngụ ý cần đi với thế giới với khoa học chứ đừng rúc 
vào cái hủm chính trị hàng đầu made Í 1 Ĩ Bắc quốc. 

- Tao chuyến này ra sẽ mời mày làm cố vấn, - Thép Mới 
gật gù nói. 

... Anh đã đưa tôi và Chính Yên về ban văn hoá mà anh phụ 
trách. Thấy tôi đọc De la personalité humaine (Về vấn đề bản 
nhân] của Lucien Sève, ủy viên Bộ chính trị Đảng cộng sản 
Pháp mới thay Garaudy phụ trách ý hệ, anh đề nghị tôi trình 
bày với ban văn hoá. Có lý do thực dụng. Anh bảo tôi: - Cha 
Duẩn đang nghiền cái này để cha ra một công thức mới về 
quan hệ giữa đảng và con người, mày ạ. 

Tôi trình bày. Kết luận với ý tôi: Trong các chính sách đã 
có, đảng thiếu một cái hết sức quan trọng, đó là la poỉitique de 
ỉ’ homme, chính sách con người. Ngồi cạnh tôi, Thép Mới lật 
sổ tay lia bút viết chéo hết hai trang giấy: poỉitique de ỉ’ 
hommel Ngỡ tôi lấy ở sách Lucien Sève. 

Tôi bảo Thép Mới: - Lucien Sève thay Garaudy đã hội đàm 
với Ịacques Lacan, tổ sư bồ đề của phân tâm học và viện sĩ 
hàn lâm Pháp. Một điểm mới, đó, người ta không sợ đối thoại. 


411 



TRẦN ĐĨNH 


Hơn thế, trong hội đàm, trùm tư tưởng cộng sản lại tự phê 
bình rằng các người Mác - xít đã sai lầm là coi thường vô 
thức, trong khi các ông, từ Freud đã biết đi sâu vào nó. 

ít lâu sau tôi biết công thức mà Duẩn đưa ra về đảng và 
con người là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân làm chủ. 
Cái bánh ngon chia làm ba, anh nào cũng đầy đủ nhân thịt, 
mỡ, hành, tiêu, lá dong, lá chuối hết, đừng kêu ca phân bì tị 
nạnh nhé, sức mạnh tổng hợp của cách mạng đấy! 

Về chuyện Lê Duẩn nghiên cứu con người, có một kinh 
lịch hãi hùng của Trần Đức Thảo. Nhưng xin chờ hồi sau. 

* * * 

Năm 1971, lụt lớn chín tỉnh. Tôi vào vùng lụt sâu của Hải 
Dương, cùng với Minh Trường, phóng viên nhiếp ảnh Việt 
Nam Thông tấn xã. Mặc quần đùi lội trong các xóm mênh 
mông nước lạnh buốt nghe dân ngồi chồm hỗm trên các hiên 
nhà kháo nhau mà xấu hổ: - Béo nhẩy, gớm, đùi cứ trắng lôm 
lốp, nần nẫn hơn vế đàn bà. Đói nằm bên cứ vỗ đùi suông 
cũng hóa no. Gạo thịt tem phiếu nên thịt da khác thằng đếch 
có phiếu thật. 

Ở Thư Thị, Hưng Yên, nơi hồi mới hợp tác hóa nông 
nghiệp - theo lệnh Tố Hữu, văn nghệ sĩ "đi thực tế" xuống - 
đông tới mức bữa ăn đi va đụng vào nhau mất cả chục phút 
mới dạt được vào khoảnh sân bày sẵn cơm canh ngay trên 
nền gạch - những gầm cống xi măng giữa đồng đầy bèo bên 
trong đỏ đỏ xanh xanh lóng lánh mắt những búi, những cuộn 
rắn tránh lụt, những con mắt trong tối đeo lên những hạt 
cườm màu nom bỗng thôi miên và đền miếu. Tôi thoáng nghĩ 
tại sao có những con mắt rực sáng lên xanh đỏ lục vàng uy 
nghi thần thánh? Và tại sao chúng kết đoàn tránh tai ương 
còn con người thì lại liều lĩnh kết đoàn hợp tác xã để chuốc 


412 



ĐÈN CÙ 


lấy tội nợ?... Lại văng vẳng câu Mao rủa chậm lên hợp tác hóa 
như đàn bà bó chân đi. 

Lên Lập Thạch nghe ngóng tình hình cấy tái giá, qua bè 
dây kéo ử sông Phó Đáy thấy dân nói đêm nằm đã phải đắp 
chiếu thì cấy có mà để lấy cỏ, tôi quay sang Lâm Thao, trở lại 
thăm thời hai mươi mốt tuổi, những ngày Tố Hữu về làm 
tổng biên tập báo Nhân Dân mới ra mắt, cử "đi thực tế." Đạp 
xe suốt nhiều chặng đường sơ xác, (gần Hy Cương Đền Hùng, 
rác dắt hàng búi tú ụ trên các ngọn cây cao hai mét, trông mà 
cứ ngỡ tổ đại bằng lưu lại từ thời Vua Hùng còn đóng khố họp 
hội đồng thị tộc, vua vừa phổ biến kinh nghiệm đi vệ sinh chớ 
dùng lá han mà gãi phải biết rồi sau đó cả hội đồng thị tộc 
hun khói bắt chuột đồng liên hoan] ... Hơi bồi hồi qua đoạn 
đường một cô gái mắt lá răm xưa cứ bắt tôi giữ xe đạp cho cô 
tập, những chiều tôi ở Lũng Vàng, cạnh Xóm Muôn (nay có 
tên Làng ung thư], Thạch Sơn chạy bộ thể dục. Được ba buổi 
tình cờ một chiều ra giếng tắm. Mấy cô đang thỗn thận bên 
thành giếng. Thấy tôi quay lưng toan về thì cô mắt lá răm hú 
lên một tiếng rồi hai đùi quặp vào nhau cứ thế nhảy tưng 
bừng gọi: - "Anh ơi, lại đây em dội cho mấy gầu nào, gớm, mặt 
đỏ thế..." Tôi chợt hiểu quê cha đất tổ nó nguyên thủy hồn 
nhiên như thế nào. Cả một dẻo ấy lên đến Hoà Bình, Sơn La, 
Tây Bắc... cứ cứ tinh hoa bày hết ra ngoài tắm như vậy. 

Rồi ban nông nghiệp báo không bắt tôi theo việc cấy tái 
giá nữa, cho rằng tôi là đứa vốn kém ý thức chấp hành nghị 
quyết đảng. 

Ở Hải Hưng, Tố Hữu họp với tỉnh ủy hất đầu hỏi: - Thế 
nào, Đường 5 anh hùng có đởm lượng phủ xanh toàn bộ diện 
tích không. Cờ lệnh tư tưởng lúc này là cấy lại hết đồng đất bị 
lụt ở chín tỉnh thể hiện tinh thần quật cường tiến công không 
chịu thua bất kể kẻ thù nào. 


413 



TRẦN ĐĨNH 


Hoàng Tâm, thường vụ tỉnh ủy phụ trách nông nghiệp 
đứng lên nói trời đã heo may, cấy bằng đổ thóc giống ra mất 
toi. 

Như không biết có Hoàng Tâm nói, Tố Hữu lạnh mặt hỏi 
cả hội nghị: 

- Thế nào? Đởm lượng anh hùng bị lụt mất hết rồi ư? 

Lê Quý Quỳnh bí thư bèn đứng lên xung phong "phủ xanh 
lại tất cả diện tích bị lụt." Với Quỳnh, đởm lượng anh hùng 
trước tiên đòi làm vui lòng cấp trên bởi lẽ cấp trên ban danh 
hiệu anh hùng. Và anh hùng thì thơm ngon hơn khoa học. 

Kết quả mấy chục nghìn tấn thóc giống gieo mạ đem cấy 
lấy cỏ. Còn Hoàng Tâm thì về vườn. Một lần đến Sặt thăm anh 
nằm khàn trong gian nhà lá cất ở giữa ao, rất Khương Tử Nha, 
tôi bảo anh may là đảng đang nhấn mạnh cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt chứ không thì anh... tù. 

Anh nói: - Thóc giống vất ra có phải tiền của họ đâu? Tố 
Hữu trồng mây trồng gió thì được chứ trồng lúa ngô thì chắc 
chắn kém xa tớ. 

- Nhưng Duẩn nhắm cho làm thủ tướng rồi tổng bí thư 
nên bảo đi cai quản kinh tế. 

Tôi muốn nói chút ít đến Hoàng Tâm. Anh vốn không biết 
tôi nhưng từ khi tôi về tỉnh vài lần xin anh giấy giới thiệu 
xuống huyện, xuống xã thì anh liền biệt nhỡn. Chắc nghe ai 
đó nói "cha này viết Bất Khuất đấy" và thế là mến mộ. 

Mỗi lần ký giấy cho tôi, anh lại nói anh cũng có việc xuống 
cái huyện đó và bảo tài xế buộc xe đạp tôi lên sau xe rồi cùng 
anh về huyện. Tôi xin kiếu thì cuối cùng anh nói: - ông cũng 
phải cho bọn sai nha chúng tôi có dịp làm cái mà lương tâm 
chúng thấy là cần phải làm chứ. Nhìn người như ông đạp xe 


414 



ĐÈN CÙ 


tứ xứ trong khi bọn ba bị chúng nó ngồi ô tô về toàn vòi thịt 
chó với rượu, tôi thật sự muốn chửi. 

Ở Hải Hưng lúc ấy còn một tỉnh ủy viên nữa ưu ái tôi. 
Phùng, bí thư cẩm Giàng. Ngay thẳng, ngang tàng. Hoàng Tâm 
chữ nghĩa nho nhã, Phùng thì Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm. Cũng lại 
kiếm cớ về Hà Nội để buộc xe tôi vào chiếc Volga tầm tầm của 
huyện. Qua cầu phao sông Hồng đến giữa Nhà hát lớn và Bảo 
tàng cách mạng, Phùng mới quay lui. 

Có một chuyện vui. Đỗ Mười, phó thủ tướng xuống cẩm 
Giàng vào nhà kho thóc kiêm nghiên cứu giống mới gần Lai 
Xá, Tứ Thông. Một đàn chó hơn chục con nhào ra sủa. Đỗ 
Mười tụt về căn cứ địa bất khả xâm phạm là ô tô thò đầu ra, 
trợn mắt nạt Phùng: - Vô kỷ luật! Có lệnh triệt để mà vẫn còn 
chó hả? 

Phùng nói: - Thì lệnh chả nói là có triệt có để đấy thôi, đâu 
phải chúng tôi vi phạm. Thủ trưởng đưa tay tôi dắt, tôi hay ăn 
chó, chó sợ, bảo đảm an tòan trăm phần trăm. 

Năm 1972, khi đang bom đạn dữ, tôi xuống cẩm Giàng, 
đêm ngủ dưới hầm sâu với Phùng nghe F. 111 cánh cụp cánh 
xoè xẹt ngay trên đường xe lửa mà ngỡ thấy mùi không khí bị 
khoan cháy khét. Một hôm khoảng bốn giờ sáng, tiếng bom 
mạn Phú Thái đánh thức tôi dậy. Thấy Phùng chĩa đèn pin 
quặp giữa ngón chân cái và ngón cạnh vào chiếc đài bán dẫn 
Xung Mao Trung Quốc, "chữa để tí nữa nghe Bibixi," - anh nói. 

- Không sợ nó nói dối? - tôi hỏi. Bụng nghĩ đến chuyện Tô 
Hòai nói ông chủ nhà anh và Tế Hanh ngụ nhờ ở gần Chùa 
Hương sớm nào cũng gạ anh "mở Abêxê." 

- Ta thì nói thật ư? - vẫn hí hoáy chữa, Phùng hỏi... 


415 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi lặng nhìn anh. Thú thật là tôi đã nghĩ khéo anh "khiêu 
khích." Phùng đã nói tiếp: - Này, qua ông, tôi thấy cái này... Là 
mình không sợ họ thì họ sợ mình! Thế đấy. 

Đến câu này tôi lại tin anh. Và cảm động. Rồi giật mình: A, 
cái sợ nó lộ ra ở mặt anh đấy! Đã toan thanh minh: không, tôi 
sợ đấy, Flll nó cày bới trời thành luống thành rãnh sâu 
hoăm hoắm lên thế kia mà không sợ ư? Giá tát cạn được bụng 
dạ thì tìm thấy vô khối xác thằng sợ... 

Nghe nói thời đánh Pháp, khi xuống hầm bí mật, nếu là 
một cặp đàn ông đàn bà thì thường dễ chuyện kia. Đặc biệt 
những khi lính địch đi lộp cộp trên đầu, thuỗn sắt thọc xuống, 
đất rơi lả tả lên đầu, lên vai... Tiếng thở của người nép sát bên 
cạnh bỗng dồn dập, nóng ẩm và hai người tìm nhau... Căn 
hầm sâu giữa giường Phùng và giường tôi, mùi không khí 
cháy khi cánh cụp cánh xoè lật cánh sang trái rồi lại lật sang 
phải như để nhòm rõ con đường sắt, tiếng bom rền..., phải 
chăng đã đưa Phùng đến gần chân lý? 

Một tối chờ B52, Chính Yên, Đỗ Hải và tôi đến Lê Đạt kéo 
nhau ra Hàng Giầy ăn lục tào xá. về đến cột đồng hồ đầu Hàng 
Đào thì loa báo động rùng rợn rú kèm câu kín đáo báo B52 
đang vào. Anh em chạy vội. Biết không tiện đưa Lê Đạt vào 
hầm báo đảng, tôi bảo Lê Đạt: - Tớ đưa cậu về. 

Tôi đi cùng Đạt, xuyên trong tiếng loa rền rĩ ma quái đang 
trùm lên các mặt nhà im ỉm khiếp sự và thấy chân bồng bềnh 
bước trên một băng dây chuyền làm bằng những đợt sóng âm 
thanh trầm bổng. Đến nhà, tôi trở về, Đạt báo: "Giờ này còn 
giữ văn hoá như mày là hiếm." Tôi nói: "Đã không cùng với 
mày qua cửa Nhân Văn thì nay tao bỏ mày một mình qua cửa 
B52 sao được?" 


416 



ĐÈN CÙ 


Thời gian này chánh phó ban nông nghịêp, Phan Quang và 
Hữu Thọ hục hặc nhau. Họp chi bộ, Phan Quang nói: - Tôi 
ngồi cạnh đồng chí Hữu Thọ mà sợ như ngồi bên rắn độc. 
Cười cười nói nói đấy mà thình lình mổ một cái là có người 
chết tươi. 

Tôi nghĩ thì cũng rắn độc và mãng xà vương anaconda cả 
thôi. Cái ghế trưởng ban thành con mồi. 

Phan Quang và Hữu Thọ thế nào sau này lại cùng Đại hội 
7. p. K. L., một lãnh đạo đài cũng dự đại hội bảo tôi khi Hữu 
Thọ vào Trung ương, Phan Quang chợt nom không bình 
thường, sau họp vào nằm ngay bệnh viện. Hình như cu cậu bị 
sốc, thằng nó mổ chết người như chơi nay lại trèo lên đầu 
mình! 

Vào Trung ương Hữu Thọ được giới báo chí tặng danh 
hiệu "Ông ngược chiều kim đồng hồ?." Xì xào là khai thụt mấy 
năm sinh. 

Cuộc đời tàn nhẫn với tôi nhưng cuộc đời cũng khá chiều 
tôi: nó luôn ủng hộ các nhận xét của tôi về nhân thế. Phải nói 
tôi thường tận hưởng một mình vị ngon cùa món quà này 

Trung ương cử Hữu Thọ về phụ trách tạp chí "Người cộng 
sản." Nguyễn Phú Trọng từ chối, tuy chưa trung ương. Thọ 
đành dạt tới làm phó cho Trần Thái Ninh. Nhờ chốt lại ở tạp 
chí lý luận của đảng nên khi đảng cho tất cả những người phụ 
trách báo đài trung ương - mà tôi gọi là hệ lưỡi thất thiệt - 
đều trở thành ủy viên trung ương thì Nguyễn Phú Trọng liền 
vào Trung ương rồi Bộ chính trị rồi... rồi nắm các thứ. Nhưng 
sao Trọng có thể từ chối một ủy viên trung ương theo lệnh 
Trung ương về phụ trách đó? Tôi hay nghĩ ai là bà mụ trong 
đảng của Trọng. Chuyện Trọng đá Thọ thật là hay! Cho sự 
nghiêm minh của chế độ nhân sự đảng. Bị đá đi khỏi tạp chí lý 


417 



TRẦN ĐĨNH 


luận của đảng thì Thọ sang cai quản hệ thống tư tưởng cả 
nước. Tức là nhờ Trọng vẩy tay gạt Thọ mà hệ thống tư 
tưởng cả nước lọt vào tay Hữu Thọ. Biện chứng kinh! 

Giữa những năm 90, một sáng Văn Trọng mời tôi đến nhà 
anh nhậu. Đến thấy đã có Trần Minh Tân, Trần Hòan, hai cựu 
trưởng ty thông tin Hải Dương và Hải Phòng. Trần Hoàn đưa 
ra chai vang Pháp. Minh Tân cầm lên nói: - Lẽ ra mày phải 
một két. Trung ương ủy viên thì ăn nhiều lắm rồi chứ! ừ, còn 
thế này, về rồi thì lặn hẳn đi chứ lại còn đến làm phó cho 
thằng Hữu Thọ đàn em xưa. 

- Thì Hữu Thọ đấy, cũng đã đến làm phó cho chú em Trần 
Thái Ninh. - Văn Trọng, cũng một cựu trưởng ty thông tin Hải 
Dương, nói. 

- Cái máng ăn của đảng nó hơi bé. - tôi nói 

Trần Hoàn im lặng. Ai đó nói: "Thằng này nó mát tính 
nhỉ?" Minh Tân nói: "Không giỏi nhịn thì sao vào được Trung 
ương?" - "Thế sao không cứ làm nhạc mà vào Trung ương làm 
gì?" - "Cứ làm nhạc thì nhạt vì phải mát tính với thằng vụ 
trưởng nghệ thuật, thằng tổng giám đốc phát thanh..." - "Ngả 
đ... nào cũng phải nhạt, phải mát tính hết, thôi... vang nó ngon 
đấy, uống đi..." 

* * * 

Năm 1971 có chuyện ngọai giao bóng bàn mà tôi cho là 
rèm sân khấu đã hé. Theo lệ vẫn báo Mỹ đọc. Thấy đoàn Mỹ 
được chủ nhân Trung Quốc cho ăn bốn năm bữa một ngày, 
mỗi bữa chín mười món, có dạ dày cá mập, đầu khỉ, chân gà... 
Và được đội Trung Quốc nhường cho thắng. Nhưng qua các 
cửa hàng vẫn thấy viết "Đả đảo đế quốc Mỹ và bọn chó săn 
tay sai.".. 


418 



ĐÈN CÙ 


Chả hiểu sao, tôi bật cười. Tự nhiên rất lạ, hai câu ca dao 
chợt vẳng lên bên tai tôi: "Ban ngày quan lớn như thần, Ban 
đêm quan lớn lần mần như ma...” Dân biết sao được khi lãnh 
đạo đi đêm thì lần mần hẹn ước với Mỹ thế nào? Rồi nảy ra 
một cái ý: nếu ở dưới quai hàm quan lại có một khóa kéo. Mỗi 
tháng một lần quan nào cũng phải mở khóa kéo cho tập thể 
nhòm vào tận đáy cái hộp sọ xem thần và ma chung sống hài 
hòa ra sao... 

Chưa biết chửi khỏe Mỹ cũng là giấu nỗi thèm chơi với 
Mỹ. 


419 




Chương ba lăm 


R èm sân khấu vén lên thật. Tháng 2 năm 1972, Nixon 
đến Bắc Kinh. Mao Trạch Đông nôn nóng muốn bắt 
tay ngay tổng thống Mỹ, toan xúp cả trật tự lễ tân. Theo The 
President’ s Private Life của Lý Chí Thỏa, bác sĩ của Mao thì 
Mao hết sức khao khát gặp người mà ngày ngày ông sai báo 
chí, dư luận nước ông chửi là trùm phản động. Kiểu ban ngày 
quan lớn như thần, ban đêm... tôi nói ở trên. Mao theo dõi 
bằng điện thọai mỗi xê dịch của Nixon đến Trung Quốc. Chu 
vừa bắt tay Nixon là Mao đã điện bảo đưa ngay Nixon tới. Và 
lâu lắm ông mới cắt tóc, cạo mặt. Gặp tổng thống Hoa Kỳ có lẽ 
là điểm cầu ước tột cùng của Mao. 

Trong 65 phút tiếp kiến, Mao khoe ông đã "bỏ phiếu" (bầu 
tổng thống] cho Nixon. Nói chúng ta trước là thù nay là bạn. 
Hai nước cần thiết chế hoá quan hệ, hiện nay tình trạng quan 
hệ hai nước thật là thảm. Mỹ và Trung Quốc cần có lợi ích 
song hành và Mỹ nên nhận lấy vai trò chính trong công cuộc 
gìn giữ thế giới. Mao còn phàn nàn Mỹ rải quân quá phân tán, 
Mỹ thiếu cứng rắn với Liên Xô, kẻ đang hung hăng bành 
trướng. Mao thú thật ông đã tưởng Trung Quốc có thể đứng 
được một mình song nay thấy "chúng tôi cần phải ra ngoài để 
học." (Ôi... ôi... kim chỉ nam! Lại còn phải học cả ngoài nữa. 


421 



TRẦN ĐĨNH 


Việt Cộng mà học như thế thì ông móc họng.] Chúng tôi 
nghèo, - Mao nửa đùa nửa thật, chỉ có phụ nữ là sẵn mà đều là 
phụ nữ ghê gớm cả. Hỏi Kissinger rằng Mỹ có cần phụ nữ 
Trung Quốc không, chúng tôi có thể đưa sang nhiều đấy. Có lẽ 
ám chỉ Giang Thanh. Vĩ nhân thường cần có mỹ nhân làm sọt 
đựng những tã bẩn của mình. 

Mười giờ hội đàm giữa Nixon và Chu Ân Lai sau đó 
(nhưng công bố dài có vài phút] đã dẫn đến hai bên móc xẩu 
cùng chống Liên Xô, hoãn bàn vấn đề Đài Loan. Để Mỹ yên 
tâm rút khỏi Việt Nam, Trung Quốc hứa sẽ "không làm gì ở 
Việt Nam" cũng như không quấy rối các đồng minh của Mỹ ở 
Đông Nam Á. Đổi lại Mỹ cho Trung Quốc vào Liên hợp quốc. 
Mỹ bằng lòng: Mỹ cần cho sập trước hết Liên Xô. 

Thôi chọc phá Đông Nam Á như cam kết với Mỹ, năm 
1974 Mao tiếp kiến bà Imelda vợ tổng thống Philipin Marcos. 
Xiêu lòng bởi mỹ nhân này - khen bà là "hoàn hảo" - ông Mao 
đa tình đã bỏ rơi NPA (Quân đội Nhân dân Mới], tổ chức cộng 
sản thân Mao đang vũ trang chống chính phủ Marcos. Lập tức 
NPA thanh trừng nội bộ, giết nhau dữ dội. 

Trước khi lên máy bay về Mỹ, Nixon nói: - Đây là tuần lễ 
thay đổi thế giới. Kỷ niệm 50 năm thành lập nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa, Winston Lord, nguyên đại sứ Mỹ tại 
Trung Quốc từng dự cuộc hội kiến và đàm phán Mỹ - Hoa nói: 
cái bắt tay của bộ ba Nixon - Mao - Chu Ân Lai đã "làm biến 
đổi thế giới." Vì nó sẽ làm sập phe cộng sản. Kết quả vượt quá 
dự kiến của Nixon và Mao. Và có lẽ chưa cuộc hối lộ nào mà 
thu hoạch lại kinh khủng đến thế. 

Sự kiện Nixon gặp Mao lớn đến nỗi năm 1987, John 
Adams đã viết vở nhạc kịch "Nixon ở Trung Quốc." Báo Mỹ 
bình Mao hát tự tin hơn Nixon. 


422 



ĐÈN CÙ 


Sau cú trở cờ ngọan mục trên đây, Hoàng Tùng xã luận 
chửi Bắc Kinh. Nhưng hãi Trung Quốc nên cộp cả Liên Xô vào 
chửi tuốt mo hai thằng đầu sỏ cộng sản "sa vào vũng bùn 
tanh hôi của chủ nghĩa cơ hội." 

Lê Duẩn nói ở một số nơi rằng người sợ Mỹ nhất là Mao, 
duy người Việt Nam - tức là ông - không sợ. Coi nhiệt tình là 
phẩm chất cao nhất thì với Lê Duẩn sợ hay táo tợn trở thành 
tiêu chuẩn đầu sổ. May mà Mao sợ nhưng còn dám giúp vũ 
khí, lương tiền cho chứ không thì ông cũng chả phô trương 
được hết tầm vóc gan dạ. 

Mỹ đã ra sức lợi dụng mâu thuẫn Xô - Trung. Cả hai đều 
sợ Mỹ - kẻ thù tầm xa - thân với "kẻ thù" tầm gần của mình 
nên đều cố chèo kéo Mỹ, kệ cho Mỹ đang mạnh tay lên với 
chú em bị hai anh đem bỏ chợ. 

10 tháng 5 - 1972, Mỹ rải mìn phong tỏa Hải Phòng. Liên 
Xô, Trung Quốc chỉ đòi Mỹ không được làm thiệt hại đến tàu 
và sinh mạng của mình. 

Ngày 11-5, báo Trung Quốc còn hào hiệp đăng toàn văn 
bài nói của Nixon để cho dân Trung Quốc "biết các chi tiết về 
chương trình hoà bình của Mỹ cũng như sự không khoan 
nhượng của Hà Nội" mà thấy Mỹ hợp tình hợp lý, Việt Nam 
không đăng là vì sao chư vị đều hiểu. 

Còn tàu Liên Xô trúng mìn ở Hải Phòng, thủy thủ bị chết 
nhưng nhận thư Nixon xin lỗi, Brejnev liền cho qua. 

Ngày 16 - 5, Hoàng Hoa, đại sứ ở Liên hợp quốc, giục 
Kissinger sớm đến Bắc Kinh. 

Ngày 13 - 6, đến Hà Nội giải trình lập trường đàm phán 
hoà bình của Mỹ, chủ tịch Liên Xô Podgorny báo ngay cho Mỹ 
biết Hà Nội có "thái độ thuận lợi với đàm phán." Nhưng trước 
đó, vừa ở sân bay đi Hà Nội, Podgorny đã phải hưởng một 


423 



TRẦN ĐĨNH 


CUỘC lồng phóng như điên vượt sông Hồng trên cầu phao xóc 
hơn xóc ốc vì Hà Nội nổi còi báo động mà Podgorny thì biết 
đó là trò ranh vì Mỹ đã cam kết dành cho Hà Nội và Hải 
Phòng một phạm vi 15 và 10 cây số an toàn những ngày ông ở 
Việt Nam. 

Dọa cái đứa chăm sóc chi li cho cuộc chiến tranh của mình 

- chưa kể dạy nghệ thuật quân sự cho tướng tá biết tiến thoái 

- thì quái thật! 

Rồi trong một tuần, chúng khẩu đồng từ, cả Kossyghine 
lẫn Chu Ân Lai "hai ông chủ của Hà Nội" (lời Kissinger), đều 
khẳng định chỉ giúp Hà Nội lương thực, nghĩa là từ nay xin 
anh hãy dân tộc hóa vũ khí: gậy tầm vông. 

Lộ ra lù lù thế cô lập ghê rợn của Hà Nội. Sự nghiệp đánh 
Mỹ của Duẩn thế nào lại đi đến thảm cảnh là "thành trì cách 
mạng" và "kim chỉ nam" đều "sa đọa" (lời báo Nhân Dân] rất 
mót ve vãn kẻ thù của loài người. 

Rồi cuối cùng bài ca thiên hạ đại loạn cho Trung Quốc 
được nhờ đã chuyển làn sang thành khúc nhạc ca ngợi Mỹ 
đứng đầu thế giới chống Liên Xô cho trần gian yên lành. 

Ngày 1 - 11 - 1977, Nhân Dân nhật báo Trung Quốc xã 
luận chỉ rõ Liên Xô là kẻ thù nguy hiểm nhất của Trung Quốc 
còn Mỹ lại là đồng minh. Ngược lại, như để bù vào lần nghe 
Bắc Kinh xui dại đánh Liên Xô xét lại, Việt Nam đã ký hiệp 
ước tương trợ với Liên Xô. Liền bị Bắc Kinh vu cho tiền đồn 
Việt Nam bội bạc công ơn Trung Quốc đang theo Liên Xô bao 
vây chọc ngoáy Trung Quốc ở phía nam. 

Một trí thức Sài Gòn sau này bảo tôi: 

- Trong việc phá phe cộng sản, công Việt Cộng to gấp đôi 
Liên Xô, Trung Quốc. 


424 



ĐÈN CÙ 


- Để phá phe, hai cha kia chỉ đánh lẫn nhau nhưng Việt 
Nam đánh tuốt cả hai, chả tha thằng nào thì công chẳng là gấp 
đôi đó sao? Đánh Mỹ đi đầu, đánh hai trùm cộng sản cũng đi 
đầu, chúa tể đành hanh. 

Nhưng giá ngày ấy đã biết tuốt để bảo ông bạn hãy chờ 
đến những ngày không còn Liên Xô mà chỉ còn Trung Cộng để 
xem đành hanh tiếp ra sao. 

* * * 

Hai trùm cộng sản đầu hàng Mỹ, Hà Nội càng phải nêu cao 
bài học kiên cường. Để cho chúng biết ta chẳng coi liên minh 
Mỹ - Nga - Tàu ma quỷ của chúng là cái gì, tháng 3 - 1972, Hà 
Nội cho ba sư đòan, 200 xe tăng và các thứ pháo 105, 150 li 
đánh thục qua giới tuyến và chiến sự liền nổ ra ác liệt ở vùng 
cán xoong Quảng Trị. Mỹ bèn vin cớ ném bom lại miền Bắc. 

Trận đầu tiên ở Nam Định. Tôi và Vũ Hạnh Hiên, Lê Điền 
xuống viết.. 

Tối sau đến cơ quan nộp bài. Mùi bia từ trong cơ quan 
báo thơm lừng ra ngoài hè, quá cổng cơ quan đến tận mấy 
hàng thợ may cạnh Câu lạc bộ Thống Nhất. Các chủ báo, chủ 
tuyên huấn đang ăn mừng chiến thắng Quảng Trị. Những bộ 
mặt bóng lộn, những bàn tay hoa múa, những tiếng cười và 
những cái miệng tranh nhau khen ta giỏi. Chiến trường luôn 
tạo ra cho đứa ở nhà cơ hội nhậu nhẹt mừng công/or/ree, - 
không mất tiền. 

Tôi bỗng mong cứ ở mỗi bữa tiệc mừng chiến thắng lại có 
một màn hình ti vi cho hiện lên các mâm pháo cao sạ còn đầy 
mảnh bom, rốc két và những bộ quân phục mới toanh của 
đám lính mới toe đến thay cho lớp vừa ngã xuống, cho hiện 
lên các bà mẹ trẻ, công nhân nhà máy dệt đêm tối mù lèn chật 


425 



TRẦN ĐĨNH 


xe pháo nghiêng ngả vượt các hô' bom ra bến Đò Quan trực 
chiến. Ngược lại mỗi khi pháo binh nổ súng lên máy bay Mỹ 
thì cũng một màn hình cạnh đó cho thấy các bữa tiệc của hậu 
tuyến rất giỏi đi tắt đón đầu chiến thắng... 

Rồi thấm thoắt đã ký tắt Hiệp định Paris. Ai cũng thở 
phào. Nhưng ở báo đảng hơn người là được đọc tin mật và 
nghe truyền đạt tin lãnh đạo nên chúng tôi biết ta đòi sửa 
một ít chỗ. Mỹ không nghe. 

Tôi đến Nguyễn Thành Long. Vừa dự cuộc họp văn nghệ sĩ 
ở Nhà hát lớn sáng ấy xon, anh cho hay Hoàng Tùng lên nói 
rằng ký tắt Hiệp định Paris thế mà cũng có cái hay đấy, ta 
được xả hơi chứ không thì phen này thừa cơ ta đánh sang tới 
Ấn Độ. Rằng có đâu trên thế giới hiên ngang như Hà Nội, bất 
chấp chúng đe bom mà sẽ "một tấc không đi, một li không 
rời.” 

Thế nào ngay chiều hôm đó, Bộ chính trị chỉ thị Hà Nội sơ 
tán cấp tốc, triệt để. Huy động mọi phương tiện đưa dân đi 
bằng hết. Cứ việc lên xe lửa, xe hơi, không vé, không tiền. 

Không phải Mỹ dọa mồm. Lê Đức Thọ vừa hạ cánh xuống 
Gia Lâm, B52 đánh luôn Hà Nội. Nghệ sĩ Nhà hát Giao hưỏng 
Hợp xướng Nhạc Vũ kịch ở Khu văn công Mai Dịch rúc vào 
hết các chân cầu thang. 

Sáng sau ra Thủy tạ, toan ngược về nhà bà chị ở Hàng Đào 
- từ trận Mỹ đánh bom kho xăng Đức Giang tôi rời đầu cầu về 
ở nhờ bà chị - tôi thật sự chìm vào một biển người đìu ríu, 
nhớn nhác, xô đẩy, xuôi ngược, cõng dịu, gồng gánh, đẩy xe 
thồ, kéo xe ba gác. Một bà cụ gầy yếu, mắt thẫn thờ dắt một 
đứa bé gái chừng năm sáu tuổi. Hai tay nải quàng vai, một tay 
kéo lê một cái bị, một tay lôi cháu. Đứa bé gái thút thít khe 
khẽ. Nhìn thấy tôi, cháu chợt mếu xệch, chân tập tễnh bước, 


426 



ĐÈN CÙ 


đầu quay lại nhìn tôi. Hình như tôi có thể cho phép cháu được 
ở lại bên bố mẹ, bạn bè. Ở gấu quần hoa bạc phếch lòi ra một 
gấu quần đông xuân xanh lá cây mới toanh. Bà lôi cháu đi 
gấp, cháu" oá "lên một tiếng và tôi liền ràn nước mắt. Tấm 
bùa hộ mệnh bố mẹ cài lên đứa con là cái mẩu quần thòi ra 
kia. 

Vợ con tôi theo Nhà hát sơ tán đầu tiên đến Chợ Bùng, 
Thạch Thất, quê Phùng Khắc Khoan (con Mây ngái ngủ thất 
thểu ôm chiếc chiếu đi từ xe hơi vào làng cứ thế chấm đầu 
chiếu vào các bãi cứt trâu...] rồi ít ngày sau cả Nhà hát được 
bốc lên tít tận Gia Áo, huyện Tam Nông, Phú Thọ. 

Vợ con Lê Đạt theo Nhà hát kịch lên cái xóm sâu hơn vào 
trong chút ít. Đầu xóm đó là nhà nữ diễn viên Kim Thư. Hôm 
đầu tôi vào tìm vợ Lê Đạt, gặp ngay trước tiên Kim Thư đang 
chơi với đứa con bé trên nền nhà cao ngất. - Anh chuyện với 
em tí nữa đã. Nó cho một quả đánh đoành là thôi, nói được 
lúc nào hay lúc đó mà, phỉ phui. Lên tận rừng xanh núi đỏ tít 
mít mù khơi thế này em nhớ Hà Nội qúa. Liệu nó có xóa sạch 
Hà Nội không anh? Cả nước có mỗi một chỗ gọi tạm được là 
phố là xá mà nó xóa thì thành đồ đá thật mất đấy. (Tôi nói: - 
Sao lại xóa sạch. Nó không đánh dân đâu.] Anh ơi, người ta 
bảo anh xét lại là không oan thật... 

Tháng một hai lần tôi chở Đạt cùng đi thăm vợ con. 
Những hôm mưa, gần bến Trung Hà, đất quánh trét vào giữa 
bánh và chắn bùn, xe không đi nổi, Lê Đạt lại xắn quần xách 
hai đôi dép đi giật lùi đến nửa cây số chỉ từng vũng ngập 
nước sâu để "cụ Tuần" lái xe vào cho rã bùn ở gác - đờ - bu ra 
mới hòng lăn được bánh. Có khi chiều tà chờ phà ở Trung Hà, 
nhìn sông nước tại cái vùng nôi nguyên thủy của đất nước, tôi 
rớm nước mắt. Buồn nhớ con hay thương cho bề dầy thời 
gian lùi lũi, lặng lờ, cam chịu ở nơi cội nguồn gần như mấy 


427 



TRẦN ĐĨNH 


nghìn năm không biến hóa. Một lần Phú Quang, ở Nhà hát 
giao hưởng - hợp xướng - vũ kịch ngồi phà chợt nắm tay tôi: 
"Em quý các anh xét lại..." A, Phú Quang biết chúng tôi phản 
đối chiến tranh và đồng tình, tôi cảm động. Phải nói lúc ấy 
người nói rõ ra như Phú Quang là rất hiếm. 

Báo Nhân Dân chuẩn bị đến căn cứ địa mới của Trung 
ương ở mạn giữa Sơn Tây, Hòa Bình, có hầm chống bom 
nguyên tử. Cơ quan rục rịch lên rừng lần thứ hai. 

Nhưng tôi lại lên Thái Nguyên làm phóng viên thuờng trú. 
Lãnh đạo báo nói rõ là tôi không đủ tư cách chính trị để đến 
căn cứ địa mới (Chắc sợ tôi sẽ liên hệ với địch để đánh phá 
đầu não? Cũng chính vì sợ tôi theo địch nên báo không cử tôi 
đi B hay ra tiền tuyến.] Tôi biết thật ra từ lâu công binh ta và 
Bắc Triều Tiên đã làm hầm chống bom A ở an tòan khu Việt 
Bắc, vùng Kim Sơn, Khuôn Câm, huyện Định Hóa, Thái 
Nguyên. 

Ngày ngày ở văn phòng tỉnh ủy, tôi nhìn Bắc Dũng, bí thư 
tỉnh béo phì từ chỗ ông ở thở nặng nề lên dốc. Phó văn phòng 
tỉnh ủy bảo tôi rằng ông đều kỳ sang Liên Xô bóc mỡ. Mỗi lần 
bóc năm cân. Còn bà vợ ông chủ tịch tỉnh cứ chủ nhật lại 
mang gà ra chợ bán. Đồn là bà mang cân nhà đi theo và không 
ai được phép dùng cân khác cân của bà. Để bà quắc mắt lên 
cho mà sập chợ à? Thế là mỗi con gà bán đi ít ra cũng điêu dôi 
được một hai lạng. Tôi hỏi thế gà nhà nuôi hay bộ đội bảo vệ 
nuôi. Nghe đâu gà của vợ bí thư tỉnh B. toàn là bộ đội bảo vệ 
nuôi. Bằng cơm bộ đội bảo vệ. 

Chiều, tôi thường đạp xe loanh quanh. Qua nhà tù Phú 
Sơn mấy lần. Không biết chính thời gian đó Trần Châu cùng 
Kiến Giang bị giam ở đó, bom đã quăng vào đó. Và năm ngoái 
Phạm Viết chết ở đó. Đi qua lại cứ cố nhớ có phải xưa bắn cụ 
Cử Cáp là ở quãng này không. Cái rừng có bệnh viện sơ tán, 


428 



ĐÈN CÙ 


nơi mẹ Linh chết ở đâu? Một lần về Hà Nội đạp xe qua Xóm 
Đồi, Ba Hàng thăm hai con Đào Năng An sơ tán chỗ ông bà 
ngoại. Thương cái gia đình bốn người tử tế mỗi lần chở nhau 
bằng xe đạp qua cầu Đa Phúc thì An lại phải tính toán nên đi 
chung để chết cả đống hay chia đôi, mỗi đội hành tiến qua cầu 
gồm hai mống hay chia làm hai đội mà một gồm ba - ("mẹ còn 
sống thì nuôi hai con tốt hơn là bô'"] ... Bữa ấy thăm ông bà và 
hai cháu xong tôi nổi cơn đạp xe xuống Nỉ, qua đèo Dây Diều 
sang vùng Xuân Hòa, "thủ đô mới" ở chân đèo bên Phúc Yên, 
những tòa nhà trống rỗng hoang phế nom như những dinh cơ 
nhà táng bằng gạch ngói thật với kích thước cực lớn nằm ở 
đó chờ một ngày đốt vàng cúng một thời đầy hào khí nhí nhố 
nghe ông anh xui dại cho thủ đô vượt sông Hồng để không lo 
bị cắt đứt với đại hậu phương. Suốt đoạn đèo dài tôi cứ nghĩ 
cái ý: xưa Cao Biền yểm bùa không nổi thì nay dùng mẹo đại 
hậu phương khuyên tiền tuyến lại bứng được Hà Nội đi. Rồi 
lại mong có một cụ nghĩa quân Cụ Đề ở trong bụi rậm nhô ra. 

Rồi mười hai ngày đêm B52. Kissinger nói vì Việt nam 
quá tự tin, coi có thể lợi dụng chỗ phạm chí mạng của Mỹ là 
bất đồng giữa Mỹ và Thiệu nên trong hội đàm với Kissinger, 
Lê Đức Thọ đã "quăng ra mười bảy câu vớ vẩn với mục đích 
làm sáng tỏ ý nghĩa" (lời Kissinger] hy vọng ép Mỹ khuất 
phục, Hà Nội "không biết rằng khi bị dồn đến chân tường thì 
Nixon nguy hiểm hơn ai hết." 

Rồi ngừng bom, rồi Hiệp định Paris lại ký. Thế là Mỹ đã 
làm sáng rõ bằng bom cái ý của "mười bảy câu vớ vẩn" đòi 
sửa. Cũng đồn Hà Nội hết nhẵn tên lửa SAM 2 và 3. 

Chiều đầu tiên, ngừng bom, khoảng sáu giờ, tôi đến ga 
Hàng Cỏ. Toà nhà chính của ga vẫn như một con đèo đất đỏ 
nằm vắt ngang giữa hai toà cánh nhà sót lại. vết tích của đợt 
"bom thông minh" đầu tiên ném cách đây mấy tháng. 


429 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi dừng lại ở quảng trường 1 tháng 5. Một vùng vắng 
lạnh, hoang vu, nguyên sơ duy nhất mình tôi. Chợt phía đầu 
Yết Kiêu hiện ra một người. Lù rù, lò dò đi đến phía tôi. Trong 
bóng tối bắt đầu dầy, hắn đến bên tôi, râu tóc bù xù, hai mắt 
gườm gườm ánh lên. Trần Dần. 

Hai đứa im lặng ngắm nhìn bốn bề. Khung cảnh ngày càng 
biền biệt chìm vào một chiều kích hun hút nào vô danh, chưa 
hề thấy trên mảnh đất này. Nó không bờ, không đáy. Nó sóng 
sách, dập dềnh ở ngay đây, nó e ấp một cái gì đang râm ran tí 
tách nở, rón rén ra mắt. Bỗng tôi rơm rớm nước mắt vì chợt 
hiểu cái gì kia chính là niềm vui sơ đẳng nhất, mong manh 
nhất, hiếm hoi nhất mà cũng bao la người nhất, cái ta rất khó 
được hưởng lấy một lần lâu trong đời: đó là hạnh phúc! Thế 
rồi lại chợt hiểu hạnh phúc bao giờ cũng xuất hiện e dè, câm 
nín sau những đau thương chờ đợi nức nở. 

Trần Dần và tôi làm hai quái tượng xù xì đằm mình trong 
đêm đầu êm ả vừa quay lại thả neo vào cái sống nó khiến cho 
ta muốn khóc lại muốn cười. Như biết thói trở mặt thất 
thường của con người, hạnh phúc đang phải đánh hơi, rón 
rén đến... 

Ở giữa quảng trường, Trần Dần nhếch mép bảo tôi: - Con 
lừa này ra cũng không ưa nặng, mày nhỉ. 

Tôi như thấy ở Trần Dần lúc này người tu sĩ ẩn dật trong 
Hadji Mourat của Lev Tolstoi. 

Hôm sau đọc báo thấy bài Thép Mới viết Hà Nội, thủ đô 
của phẩm giá con người, tôi vào buồng anh, nói: 

- Nên cho Liên Xô, Trung Quốc một tẹo phẩm giá ven đô 
Trôi Nhổn, cổ Nhuế gì đó... 

- Đứa nào đổ máu? - Thép Mới dừng lại, hơi khó chịu 


430 



ĐÈN CÙ 


Nhìn anh bạn cáu, tôi không hỏi tiếp: - Ai cũng biết sau 
khi ký tắt ta đòi sửa nhiều chỗ trong hiệp định nên Mỹ nó 
"sửa" bằng B52, vậy sao cậu không nêu thắng lợi đã buộc Mỹ 
phải sửa theo yêu cầu của ta mà chỉ nêu bắn rơi pháo đài 
bay? Chính trị hàng đầu cơ mà, đâu phải quân sự? ừ, ta đổ 
máu, đúng, nhưng nếu chúng không cho súng gạo thì đổ máu 
sao nổi đây? 

* * * 

Hai tuần sau Hiệp định Paris, Henry Kissinger đã "kiện" 
Lê Đức Thọ hơn 200 vụ vi phạm Hiệp định. Không rút khỏi 
Cam - pu - chia và Lào, Việt Nam lại còn tống 235 xe tăng vào 
tận cuối đường mòn HCM. Lê Đức Thọ nói đó là cam nhông 
chở lương thực cứu dân. Theo tiến sĩ Kissinger, Nguyễn Cơ 
Thạch "thông minh hơn" nói xe tăng cũng chở lương thực. 
Nhưng vượt biên giới sao không xin phép người ta? Kissinger 
vặn. 

Một năm sau, tháng 9 năm 1973, Fidel Castro ngồi máy 
bay AN24 số hiệu 1094 của Hà Nội lén bay vào tận Đông Hà 
"giữa lúc địch đang mọi cách phá hiệp định Paris" (báo Công 
an thành phô' Hồ Chí Minh tháng 8 - 2006]. Chúng ông chính 
nghĩa nên dù chúng ông mang súng ống đến đâu thì cũng là 
xây dựng còn chúng mày mang cơm áo đến cũng là phá. 

Kissinger viết Sihanouk đã xin Mỹ đẩy Việt cộng ra khỏi 
Cam - pu - chia và bằng lòng cho B52 Mỹ ném bom vùng Việt 
Cộng đóng ở nước ông. Dạo ấy tôi nghe truyền đạt rằng 
Sihanouk "hai mang," vừa xài xìn ta để cho đóng quân lại vừa 
xơ. 

... Mao sung sướng tiếp Nixon và chê Mỹ đánh Liên Xô 
chưa đủ đô! Rồi đến Đặng. Cả hai đều nhìn rõ hơn ai hết tai 
họa chống Mỹ. Tức là đã bắt lầm tay. Vì Trung Quốc, Đặng 


431 



TRẦN ĐĨNH 


Tiểu Bình càng quyết không bỏ lỡ thời cơ chuyển hướng: coi 
Liên Xô là kẻ thù cần phải hạ, coi quan hệ thân thiện Mỹ - 
Trung là điều kiện cơ bản để có thể tiến hành công cuộc bốn 
hiện đại hóa, đẩy Trung Quốc ra khỏi quỹ đạo ì. 

Trong cơn chuyển dịch dữ dội của các tảng lục địa, Việt 
Cộng đã không đủ tầm vóc nhận thấy Anh Hai đã xóa hẳn 
cuộc cờ: là cây gậy Bắc Kinh mượn đánh Mỹ thì nay Việt Nam 
là cái đầu cho Bắc Kinh mượn củng vào để chứng tỏ với Mỹ 
sự thay đổi thật lòng của mình. Như Tôn Ngộ Không bị giam 
trong lòng bàn tay Quan Âm, với tâm thức tự hào được làm 
đứa em chung thủy, muốn gì Việt Cộng cũng không vượt qua 
nổi bức trần vây hãm hai ông anh xây cất kiên cố ở trong đầu 
Việt Cộng. 

Bắc Kinh phá bằng được vai trò trùm quốc tế vô sản của 
Liên Xô để vùng lên cho Trung Quốc có địa vị lớn hơn. Liên 
Xô vốn kìm hãm các nước trong phe cộng bằng nguyên tắc 
tập trung dân chủ - mày phải nghe tao! Nhưng Mao lại "tao" 
hơn nữa. "Tao" với tất cả, Việt Cộng chỉ không "tao" với hai 
ông anh. Cho đến ngày, bốn năm chục năm sau, Nhân dân 
nhật báo Trung Quốc khinh mạn gọi Việt Nam là "chồng 
trứng mong manh kẹp giữa Mỹ và Trung Quốc," chồng trứng 
vẫn không cựa quậy. 


432 



Chương ba sáu 


T rần Đức Thảo, nhà triết học bị về vườn vì Nhân văn- 
Giai phẩm, một hôm bỗng được Nguyễn Đức Bình, thư 
ký của Lê Duẩn đánh xe đến đón lên gặp tổng bí thư. 

Xảy một chuyện không ai nghĩ ra nổi. Chính Thảo kể nó 
cho Phan Thế vấn, Gia Lộc trước rồi sau cho tôi nghe. 

Phòng khách nhà 8 Hoàng Diệu, chỉ ba người: chủ nhà 
Duẩn, Bình và Thảo. Bình vào đầu nói hôm nay tổng bí thư 
mời giáo sư đến để nghe tổng bí thư trình bày một đề cương 
về vấn đề con người rồi sau đó xin mời giáo sư góp ý kiến. 

Duẩn trình bày. Được ba phút, Bình nhắc Thảo chú ý ghi. Ở 
Việt Nam nghe thủ trưởng mà hí húi ghi là dấu hiệu trung 
thành tuyệt đối nhưng Thảo lại ngồi im. Lát sau, Bình đẩy 
giấy và bút đến cho Thảo, hy vọng có cơ sở vật chất trước mặt 
thì thượng tầng kiến trúc của Thảo sẽ hoạt động. Duẩn tiếp 
tục trình bày và Thảo tiếp tục ngồi nghe không động đậy. 

Duẩn nói hết, Bình lên tiếng: - Tổng bí thư đã nói xong, xin 
giáo sư góp ý kiến 

Ngơ ngác một lát, Thảo nói: - Tôi không hiểu gì cả. 


433 



TRẦN ĐĨNH 


Thảo vừa dứt lời, thoắt một cái rất nhanh Duẩn đã nhào 
đến đằng sau anh, quàng hai tay vào ngực anh rồi liên tiếp 
xốc lên dội xuống anh mấy đận, đoạn buông thịch một cái 
xuống, bỏ vào trong nhà. 

Bình nhăn nhó đến trước Thảo trách: - Tổng bí thư nói mà 
lại bảo không hiểu gì cả thì lạ thật! Rồi cũng bỏ vào theo chủ 
nhân nốt. Lớ xớ tìm mãi không thấy lối ra, cuối cùng Thảo 
đành nhờ gia nhân nhà dưới chỉ cho đâu là cổng. Lại lớ xớ rẽ 
ngược về Quan Thánh, cuốc bộ một quãng xa mới vớ được 
một xích lô chuyên chở đá cây cho mậu dịch không có ghế, 
phải ngồi mớm vào mép thùng xe. (Hồi ấy người chân chính 
không ai leo xích lô mà bóc lột lao động.] 

Tôi đùa bảo Thảo: -Thật đúng là được hôm vua vời ôm bế 
thì gặp phải ngày thất kinh. May mà vua nói vấn đề con người 
chứ nếu nói vấn đề con vật thì không biết hôm ấy anh sẽ còn 
lạc đến tận đâu. 

Thảo tủm tỉm cười. 

Vấn đã hỏi Thảo: - Tại sao anh không hiểu? 

- Khái niệm không chuẩn gì cả. 

- Duẩn là Mác-xít cơ mà? 

- Ở ta chỉ có Trường Chinh hiểu được chủ nghĩa Mác chứ 
Duẩn thì không. Thảo lắc đầu quầy quậy. 

Với tôi, anh còn thì thào vào tai: - Duẩn tu đạo Cao Đài đã 
đạt tới chỗ nhìn được thấy các vị thần sở tại tức là cao cấp rồi 
đấy... Chắc chắn đúng mà... Làm sao Duẩn lại Mác-xít được? 

Qua những lần anh nói về Lê Duẩn, tôi thấy anh kỵ nhất 
ông này ở chỗ mà anh cho là nhập nhèm về triết. Theo anh, Lê 
Đức Thọ, người của bộ máy, giảo quyệt, gian ngoan, tà tâm 
làm tổng bí thư, còn hơn Duẩn tà đạo nhận xằng là Mác-xít. 


434 



ĐÈN CÙ 


Thọ không bao giờ vỗ ngực ta thạo chủ nghĩa, chỗ ấy khác 
Duẩn và cái đó, theo Thảo, còn khả dĩ. "Duẩn đã tu đạo Cao 
Đài rồi mà...," tôi vẫn thấy một cái gì ghê sợ đằng sau câu này 
của anh. 

Tôi quen Thảo qua vấn và Gia Lộc. Mới đầu anh nghi tôi ở 
trong cái brain trust, chữ Thảo đặt ra để chỉ những người làm 
quân sư cho Duẩn dưới trướng Hoàng Tùng. Anh có một ám 
ảnh bệnh hoạn tâm thần về công an: họ nhan nhản quanh anh 
và rình rập theo dõi anh ngày đêm rất ngặt. Chúng tôi đùa gọi 
căn bệnh này là flicomanie, cá khủng, sợ công an. Một sáng 
đến Đào Duy Anh xong, tôi sang Thảo theo hẹn. Hai anh 
chiếm hai đầu cái hành lang chạy hết chiều ngang tầng ba toà 
nhà B6 Kim Liên. Tôi gõ cửa. Nghe ngóng. Lại gõ. Cứ im. Chắc 
đã quen nết, Đào Duy Anh vẫn chờ ở cửa buồng anh lúc ấy gọi 
tôi bảo: - Xướng danh lên! 

Tôi xướng danh rồi nhờ có Anh chứng kiến nên tôi ghé 
mắt nhìn qua khe ván cửa. 

Trong kia, cách chừng ba bước, Thảo đang đứng lom 
khom nhìn ra cửa, hai tay hơi giơ lên nửa như muốn mở nửa 
như thủ thân. Gian phòng ngoài khá rộng, không đồ đạc, sàn 
la liệt sách báo. Tôi chợt chứng kiến một homo erectus, - 
người đứng thẳng trong thời kỳ bắt đầu tập đi hai chân trên 
lớp lá rừng rụng đầy đất. Nó mới thật ngược lại cái dáng 
đứng Bến Tre, cái dáng đứng mà một lần tôi bảo Vũ Cận, tổng 
biên tập một tạp chí tiếng Pháp là nên dịch nó thế nào. À, cứ 
dịch sao ra cái dáng ông đếch sợ mày ông oánh mày đây là 
được, Cận nói, nhưng tuyệt đối không position debout, kẻo 
Tây họ tưởng là ta chỉ đề cao có mỗi kiểu... 

Thảo dắt tôi bước lên sách báo ngổn ngang ra đầu hồi chỉ 
xuống bãi đất bên dưới: - Chúng nó đấy. -Anh thì thào. 


435 



TRẦN ĐĨNH 


Một lũ trẻ đang đánh bi ở đó. 

Tôi chợt nhớ lại năm 1951, Thảo mới về nước, cả căn cứ 
địa bàn tán - bàn đến cả cái túi ngủ kín bưng đêm đêm anh 
rúc vào. Đều phục chuyện ngày sang họp Hội nghị 
Fontainebleau, Phạm Văn Đồng đã "tam cố Thảo lư" vận động 
Thảo về nước. Tính lại đận "cầu hiền" ấy thì cầu nay qua rồi 
đã rút ván còn hiền thì hoá thành ác! Tôi đưa anh về để anh 
nghe tôi chứ đâu để cãi lại tôi! 

Thảo có cách viết đặc biệt. Nằm. Nằm nghiêng. Và đầu 
không gối lên bất cứ một thứ gì, Một bảng học trò, một tập 
giấy học trò kẹp vào đó và thế là nằm viết. Một lần cùng vấn 
đến phòng cấp cứu đặc biệt mà Tôn Thất Tùng dành cho Thảo 
ở BV Việt Đức, thấy anh đang nằm viết như thế, tôi đến nắn 
nắn cổ anh: - Thảo nào Thảo cứng đầu cứng cổ. Đây là Dáng 
Nằm Bến cỏ, đối lại với Dáng Đứng Bến Tre đây mà. 

- Tại sao anh toàn viết tiếng Pháp? - một lần tôi hỏi. 

- Tiếng Việt chúng mình chưa có đủ khái niệm triết. 

Anh có một quyển Hiện tượng luận về Tinh thần của Hegel, 
nguyên văn tiếng Đức, bìa cứng, xuất bản đã lâu, vật theo anh 
từ Pháp về căn cứ địa Việt Bắc dạo nào. Ở lề các trang sách 
chi chít những ghi chú tiếng Đức, hoặc mầu xanh- phản bác, 
hoặc mầu đỏ- tán thành. Tôi nói có phim mầu chụp hai trang 
sách này lên sẽ cho ra một bức họa ấn tượng chủ nghĩa rất 
đẹp. 

Nhà xuất bản Sociale (Edition sociale] của Đảng cộng sản 
Pháp in Tìm cội nguồn của ngôn ngữ và ý thức (nguyên bản 
tiếng Pháp, 1973 - BT] của Thảo. Anh đưa tôi đọc thư Lucien 
Sève phụ trách tư tưởng của đảng viết "cảm ơn mày đã gửi in 
sách, làm vẻ vang cho nhà xuất bản chúng tao. Một nhà xuất 
bản bên Anh ngỏ ý xin bản quyền nhưng tao biết mày chỉ 


436 



ĐÈN CÙ 


chuyên tâm cho lợi ích giai cấp công nhân cho nên tao đã từ 
chối." Với nhuận bủt 8. 000 đồng, anh mua một tủ lạnh. Ba 
tháng sau phàn nàn hỏng rồi. Tại sao nhanh thế?- tôi hỏi. 
"Thằng cháu mình nó cứ táy máy..." Hỏi kỹ thì ra không phải. 
Tại anh. Anh dùng nó thay quạt, thứ anh không có. Mở nó ra, 
nằm nghiêng ghé đầu vào trong nó mà viết miết. Mũ lá, xe 
đạp Peugeot Con vịt xanh le như Nguyên Hồng. Khác là đi 
guốc mộc quai ni lông giả nhung mầu nõn chuối hay mã não. 
Và hai bàn chân trắng hồng, thứ không có ở Nguyên Hồng. 

Cuối những năm 80, Thảo vào ở Sài Gòn. Khách sạn Bến 
Nghé, Thành ủy cho tiền trọ còn ăn uống tự lo. Ngày ngày anh 
thượng xích lô về nhà cô em gái họ ở đầu Lê Thánh Tông gần 
Hai Bà Trưng, nấu cơm rồi lại xích lô chở người và cà mèn về 
khách sạn. Tôi nhờ vợ con Ngô Y Linh - chị Liên và cháu Ý 
Minh, để anh đến nhà gần đấy nấu nướng đỡ vất vả. Gia đình 
nhiều lần ngỏ ý nấu giúp nhưng Thảo không nghe. Không 
muốn phiền. Vả, anh lo chăm sóc cái gan. Kiêng khem quá kỹ. 
Liên, vợ Ngô Y Linh chỉ đi chợ, rửa rau làm thịt sạch sẽ cho 
anh. Nhưng, Liên bảo tô: - Đến khi ăn cơm, mời anh ấy ra bàn, 
anh ấy cứ đứng ăn ngay ở cạnh bếp... 

Một hôm tôi và anh đi dạo, sáu giờ chiều. Liên Xô đang đổi 
mới mạnh. Quá khứ tội lỗi đen ngòm hiện hết ra. Chống im 
lặng đáng sợ của Nguyễn Văn Linh là một kiểu Việt Nam hoá 
khẩu hiệu gỉasnost, -minh bạch. Vừa đến ngã tư Lý Tự Trọng 
thì mưa ầm ầm như thác. Đường phô' thoắt cái thành sông 
cuồn cuộn. Chúng tôi ghé vào một hàng làm đầu, mượn hai 
ghế đẩu ngồi ngay dưới mái hiên vừa chuyện vừa coi mưa, 
chân ngâm trong nước. Một lúc tôi thò tay xuống moi lên hai 
chiếc dép da Thảo vẫn để nguyên ở chân rồi cầm hộ. Thảo nói 
sẽ phê phán chủ nghĩa Stalin, nó làm hại phong trào cộng sản 
vì nó xuyên tạc chủ nghĩa Marx. Lê Duẩn chính là trong luồng 


437 



TRẦN ĐĨNH 


ấy đấy. Anh cũng phải phê phán chủ nghĩa xét lại. Vì 
Khroutchev, cả Gorbachov và các anh nữa đều có tàn dư 
Stalin. 

Tôi hơi tự ái. Mình bị nện đau bỏ bà đi mà ông bạn lại bảo 
là còn nặng chủ nghĩa Stalin! Tôi nói: - Được, cho rằng bọn tôi 
còn chủ nghĩa Stalin, được, thế nhưng tôi hỏi anh, chúng tôi 
có là nạn nhân kinh hoàng của đàn áp kiểu Stalin và Mao 
không? Thứ hai, chúng tôi đã có ngày nào cầm quyền mà gây 
hại chưa? Cho chúng tôi vào một giọ với Xít, Mao, Lê Duẩn thì 
e anh khó mà được người ta tán thành. 

Thảo im. Tôi nhẹ người, Ngoái lại: ba cô làm đầu nằm trên 
ghế hạ ngửa hết nấc, quần vén cao, có lẽ tới cỡ mà Bộ văn hoá 
thông tin ngày nay cấm, mấy cặp đùi trắng lốp co lên tận 
ngực khe khẽ hợp xướng Gọi nắng trên vai em gẫy... 

Lát sau, tạnh mưa, chúng tôi đi tiếp. Thảo nói sẽ cố hoàn 
thành hệ từ hội dành cho máy tính... 

Một sáng ngồi ở nhà vấn, tôi nói muốn viết anh. Tôi nói sẽ 
viết hành trình triết học của anh, tại sao thành người làm 
triết, những bước đi chủ yếu trên đường nghiên cứu, những 
bài học lớn cho người làm triết, tại sao chúng ta ít triết gia, ít 
chất triết.. 

Anh cảm động nhận lời. Anh từ lâu không còn coi tôi là 
trong cái tờ-rớt não của Lê Duẩn, không thành kiến tôi chỉ là 
inneisme, - thuyết bẩm sinh. Tôi đã lỡ ca ngợi hết lời Con 
người được lập trình cũng như Konrad Lorenz. 

Sáng hôm ấy, tôi hỏi anh tranh luận với Sartre ngày ở 
Pháp làm sao, Thảo nhăn mặt lại: - Tranh luận nào?... Không 
có đâu. Tranh luận thế nào được với Sartre? Thấy rõ nét mặt 
ngượng nghịu của anh lúc bấy giờ. Chuyện là như thế này: lúc 
ấy có một hội thảo trên sách báo của giới triết học, trong đó 


438 



ĐÈN CÙ 


CÓ một của Thảo. Theo dự định, Sartre cũng có một tham luận 
- và tham luận ấy đối lại với cái của Thảo chứ không phải có 
tổ chức hội thảo mặt đối mặt với nhau- nhưng rồi không hiểu 
sao Sartre không tham luận nữa. Thảo nói chắc ông ta thấy 
nhảy vào cuộc này chẳng đem lại danh giá gì hơn cho ông ta. 

Chuyện viết này chưa thành thì Thảo sang Pháp. Và chết. 

Gia Lộc lặng lẽ đưa tôi một tập ảnh tang lễ, một chân dung 
Thảo nhắm nghiền hai mắt thanh thản giữa mấy cành hoa 
trắng. Tôi nghĩ giá như đừng bày hoa. 

Sau này người ta làm tang vớt cho anh ở trong nước, đem 
anh chôn ở Văn Điển. Một trí thức bảo tôi sao lại không để ở 
Mai Dịch? Tôi nói: Văn Điển hơn. về chữ hay hơn Mai Dịch. 
Văn là văn hoá, lễ tiết, nghi thức. Điển là phép tắc, tiêu chuẩn. 
Phép tắc của văn hoá, lễ nghi. Hơn Mai Dịch vốn có cái nghĩa 
là nơi chôn nha dịch hay nơi làm dịch vụ đào huyệt. Thảo có 
làm quan hay đào bới gì đâu mà vào đó? Còn dân không thạo 
chữ nghĩa thì lại hiểu mách qué ra là nơi ngày mai phải dịch 
đi nơi khác. 

Thế với dịch trong ôn dịch thì...? 

- Dạ, tôi không biết chữ ấy..., - tôi nói. À, nhân đây nên biết 
cụ Tả Ao có để lại một câu là "Bất hạ Mai Dịch kỳ," không 
đánh cờ làng Mai Dịch. Chắc là bịp giỏi? 

Nhân chuyện hoang tưởng của Thảo, tôi nói tới hoang 
tưởng của Nguyễn Sáng. Nói vì cả hai đều tiêu biểu được cho 
bệnh cá khủng, - chuyên thấy mình bị công an đe dọa. 

Một hôm Sáng rất quan trọng bảo khẽ tôi: - Tao nói mày 
nghe..., tao vừa vượt qua được một thử thách gay go hết sức. 
Thế này... Chúng nó... (thấy vẻ tôi như hỏi ai vậy, anh nhìn tôi 
hơi lâu] Là công an chứ ai? Kéo mình đến một cái phòng tối 
om, kín bịt bùng. Thình lình đèn bật sáng quắc. Một luồng, 


439 



TRẦN ĐĨNH 


một chùm ánh đèn chói lọi chiếu thẳng vào mắt tao thế này, 
ừ, mạnh tưởng như nó đấm vào ngay giữa mặt mình ấy chứ. 
Đằng sau đó ba bốn bóng người. Nói: - Hỏi đây..., phải trả lời 
trong vòng ba phút. Không trả lời được thì vào tù, nhà sát bên 
đây, không phải đi xa. Còn nếu trả lời tốt, giúp ích được cho 
nghiên cứu của Nhà nước thì sẽ được phong giáo sư. Tại sao 
lại hỏi anh? Vì anh vẽ không đúng. Không đúng sự vật khách 
quan, nói theo triết học là xuyên tạc bản chất sự vật, làm hư 
hỏng nhận thức luận của chủ nghĩa Mác. Nhưng thôi, nghe 
đây! Chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra thì đánh nhau bằng 
gì?... Nào, trả lời! Tao vừa nghĩ câu trả lời vừa nhận định đây 
là Bắc Kinh nó thông qua công an Hà Nội hỏi. Để nó đánh Mỹ 
mà. Thế là đáp luôn tắp lự: đánh nhau bằng bụi nguyên tử! 
Đèn bật sáng, ba đứa đội mũ phớt giống như cái mũ tao vẫn 
đội ấy đi đến bắt tay tao: - Xứng đáng giáo sư..., hoạ sĩ giỏi 
lắm.” Đó là nhờ hằng ngày vẫn phải lọc sạch bụi của ánh sáng 
đi mà vẽ đấy," - tớ nói.. 

ít lâu sau, anh bảo tôi: - Hôm nào tao bảo mày chúng nó 
phong tao làm giáo sư nhưng mày biết không, chúng nó vẫn 
bám theo tao. Trước cửa nhà tao, 67 Nguyễn Thái Học, vẫn có 
hai đứa cải trang làm đàn bà xấu xí ngồi với bốn cái sọt đựng 
mấy nải chuối chứ còn phủ toàn là lá chuối. Để làm gì? Để che 
đi mấy cái micro rất bự chĩa thẳng vào buồng tao nghe trộm... 

Một tối khuya, mưa lất phất, Sáng và tôi đi trên hè trước 
Toà án nhân dân Thành phố. Sáng mặc áo gió đen loang loáng 
ướt, ánh đèn hắt vào tôi lại ngỡ có những hàng răng trắng 
nhe ra cười, hai vạt áo dài vung vẩy vui vẻ (tôi để ý mới thấy 
thì ra hai tay Sáng đút trong hai túi là động lực ngầm của sự 
vung vẩy vui vẻ kia..., Sáng cười khoái trí bảo tôi: - Tao báo 
mày tin mừng đây..., tao khỏi điên rồi. Công an dạo nào nghe 
trộm tao chính là mấy mẹ bán chuối thật, hôm nọ tao vờ mặc 


440 



ĐÈN CÙ 


cả, lật cả sọt ra thì không có máy gì hết... Rồi dạo này tao vẽ 
không có đứa đứng bên xui nữa. Một hồi tao vẽ là nó cứ bảo 
dài, dài nữa, dài nữa, có khi bút quệt cả ra ngoài toan... Rồi nó 
lại bảo ngắn, ngắn, ngắn nữa vào... Mà tao cứ nghe. Một hồi lại 
thế này. Khuya tao đang đọc sách bỗng thấy trên giường có 
tiếng người vật nhau cười rúc rích. Tao ra vén màn lên. Mày 
biết thế nào không? Lê Duẩn chơi gái. Tao ôn tồn nhưng mà 
nghiêm nghị nói thưa ông, ông có nhà có cửa đàng hoàng sao 
lại phải đến nhà tôi, công an khu vực họ đến khám nhà thì tôi 
khai quan hệ của tôi với ông như thế nào đây, quan hệ với cô 
gái thế nào đây... Bỏ đi, Duẩn còn cúi chào. Tưởng yên ai hay 
lát sau lại tiếp dĩễn. Lần này mở màn thì là Phạm Văn Đồng. 
Tao cáu quá, chỉ tay ra cửa buồng: - Ra khỏi đây ngay! Gần 
nửa đêm sắp đi ngủ thì lại vật lộn như thế. Lần này là thằng 
Hoa em tao. Nó bảo có cái bãi tốt thế này cho em ruột mượn 
mà cũng ky? Nay tao khỏi điên rồi mày bảo có hay không? 

Chiến tranh chấm dứt, tôi nghe người trong Nam đầu tiên 
khóc người thân chết trong thời gian xa cách hai miền là 
Sáng. Sáng ấy, tôi ngồi nghe anh nức nở khóc, thảm thiết khóc 
đến nửa giờ, lá thư người nhà mở trên tay cứ vật vã theo đà 
người anh rũ rượi. Trong gian phòng dài hẹp như cái toa tàu 
bé nhỏ của anh. Má tao chết rồi... Giải phóng thì chết... Tao 
không được chôn cất má, tao thương má tao lắm, tao muốn 
chết mày ơi... Sao má lại không muốn cho con gặp lại mặt?... 

Anh khóc hồn nhiên, chân thành như một đứa trẻ. Tôi 
bỗng thấy cái tình của anh với mẹ có lẽ sâu đậm hơn tôi. Khi 
nghe tin mẹ tôi chết trong Hà Nội, năm 1951, tôi đang ở 
huyện Lâm Thao sống thực tế một năm, (Hà Xuân Trường thì 
lên Hạ Hoà, theo kế hoạch rèn luyện lực lượng trẻ của Tố Hữu 
lúc đó về làm tổng biên tập báo Nhân Dân ra hàng ngày sau 
Đại hội 2 của đảng]. Tôi ra gian trái ngôi nhà gỗ làm trụ sở 


441 



TRẦN ĐĨNH 


Đoàn thanh niên, một mình ngồi trên càng cối xay thóc nhìn 
mưa tầm tã trên các tàu lá cọ mà khóc thương mẹ. Khóc lâu. 
Khóc không muốn đứng lên nữa, tưởng chừng cứ thế này 
ngồi hết ngày này qua ngày khác thì sẽ chuộc lại được tội đã 
xa vắng mẹ... 

Thời kỳ này chẳng hiểu sao Sáng lại không" xài" được 
Nguyễn Tuân, người mà anh vẽ cho chân dung ở trên một đĩa 
sơn mài. Mặt Tuân như một cánh diều tủm tỉm cười bập bềnh 
giữa mấy cành dong nước. Anh bảo tôi: - Tớ cảnh cáo nó rồi. 
Tớ sẽ không bao giờ thèm đến nhà nó nữa. Cảnh cáo cả nó 
rằng thằng cầm bút mà không viết được tiểu thuyết thì đừng 
có mà nhận là nhà văn, như thằng cầm panhxô (cọ] ấy, không 
vẽ sơn dầu thì đừng có nhận là làm panhtuya (hội họa] 

Trong Sài Gòn, cuối những năm 80, ngoài những lần la cà 
ngoài phố, Sáng hay kéo tôi đến nhà Hoa, em trai anh ở 
đường Yên Đổ, nơi anh ở nhờ đấy. Rượu suông. May ô, quần 
pi-gia-ma cháo lòng, mũ mỏ vịt mầu xanh bạc hà bạc phếch 
và đôi dép Thái Lan đã nhão bét hết cả đế, nó vểnh lên thành 
một đường gờ nhẵn thín ôm gọn lấy hai bàn chân thô to của 
Sáng." Mày ngồi đây, tao ra mua cái gì hả." Lát sau về, hai điếu 
"ba số" và hai quả xoài xanh trên tay... 

Lần cuối cùng, sau đó cả mười năm tôi không vào Sài Gòn, 
hai chúng tôi chia tay nhau gần cầu Bông. Vừa đi con đường 
bên dưới cầu sắt leo lên mặt cầu Bông, tôi phảỉ rẽ về Võ Thị 
Sáu, Sáng khoát tay chỉ về phía bên kia sông Nhiêu Lộc: - Mai 
tao đến nhà bà chị tao cho tao ở cái xóm rìa sông kia, trông 
lên cầu này, đấy... Ở đấy tao vẽ tốt lắm. 

Cái bờ con kênh Nhiêu Lộc cầu Bông anh chỉ tôi bữa đó, 
chỗ gần Miếu Nổi, bây giờ thành con kè xi măng phẳng lì với 
những ghế bàn cà phê trời. Bây giờ qua cầu này tôi thường 
nhìn về phía đó đoán ra cái xưởng vẽ cuối cùng của anh nó 


442 



ĐÈN CÙ 


nằm ở quãng nào. Hay là bị mất vào chung cư Miếu Nổi có Tô 
Hải sống ở đó rồi. Và gần như chiều chiều đi ngang cổng 
trường Mỹ thuật Gia Định, nơi cho anh vỡ lòng hội họa tôi lại 
nghĩ đến anh. Lại thầm nói với anh: cậu chết rồi, Vạn Lịch mỗi 
khi có cái gì ngon nó đều để lên bàn thờ cúng cậu đấy... 

Tình cờ sau khi chia tay Sáng, tôi gặp Lưu Công Nhân ở 
ngay Dakao. Kéo tôi đi chơi, ngồi chung cái Solex mà Nhân chỉ 
cho nổ máy khi lên dốc cầu. Nhân bảo tôi bữa ấy: -Cậu lẽ ra 
phải có cái ống tre ở tay...Sao thế?- Tôi hỏi. Nhân nói: - Đi 
rừng người ta vẫn đeo hai ống tre ở hai cánh tay. Bị đười ươi 
nó bắt thì lúc nó sướng nó cuời là mình rút tay mình chạy. 
Sống với cộng sản ông không được thật thà mà. ông bảo Đặng 
Tỉểu Bình có giỏi không? Nhờ có nhiều cái ống tre đeo vào tay 
đấy... Sau này khi nhớ tới lần chia tay cuối cùng với Sáng thế 
nào tôi cũng nghĩ tới cái ống tre lừa đười uơi của Lưu Công 
Nhân vì hai việc tiếp liền nhau... 

Lạ là nhiều khi nhìn Sáng nghiêng gò má cười, tôi cứ hay 
nghĩ đến truyện Cuồng trăng [Mai de lune) của Pirandello. Và 
nghĩ tới sớm hơn nữa, một đêm trăng sáng kinh người ở giữa 
chợ Thất Khê vắng ngắt, đêm thứ hai sau giải phóng, tháng 10 
năm 1950. Cả khu chợ lô xô quán ngói chỉ có hai chúng tôi. 
Bạt đã rải xong, Sáng quẳng ba lô lại bảo tôi: - Mày coi cho 
tao, tao vào phố xem có điếm không. Vùng địch hay có đấy. 
Lâu lắm không nhìn thấy nuy rồi... Lát sau quay lại, cười độ 
lượng với chính cái chưng hửng của mình, anh bảo tôi: - Toàn 
lính đi tuần mà dân thì không ai biết tiếng Kinh. Họ sợ chúng 
mình mày ạ... Tao gõ cửa mà có nhà họ ôm lấy nhau run lên 
cầm cập. 

Đêm ấy, hai đứa ngủ chợ. Mở mắt ra thấy sợ; tôi đã sa vào 
một trận mai phục êm ả ở quy mô vũ trụ: không gian đang 
cho diễn ra một cuộc loãng hoá toàn bộ ghê rợn. Ngủ quên đi, 


443 



TRẦN ĐĨNH 


Sáng và tôi chắc chắn sẽ hoá ra thành hai vũng nước trăng 
lênh láng... 

Cuối năm 1972, lúc bom dữ nhất, Nguyễn Tuân "chạy" đến 
ở nhờ phòng thường trực (có hai gian trong ngoài] của Hội 
liên hiệp văn học nghệ thuật, 51 Trần Hưng Đạo. Một sáng 
lạnh rất đẹp, tôi đến. Thì thấy Tuân, Tô Hoài, Nguyên Hồng 
đang rượu suông trong gian phòng cạnh phòng thường trực 
chỉ có mỗi cái giường xếp (đồ viện trợ của Liên Xô cho chín 
tỉnh bị lụt năm ngoái] của Nguyễn Tuân. Tuân và Hồng gác 
hai bên cửa, Tô Hoài quay lưng vào tường trong nhìn ra. 

Thấy tôi Tô Hoài, Nguyên Hồng như họat hẳn lên: có thêm 
người thì sẽ bớt bị Tuân cà khịa. Nhưng Tuân đã tay trên: - 
Này, - anh bảo tôi, Nguyên Hồng nó nói nó viết hồi ký trung 
thực lắm, ông đọc chưa? Nó ăn thủng nồi đồng nhà thằng Chu 
Ngọc ở Hàng Đồng ngày xưa thế nhưng lại chỉ viết số nhà và 
tên phố, không dám nhắc đến tên thằng Chu Ngọc. Lại viết là 
được nhân dân lao động lăng xê lên! Con sen, thằng ở, anh xe 
nào đọc Ngày thơ ấu với Bỉ vỏ hồi ấy mà lăng xê lên? Sao 
không nói thẳng ra là Tự lực văn đoàn? 

Nguyên Hồng đập đập tay tôi: - Này, Trần Đĩnh, tớ lại vừa 
làm một bài thơ tình, tớ đọc cho nghe rồi tí nữa đưa về cho 
thằng Thép Mới hộ nhé. 

Nguyên Hồng đọc được hai câu thì Nguyễn Tuân giật giật 
tay tôi: - Nghe thơ tình lủy làm gì? Lủy tay chìa tiền tay tụt 

yếm... 

Nguyên Hồng bậm môi lại, vểnh râu lên quay ra sân. Tô 
Hoài ngồi tẩn mẩn tước cho kỳ hết các sơ trên múi quít khẽ 
nói: - Thôi, nói chuyện viết làm gì. 

Nguyễn Tuân quay phắt lại, chống hai quả đấm lên hai đùi 
xếp bằng tròn, hớn hở như vớ được trúng đối tượng từ nãy 


444 



ĐÈN CÙ 


cứ trốn mãi đấu tố: - A, nói kinh tế thì dốt, nói chính trị thì sợ, 
nói viết cũng không nốt thì nói cái gì? Nói chuyện dế vậy nhớ? 

Tuân đưa mắt đảo quanh, má đỏ bóng. Mắt kính nhìn tôi 
loa loá lên một cái cười đang rung rinh ra cả đẩu ria. 

Vừa lúc Nguyễn Cao Luyện thò đầu vào reo lên: - Kìa, Trần 
Đĩnh. 

Nhưng Tuân đã quay mặt vào. Luyện bỏ đi tức thì. (Đến 
nhà Phan Kế An sau đó, Luyện phàn nàn mình thấy Trần Đĩnh 
thì vào xem nó có tin gì đàm phán ở Paris không thế mà thằng 
Tuân hỗn quá, ngoảnh mặt đi...) 

Mấy hôm sau Tuân cười bảo tôi, hôm nọ mình đùa thế mà 
Nguyên Hồng nó giận, mình chào nó vờ không thấy. 

Tôi không muốn bảo Tuân rằng mới hôm qua Nguyên 
Hồng đến báo đưa bài thơ tình đã rủ tôi ra Gốc Liễu. Vừa lấy 
bia xong, anh hỏi luôn: 

- Cậu có biết trước Cách mạng tháng Tám, Tuân có năm 
đứa bạn thân nhất là ai không? Là Lương Đức Thiệp, tờ - rốt - 
kít bị ta bắn, hai là Tchya Đái Đức Tuấn cũng ta thịt, ba là 
Đoàn Phú Tứ, bốn là Vũ Hoàng Chương, năm là Lưu Trọng 
Lư. Khi Tuân bị Tây phát vãng đi căng vì tình nghi Đại Việt, 
Thiệp tặng Tuân một bài thơ làm toàn bằng đầu đề những cái 
Tuân đã viết. Mày có thấy Tuân hé răng nói về những người 
này bao giờ không? Mà Tuân rồi rất ghét Đoàn Phú Tứ. Tứ 
không đảng viên, mãi mới được cho vào Hội nhà văn. Hôm ấy 
chả lẽ tớ vạch lại Tuân? Vạch lại hắn thì tớ ra cái gì? 

Thật sự tôi chỉ thấy thương các anh. "Đời là một đống cỏn 
con những bí mật." Đã là bí mật thì giấu đi phỏng có làm sao? 

Khổ nỗi là cái đống đó anh phải cung khai ra để được 
chính trị hoá, ý hệ hoá và nhất là hồ sơ hóa rồi nó sẽ quyết 


445 



TRẦN ĐĨNH 


định đến vinh thân hay bại thân của anh. Và một khi ruột gan 
phơi bày ra đã thành món thuế thân, đúng hơn, một thế chấp 
cơ bản nộp cho tổ chức thì bên cạnh trò giấu diếm tất cũng 
khó tránh được khoản tô vẽ và khoản đoạn tuyệt với quá khứ 
thối tha hay những thằng bạn. Tình bạn sao bằng được tình 
đảng? Bạn có thể hại nhau còn đảng thì chỉ có cứu vớt mình. 

Trong bữa bia đó, Nguyên Hồng còn nói anh đã hỏi Đoàn 
Phú Tứ tại sao tóc đen nhánh mà râu bạc thì Tứ nói: "Tại cái 
nguyên lý thực vật thôi. Chỗ nào mình bón phân tro nhiều thì 
xanh tươi, chỗ nào phân tro kém thì nó cằn cỗi. Đầu tôi bón 
sách nhiều nên tóc tốt tươi còn mồm chả có cái gì bón nên 
râu bạc." Tứ còn báo trước đầu hắn rồi sẽ bạc hết đến nơi. 
Mình hỏi vì sao thì hắn nói sách báo để đọc từ nay làm củi hết 
rồi, tem phiếu dầu không đủ dùng cho hai bữa... 

Tàn bia, Nguyên Hồng mới nói: - Tuân như có ý tị với tớ ở 
chỗ tớ xuất thân nghèo nên được chiếu cố. 

Thì hỏi tớ nghèo nhưng đâu có được là chủ tịch Hội như 
nó. Mà nó đâu có bị mất sổ gạo vì đi khỏi Hà Nội như tớ? Với 
lại sao không tự hỏi sao không tham gia Văn hóa cứu quốc? 

Dĩ nhiên tôi không kể lại với Tuân. Phải nói tôi mến 
Nguyên Hồng hơn. Anh dễ bộc lộ mình hơn. Anh vào tôi từ 
lúc tôi còn thiếu niên. Và anh chả đã cho tôi một nhận xét 
đáng quý sao? Mày là Tư Mã Thiên nói thật nên bị họ thiến. 
Nhất là anh có thể ở ẩn, không danh tiếng... nhờ Nhà nước. 
Giống Kim Lân. 

Một hôm qua đầu hồ Thuyền Quang, trước khu vực điện 
đài của Bộ công an, Nguyễn Tuân chỉ vào hai kè xi măng chạy 
ra giữa hồ hỏi tôi có thấy hai cái kè kia không? Cái bên này, 
đấy, thì bộ trưởng ngoại giao Ung Văn Khiêm bị Mao thò cẳng 
sang đá đít ngồi câu, cái kia, đấy song song nhau đấy, thì đại 


446 



ĐÈN CÙ 


sứ quan năm tình báo toàn Đông Nam Á của Liên Xô Séc - ba - 
cốp ngồi câu. Bên này hễ bộ trưởng về vườn vì lỡ theo Liên 
Xô đầu hàng Mỹ câu được con cá nào là bên kia quan năm 
tình báo lại rót vốt - ca ra rồi ngả mũ, nâng cốc chúc mừng từ 
xa. Chính đám an ninh theo dõi hai cha nói với tớ mà. Ở sứ 
quán Liên Xô còn cái cậu Padolski nữa mới ghê, gần như phó 
sứ ấy, mình vẫn gọi hắn là "thằng giặc" mà, sục sạo lắm. 
Nhưng anh em bảo sứ quán Tàu là đồng chí ruột của ta nên 
như cá trong nước còn sục sạo dữ hơn Nga Xô nhiều. 

Tôi không bảo Tuân chuyện Võ Nguyên Giáp cũng sợ 
"thằng giặc" Padolski. Một tối Giáp đến Phan Kế An chơi. (Tôi 
vẫn ngồi chuyện với An trong khi Điện Biên, Hòa Bình, hai 
con bé của Giáp lấy ký họa ở trên sàn, ngay dưới chân chúng 
tôi.) Ai ngờ tình cờ Padolski đã đến trước, cầu thang gỗ nhà 
An đến chỗ rẽ lên chiếu giữa thì nhòm vào đúng phòng khách. 
Thấy "nước ngoài" (lúc ấy nước ngoài nguy hiểm hơn" nước 
lạ "sau này), Giáp vội giật lùi, An chạy ra mời, Giáp dứt khóat 
kiếu. Tôi bảo An: - Ở Điện Biên, Giáp rất ngại cố vấn Trung 
Quốc, dặn Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Đạo Thúy cẩn thận, các cố 
vấn đang xét ngặt lý lịch anh em, kể cả tôi, nay lui khỏi nhà 
mày lại vì sợ lọt tai mắt Trung Quốc là an ninh Hà Nội. Ai ngờ 
anh hùng lại bị yểm dữ đến thế! 

Hè năm ấy vào Sài Gòn, tôi hỏi Ung Văn Khiêm chuyện câu 
cá Tuân nói. Khiêm cười bảo nào chỉ thế. Có lần Séc - ba - cốp 
mò đến tận sau lưng mình rót hai li rượu bắt uống cạn. Có lẽ 
trêu an ninh ta. Sau đó an ninh mời mình đến chất vấn lão nói 
những gì. Mình bảo, có mỗi độc đạo ông ta chặn mất rồi, tôi 
không uống với ông ta thì làm gì? Nhảy xuống hồ à? Hồi ấy 
công an ngày đêm bao vây nhà mình ở Cao Bá Quát, ai vào ra 
đều công khai ghi sổ tay, cố cho trong nhà nhìn thấy. 


447 



TRẦN ĐĨNH 


Một trưa, theo lệ hàng ngày, tôi đưa Minh Việt bị cổ 
chướng nằm bệnh viện Việt Nam - Cu ba dạo một vòng phố 
quanh đó. 

Chợt thấy Tuân đi với Nguyễn Văn Bổng ở trước nhà Trần 
Độ ra phía ga. Thấy tôi, Tuân giơ can ngoắc sang. Tôi chỉ tay 
vào cái bụng to tướng của Minh Việt lắc đầu. Tuân bèn kéo 
Bổng qua đường. Bảo tôi: - "Mình vừa đi Liên Xô về. Này, có 
cô phiên dịch tiếng Pháp đẹp đáo để là đẹp. Trước khi mình 
lên Léningrad, mình đưa tiền cho cô ta bảo mua giúp cho 
mười bông hồng đại đóa, cô ấy bảo không mua hoa chẵn, 
mình bảo thế thì chín đi. Hôm sau cô trao hoa, mình nói tôi 
xin biếu cho một nhan sắc là cô. Cô ta reo lên cảm ơn rồi nói 
cộng cả bạn trai tôi thì nhà tôi vừa đúng chín người, khéo 
thế." 

Chắc rượu đang ngà ngà, Tuân nhành mồm nói tiếp: - Sau 
đó, mình lên Léningrad. Giám đốc khách sạn gặp ngay, nói 
mười năm trước đồng chí đã ở buồng 312 này, nay lại ở đúng 
đấy, đồng chí có thích không? À, thế ra họ theo dõi ngặt đáo 
để mày ạ. Nghĩa là thằng nào sang đấy chửi bố chửi mẹ họ lên 
họ ghi vào sổ theo dõi hết. Nhưng tao khác, 7 'e suis gentiment 
suivi, - tao được yêu mến theo dõi. Tưởng đùa đấy hả? Này, 
một dạo ai sang đó cũng phải xổ ra một tràng lạp xường xúc 
xích Mao để trong nước còn cho đi nữa mà mua xích xe với 
quạt tai voi, bàn là xét lại chứ. Đấy, một lần Tố Hữu gặp mình 
giữa đại sứ quán đã kêu lên: "ô hay, giáo điều, xét lại gặp 
nhau ở tại sào huyệt xét lại kìa!" Một dạo thừa thắng xông lên 
lắm. Nói xong, Tuân ngoắc can một cái chào rồi qua đường, 
sang đúng cửa nhà Trần Độ lúc ấy chưa "chống đảng" mới rẽ 
về phía ga. 

Còn một chuyện Tuân nói tôi cũng thích. Tuân đi với Tế 
Hanh thăm mộ Tchekhov. Đặt cho ông nhà văn này một bông 


448 



ĐÈN CÙ 


hồng trắng, còn một bông hồng đỏ Tuân cầm tay, Tế Hanh 
bảo để cho ai? - "Người này ông không thích viếng thì thôi. 
Thế là cậu ta bảo tôi ra cổng chờ nhé. Còn mình đến đặt bông 
hồng đó lên mộ Khroutchev. Thầm bảo ông ta rằng giá như 
ông hiểu thấu hơn bụng dạ các đồng chí ở Bộ chính trị... 

Thế rồi Tuân khiếm lễ với tôi. 

Muốn tôi vượt rào những phân, lúa, lợn, Thép Mới bảo tôi 
phê bình Vũ Bằng trong Sài Gòn viết kỷ niệm một năm bom 
Khâm Thiên gì mà chỉ thương xót bóng ma những em Huệ, 
em Hồng, em Cúc xưa nào... Đưa in bài của tôi có tít Tiếng 
chát tom át tiếng bom Thép Mới thêm vào đúng hai chữ "che 
tàn" vào trong bài, không bảo tôi. 

Tuân không thích tôi đả cái thú chát tom, và nhất là đả Vũ 
Bằng rồi lại còn "cạnh khóe" Tuân chuyên đi hát boóng chơi 
ké (che tàn], điều mà tôi không biết. Tuân nói với Lửa Mới và 
mấy người: - Tay này đang muốn chuộc tội đây. 

Kể lại với tôi, Lửa Mới lắc đầu: - Chơi với cha Tuân này 
như đi trên dây ấy mà. Thép Mới bảo tớ là nó cho hai chữ 
"che tàn "vào bài cậu để ghẹo Tuân tí ti. 

Tôi không thanh minh với Tuân. Tôi biết mang tội danh 
lật đổ, chống đảng thì tôi khó mà giữ nguyên được dung mạo 
bạn bè. 

Bao nhiêu năm quen biết Tuân, tôi chưa bao giờ kể cho 
Tuân (cũng như Tô Hoài, Kim Lân, Nguyễn Sáng, Trần Lưu 
Hậu...] nghe chút nào các tội nợ cùng trừng phạt cụ thể đảng 
chụp vào tôi và gia đình tôi - bố vợ, vợ, Trần Châu. Lỡ nghe 
Tchekov: Đừng luôn vạch cái nhọt ở mông mình ra kêu đau 
với mọi người... Tôi biết với thành tích đi căng mà không 
được tính là cách mạng, Tuân đã khoanh một vùng biên cấm 
vượt - để ngầm chia một mình động từ sợ - trong "lĩnh vực 


449 



TRẦN ĐĨNH 


chính trị," lĩnh vực mà Gorki đã nói với bố nhà thơ Nga 
Vladimir Pozner là "thối tha và dối trá." 

Không thanh minh, tôi cũng không cho Tuân hay ngay sau 
bài báo đó, Côn, chuyên viên Vụ bảo vệ đã đến báo nhắc Thép 
Mới và tôi là tôi không được viết gì ngoài lúa lợn phân bèo. 
"Tao muốn để mày viết cái gì cho bõ bèn, - Thép Mới bảo tôi, 
biết đâu mày lại bị ngặt đến thế. Mà tao nghe đâu thằng Vũ 
Bằng là mình cài vào." 

Khi Tuân chết, tôi ở Sài Gòn. Diệp Minh Châu mời mấy 
người, bà Mộng Tuyết, Trần Văn Giàu, Trịnh Công Sơn, Đỗ 
Hải, vài anh em và tôi. Truy điệu, ăn uống ngay bên cạnh bức 
tượng đầu Tuân mà Châu vừa nặn xong. Xù xì một mũi tàu gạt 
gió rẽ sóng. Như một khối nguyên sơ chưa qua cải tạo, xây 
dựng. 

Nhìn thần khí phơi phới của bức tượng, tôi chợt mơ hồ 
thấy có lẽ đây là cái coda (đoạn kết bản nhạc] Tuân cần có để 
kết được đầy đặn con người. Nhạc khúc Tuân nghe cứ thấy 
dang dở có lẽ vì thiếu nét cả quyết sóng gió này. Sau đó nghe 
Lê Đạt nói hình như Tuân tự sát, tôi giật mình. Cái coda tôi 
chờ đợi nơi Tuân từ từ hiện lên rõ ở cuộc xông pha vào cõi 
chuộc lại mình không biết là thật hay đồn kia. 

Trong tối truy điệu ấy, bà Mộng Tuyết kể Nguyễn Tuân 
sau này gửi thư thường ký Hàn Sĩ Đỏ vì Tuân rất thích cái tên 
mang ba yếu tố kẻ sĩ, nghèo và cộng sản. Tôi bâng khuâng 
nghĩ: "Phải chăng Tuân nói cộng sản để thay cho chữ hèn?" 

Một sáng 1 tháng 1 đẹp trời, "mừng năm mới may ra sẽ 
được mới thật," Tuân hẹn tôi đi ăn sáng. Hai đứa dắt xe tới 
trước cổng Nhà hát nhân dân, đúng chỗ Trần Dần tối nào bảo 
tôi "con lừa này không ưa nặng" thì Tuân cúi xuống kẹp cái 


450 



ĐÈN CÙ 


kẹp mạ kền vào gấu quần ống sớ màu đen đã bạc và chỉ vào 
chiếc xe của anh hỏi: - Đố ông năm mới xe tôi mới ở chỗ nào? 

Tôi chăm chú nhìn, vẫn cái khung Pháp bong hết sơn, vẫn 
đôi phanh Tây "ăn như ngoạm chặt lấy đùi mình thế này," vẫn 
đôi vành Tây Mavic, chiếc đĩa và đôi pê - đan Durax... ("Phải 
toàn đế quốc phụ tùng thế này mới phục vụ mình tốt được!" - 
Tuân từng bảo tôi.) 

Tôi nói không thấy gì mới cả. 

- Ông không làm chính trị được. - Tuân nói, lắc đầu leo lên 
xe. Lẽ ra liếc là phải thấy tôi sắp xếp nhân sự cho nó công phu 
như thế nào rồi. Lốp bánh sau trọc sư cụ cho lên bánh trước, 
lốp bánh trứơc còn rãnh cho tụt xuống bánh sau. Nâng cao 
năng lực cho bộ máy đến thế mà ông không thấy! 

Lên xe, Tuân nói tiếp: - Lại chuyện xe. Gần đây ông có thấy 
hệ xe Nhà nước có thêm gì mới không?... À, một loạt chừng 
một chục chiếc xe ba bánh, thùng vuông kín mít màu cổ vịt 
bóng nhoáng. Quan xa, không, kiêu xa đấy. Tôn Thất Tùng 
hắn bảo là đi đường hễ thấy thằng ấy thì leo ngay lên cây 
không què chân có ngày. Có mỗi nhiệm vụ sáng sáng chở gà 
sống thiến, giò chả, cá lươn, phó mát, bơ, xúc xích... phóng 
thật nhanh đến nhà từng ông Bộ chính trị, quay đít, lùi a - la - 
de, tuồn tú ụ vào, ăn hay không mặc kệ, tài đây bất biết. Vậy 
đi đường nhớ nhắm trước cây để leo lên đấy nhá... 

Sáng ấy, ăn mằn thắn ở nhà hàng quen Tuân, tại gần ngã 
tư Lý Thường Kiệt - Quang Trung. Vào gian trong. Hai tràng 
kỷ tre. Một cửa sổ nhỏ có rèm bằng vải màn trắng phe phẩy 
nhìn qua thấy nhà máy cơ điện bên kia đường, một dãy tường 
dài của nó luôn có người - thường là các bà, các cô quang 
gánh - dừng lại trật quần làm trận đái bõ bèn buổi sáng. 


451 



TRẦN ĐĨNH 


Tuân lấy ra chai Camus dẹt, bên dưới nhãn nó Tuân đề 
câu Créer, c'est donner une forme à son destiri’ (Sáng tạo là 
cho số phận ta một hình thù] của Camus mà Tuân viết lại rồi 
đem dán vào. "Pas d’ Albert, - không có Albert Camus, chỉ là 
Vân thôi," - Tuân nói. 

Tuân vặn nắp chai. Cái nắp mầu vàng ngả đỏ đồng điếu có 
những họa tiết cành lá đen li ti, kiểu trang trí cung điện, nhà 
thờ Tư - lạp - phu. Tuân rót rượu vào nó đưa tôi: 

- Ông uống bằng cái calice này (cốc đựng rượu cúng] cho 
tôi... Anh mưu thuật với anh chân chất đều chẳng ra gì. Anh 
mưu thuật thì mệt óc, anh chân chất thì mệt đời... 

Rồi hơi cúi về đằng trước im lặng. 

Một chuyện khá rồ của Tuân nên nhắc lại. 

Tối ấy, 16 - 2 -1966, một thiếu tá không quân - tên Tưởng 
hay Tường, nhật ký tôi mờ mất cái dấu - nói chuyện về không 
quân ở Hội văn nghệ 51 Trần Hưng Đạo. Chê hết Mỹ, Liên Xô, 
chỉ còn Trung Quốc và ta nhất hết. Tên lửa Liên Xô? 0, thứ 
pháo thăng thiên này Trung Quốc chơi từ lâu rồi mà. Được cái 
là ông anh chúa hay run này cho ta tin về các chuyến Mỹ xuất 
kích vào ta, bao nhiêu máy bay, số mấy, phi công nào ở máy 
bay nào, sở trường sở đoản từng đứa... 

Ngồi hàng trên, Tuân quay lại nháy tôi, hai chúng tôi bỏ 
về. Mưa nặng hạt. Chúng tôi dắt xe lên tận cà phê Lương. 
"Chán chả muốn leo lên xe," - Tuân nói. 

10 giờ đêm lại dắt xe đi về tận đầu ngõ vào Tuân. Bắt tay 
tôi, Tuân nói: -... Buồn nhỉ. Đi nghe mưa đêm dầm dề các con 
phố còn hơn nghe những tinh hoa trí tuệ minh họa cho các 
nghị quyết mà rút lại chỉ có một vận động duy nhất là ca ngợi 
đồng chí có nốt ruồi. 


452 



ĐÈN CÙ 


- CÓ thế đồng chí mới cho súng. C'est pasgratuit ces choses 
grondantes, - các của gầm thét ấy không dưng mà có. 

* * * 

Một sáng vào Việt Xô khám bệnh, tôi gặp Tô Hoài nằm 
chữa thần kinh tim. Anh cho hay một tên tuổi văn nghệ vừa bị 
cô nhân tình nộp Tố Hữu bức thư cha này gửi cô nói (đại ý) 
không gặp cô theo hẹn được vì lão cha cố bắt lên nghe giảng 
đạo. Tô Hoài mở sắc lấy bức thư ra làm tin: "Tớ là bí thư đảng 
ủy nên xừ Lành đưa xuống để giải quyết. Cô nhân tình tức vì 
bị chàng đưa vợ tới nhà giáo dục nên gửi nó cho cha cố Tố 
Lành!" Tôi cầm thư đọc... 

Vừa lúc ấy, Chế Lan Viên đi vào. Anh bảo tôi: - Này Trần 
Đĩnh, mình bị cái này lạ lắm. Ngọt với mặn bây giờ đếch phân 
biệt được. 

Tô Hoài tưng tửng: - Ăn thử một thìa cứt mà không phân 
biệt được thì phải chữa thật. 

Chế cười gật gật như nhận rằng Tô Hoài nói xác đáng quá. 


453 




Chương ba bảy 


1 6 năm sau Đại hội 3, đảng họp Đại hội 4 (1976]. Kết 
thúc thời kỳ vũ trang với cả nước quy phục đảng và 
Liên Xô đàng hòang vào Đông Nam Á, Trung Quốc vớ bẫm: 
với địch thì thay Đài Loan ở Thường trực Bảo an Liên hợp 
quốc, với đồng chí thì thay thế chủ quyền Việt Nam ở một 
phần lãnh thổ. 

Máu Việt Nam mới có sức dịch chuyển địa chính trị mạnh 
mẽ và quý giá làm sao! 

Sau Thế chiến 2, tồn tại hai phe đã đẻ ra cục diện chiến 
tranh lạnh với ba lò lửa chiến tranh là ba nước bị chia cắt 
(chưa kể lục địa Trung Quốc với Đài Loan mà một dạo Mao 
vờ như khiên đến nơi.] Cộng sản ở ba nơi này đều phụng thờ 
bạo lực vũ trang nhưng chỉ hai nơi quyết chủ động tung quân 
đánh trước. 

Cục diện đã đi tới: 

- Cộng sản Hà Nội thắng - sau hàng chục năm vũ trang 
mang tên "chiến tranh cách mạng" hay "giải phóng" (hoa lá 
cành che đi phương châm "chính quyền ra từ nòng súng"] với 
hàng trăm nghìn chiến binh vừa cài lại vừa xâm nhập hoạt 


455 



TRẦN ĐĨNH 


động ở trên đất địch và bom đạn hai bên bắn nhau là của đế 
quốc và cộng sản cung cấp ê hề. 

- Cộng sản Bình Nhưỡng cũng từng dùng nòng súng 
nhưng thất bại để rồi bằng lòng hoà bình theo ý của "kẻ thù" 
tức Nam Hàn dù hàng chục nghìn quân Mỹ đồn trú ở đó hàng 
chục năm và chỉ huy luôn cả quân Nam Hàn. (Chú ý: Mỹ 
không chỉ huy quân đội Sài Gòn.] 

- Và cộng sản Đông Đức, với tư cách hàng binh, tự nguyện 
ùa sang chiếm luôn "đất địch" Tây Đức đầy ắp Đê mác. Bằng 
nhân phẩm cao, mức sống cao, Tây Đức tư bản sáp nhập 
trong nháy mắt Đức Cộng và nước Đức thống nhất bèn thành 
tảng nam châm hút bong mất Đông Âu. 

Đâu phải chiến tranh cách mạng với mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa ở ngay trước mắt như đảng vẫn sà sã rao giảng là xu 
thế phát triển trội. 

Và nên chú ý: các nước Đức, Nhật, Nam Hàn... hiện đều có 
đầy quân Mỹ nhưng không ai gọi họ "chó săn tay sai Mỹ "như 
gọi Sài Gòn hồi nào để tiêu diệt. (Cũng cần chú ý nữa: nôi cách 
mạng Tân Trào cũng từng có binh lính Mỹ - và chỗ giao du hơi 
có chất "chuông nguyện hồn ai" này chắc Hồ Chí Minh đã phải 
giải thích chật vật với Mao, Xịt - ta - lin] 

1972, Mỹ "cút" nhưng ngụy "chưa nhào" nên 1975, Hà Nội 
phải nổ súng tiêu diệt chúng để cuối cùng thắng Mỹ vẹn toàn 
bằng màn thắng... Mỹ vắng mặt. Màn này rất quan trọng. Này 
nhá, quyết tâm diệt Mỹ của Đảng cao chưa? Và như thế là 
Đảng không hề nội chiến, vâng, "người Việt Nam không ai 
thắng ai" mà, Đảng đã nói. Cho bọn "chó săn tay sai" đi cải tạo 
cũng là mượn hình hài chúng để cải tạo linh hồn Mỹ vắng mặt 
thôi! 


456 



ĐÈN CÙ 


Thắng lợi cuối cùng đã để lộ ra hai bản ngã của dân tộc 
Việt! Một được Đảng dạy cho nên biết yêu nước đúng bài 
đúng vở Quốc tế vô sản rồi thành anh hùng đánh đâu thắng 
đó, một do thiển cận quốc gia nên phải làm "chó săn bán 
nước tay sai" rồi thua hèn thua hạ. 

Chung quy tại Mẹ Việt Nam có hai buồng trứng - dị dạng 
hơn Mẹ Âu Cơ chỉ có một - cho ra đời cả chiến sĩ Việt Cộng lẫn 
"ngụy quân bán nước phản động." 

Có lẽ đã đến lúc thống kê xem có bao nhiêu mẹ Việt Nam 
mang song thai quốc gia và cộng sản tương tàn tương diệt và 
bao nhiêu mẹ đơn thai đẻ ra thuần "anh hùng" hay thuần 
"ngụy" giết hại nhau. Đến hơn 50% không? Nếu thống kê xin 
chớ bỏ sót mẹ tôi! Cả bà mẹ đẻ ra tổng đốc Phan Đình Hòe và 
chánh tổng "bạt nhĩ bẹp tai" Quế - Nguyễn Tuân rỉ tai tôi, 
khoái trá vì cũng từng đều dân pum - là bô' của Lê Đức Thọ. 
Xưa ông bác tổng đốc đã chạy chọt phần nào cho anh em Sáu 
Thọ ra tù đế quốc Pháp thì sau này Thọ giúp lại cho con cháu 
ông ung dung bỏ Sài Gòn đã vào tay cộng sản để ra ngòai định 
cư sớm sủa, tiếp nối huyết thống song thai. Và bà mẹ của Võ 
Nguyên Giáp. Em gái ruột Giáp lấy trung tướng "ngụy" 
Nguyễn Ngọc Lễ, ngày 30 - 4 - 1975 bỏ Sài Gòn chạy sang Mỹ 
đã nghĩ gì về ông anh cộng sản đang thần tốc tung quân truy 
sát lính quốc gia... ôi, ai làm cho những đứa con của các mẹ 
Việt Nam chĩa súng giết nhau? 

Non sông gấm vóc Đảng thu về một mối cho mình - hay 
mở rộng trận địa xã hội chủ nghĩa cho cả phe, rồi Đảng trịnh 
trọng tuyên bô' "người Việt Nam không ai thắng ai." 

Song nói ù xọe thê' để "yên dân" đấy! Vì theo đúng nguyên 
lý trí tuệ đầu sổ của Đảng thì cứ phải duy trì bằng được ranh 
giới địch - ta! Cho nên xóa được giới tuyến phân chia địa lý 
Bến Hải, bèn vội vã thay cho nó bằng một giới tuyến phân 


457 



TRẦN ĐĨNH 


chia sinh học dễ xúc động lòng người - ấy là suy tôn Bà mẹ 
anh hùng, vạc ra ở trên mặt Mẹ Việt Nam một mảng vẻ vang - 
và dĩ nhiên một mảng nhục nhã hay những đứa mẹ đẻ ra các 
ngụy quân, ngụy quyền, tay sai Mỹ lùng giết con các Bà mẹ 
anh hùng! Rồi nói đại: "Không có ai thắng ai, chỉ có nhân dân 
Việt Nam thắng Mỹ.” Thế sao không gọi ráo tất cả Mẹ anh 
hùng? 

Năm 1998 tôi đã nói với nhà báo Mỹ Kevin Whitelaw ở tờ 
us News and World report rằng để dân thường xuyên nhớ 
đến sự nghiệp đánh Mỹ do Đảng khởi xướng, Đảng đã vạc 
nên một vết thương ác độc trên mặt Mẹ Việt Nam. 

Đúng ra là mánh chia để trị quen thuộc của cộng sản. 
Trong dân thì công nhân tiên tiến nhất, nông dân trung gian, 
trí thức lạc hậu (nên không bằng cục cứt.] Trong nông dân thì 
bần cố nông tích cực, trung nông dao động và phú nông thiên 
về phản động. Ngay đảng viên cũng còn chia đảng viên ưu tú, 
trung gian và lạc hậu! 

Có lẽ nơi duy nhất không chia tiên tiến với trung gian, lạc 
hậu là Trung ương đảng. Tuy bụng cũng ngầm phân loại xếp 
hạng cho nhau cả. 

Theo Tổng tập luận văn của Võ Nguyên Giáp, sau Điện 
Biên Phủ, về An toàn khu, Giáp đến chào Hồ Chủ tịch. Chủ tịch 
ôm Giáp nói: "Chúc chú thắng trận trở về, nhưng chúng ta còn 
phải đánh Mỹ." (tôi nhấn]. 

Tôi đọc và hơi buồn. Tôi đã ngỡ Bác nói: Chúng ta sẽ phải 
đối đầu với Mỹ nhưng hãy gắng thống nhất hòa bình, dân ta 
chín năm chiến tranh đau khổ quá đi rồi! 

Thế là vừa từ nô lệ bước ra dân ta đã bị Đảng nhét thanh 
gươm Giải phóng vào tay. Giải phóng dân tộc đồng thời giải 


458 



ĐÈN CÙ 


phóng giai cấp và loài người, làm một cuộc tiến quân thường 
trực và trường kỳ. Đi đời sức dân ơi hỡi sức dân! 

Muốn gì tôi vẫn muốn nêu câu hỏi mở đầu: liệu Việt Nam 
có thể tự trị năm năm ở trong Liên hiệp Pháp rồi tiến tới độc 
lập không? Nên biết Pháp giải chế độ thuộc địa chính là trong 
thời tổng thống de Gaulle chứ đâu phải như CB tức Hồ Chí 
Minh viết trên báo: đế quốc đánh chết vẫn không chừa cái nết 
chiếm hữu thuộc địa. Thôi, nói xa chả bằng nói gần: sao 
không học Bắc Kinh nán chờ để thu hồi hòa bình Hồng Kông, 
Macao và cả Đài Loan? Hay sao không như Nam Hàn nhìn các 
đồng bào suy nghĩ khác mình, yêu nước khác mình là anh em 
cốt nhục để cùng bàn bạc và cưu mang cứu đói chứ không là 
kẻ thù phải diệt? Hay, ừ nhỉ, sao không nghĩ được như Đặng 
Tiểu Bình: một quốc gia hai chế độ? (Kinh tế thị trường với 
định hướng xã hội chủ nghĩa chính là con đẻ không che giấu 
nổi của tư tưởng Tito đời mới này. Thập niên 40, 50 thế kỷ 
trước chửi nó dữ lắm!) 

Kỷ niệm trăm năm ngày sinh Lê Duẩn, 10 - 7 - 2006, 
(nhưng sau báo chí lại công bố là ngày 7 - 4 - 2007. Mới một tí 
đã hai dị bản.) Lê Đức Anh có bài ca ngợi Lê Duẩn giỏi chọn 
thời cơ hạ thủ miền Nam cộng hoà. Theo Anh, Duẩn cho rằng 
để Sài Gòn thực hiện Việt Nam hoá thì "nó sẽ mạnh lên và ta 
khó đánh đổ." 

A, đâu phải vì Sài Gòn phá hoại hiệp định Paris! Mà là vì 
đừng hòng ông cho chế độ chúng mày ưu việt. 

Một trí thức bảo tôi: Đầy một kho các lưỡi Ê - dốp, các ông 
rất giỏi dựng kẻ thù để căm thù và tiêu diệt. Nghe nói cứ thấy 
cứt Sài Gòn là chó Hà Nội nổi đóa liền! Còn khi được một tủ 
lạnh đã mất động cơ để làm trạn thì người Bắc vui. Rồi tự 
hào" giỏi kết hợp thô sơ với hiện đại!" 


459 



TRẦN ĐĨNH 


* * * 

Trong Báo cáo chính trị Đại hội 4, Lê Duẩn đánh giá thắng 
lợi như sau: đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế 
quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng, (tức chủ 
yếuViệt Nam, Trung Quốc, Liên Xô] đã đẩy lùi trận địa đế 
quốc, mở rộng trận địa xã hội chủ nghĩa (xin chú ý: then chốt 
ở đây. Một cách nói nữa là đẩy lùi từng bước, đánh đổ từng 
bộ phận chủ nghĩa đế quốc], phá vỡ một phòng tuyến quan 
trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á (phòng tuyến SEATO 
này sau đổi ra là ASEAN], làm đảo lộn chiến lược toàn cầu 
phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn 
chưa từng thấy. 

Về miền Bắc, ông nói: "Thành tựu to lớn nhất là đã thủ 
tiêu chế độ người bóc lột người (...] Các giai cấp bóc lột đã bị 
xoá bỏ..., người với người sống có tình có nghĩa, đoàn kết, 
thương yêu nhau cùng với "vô sản chuyên chính được củng 
cố" (...] "hệ tư tưởng và nền văn hoá xã hội chủ nghĩa được 
đặt trên những nền móng vững chắc.." (Báo cáo chính trị Đại 
hội lần thứ 4, NXB Sự Thật, 1977.] 

Lê Duẩn cũng thông báo thời kỳ hậu Việt Nam là thời kỳ 
chủ nghĩa xã hội xuất hiện thành mục tiêu đấu tranh trực tiếp 
(tôi nhấn] của tất cả các nước trên thế giới. Ngụ ý: công ông 
mở giai đoạn cho cách mạng to chưa? 

Nhưng hiện thực Việt Nam luôn bố láo như cố hĩ! Nó 
ngược lại Duẩn hoàn toàn! Phe xã hội chủ nghĩa tan, không 
còn ai cho súng, cho tiền, cho khoa học quân sự và cho tin 
tình báo ở phạm vi thế giới để làm "tiền đồn" đùng đoàng 
nữa, sức mạnh binh khí của Việt Nam suy yếu hẳn. Việt Nam 
cô lập kín mít, không mở ra nổi chuyện gì, trừ sáu tỉnh biên 
giới bị quân anh em chí cốt tràn vào dạy bài "thủy chung." 


460 



ĐÈN CÙ 


Đặc biệt đáng chú ý: Đại hội 4 là Đại hội thắng Mỹ nhưng 
Trung Cộng không gửi đại biểu đến dự. Thế đấy, ông anh cú! 
Đã hứa với Mỹ không cho domino ở vùng này thì chú em cứ 
dominol Ngày nào nó theo mình đánh Liên Xô ra trò thì nay 
nó trở cờ, cam làm "Cuba ở phương Đông" mở cửa cho Liên 
Xô vào Đông Nam Á bao vây mình. 

Và nhân đang thời trăng mật với Mỹ, Bắc Kinh đánh luôn 
Việt Cộng để thanh minh mình không xúi Việt Cộng xé hiệp 
định Paris chiếm Sài Gòn. 

Mãi tôi mới thấy trong canh bạc với Mỹ, người ta toàn xì 
tố bằng máu Việt. (Nhắc lại: máu Việt Nam có sức dịch 
chuyển quý giá.]. Báo Time đăng ảnh các hộp đèn quảng cáo 
Coca Cola, Big Mac... lần đầu tiên hiện ra rực đỏ ở dọc Bund 
Thượng Hải, Thành Đô, Khai Phong... cuối những năm 70 với 
dòng chú thích "Đông phương lại hồng." Tôi xem thấy ở mỗi 
hộp đèn đỏ hình như còn có thon thót ánh máu Việt. 

* * * 

Sau đại hội 4, tôi đến Nguyễn Thành Long. Anh nói Chế 
Lan Viên dự đại hội về hơi buồn. Không vào Trung ương mặc 
dù Tô' Hữu hết sức đùn vào. Đồn là vì có đại biểu Bình Định 
đến đại hội nhận ra Chế Lan Viên xưa đi ủng Nhật, thắt khăn 
mặt trắng to quanh cổ hô ủng hộ Đại Việt thân Nhật. (Xin nói 
thêm cho công bằng: nếu có thế thì Chế cũng đâu bằng Phạm 
Ngọc Thạch được Nhật cấp hàng nghìn cây súng cho Thanh 
niên Tiền Phong?]... 

Long nói Chế Lan Viên bảo đại hội có chất vấn Trung 
ương vụ xét lại, yêu cầu tổng kết vụ án... Rồi lắc lư mái tóc 
rậm đẹp, khẽ thêm: - Có vẻ Chế muốn qua tôi đánh động với 
ông hình như sắp có cái gì với ông. 

Tôi không để ý mấy. 


461 



TRẦN ĐĨNH 


Thì đùng một cái, chi bộ họp bất thường. Biểu quyết khai 
trừ tôi. Màn kịch để nói kỷ luật là theo đúng nguyên tắc từ chi 
bộ. 

Nửa tháng sau, Trọng, vụ trưởng Ban kiểm tra trung ương 
và Trần Trung Tá, vụ phó bảo vệ đến triệu tập tôi họp. Bí thư 
đảng ủy và Hữu Thọ, trưởng ban kiêm bí thư chi bộ ban nông 
nghiệp cùng dự. Hữu Thọ ngồi đúng trước mặt tôi. 

Trọng đọc nghị quyết khai trừ. số 271 hay 171, 73 gì đó, 
(chả thiết lục sổ tay ra xem lại.) Ngô Thuyền, phó trưởng ban 
kiểm tra ký. (Thuyền có con gái tên là Bè cùng học ở Trung 
Quốc với tôi, bé nhỏ, ngoan.) 

Nghị quyết viết: 

Tội danh bao trùm: Trong tổ chức xét lại, chống đảng, lật 
đổ, gián điệp, tay sai nước ngoài. Ở dưới nói rõ: Thuộc nhóm 
Vũ Đình Huỳnh, Minh Việt. Và ba tội trạng cụ thể: 

1. Phủ nhận mọi đường lối, chính sách của Đảng, nhất là 
đường lối kháng chiến chống Mỹ; 2. Lăng mạ lãnh tụ giai cấp, 
lãnh tụ dân tộc Hồ Chủ tịch;3. Chuẩn bị viết tiểu thuyết chống 
Đảng. 

Tổng kết hỏi cung tôi, Ban tổ chức trung ương không hề 
kết luận tôi ở trong "tổ chức chống đảng, lật đổ." vậy là theo 
điều lệ Đảng tôi có quyền khiếu kiện. 

Nhưng tôi cho qua. 

Chỉ thanh minh: - Nói tôi lăng mạ Hồ Chủ tịch là không 
đúng... Tôi nói những điều không phải về Bác cũng như đứa 
con có khi bực mình nói bố. 

Tá cười rất thú vị (như đã chuẩn bị sẵn bước này): "Đây, 
có bằng chứng, để tôi lấy." 


462 



ĐÈN CÙ 


Miệng nói tay mở cặp da. Tôi vội nói: "Thôi, thôi, tôi đồng 

ý." 

Tôi chợn. Đã có bài học của Lưu Cộng Hòa ở Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng: anh bị phó ban vốn là bí thư tỉnh Kiến An 
phang cho cả một cái gạt tàn pha lê nửa ký vào mặt. May có 
cặp kính lão che. Hữu Thọ có thể tái diễn trò "A, thằng phản 
động dám lăng mạ Bác chúng tao" mà tặng cái gạt tàn thuốc 
nửa ký pha lê Tiệp kia vào đầu tôi lắm. Tôi bèn đưa hai tay 
ôm thóp, vẻ suy nghĩ. Tiệp Khắc hồi ấy tặng ta toàn đồ pha lê 
để "khôi phục kinh tế" sau 1954. Cơ quan nào cũng đầy gạt 
tàn pha lê tuy đều chủ yếu hút điếu cầy. 

Trọng hỏi: - Anh Trần Đĩnh có ý kiến gì không? 

- Không, việc của Đảng mà. 

Tôi ngạc nhiên nghe cái giọng tôi dửng dưng. Còn tiễn 
Trọng và Tá ra tận gốc đa cơ quan như chủ nhân vậy. Bỗng 
nhẹ tênh. Hê luôn cả cái quyền pháp lý tối thiểu của đảng viên 
ghi trong điều lệ: đảng viên bị kỷ luật khai trừ được dự các 
cuộc họp kiểm điểm và đề xuất kỷ luật với đảng viên. Tự 
nhiên đọc thầm thơ Thế Lữ thích từ ngày thiếu niên: "Đã 
quyết không mong xum họp nữa, Bận lòng chi lắm phút chia 
phôi..." 

Đã có lúc tôi khá xấu hổ vì bị khai trừ. Nhưng rồi lành lặn 
khá nhanh. Nhờ cái gì? Nhờ - xin hiểu cho là tôi không bịa đặt 
ở đây - nhờ tôi nhớ lại câu nói của ông tham tán thương mại 
Ba Lan tháng 6 tháng 7 gì đó bị sốt xuất huyết nằm chung 
phòng ở Khoa lây Việt Xô với tôi năm 1970 (danh thiếp ông 
đưa đã mất]: "Giá nước chúng mày ra ở tít giữa Thái Bình 
Dương rồi mọi người xúm lại cung cấp mọi thứ cho chúng 
mày sống riêng với nhau thì thế giới đỡ mệt. Chúng mày phá 
quấy quá!." Cũng một kiểu khai trừ! 


463 



TRẦN ĐĨNH 


Ra khỏi nhân loại. 

So với xấu hổ của Đảng trước toàn thế giới thì xấu hổ của 
tôi ở cơ quan chỉ bằng con muỗi mắt? 

* ** 

Fin de partie - tên một vở kịch của Samuel Beckett: Hết 
ván, rời sòng. 

1947, ở thôn Mè, Ninh Giang, nơi mẹ tôi và anh em tôi tản 
cư tới, tôi đã được bí thư Mậm nhắm kết nạp. Đã một sáng lên 
huyện ủy làm cái việc mà nay có lẽ gọi là "phỏng vấn.” Tuổi 
mười bảy, lại thêm tung tích ông bố mịt mùng, nên chỉ 
chuyện trò vụn vài câu. Không vinh quy trở về, tôi lên cơn sốt 
rét, run cầm cập đi giữa thảm gấm vàng: đê bối bời bời hàng 
cây số toàn tơ hồng chín tới. Tôi và Mậm rất thân nhau. Tôi 
thường ở nhà anh, thường gặp cô cháu ruột của anh, T., con 
gái đầu lòng ông chủ tịch xã Hồng Lạc, rất mỏng mày hay hạt, 
thuộc loại dễ thành Ỷ Lan. Tình cảm lúc đó với Đảng gắn cùng 
mối thiện cảm với cô gái hay liếc trộm tôi rồi đỏ mặt. Lúc ấy 
tôi đã kén được một đối tượng điển hình để tập dượt đấu 
tranh ý hệ: sư cụ Chùa Mè. Bốn chục tuổi, trắng hồng, môi đỏ, 
giỏi võ - huấn luyện cho dân quân du kích xã. Phải cái tội mù. 
Cụ dạy tôi đánh đàn nguyệt - nhà tôi trú ở chùa - và trả ơn thì 
tôi lên lớp phê phán tôn giáo, nhất là đạo Phật, thuốc phiện 
đầu độc người lao động. Chủ nghĩa cộng sản hay nhất! Giải 
phóng dân tộc, giải phóng thế giới, giải phóng con người. Sư 
cụ chỉ cười, răng rất bóng (cụ có một thanh tre hình bơi chèo, 
đầu to đập rập suốt ngày lia cọ răng] nhưng một bà vãi cãi lại, 
làm tôi rất khó chịu. Chồng đi lính sang Pháp đóng tới bếp, bà 
quá mê sư cụ. Nhoáng cái bà đã vào buồng sư cụ. 

Mười ba năm sau, ở Bắc Kinh về, tôi trở lại Mè. Cảnh xưa 
mà người khác quá. Cải cách ruộng đất, Mậm bị quy là Quốc 


464 



ĐÈN CÙ 


Dân Đảng, bị tù. Sửa sai về nhà ít lâu chết. Vợ anh bảo: "Phẫn 
quá mà vỡ tim, vỡ toang như quả bóng ấy, chú ạ. Hai anh em 
chủ tịch với bí thư cùng bị gông cổ điệu đi." Cô cháu gái lấy 
người chồng thứ hai nghe đâu bị nó đổ tim la cho rồi chết. Sư 
cụ Chùa Mè bỏ đi đâu không biết. Dắt cụ đi là người đàn bà 
cười cứ ròn khanh khách mỗi khi vào buồng cụ ngày nào. Tôi 
thầm nghĩ nếu lúc ấy đứng tuổi có thể tôi cũng bị đổ vì đôi 
mắt lênh láng ướt sau hai hàng mi dài mựợt làm xây xẩm cả 
người đàn ông trước mặt. Nhưng sư cụ không biết đôi mắt ấy 
và bà cũng chẳng cần người tình mù biết mình ra sao. Tình 
yêu này vô tư nhất. 

Nhìn địa hình rêu mặt sân gạch và mốc ở thân cây cau mẹ 
tôi thường vịn vẫn như xưa, tôi muốn khóc, ôi, con người, 
sinh vật mong manh nhất! Sư cụ có lúc nào nghĩ đến tôi, kẻ 
nhiếc đạo? Ở Bắc Kinh đọc Nietzsche, tôi mới biết ý hệ là ma 
túy, và chúa gây lắc là ý hệ cộng sản.. 

* ** 


Nửa năm sau người ta khuyên Phan Kế An xin ra đảng, 
chớ để bị đuổi như Trần Đĩnh! An cho biết khi chi bộ khai trừ 
An, Nguyễn Đình Thi nói: - Bọn xét lại là con dao đâm vào 
lưng Đảng khi đang chống Mỹ. 

Thi biết chúng tôi phản đối chiến tranh, thứ hội lễ lớn 
Đảng mở ra cho dân tộc. 

Vài tháng trước một sáng Thi tặng tôi quyển Mặt trận trên 
cao - ghi: "Tặng Trần Đĩnh, những ngày hè nóng bỏng" rồi lầm 
rầm: - Khổ Hoàng Minh Chính, giờ thì thăm thẳm. 

ít lâu sau Tô Hoài cũng bảo tôi: "Bọn Chính thăm thẳm 
nhỉ!" Họp khai trừ An, Tô Hoài ngồi im. 


465 



TRẦN ĐĨNH 


... Hai nét về chuyện khai trừ Ung Văn Khiêm, Lê Liêm. Đọc 
nghị quyết khai trừ Khiêm xong, Lê Văn Lương dặn: anh cải 
tạo tốt thì lại trở lại với Đảng. 

- Cha này, - Khiêm nói, lúc mới ở Hà Nội vào, mình bí thư 
Xứ ủy phân công cha ra Ba Son vô sản hoá. Đã thổ cải theo 
Mao tan nát rồi lại bảo mình gắng Mao hoá tư tưởng lập 
trường! 

Còn Lê Liêm? Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Trần Quốc 
Hoàn dự cuộc khai trừ anh. Lúc anh về, Hoàn đi theo nói: - Từ 
nay làm việc cho tớ nhá. Chúng nó có gì thì báo tớ... "Mình 
nhìn hắn rất lâu, - anh nói, rồi lắc đầu: Không! Tởm quá. Mà 
họ đâu có cho mình dự cuộc họp họ ra kỷ luật khai trừ mình, 
vi phạm luôn Điều lệ." 

Đảng tạo ra hẳn một xã hội mới toanh cho loài người bất 
cần loài người có bằng lòng hay không thì há còn phải theo 
pháp luật, điều lệ nào nữa chứ? 

* * * 

Một đoạn nhỏ của Nghị quyết trung ương 21 khóa 3 về vụ 
án xét lại tôi còn nhớ: Bè lũ xét lại hiện đại tìm cách tuyên 
truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin. Một số phần tử 
trong nước ta đã sao chép các luận điểm của chúng, sử dụng 
các khái niệm xét lại để tuyên truyền chống lại các chính sách 
của Đảng ta... cần ghi nhận rằng bè lũ này đã tập hợp các cá 
nhân bất mãn, ghen tị và đồi trụy bên trong Đảng lập ra một 
"tổ chức chính trị phản động làm tay sai cho nước ngoài." 

Đúng là một kho tổ bố toàn lưỡi Ê - dốp! 

Tổ chức tay sai cho nước ngòai. Nước ngòai nào? Mỹ? 
Pháp? Anh? Nhật?... Thế nào cũng phải đổ cho là tay sai nước 
ngòai nhưng rêu rao tên cụ thể nào lên lại sợ. Kroutchev ngại 
chiến tranh với Mỹ nhưng rồi bị lật. Ngửi thấy mùi khói lửa 


466 



ĐÈN CÙ 


Trung Quốc sắp cho tràn ngập Việt Nam hết sức thơm ngon, 
thế là từ 1965 Brejnev đã mau lẹ nhảy ngay vào và cuối cùng 
còn viện trợ nhiều hơn cảTrung Quốc. Nhưng chúng tôi? 
Chúng tôi không bao giờ thấy máu lửa ngập đất nước là thơm 
là ngon! Lại xem nữa: ký hiệp ước tương trợ hữu nghị với 
Việt Cộng, Liên Xô có móc đứa nào trong" đám tay sai "của nó 
ra không? 

Có lẽ trong những người phản đối cộng sản, có một số rất 
ghét xét lại chúng tôi vì là "tay sai Liên Xô." Họ nghe Đảng nên 
không hiểu là do kiên trì phản đối nội chiến, chúng tôi đã bị 
khép tội chống Đảng, phản động trong bóng tối bí mật bao la 
của Đảng. Câu nói khá công khai của Trần Châu, anh tôi: 
"Chiến tranh đau khổ thì dân nổi dậy lật đổ" đã là một trong 
mấy bằng chứng quan trọng để Việt Cộng lập vụ án chống 
Đảng lật đổ lẫy lừng trong đảng sử. Lúc đó với chúng tôi, đào 
đâu ra Human Right Watch, ra Internet, ra Hạ viện Mỹ thông 
qua nghị quyết đòi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đào đâu 
ra các thứ blogs ngày ngày đòi thả chúng tôi V. V.?. 

Xin biết cho rằng chúng tôi đã bị bịt mồm hoàn toàn. Giá 
giống như Nhân Văn - Giai phẩm, chúng tôi được kiểm thảo 
công khai ở Thái Hà Ấp? Được thưa chuyện với dân rằng 
chúng ta không nên chém giết lẫn nhau. Rằng thống nhất đất 
nước có thể trì hoãn được. Và có thể thống nhất hòa bình V. 
V... Giá như chúng tôi được ra tòa như Cha Nguyễn Văn Lý. 
Thì anh Nam, phóng viên thông tấn nước ngoài sẽ chớp được 
cảnh bịt mồm ít nhất ba người. Kiểu này Hồng vệ binh gọi là 
văn đấu kết hợp vũ đấu. Lúc ấy đào đâu ra tòa án dù là giả 
dối? Lúc ấy chúng tôi là đồ chó ghẻ lạc lõng trong biển "nhân 
dân hăng say đánh Mỹ," người người xua đuổi! 

Trần Dần có lần bảo tôi - trên mảnh sân bằng cái chiếu 
trên tầng ba ở nhà Lê Đạt, Dần đến cố vấn cho việc nuôi hai 


467 



TRẦN ĐĨNH 


đõ ong Dần mới san cho Đạt: - Bọn Nhân văn chúng tao đòi tự 
do sáng tác, ừ, đòi tự do tư tưởng, tự do ngôn luận..., bọn "Xét 
lại" chúng mày lại đòi giữ mạng sống cho bất cứ người Việt 
nào, dù nó có là phản động chống Cộng ở Sài Gòn đi chăng 
nữa. 

Không phải ngẫu nhiên mà đêm đầu tiên hết bom B52, tại 
quảng trường 1 - 5 vắng lặng, Trần Dần bảo tôi: - Trần Đĩnh à, 
ra cái con lừa này nó cũng không ưa nặng mày nhỉ? 

Và Văn Cao: - Hòa bình, tao làm Mùa xuân đầu tiên là tao 
vùi chôn đi cái thứ quân hành tanh tưởi máu Đảng bắt dân ta 
theo... Bài ấy chính là tao nức nở nghẹn ngào, đúng, đến độ 
thành ra êm đềm như ánh sáng ban mai vừa mới ló, cuộc 
sống run rẩy mới lên mầm. Mày ơi, mấy chục năm máu xương 
liên miên liệu "người đã biết yêu người" như tao hy vọng 
chưa hả? 

Nhưng ít người hiểu được "bè lũ xét lại" như đám nạn 
nhân chính trị này. 

Mà thường lại tin vào luận điệu của Đảng, sẵn sàng coi 
bọn tôi" tay sai của Liên Xô" tức là cũng một mớ "uýnh chác 
khát máu" thế cả thôi. Kia, Kiến Giang nom như cha cố mà là 
đầu mối gián điệp cắm ở Hải Phòng để đón tàu ngầm Liên Xô 
vào đưa bọn xét lại đi đấy. Hay Minh Việt vào đại sứ quán 
Liên Xô ở Hà Nội ăn tiệc với thủ tướng xét lại Kossiguin mách 
cách phá Đảng. Lúc ấy, trừ Lê Trọng Nghĩa, chúng tôi nào biết 
có Cục tình báo Hoa Nam đỡ đần nên chưa ngờ có lẽ nó đã 
mớm cho tình báo Hà Nội biết bao tin "đặc biệt." 

Nhưng rồi chúng tôi đều phản cung, cơ sở pháp lý cho 
Nguyễn Trung Thành lật án. 


468 



ĐÈN CÙ 


Riêng Phan Thế vấn, bác sĩ nha khoa thì lại bị buộc phải 
phản cung! Chuyện này đủ nói lên tính hề hài cùa tội danh 
"tay sai nước ngoài." 

Năm 1968, đòi gửi thư cho Lê Duẩn khiếu nại việc anh vô 
cớ bị bắt, Vấn đã được đưa về Hỏa Lò gặp Hồ Chúc, cục 
trưởng Cục chấp pháp. Chúc bảo anh ngồi viết đơn. Theo như 
thường lệ, viết tên tuổi xong, vấn đề tiếp: "Gián điệp của Liên 
Xô" thì Chúc gắt: "Sao lại gián điệp? Xóa đi." vấn nói: "ô kìa, 
mấy năm qua toàn bắt chúng tôi phải nhận cái tội này không 
thì cột cho là ngoan cố mà lại!" Xóa tội "gián điệp tay sai Liên 
Xô" xong, Vấn viết đơn cho Lê Duẩn. 

Lần này Hồ Chúc vặn: - Không là đảng viên sao anh viết 
thư cho tổng bí thư? Rồi anh là quần chúng sao lại viết là hồi 
học tập Nghị quyết 9? 

Vụ trưởng chấp pháp tóm dân mà không hiểu tất cả ai ở 
trong cơ quan, tổ chức đều phải học cái nghị quyết lừng danh 
đánh Liên Xô thờ Trung Quốc. 

Đảng đổi hướng như con thò lò. cần Trung cộng, Đảng 
cộp chúng tôi vào cái rổ "tay sai Liên Xô" nộp làm thế chấp, 
nay cần Liên Xô thì Đảng lẳng lặng vớt vấn ra khỏi cái rổ tay 
sai gián điệp Liên Xô nhưng vẫn giữ lũ chúng tôi làm "tay sai 
gián điệp" hoài. 

Bù vào chỗ mất tội danh "tay sai Liên Xô," vấn phải nhận 
thêm ba năm tù nữa. Lý do: quần chúng không đảng viên mà 
chơi trèo, dám đòi pháp quyền và dân chủ với tổng bí thư. 

Sau khi ra tù, vấn được thứ trưởng Y tế Nguyễn Văn Thủ - 
- bạn nghề và bạn ten - nit - cho đi làm. Người ta không chịu. 
Vặn: mười năm qua anh ở đâu, lý lịch cần rõ chỗ này. 

- Tôi bị tù. 


469 



TRẦN ĐĨNH 


- Giấy bắt và tha tù đâu? 

- Không có, bắt suông tha suông thế thôi. 

- Thế thì anh thôi vào biên chế. 

Ai bảo Đảng ta quan liêu giấy tờ? 

Thế mà tôi có giấy chứng nhận! Nguyên do: đầu những 
năm 1980, ủy ban nhân dân phường mấy lần giục tôi nộp bản 
thành tích chống Mỹ để lấy trợ cấp chống Mỹ. Tôi không thích 
nhận. Phản đối chiến tranh mà nay lại lấy tiền công đánh Mỹ? 
Tôi bèn đến nộp vụ tổ chức báo Nhân Dân một sơ yếu lý lịch 
xin đóng dấu chứng nhận. Dấu liền đóng cái phắp. Tôi đưa lý 
lịch cho ủy ban. Người ta bèn lờ tôi ngay. Phần kỷ luật trong 
đó đề rõ: "Trong tổ chức chống đảng, lật đổ, thường gọi là vụ 
Hoàng Minh Chính." 

Sướng quá, thoát nạn lĩnh tiền. 

Xem giấy này, Kiến Giang cứ nói: - "Họ ỉm vụ án,nhưng tờ 
chứng nhận này của Đĩnh quá hay! Văn bản công khai duy 
nhất đấy!" 

* * * 

Ở ngay buổi mừng chiến thắng đặc biệt tại báo Nhân Dân 
mà người chủ lễ danh dự là Tổng bí thư Lê Duẩn, tôi đã trải 
qua một phen điên rồ. 

Như sau: sáng hôm ấy, Lê Duẩn đến báo đảng nói chuyện 
đại thắng Mỹ, mượn dịp để ông với báo đảng cùng vui mừng 
lại vừa là cách tuyên dương công trạng báo đảng đã trung 
thành với từng lời của ông trong suốt cuộc chống Mỹ. 

Toàn cơ quan có mặt, chả ai "moong" và tất cả đều ăn mặc 
đẹp, đều hớn hở, đều cười nói rộn ràng và đều dồn hết cả lên 
mấy hàng ghế đầu. Vâng, để được nhìn cho tỏ vị anh hùng 


470 



ĐÈN CÙ 


vừa thắng Mỹ, thế cho nên cả một nửa trên hội trường chật 
kín vào nhau như sung, còn nửa bên dưới, chừng năm sáu 
hàng ghế dài có lưng tựa thì vắng ngắt. Có thể lấy cảnh này 
làm biểu trưng cho tình "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" 
được lắm, tuy trông nó hơi học sinh trung học. Trong đám 
đông chen chúc sung sướng tột cùng ấy, nổi lên chiếc cà vạt 
mầu đỏ ớt cay xè mắt mũi của Hữu Thọ. 

Lê Duẩn nói được vài phút, ma xui quỷ khiến làm sao, tôi 
bỗng từ từ đứng lên, từ từ lách ra đầu hàng, từ từ đi xuống 
sau lưng hàng ghế cuối cùng rồi đứng đó, chọn cái chỗ ngay 
ngắn tại chính giữa hội trường, hai tay chống lên lưng ghế, 
mặt thản nhiên... 

Để làm gì? Thật tình tôi cũng chả rõ tại sao! Bệnh tôi là 
bồng bột, bốc đồng thì còn mong gì tìm ra động cơ trực tiếp, 
cụ thể nữa. Có lẽ chọn lìa khỏi số đông nồng nhiệt - xuất 
chúng, outstanding - tôi muốn trình cho mọi người thấy kẻ 
hèn nhát phạm tội" sợ chiến tranh "kia trước sau vẫn kiên trì 
chống lại bạo lực đến cùng dù hắn đơn độc, dù bạo lực đang 
vỡ trời cuồng hoan. 

Vừa đứng đặt tay lên lưng ghế nhìn lên nửa hội trường 
trống không đến bảy tám mét thì thấy luôn hai anh thanh 
niên quần kaki vàng, sơ mi trắng đến ốp ở hai bên, ở phía sau 
tôi một ít. Rồi một anh thứ ba lớn tuổi hơn, đến khép lại ở sau 
lưng. Tôi thấy hình thành ngay ở quanh tôi thế trận vành 
móng ngựa của tòa án mở ngược. Bụng liền bảo dạ: "Hố to!" 
và bắt đầu bồn chồn không yên. Nhưng làm thế nào bây giờ? 
Chẳng lẽ cười lấy lòng họ mà nói: "Đông quá nên tôi hơi khó 
thở phải ra đứng đây?" Mà trở về chỗ cũ thì càng xoàng! Bèn 
đành cứ chịu trận ở mẩu đất hoang vắng tự mình trích biếm 
mình đến đó, để thấy gáy luôn nặng trình trịch như đeo một 
cái vạ đời. Lúc đó mới nhận ra hết nghĩa chữ "vùng không 


471 



TRẦN ĐĨNH 


người" và "vùng tự do bắn phá." Nhìn lên cứ thấy mắt Lê 
Duẩn nhìn thẳng vào mình. Tôi đoán thế nào ông cũng nghĩ 
sao lại để người đã tóc hoa râm đi bảo vệ tôi? Cục trưởng bảo 
vệ an ninh Kháng tóc bạc nhưng nom có giống tay này đâu? 

Qua kiểu lập nghiêm khác tập thể một trời một vực của 
tôi, ai cũng có thể kết luận rõ ràng tôi đang" đi ngược dòng 
thời đại." Và dĩ nhiên đã ngược dòng thì chẳng còn nghe thấy 
gì nữa, mặc dù hội trường luôn rầm rầm vỗ tay và reo hò. 

Lễ vừa tan, tôi lẻn vội ra hồ Gươm, không cùng cả cơ quan 
chụp ảnh với Lê Duẩn. (Hôm sau, xem bức ảnh Lê Duẩn chụp 
với báo đảng to gần hết cả trang nhất. Nhà báo tên tuổi Th. T. 
ngả hẳn người vào vai Lê Duẩn, cười khoái lạc, tay ôm một 
quyển to tổ bố - chắc là một cụ kinh điển mác - xít nào anh 
vừa vào thư viện mượn ra làm đạo cụ diễn show - tôi cả quyết 
thế vì chả lẽ đến để toàn tâm toàn ý nghe tổng bí thư mà lại 
vẫn kè kè đèo theo một khối sách nặng đến nửa ký?] 

Gió mát, mặt hồ in bóng mây, tôi chợt nhận ra: bị trừng trị 
vì tội phản đối chiến tranh, tôi vẫn khăng khăng theo đuổi tới 
cùng nguồn cơn "tội lỗi" của tôi chứ không ùa theo đám đông 
mà quay mặt lại cả với chính mình. Không, hơn thế, tôi đã cho 
mình nhân danh phái đối lập đơn độc trình diện ở ngay trước 
mặt tổng bí thư! 

Nhưng phải nói nếu biết bỏ ra đứng một mình là thế nào 
an ninh cũng ốp sát thì tôi chả ra mắt như vậy. 

Bây giờ viết lại chuyện này, tôi mới thấy ra là từ lâu trong 
vô thức, tôi đã cất công xây nên vững chắc khoảng xa lìa rành 
rọt với phe chiến tranh, và nó, khoảng trống cách biệt như âm 
với dương này đã ôm bọc tôi mà bảo vệ suốt. Và cũng có lẽ 
hồn ma các nạn nhân chiến tranh mà tôi âm thầm thương 


472 



ĐÈN CÙ 


cảm hồi đó đã cử tôi ra làm một luật sư câm lặng chất vấn tác 
giả của "thắng lợi": "Thắng gì? Thắng ai?" 

Mà cũng có lẽ tất cả chỉ là dục lực mông lung này thôi: 
"Tôi không sợ ông, dù ông là trùm bạo lực, tôi đương đầu lại 
đây..." Thôi, dù chả làm nổi trò gì thì ít ra tôi cũng nhất quán 
tuyên xưng mình là kẻ chống chiến tranh. 

À, còn chuyện này. Ba chục năm sau, tháng 3 - 2006, ở hội 
nghị báo Nhân Dân - gồm cả các tổng biên tập đã về hưu như 
Hoàng Tùng, Hồng Hà... - kỷ niệm cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, khi người ta giới thiệu tôi là "phóng viên chiến tranh," tôi 
đứng lên nói rành từng tiếng: - Tôi không chiến tranh, tôi chỉ 
bất khuất. 

Tôi nhìn mặt các quan chức đồ sộ. Không một phản ứng. 
Sự thật của tôi được chấp nhận. Đây không phải Bất khuất 
của Nguyễn Đức Thuận mà là bất khuất viết thường của Trần 
Đĩnh. Trong khi không ít anh em đang làm việc vỗ tay hoan 
hô... Tôi có thể kể tên ra. 

Còn một số chị, như chị Lý y tế, thì tan họp ra cứ thì thào: 
- Ui, nghe anh nói mà sợ góa đi à! Mọi người lấy làm vinh dự 
thì anh lại lắc. 


473 




Chương ba tám 


1 975. Tháng 4. Đại thắng mùa xuân. Như tên hồi ký Văn 
Tiến Dũng viết. Và cho tướng Giáp ra rìa đại tiệc. Báo 
Nhân Dân dành hai trang đăng bài Bùi Tín tường thuật "giải 
phóng Sài Gòn.” Xem đến đoạn Bùi Tín vào Dinh Độc Lập mở 
tủ lạnh xem "chúng nó" ăn những gì, tôi không đọc nữa. Kiểm 
kê sự ăn uống của tư sản, địa chủ vốn nằm quen thuộc trong 
cẩm nang phát động quần chúng căm thù bọn bóc lột. Tức là 
bấm vào cái huyệt ghen ăn tức ở. Mở trí khôn cho quần chúng 
ở cái điểm này mới quý đây! 

Bỏ báo xuống là một phản ứng buồn. Chính tôi thua. Với 
thân phận kẻ bị đàn áp, rất bản năng tôi đứng ngay vào phía 
bà con đại bại trong Nam. Tự nhiên cứ hay hát thầm "Chung 
một tương lai tối mù tối mịt" theo điệu một bài hát ca ngợi 
Biển Đông chung chạ môi răng. 

Gần trưa 30 - 4, Nguyễn Thành Long rủ tôi đi bộ về phía 
ngã tư Lý Thường Kiệt - Phố Huế. Đường ngày càng đông 
người hò reo. Tôi nói: "Chả lẽ trời đất quỷ thần lại phù hộ..." 
vừa lúc một chiếc xe máy phóng vượt lên, người ngồi sau 
vung một bánh pháo đang nổ tụng tóe, tôi không nói tiếp nữa. 


475 



TRẦN ĐĨNH 


Tôi dành một trang nhật ký viết: Le rideau tombel - Hạ 
màn. Sáng 1 tháng 5, con gái tôi dậy rất sớm khe khẽ lấy khăn 
quàng đỏ xin phép cho lên xe Nhà hát. 

Tôi vẫy cháu đến bên giường. Thấy cần cho cháu hiểu 
điều cơ bản. Nói: - Cho con đi mừng đất nuớc hết chiến tranh, 
dân thôi chết chóc chứ không phải mừng chiến thắng vì khi 
con reo hò thì trong kia có thể ông nội và các cô chú của con 
lại đang khóc... bởi bom đạn ngoài này giết chết mất người 
thân. 

Tự kiềm chế, tôi tránh chữ nội chiến, sợ cháu ra ngoài bép 
xép nhưng chính cũng lúc đó trong đầu tôi chợt lóe lên một 
liên hệ: Đảng đã trung thành noi sít sao gương hai ông anh cả 
và hai mở đầu sử mới của đất nước đều bằng nội chiến tàn 
khốc để rồi rút ra kết luận thần thánh "chính quyền ra từ 
nòng súng." Nhưng sao người ta cứ phải mượn danh nghĩa 
chống ngọai xâm? Kia, từ 1972 đến 1975, ba năm qua toàn là 
Việt Nam thịt Việt Nam! Mỹ cuối cùng chẳng phải đã học 
Trung Quốc vở Việt Nam hóa chiến tranh đó sao? Để nó đánh, 
còn mình tung hứng chỉ trỏ đằng sau có hơn không? 

Đâu chỉ tôi lo người nhà tôi trong kia khóc. Ngoài này tôi 
đã chứng kiến người khóc. Gần nhà tôi có cụ Lập, hơn bảy 
chục tuổi, thổi clarinette dàn nhạc cung đình của Bảo Đại, 
cùng dàn nhạc theo cách mạng, đánh Pháp rồi tập kết ra Bắc 
cùng với Dương Quang Thiện, Lý Thương, các giám đốc Nhà 
hát Giao hưởng, Hợp xướng, Nhạc vũ kịch, Nhà hát Ca Múa 
Nhạc. Mỗi cụ Lập không đảng thì lính trơn, sống một mình. 
Nghèo, đói. Bít tất nâu bạc phếch quanh năm ở chân, đúng 
hơn, hết chun, tụt nằm lòng thòng ôm mắt cá. Đôi dép râu 
quai vồng ngỏng lên như những còng vó. Mưa gió ra chuồng 
xí về thấy tôi dịch sách ở đầu hiên (mất điện], cụ dừng lại. 
Đập vào mắt tôi là đôi bít tất lúc này đã tụt ra nửa bàn chân 


476 



ĐÈN CÙ 


đang như hai cái bao tải con lau chùi vệ sinh cho dẫy hè sứt 
mẻ ướt dượt, cho vũng nước đái đã lên váng mấy màu ở 
chuồng xí. Tôi thầm nghĩ: "Cụ không tập kết thì cụ đang đi 
giày da bóng loáng và quần téc - gan màu than đá." 

Về sau, trong mắt tôi, đôi bí tất lòng thòng ở hai cổ chân 
gầy mốc meo và lật phật rủ ra ngoài đến một nửa kia trở 
thành ngọn cờ của đầu hàng buông suôi. "Tôi là vì nghệ thuật 
mà hăm hở ra đi, nhưng nghĩ lại thì cũng vì nhiều cái lắm, vì 
tiền đồ cá nhân này, vì nước này nhưng cuối cùng chẳng cái gì 
nó vì tôi..." 

Một hôm để cụ vui, tôi nói: - Cụ ơi, sau Cách mạng tháng 
Tám, nghe Dàn nhạc cung đình chơi có cả clarinette, saxo... 
hai bài "Lưu thủy Hành vân" ở trước Nhà hát lớn tôi thật 
không ngờ ta đã kết hợp tây nhạc và hay đến thế. Các cụ từ 
hồi ấy đã chăm chút vốn liếng dân tộc và học ngoại. 

- Ấy, rồi ông Tố Hữu bắt giải tán. ông ấy bảo truyền thống 
chúng ta là thô mộc, tây nó mới kèn đồng, dây đồng. Thì ông 
gì Cục trưởng văn hóa quần chúng cho mở lại hội Lim cũng bị 
phê phán rồi mất chức đấy. 

Tôi thầm nghĩ: Đào Duy Kỳ! 

Bây giờ, tôi mau mắn mừng cụ sắp được đoàn tụ gia đình. 
Nhưng cụ nắm tay tôi: - Cảm ơn ông, đoàn với ai, tụ với ai? Vợ 
con chưa biết hiện ở đâu, đi theo nhà khác mất rồi có khi. Họ 
hàng thì chết trong Tết Mậu Thân... Tôi về đó vẫn lại trơ làm 
thằng tập kết đợt hai trơ trọi một mình... Ra đi để thống nhất 
đất nước, bây giờ ai thống nhất với thân già tôi? 

Thương cụ, tôi cúi xuống. 

Thì lần đầu tiên thấy chân trần của cụ. Nó xương xẩu, 
mỏng tóp, vặn vẹo, và tôi thấy đúng là nó có một nội tâm và 
nội tâm ấy đang mếu. Tôi vụt nghĩ Ma Y thần tướng có lẽ nên 


477 



TRẦN ĐĨNH 


xem tướng bàn chân trước hết, lấy cái bệ đỡ của số kiếp này 
làm điểm đột phá vào vận mạng mỗi người. 

Cụ Lập nói chuột cống tha mất bít tất rồi. Đêm qua ở nhà 
vệ sinh về bước vào vũng nước sâu phải cởi ra hong. Sáng 
không còn nữa. 

Lúc ấy tôi chỉ có một đôi bí tất rách mũi và gót. Vào nhà ai 
phải cởi giầy, tôi thấy như đang viết khai lý lịch phi vô sản 
đáng xấu hổ. 

Tôi nói nhiều đến cụ Lập này vì hai nguyên cớ, ngoài tình 
thương đồng loại còn có lợi ích. Sau khi cụ về Huế, Thanh 
Thanh, diễn viên múa, con gái Hoàng Mười bảo vợ tôi: - Cô 
hãy xin cho dọn về nhà cụ Lập chứ ở mãi cạnh chuồng xí mất 
vệ sinh lắm. Thú thật là vào nhà cô, em thấy mọi thứ ám mùi... 
kia kinh quá. 

Cụ Lập đã cho gia đình tôi một "dinh cơ... thơm.” 

Nguyên cớ thứ hai: cụ Lập giống Cụ Hồ như một bản sao. 
Trẻ con Khu văn công thường đến đập cửa nhà cụ: Cụ Hồ ơi là 
Cụ Hồ ơi, sao Cụ lại đến ở đây? Lý ngừa ô là ngừa ô ô ộ ô, nào 
xin rrước... Củ, rrước Củ, rrước Củ là về rrưn... là về rrưn... à 
rrưn. Hay vỗ tay hát chõ vào nhà: "Hai mắt Bác như sao, râu 
hơi mùi..." 

Chúng kháo râu cụ có mùi thui thúi (nhại cụ]. 

Hỡi Ma Y Thần tướng? Sao giống nhau như đúc mà mỗi 
người một cảnh? Bên là vật chứng của vinh hoa thành đạt, 
bên là vật chứng của lụn bại thảm thương. Tôi đã có lúc nghĩ 
không chừng cụ Lập là một phản - Hồ Chí Minh, như phản vật 
chất trong vật lý. Lúc ấy tôi chợt tiếc đã không quan sát kỹ 
bàn chân Cụ Hồ một dạo tôi hay nhìn thấy. 


478 



ĐÈN CÙ 


Nhân chuyện đám trẻ con Lý ngựa ô ghẹo rước cụ Lập về 
rrưn, cần nói thêm chúng còn ghẹo cái phi lý của xã hội. 
Chúng vỗ mông hát rất đều và to: Què liên lạc, Lác lái máy 
bay, Cụt tay đào hầm, Câm gọi điện, Mù đọc báo, Điên chỉ huy 

... Và một kiểu lắp thêm chữ vào câu hát như kiểu cờ 
domino, ai ngắc không hát tiếp được sẽ bị ê ê: Bà gì bà ngoại, 
Ngoại gì ngoại xăm, Xâm gì xăm lăng, Lăng gì Lăng Bác, 
Bác gì Bác Hô, Hô gì hô đô, Đô gì đô xôi, Xôi gì xôi lạc, Lạc 
gì lạc thối, Thối gì thối tai, Tai gì tai chó, Chó ỉa vào mày, 
Mày vây nước đái, Cho tái mặt lên... 

* * * 

Xong chiến tranh cả tháng tôi rất buồn: không có tin của 
bố và các em tôi. Dù Linh vào Nam biểu diễn từ đầu tháng 5 
và Thép Mới, Mai Lộc hết sức tìm. Gia đình tôi mất liên hệ với 
nhau đã lâu. 

Thương miền Nam đang sướng rồi khổ đây thì mọi người 
cũng lại xuýt xoa trong kia dân nó ối chà giàu ơi là giàu. Vàng 
chỉ năm chục đồng Cụ một cây. Tủ lạnh vài chục đồng một 
chiếc. Lạnh cứ là liên lu liền lù suốt năm. Bảo cho tay vào lâu 
là hoá ra đá. 

Một sáng p. K. bên giáo dục chuyển sang làm báo mời tôi 
ăn phở Phú Gia. Lúc chờ, anh nói: - Chỉ với anh thì tôi mới nói 
thật cái này: nhà tôi là tư sản anh ạ. 

Thấy vẻ sung sướng trên mặt anh, tôi mừng thay nhưng 
cũng lo. Tôi nói khéo sẽ mất hết. K. nói: - Tôi đã mách cách 
phân tán cả rồi. Sao để họ lấy không được chứ? 

Trả lời tôi hỏi trong ấy họ sống thế nào, anh nói: - Đủ hết 
nhưng nay nhà tôi đã cho nghỉ máy lạnh. Giả nghèo. Buồng 
nào cũng máy lạnh. Xin lỗi anh, tôi thấy sướng nhất là đi toa 


479 



TRẦN ĐĨNH 


lét. Ối trời, anh biết không, rộng, thoáng, mát., sạch... Buồng 
trưởng phó ban báo ta thua xa... 

Hồi Nghị quyết 9, K. đả xét lại khá mạnh. Tôi không hiểu 
tại sao nay anh chỉ nói niềm vui hưởng thụ của gia đình tư 
sản với riêng tôi. Mơ hồ thấy có khi anh lại nhận ra ở tôi cái gì 
đó giống Sài Gòn - đúng, giống thì mới chống dữ việc "giải 
phóng" nó chứ! Cũng lại nghĩ: thảo nào có câu "miền Nam 
nhận họ, miền Bắc nhận hàng.” Con búp bê lủng lẳng trên ba 
lô mỗi anh lính trên đường về Bắc. Nhẹ đi một cơ số đạn giỏi 
cướp mạng người thì nặng ra một vật cưng biết chớp mắt, 
nhoẻn cười. 

Thời gian rồi cho thấy hóa ra Sài Gòn cũng có công bày lối 
đi tới cho Đổi mới... Định hướng xã hội chủ nghĩa cặp bồ với 
kinh tế thị trường, kẻ cho uy danh, kẻ cho túi bạc, mối nhân 
duyên này chẳng phải là sặc sụa mùi dân Nam nhận họ cộng, 
dân Bắc nhận hàng tư đó ư? 

* * * 

Cuối cùng Thép Mới thư: "Đĩnh, Hồng Linh đã gặp cả nhà 
mày ở Nguyễn Thông rồi. Đâu có đấy. Tao đến chào ông cụ. 
Ông cụ khỏe, khóc nhớ miền bắc. Thép Mới, thân. Tối 31 - 5 - 
1975 trước khi đi xem Hồng Linh biểu diễn." 

Sợ mấy nghìn quyển sách - 16 loại từ điển - của bố tôi bị 
thiêu hủy, Thép Mới cho bô' tôi một giấy chứng nhận của báo 
Nhân Dân: "Xin cảm ơn cụ đã có nhã ý để cho báo Đảng chúng 
tôi sử dụng thư viện gia đình cụ..." 

Cán bộ nhân viên có gia đình trong Nam đều xin giấy 
chứng nhận cán bộ cách mạng để gửi vào làm một thứ bảo 
lãnh. Tôi nộp đơn xin thì Ngũ Phong, cán bộ văn phòng cho 
hay Hồng Hà không ký, bảo rằng tôi không cần. Nghĩa là tôi 
không có tư cách cán bộ cách mạng. Khi Ngũ Phong báo tôi ý 


480 



ĐÈN CÙ 


kiến của Hồng Hà, Vũ Hòang Địch đang ngồi với tôi ở dưới 
cây đa sân báo liền ngẩn ra rồi run run môi nhìn xuống. Còn 
tôi thấy bỏng rát cái kim ấn tội đồ Đảng đóng vĩnh cửu lên 
mặt. Không có bùa yểm cho gia đình, tôi gửi huân chương 
kháng chiến của tôi vào. 

Mất hết! Các cháu bé con hai cô em đem huân chương ra 
đánh cầu. Nhà nước lẫn gia đình đều phủ nhận công lênh 
chiến đấu của tôi. 

Cơ quan báo họp nghe truyền đạt ý kiến Phạm Văn Đồng: 
ta nhân đạo đưa họ đi cải tạo để trở lại làm người, kẻ nào 
không chịu mà chống lại thì ta sẽ đối xử như chó (ý là cho 
quay lại đời chó săn]. Tôi nghe thấy kinh khủng, lạnh cả 
người. Bữa ấy cũng truyền đạt lời Lê Đức Thọ: ta để cho họ 
tạm buôn bán thế mà đã có anh em chất vấn. Họ như con 
chim ta nắm trong lòng bàn tay, cần đến ta bóp lại ngay thôi 
mà. 

Người ta hớn hở thì lòng tôi u ám. Như Nàng Kiều trước 
mộ Đạm Tiên cứ thấy số phận mình gắn nhiều hơn với bà con 
trong kia. Cũng chung phường phản động cả. 

Nghe câu "chuyến tôi đi xe đò đứt thắng, đ. mẹ đời đ. má 
tương lai" chả hiểu vì sao lại truyền ra Bắc, tôi thấy rõ hơn bà 
con trong Nam, đồng minh không cần cam kết, sẽ bị đày ải từ 
nay! 

Nhưng người ngoài Bắc nô nức đi Nam. Tôi biết thân 
phận không ngỏ ý ngay. Người ta sẽ bảo anh chống kháng 
chiến chống Mỹ cơ mà, sao còn xin hưởng chiến thắng? 

Gần năm rưỡi sau, tôi được giấy phép vào. Tiền không có, 
tôi vay Lê Văn Viện, phiên dịch cho sứ quán Ấn Độ, bố Bống 
tức ca sĩ Hồng Nhung, 500 đồng. To của. ("Anh cứ cầm, bao 
giờ trả em, mà không trả cũng được," - Viện nói.) Có tiền rồi 


481 



TRẦN ĐĨNH 


lại khó khoản vé. Chỉ có thể hoặc nhất thế nhì thân hoặc chìa 
cổ ra cho phe vé. Tôi nhờ học giả Đào Duy Anh. Anh viết vài 
chữ bảo tôi cầm đến cho Hiến từng làm ở báo l' Action, Quân 
du kích và Hà Nội Mới. Hiến đã mua cho tôi vé liên vận - xe 
lửa đến Vinh, đổi xe khách trực chỉ ngày đêm vào Sài Gòn. 

Đêm miền Nam đầu tiên nghỉ ở Đà Nằng. Hành khách ngủ 
vạ vật trên đường quanh xe. Sáng sớm, mở mắt tôi thấy một 
vùng loá trắng, tinh khiết, ngỡ như mênh mang ngay ở trên 
đầu: pho tượng Phật. Chợt thấy lòng êm ả lạ. Nhờ ánh sáng an 
ủi mà một đức Phật bằng lặng và nguy nga như tảng băng 
Nam cực kia trôi đến ban cho. Sau biết đó là pho tượng Phật 
Quan Âm lớn nhất Việt Nam ở Chùa Linh ứng, Bãi Bụt. Hay 
thật, sao đêm đầu tiên gửi mộng trên đất miền Nam tôi lại ở 
Bãi Bụt! 

Tôi tới nhà, cô em út trông thấy tôi đầu tiên. 

Cách đây hai mươi năm, ở Đại học Bắc Kinh, tôi nhận 
được một bưu thiếp, sản phẩm đặc biệt của cái thời "tạm chia 
cắt." Hân, mười sáu tuổi, viết: "Em mơ thấy anh được Nobel, 
à, nhưng anh có biết Nobel là gì không? Em khoe với bọn bạn 
là anh rất giống Marlon Brando và Anthony Perkins, ôi, chúng 
nó ghen quá, đã đẹp trai lại giỏi nữa chứ. À, nhưng anh có biết 
hai diễn viên Mỹ này không?" 

Nay Hân ngẩn ra nhìn mãi cái người tiều tụy đang cố rút 
chân ra khỏi đống bị, sọt, can, ba lô tha vào cứu tế chất đầy 
sàn xích lô. Gắng rút được chân thì một chiếc dép nhựa nâu 
văng lên thành một parabol hoàn hảo của một chiếc lá đa già, 
mỏng sắc, nó liệng vồng lên qua đường rồi rơi đánh đạch một 
cái trước khung cửa gỗ tăm tối của nhà tôi: tiền trạm của tôi 
lại là cái gót rỗ kỳ khu nằm trình diện kia! Khi xỏ lại chân vào 
nó, tôi chợt thấy mình đúng là khố dây đi đất. Tôi không có 


482 



ĐÈN CÙ 


nền móng gì ở dưới chân. Nhẹ bỗng. Trống trơ. Trừ tình gia 
đình, bố con anh em... 

Tôi đồng thời cũng thấy một ngỡ ngàng lớn trên mặt em 
gái. Em quan niệm người có tài mới thành đạt và thành đạt 
thì trước tiên là có nhiều tiền, kiểu như Bill Gates sau này 
vậy. Tan vỡ Nobel. Marlon Brando, Anthony Perkins... ở 
người anh. Tan vỡ hết luôn cả mộng nữ sinh Trưng Vương 
Sài Gòn. 

Đoàn tụ thật là cảm động và vui. Nhưng luôn nhói lên một 
nỗi lo đen ngòm: gia đình tôi trong này rồi sống làm sao. Bố 
tôi sụt mười mấy cân. Lo, chán. Tôi nhắc chuyện Nguyễn 
Thành Long nói bố bị bắt đứng nghiêm một lúc. Cụ cười bảo 
tôi: - Bố đi bộ về đến đầu phố thì bị một anh bộ đội cầm súng 
gác giữ lại hỏi đi đâu mà nhanh thế. Bố nói tôi già nên muốn 
mau về nhà nằm. Không được, đứng nghiêm năm phút! Bô' lại 
ngỡ như thuở bé đi học đứng nghiêm là quay mặt vào tường 
nên quay vào tường thì anh ấy lại vặn sao quay mặt đi? Trốn 
giáo dục à? Lại quay lại nhìn thiên hạ qua lại nhìn mình. Đứng 
đã ngán lại phải nghe loa ca ngợi chiến thắng, phân tích chiến 
thắng... 

Đến đây, bố tôi chợt ra đầu giá sách lúi húi lục tìm rồi 
quay lại đưa tôi hai trang báo đã cắt. - Đĩnh xem, chiến thắng 
đây. 

Một nửa trang báo Sài Gòn Giải Phóng có câu tôi nhớ đại ý 

như sau: Với Việt Nam, Trung Quốc vĩ đại không chỉ là người 
đồng chí, mà còn là ông thầy tín cẩn, đã cưu mang chúng ta 
nhiệt tình để chúng ta có được ngày hôm nay, thì chủ quyền 
Hoàng Sa thuộc Trung Quốc hay thuộc ta cũng vậy thôi. Khi 
nào chúng ta muốn nhận lại, Trung Quốc sẽ sẵn sàng giao lại. 
Một trang nữa với bài xã luận nhan đề thật kêu: "Thấm nhuần 
tinh thần nhân đạo Việt Nam.” (Bố tôi che phần dưới bài xã 


483 









TRẦN ĐĨNH 


luận hỏi tôi: "Tu crois en ca? - Đĩnh có tin không?" rồi rút tay 
lại cho tôi đọc tiếp.] Như sau: "Đế quốc Mỹ và tay sai đã biến 
chúng từ con người thành ra dã thú. Cách mạng phải cải tạo 
chúng từ thú trở lại thành người. Phải giam chúng lại để 
chúng không làm hại nhân dân được nữa. Đồng thời phải cải 
tạo chúng để chúng cải tà quy chính." Tôi lại thấy lạnh người 
như lần đầu nghe truyền đạt lời Đồng - (chứ không phải vàng, 
chỉ lời Bắc Kinh mới là vàng] tại bản doanh báo đảng. 

Bố tôi nói: - Qua thư từ các con, bố đóan các con khốn khổ 
vì đảng và vì thế bố cũng hài lòng, đỡ buồn. Trước kia, trong 
này vẫn gọi Hà Nội là tay sai của Moscou, Bắc Kinh... Còn bảo 
Sài Gòn tay sai thì Sài Gòn không hề dâng đất cho Mỹ như Hà 
Nội. À, Đĩnh thì chắc biết cũng Trung Quốc nhưng Trung Quốc 
lại đã có Lão Tử chủ trương không dùng vũ lực vì chính vũ 
khí sẽ chống lại người cầm vũ khí... Mặc Tử thì phản chiến 
thế này: mùa đông rét, mùa hè nóng nên không dấy binh, mùa 
xuân canh tác, mùa thu hái gặt nên cũng không dấy binh... 
Người ta sợ khổ dân mà không đòi chém giết. Còn Mạnh Tử 
nói kẻ cầm quyền coi dân là ngọn cỏ cục đất thì dân coi lại họ 
là quân cướp, kẻ thù.. 

Nghe bố nói Lão Tử, Mặc Tử, Mạnh Tử mà mình im, tôi 
hơi ngượng. Học ở Trung Quốc nhưng tôi không mò vào Lão 
Tử, Mặc Tử, Mạnh Tử!... Đúng ra, 1973, tôi đã mượn Minh Chi 
quyển Đạo Đức Kinh tiếng Anh nhưng đọc cứ trượt đi. Không 
tán thành Marx đề xướng bạo lực, tôi cũng chê Lão Tử không 
tưởng khi chủ trương vô vi. Nhưng tôi rất thích ý này của Lão 
Tử: lúc chuẩn bị dùng vũ khí thì hãy coi như đang sửa soạn lễ 
tang, tàn sát nhiều thì nên thương khóc cho những mất mát 
đau buồn, nếu có thắng thì nên kỷ niệm bằng tang ma chứ 
đừng tự ca ngợi mình giết giỏi. 


484 



ĐÈN CÙ 


BỐ tôi chép miệng phàn nàn im súng là mở luôn ngay một 
trận terreur rouge, - khủng bô' đỏ. Bố đã thấy những bà mẹ bế 
con bé quỳ xin người khác lên xe chạy trốn ra ngòai hãy giúp 
đem con mình đi, trốn chế độ cộng sản. 

- Dân Nam bỏ đi bị chết không biết đến bao nhiêu ở biển, - 
tôi nói. 

- Người ở lại thì chết trên cạn... Họ bạo lực thì dân phải trí 
trá, đạo đức giả. Lần đầu tiên trong đời bố ngày ngày phải 
sống giả vờ tươi vui. Xưa đọc sách báo phương tây nói về 
cộng sản bố đã sợ - cho nên không ở lại ngòai đó - nhưng nay 
bố mới thật sự chìm trong cảnh. 

- Năm con mười ba tuổi, bố dịch các bài trong tạp chí 
Revue/rancaise, đọc cho con viết, con nhớ có bài bất đề kháng 
của Gandhi, bô' cốc đầu con một cái khi con viết thành bất để 
kháng... xót máu dân hay không, - bô' tôi nói. 

Qua gia đình, bô' và các em, tôi thấy rõ hai miền hai kiểu 
nghĩ, hai lối nhìn khác nhau trắng đen rõ rệt. Và tôi mừng. Thì 
vừa hay chiều, tôi và chú em ra phố. Đến đầu Kỳ Đồng, chỗ bô' 
tôi bị phạt đứng im, gặp một đám ma. Chú em leo vội lên hè 
cúi đầu ngả mũ, cái mũ bẹp nát. Đi sau, tôi lặng người, ôi tan 
nát hết, từ nay sống ra sao, vậy mà vẫn níu lấy cái mẩu văn 
hóa bắt đầu thấy bơ vơ lạc lõng kia! Chú em tôi đang làm tay 
sai cho ai đây trong việc ngả mũ cúi đầu tiễn biệt một vong 
linh không quen biết? 

Vài hôm sau, ở Huỳnh Tịnh Của, tình cờ gặp Minh Trường, 
phóng viên nhiếp ảnh Thông tấn xã năm 1971 đã cùng tôi vào 
vùng rốn lụt của Hải Dương. Anh thuộc lớp người đầu tiên về 
Sài Gòn chiến thắng. Nhưng anh đã nếm một chiến bại đớn 
đau. Hơn một năm sau kể lại với tôi, giọng anh vẫn run run 
như nghẹn lại. Lẽ tất nhiên anh rất vui khi lần đầu tiên trở lại 


485 



TRẦN ĐĨNH 


đứng trước nhà mình bấm chuông. Thì mẹ anh mở cửa. Thì 
mẹ liền chắp hai tay lạy: - Anh còn sống thì tôi mừng nhưng 
anh về thì tất cả các đứa con bao lâu nay sống với tôi, chăm 
sóc phụng dưỡng tôi đều đã bị các anh lôi đi tù hết mất rồi. 
Anh về thì nhà này tan nát, thì tôi trơ trọi. Thôi, tôi xin anh, 
anh đi với đồng chí của anh đi cho mẹ con tôi yên... 

Vũ Hoàng Địch đến chào bố tôi. Kể chuyện Vũ Hoàng 
Chương. Chương ở chung xà lim với cựu thủ tướng Phan Huy 
Quát. Lúc mới vào, tự giới thiệu nhau xong, Chương nói: - 
"Thế ra thi vương, tể tướng cùng là tù của cộng sản nhỉ." Quát 
nhất định không học tập. Tôi chống cộng sản từ trong đầu óc, 
máu huyết tôi thì làm sao các ông cải tạo được tôi, các ông 
giết tôi đi chứ không khi nào học các ông. Sau đó Quát chết 
trong tù. Không học qua một bữa. 

Bố tôi nói ngày cưới em gái tôi - cô em mơ tôi được giải 
Nobel - bố tôi mời Phan Huy Quát, là bạn và thủ tướng lúc đó. 
Chú em rể tôi, phi công, mượn cớ chào quan khách đến trước 
mặt Phan Huy Quát đã to tiếng hỏi sao ông bán đất cho Mỹ? 
Quát vừa ký cho Mỹ thuê Cam Ranh 99 năm. Kể lại, bố tôi lắc 
đầu cười. "Anh này lo Mỹ thuê hết đất thì không còn chỗ để 
Việt cộng mở trại giam. Anh này hiện đang đi cải tạo xa lắm..." 

Khoảng một tuần sau, bô' tôi đi chơi về khẽ bảo tôi: Vũ 
Hoàng Chương vừa mới chết... Giọng bô' tôi buồn. Một lúc cụ 
nói thêm, vẫn khẽ: - Vũ Hoàng Chương có mấy câu thơ dân 
Sài Gòn thích lắm... "Từ thuở ngươi về hỡi loài man rợ, Đến 
vô tri sỏi đá cũng buồn đau." 

Trần Vũ, đạo diễn điện ảnh bảo tôi 1975 Vũ vào Sài Gòn 
tìm Vũ Hoàng Chương. Chương hỏi thằng Địch nó làm gì? Vũ 
đáp làm ở Viện Triết. Chương cười: - Lạ nhỉ, chúng mày làm 
đếch gì có triết mà cũng Viện triết? 


486 



ĐÈN CÙ 


BỐ tôi mấy lần bảo tôi: - Chưa có thời nào mà bắt người 
thua trận bị tù hàng chục vạn như thời cộng sản. Các tay này 
không biết lòng dân là thế nào sao?... Cái khó chịu nhất là dân 
trong này thấy mình bị khinh miệt. Hôm nọ nghe loa nói 
không có đảng cộng sản quang vinh thì làm sao có được tổ 
quốc vĩ đại đánh thắng đế quốc trùm sỏ, bô' thấy buồn quá. 

Tôi biết. Phong cách thừa thắng xông lên chả coi ai ra gì là 
một thái độ cần được xây dựng đại trà. Nhưng tôi im lặng. 
Không muốn đẩy bố vào chỗ suy sụp, trầm cảm. Tôi không 
ngờ bố tôi tụt mất mười bảy cân sau mấy tháng "giải 
phóng"... 

Tôi nghe một người quen gia đình ông Lê Đình Duyên, 
con cụ Lê Đình Thám, nhân vật Hoà bình thế giới của miền 
bắc, kể một câu chuyện khá tiêu biểu, ông Duyên, người này 
nói, là thủ lĩnh Việt Nam quốc dân đảng có uy tín và là nghị sĩ 
của chế độ Sài Gòn. Đại lễ mừng giải phóng, tướng Trần Văn 
Trà, chủ tịch ủy ban quân quản Sài Gòn gửi giấy mời và xe 
con đưa ông Duyên đến dự hẳn ở trên lễ đài. Trà nói với ông: 
"Không có ai thắng ai, chỉ có nhân dân Việt Nam thắng Mỹ, 
nam bắc chúng ta một nhà." ông Duyên về nói lại mà bao 
nhiêu người mừng. Ai ngờ rồi chính tướng Trà ký lệnh bắt 
ông đi cải tạo. Mọi người lại tái mặt. Dân ngụy chúng tôi bảo 
nhau ông Thiệu vẫn bảo đừng nghe Việt cộng nói, hãy xem 
Việt cộng làm. Bây giờ thâu tóm tất cả rồi, chẳng phải dụ ai, 
các ông nín được chuyện đánh tiếp ngụy dân đã trắng tay 
mới là lạ. Đồng chí của Nguyễn Thái Học, Xứ Nhu mà tù đấy. 
Vừa ngon ngọt lại quắc mắt ngay, lật lọng quá. Vào Sài Gòn tôi 
tránh gặp gỡ. Rồi trong một bữa giỗ nhà Ngọ, sĩ quan biệt 
kích Sài Gòn bị cải tạo, Lan, vợ Ngọ là bạn của em gái tôi khẩn 
khỏan mời tôi đến - đường Hoàng Đạo gần ga. Và rồi không 


487 



TRẦN ĐĨNH 


thể không chuyện. Bữa đó, mấy vị trí thức hỏi tôi: - Nếu có 
quyền thì vào đây ông làm gì? 

Tôi nói tôi không thể có quyền. Nhưng họ cứ bảo giả thử 
là có đi, xin ông cứ nói. 

- Làm hai điều - tôi nói, không tiện im miệng mãi. Thứ 
nhất mời Liên hợp quốc đến, dựng một lễ đài nổi ở ngoài biển 
mạn Vũng Tàu, đem ba cái LCT chở xe tăng, đại bác, súng ống 
của cả Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ đến đó long trọng làm một lễ 
Farewell to Arms, - Vĩnh biệt vũ khí, quăng tất cả xuống nước, 
xin Liên hợp quốc giúp cho chúng tôi từ nay làm ăn xây 
dựng... Thứ hai xin cả nước để ba ngày róng chuông nhà thờ, 
chuông chùa làm lễ cầu siêu cầu thoát cho tất cả các vong linh 
đã chết trong chiến tranh này rồi cùng nhau tu sửa mọi nghĩa 
trang, bởi vì theo tôi, một khi đã là nắm xuơng gửi lại mảnh 
đất này thì đều là u Linh Hồn Việt hết cả. 

- Chúng tôi ít khi nghe được ở người ngoài Bắc ý kiến nào 
giống như của ông, - mấy vị nói. 

Một hôm đọc bài báo Thép Mới nói đến "hoà hợp dân tộc 
"tôi mừng. Bảo với Thép Mới tớ có hai cái ý này... Nhưng anh 
đã gạt đi: - Không mày ạ, phải chuyển gấp sang giai đoạn cách 
mạng mới rồi. Phải thống nhất ngay đất nước và tức khắc lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Tôi lúc ấy không biết tháng 8 - 1975, hai miền Việt Nam 
đã nộp đơn xin vào Liên hợp quốc. Liên Xô và nhiều nước của 
thế giới thứ ba tán thành tại Đại hội đồng Liên hợp quốc 
nhưng Mỹ phản đối. Với lý do sao trước đó Hàn quốc xin lại 
bị từ chối. Sau này, ở Mỹ, Đoàn Viết Hoạt cho tôi bản copy tờ 
New York Times 7- 8- 1975 đăng tin kia, tôi mới hay. 

Thế rồi Quốc hội miền Bắc họp tuyên bố thống nhất cả 
nước. Rồi đơn phương "thay mặt"cả miền Nam đổi luôn quốc 


488 



ĐÈN CÙ 


hiệu. Không có cảng tự do Sài Gòn gì cả. Không tán thành 
miền Nam làm theo miền Bắc y xì, Nguyễn Văn Linh liền mất 
Bộ chính trị, về coi Tổng công đoàn. Vì phản đối gay gắt giập 
khuôn Bắc Kỳ Cục, từ 1976 Trần Bửu Kiếm, nguyên chủ tịch 
ủy ban kháng chiến Nam bộ bị gạt phăng rồi sang Pháp sống. 
Dân bị xua đi kinh tế mới; chồng vào trại tù, vợ con lên Tây 
Nguyên. Cải tạo tư sản ầm ầm. 

Từ ngữ loài người giàu thêm một chữ boat people, thuyền 
nhân. Trong một câu thơ, động từ "nuôi" được dựng thành 
ngọn cờ soái làm rớm nước mắt: "một là con nuôi má, hai là 
con nuôi cá, ba là má nuôi con." 

Em trai tôi, phiên dịch cho cơ quan Mỹ viện trợ Việt Nam, 
chú đã kính cẩn ngả mũ bẹp chào đám ma người không quen 
biết, có năm đứa con cả trai lẫn gái kéo nhau xuống một cái 
tàu đi. Gặp bão, được một tàu nước ngòai cứu. Thuyền 
trưởng tàu này hỏi năm đứa: "Thuyền trưởng đâu?" - "Dạ, 
cháu đây!" Thằng cả mười bảy tuổi đáp. Thuyền trưởng thật 
đưa tất cả lũ nhỏ lẫn thuyền trưởng giả đến Malaysia. Tặng 
thuyền trưởng giả không có la bàn một la bàn. 

Một chuyện làm cho tôi lạ lùng. Gặp Xuân Tửu trong Sài 
Gòn. Anh cho hay người cậu ruột của vợ anh là chuyên viên 
tài chính của Thiệu rồ, về hưu sang làm chuyên gia cho chính 
phủ vương quốc Lào. Khi ta giải phóng hộ Lào, cụ phải về Sài 
Gòn. Vợ chồng Xuân Tửu thăm cụ. ông cụ nói người Mỹ đi rồi 
người Mỹ lại về thôi. Xuân Tửu kể lại cho tôi mà bật phá lên 
cười. "Khôi hài quá, - anh nói, tôi nghĩ bụng chứ không dám 
cười thật trước mặt cụ. Chỉ bảo cụ: Thôi cậu ơi, cậu già rồi xin 
lão giả an chi chứ theo cháu biết thì Mỹ đừng bao giờ hòng 
trở lại những nơi mà cờ búa liềm đã cắm xuống. Cụ nói sao 
biết không? Cụ nói thế là vì các anh chị chưa hiểu sức mạnh 
của đồng đô la đó thôi." 


489 



TRẦN ĐĨNH 


Trước khi Xuân Tửu chết ít lâu, một hôm anh hỏi tôi có 
nhớ chuyện ông cậu ruột vợ anh không? Này, - anh nói, tôi 
không hiểu nổi sao ông cụ lại có cái tầm dự báo ghê gớm đến 
thế. Nó, thằng đô la ấy, nó trở lại thật kìa! Mà lại phải khẩn 
khoản mời nó, xin nó, cải cách nhiều cái theo pháp luật nó để 
cho nó hạ cố nó đến! Cái gì làm cho tôi ngu mà cái gì làm cho 
ông chuyên viên ngụy kia sáng? 

- Tại chúng ta tin cờ búa liềm đến đâu thắng đó. 

- Có đúng như thế không thì chưa rõ... - Xuân Tửu nói. 
Nhưng chắc là không thắng được lòng người. 

* * * 

Gặp ve chai đồng nát đạp xe tơi tới ở Sài Gòn, tôi chợt 
thấy mình thường hay hỏi: - Thanh hay Nghệ đấy? 

Đâu chỉ hai căn cứ địa lớn này của Đói. Khắp mọi nơi! Từ 
Nam chí Bắc nay chả còn ai lạ câu hát "Tổ quốc ơi, ăn khoai 
mì mãi mãi. Từ trận thắng hôm nay, ta ăn độn bằng mười. Từ 
trận thắng hôm nay ta ăn độn nhiều lên..." 'Tôi không nói 
ngoa, có lúc nghe hát mà tôi hoe hoe mắt. Nhất là câu nhạc 
hơi cất lên "ta ăn độn nhiều lên..." 

Cụ bạn trên kia khoe cụ nhận ra được đặc điểm hình thái 
văn hóa ve chai - hay mảng kinh tế thu dọn rác - đang tung 
hoành ở Sài Gòn bằng phương thức lao động nguyên thủy là 
lục bới, cúi nhặt. Theo cụ, văn hoá ve chai đã khái quát hoá 
rất rõ hành trình đi từ thô sơ thuần túy lên nửa cơ khí bắt 
đầu có vận dụng tư duy nửa vời để vẫn cứ không thoát ly nổi 
hai bàn chân từ trần trụi đến dép lê, qua giai đoạn dép cao su 
mà khi làm thủy thủ Anh Ba đã thấy mẫu mã đầu tiên ở 
Sénégal rồi sau mách cho cách làm trên căn cứ địa Việt Bắc. 


490 



ĐÈN CÙ 


Cụ nói: - Đúng, tôi đố ông... Đây, nếu không vũ trang theo 
ý nguyện được thì ngoài Bắc sẽ làm gì? ôi, ông bảo là tuyển 
cử ư? Để thành Đệ nhị quốc tế cải lương đầu hàng à? Hà Nội 
chẳng tuyển cử với ai hết! ông xem dân ta tốt như thế mà các 
ông ấy có cho tự do bỏ phiếu để được đua tài cao thấp với 
Đảng đâu! Tôi nghĩ ra rồi. Sẽ không xẻ dọc Trường Sơn mà 
đắp lên ở Bến Hải một Hoành Sơn nhất đái kiểu tường Béc - 
lin... Ông có biết một dạo dân Quảng Đông bơi qua biển trốn 
đi Hồng Kông bằng gì không? Dạ, bằng phao ghép bằng bao 
cao su. Condom peoplel Cái bao cao su, Cụ tha lỗi, chứ cụ có 
đồng ý là mỗi mạng người có mặt trên đời này đều là kết quả 
của một cuộc cạnh tranh câm lặng nhưng hết sức dữ dội giữa 
các tinh trùng không? Cách tuyển chọn phần tử ưu tú nhất 
đó... Sir Winston Churchill, vị anh hùng kháng chiến của Anh 
và Charles de Gaulle, bậc anh hùng giải phóng của Pháp đều 
về vườn sau khi thành đạt... Có lẽ vì thế dân họ mới được 
hưởng cái mới. Tiến hóa là luôn kèm với phá thần tượng. Còn 
cứ dựng thần tượng vĩnh viễn thì dân ăn mày. 

Sau đó, cụ bạn rủ tôi đi dạo một vòng. Mỏi chân, chúng tôi 
rẽ vào một khu biệt thự kín cồng cao tường, vườn cây um 
tùm rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài granito trông sang một 
vườn hoa nho nhỏ. Mất điện, tiếng máy nổ ầm ì ở trong mỗi 
biệt thự. 

Như có trời xui, cách chúng tôi hai ba mét một phụ nữ ve 
chai ngồi tựa vào hông chiếc ghế dài trống không. Tôi bảo 
ngồi lên ghế thì lắc: "Cháu không quen ngồi vào thứ sang." Cụ 
bạn bèn đến bên: - Bây giờ được ở trong các nhà thế này cô 
có quen không? 

- Không ạ! 

- Cô thấy nó đẹp không? 


491 



TRẦN ĐĨNH 


- Đẹp... Nhưng cháu chỉ muốn Mỹ nó lại thả bom cho tan 

hết... 

Chúng tôi trố mắt. Không ngờ tới câu trả lời dứt khóat, 
đanh thép này chút nào. 

Người phụ nữ nói tiếp: - Thế hồi đánh nhau đâu có như 
thế này? Chả là đều nghèo như nhau cả thôi. Bây giờ đấy, đứa 
ăn chẳng có mà đứa thì sướng quá vua. Biết trước là ra một 
trời một vực thế này thì chả đi hy sinh làm gì. Hai cụ không 
nghe thấy dân đã có câu ca đấy ư?... "Áo lính chưa ráo máu 
đào, Mà xe vợ tướng đã vào tới nơi." 

Người phụ nữ quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa. Đã thanh niên 
xung phong ở đường mòn. Ba năm tròn không thấy một bóng 
vía đàn ông. Đến nỗi chị cung đoạn phó, chị này bạo mồm 
lắm, bảo giá một đứa, Mỹ hay ngụy cũng được, nó lạc đến để 
cho chị em ta nuôi nó ngày hai bữa chỉ sai nó làm có mỗi 
nhiệm vụ đứng đái đái vẩy vẩy cho mà xem nhỉ? "... Còn cói 
kiếc gì nữa đâu hai cụ. Nay chiếu thì phải chiếu trúc, chiếu ni 
lông Trung Quốc, Thái Lan... cơ. Thôi cháu chào hai cụ, cháu 
đi đây. Sáng đến giờ mới kiếm được hai mươi tư nghìn...” 

Người ve chai đi rồi, cụ bạn chán nản nói: - Tôi và ông 
Trường Khoan đang ở Đà Nang thì các ông đánh vào. Chúng 
tôi lên xe chạy nhưng bị chặn lại. Vứt xe đi bộ, quên mất chiếc 
va li con đầy đô la, vàng bạc, tư trang trên xe. Lại bị dồn quay 
về Đà Nằng. Hôm sau qua một trại lính thấy xe mình. Mà 
không dám vào hỏi. Thằng ngụy mà lại tư sản bóc lột thì mạt 
hạng rồi cụ ơi. Tiền gửi ngân hàng rồi cũng đội nón đi nốt. 
Thấy rõ thực tại của mình bị đập vỡ dễ như bỡn. Nhưng 
người phụ nữ Nga Sơn kia bị vỡ một thứ còn lớn hơn. Vâng, 
mộng, vỡ mộng ạ. Mộng là sức mạnh chi phối đời cơ mà cụ. 
Hồ Chí Minh từng "Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh đó.".. 
Cộng mạnh lúc đầu chính là nhờ giỏi xây mộng cho thiên hạ: 


492 



ĐÈN CÙ 


vâng, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình... Lòng tham, 
động lực ghê gớm nhất đã được huy động triệt để cho biến 
thành mộng, mộng đẹp của cách mạng, giải phóng loài 
người... Nhưng ở ta, im súng thì mộng cách mạng vỡ đánh 
độp, nông dân, quân chủ lực của cách mạng hóa ra lại khổ 
nhất nước. Tay trắng rồi, vong gia thất thổ, vũ khí bà ấy trông 
vào là gì? Bom Mỹ... Cú quật trái tay của lịch sử! ừ, có đúng là 
"Vèo trông lá rụng đầy sân, Tương lai nói róc có ngần ấy thôi" 
không? Nhìn mặt bà ve chai này tôi bỗng nhớ câu "chiến 
thắng mang gương mặt khổ đau cùng cực" của Olga Bergolzt, 
nhà thơ nữ Nga bị đày ải hết đời. Bà ta nói thay cho tất cả 
những ai sống với cộng sản. Cộng sản lúc đầu hấp dẫn nhờ 
đưa ra các hứa hẹn thỏa mãn toàn bộ các nhu cầu của con 
người. Nhưng phiêu hết. Chỉ còn bành trướng quyền lực của 
cộng là nhu cầu duy nhất phải thỏa mãn. Vỡ mộng, dân bèn 
có nhu cầu trừng phạt cái tội lừa dân. Và cậy đến bất cứ thứ gì 
không phải cộng. 


493 




Chương ba chín 


T rên kia tôi nói tôi dửng dưng, tênh tênh khi bị khai 
trừ. Đúng! Nhưng không phải không có lúc suy sụp. Vì 
tự ái, xấu hổ. Rồi vì tiếc những ngày tháng đã "chiến đấu" 
dưới ngọn cờ đỏ. Rồi còn cả một chút tình ý bị mất quyền lợi. 
ít nhất sẽ không còn được nghe truyền đạt những thông tin 
quan trọng và bí mật của Đảng. Và rơi vào diện chờ mọt xác 
mới được tăng lương. Hóa ra khi anh giơ tay trái lên ngang 
vai thề trước búa liềm là anh sẽ trung thành hết đời với Đảng 
thì cũng chính lúc đó anh nhận về một quy chế vẻ vang dắt 
dẫn, giáo dục dân. Đang là khố rách áo ôm, anh bỗng đổi đời. 

Tôi viết nhật ký: "Tôi như con thú đêm về hang liếm láp 
các vết thương trên người và rên rỉ." Dostoievski nói cuộc đời 
sẽ đem lại cho bạn nhiều bất hạnh nhưng chính con người bất 
hạnh là bạn lúc ấy sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Albert Camus 
cũng nói thường khi chính cái tình ý xót thương cho bất hạnh 
bản thân nó lại làm cho ta hạnh phúc 

Lúc đó chưa thấy cái hạnh phúc mà hai ông nói, tôi chỉ 
thấy cái đau man dại. Tôi bị tước mất danh hiệu trước đây tôi 
kiêu hãnh: người cộng sản, người có ý thức cách mạng nhất, 
đạo đức nhất, tiến bộ nhất, người vạch đường cầm trịch cho 


495 



TRẦN ĐĨNH 


đất nước đi lên, cho văn hóa mới sinh thành. (Nghĩ thế mà 
không bao giờ nhận mình ở tầng lớp thống trị! Mà không thấy 
một mặc cảm quyền lực, địa vị đã được cài sẵn ở trong bất kỳ 
người đảng viên cộng sản nào! Vì hắn đã bị lóa đi bởi một lô 
các trò phù phép: chỉ biết có lợi ích nhân dân, hy sinh tất cả 
cho đất nước V. V...) Từ nay nghe đảng viên kêu gọi nhau chú 
ý theo dõi phản ứng của quần chúng trước sự kiện này sự 
kiện nọ, tôi đôi khi xấu hổ. Cảm thấy tấm mộc che chắn, một 
bảo lãnh, bande de garantie đã bị rơi xuống, và tôi là một con 
sên vỡ vỏ. Tôi rất muốn rên thành tiếng. Tôi chợt hiểu vì sao 
các con vật bị đuổi ra khỏi bầy thường hay cúp đuôi. Dấu hiệu 
của buồn hay của ngượng? Nhưng ban ngày, dưới ánh mặt 
trời, đi giữa bày người hung hãn săn lùng tôi - họ cần cạp 
mồm tôi lại cho cấm khẩu - tôi lại dựng đuôi lên và nhe răng. 
Phản ứng kiêu hãnh tự nhiên của thú hoang. Mừng là mình 
còn chất thú hoang ở trong cái chuồng gia súc. 

Đã có lúc quá nản. Chẳng hạn dưới đoạn nhật ký vừa nói 
trên tôi đã có mấy dòng như sau. "Sẽ thư cho anh Thọ thế 
này: Tôi xin đầu hàng. Dạ, tôi đã thua. Vì tôi chỉ đạo đức 
suông. Tôi đã tách đạo đức ra khỏi chính trị. Tôi đã không 
thấy đạo đức phải chịu sự chỉ đạo chính trị của Đảng. Tôi dại 
dột: tôi gìn giữ ý tứ với bản thân hơn với người khác, trong 
đó có anh. Do đó hiện nay tôi đang tự tiêu hủy..." 

Cố nhiên đó chi là lúc oải. Tôi đã giữ được ý tứ với bản 
thân trước hết. May sao cái chất thú hoang nó đã giúp tôi giữ 
lấy nhân cách cho mình, cái nhân cách hết sức mong manh 
trong vòng vây của chủ nghĩa tập thể, cái chủ nghĩa nó không 
biết đến nhân cách. Cái gì dính đến nhân - con người - là nó 
ghét lắm. Tôi rất thích bố tôi viết trong thư: llfaut célébrer la 
grande sortie de Đĩnh, - cần ăn mừng cái thoát ra lớn lao của 
Đĩnh. 


496 



ĐÈN CÙ 


Đúng, bước ra khỏi vòng vây. Thà làm con đom đóm lập 
lòe được chút ánh sáng của riêng nó. Cái ánh sáng nhỏ mọn 
nhưng làm nổi bật lên bóng tối bao la hãi hùng vây quanh nó. 

Mấy chục năm sau, sống với đất nước đang dần dần nhận 
diện được kẻ đã đày ải mình, tôi bắt đầu cảm nhận thấy hạnh 
phúc. ít nhất tôi đã nhận ra tội ác và lên án nó giữa lúc nó 
đang có bộ mặt huy hoàng nhất, có niềm tin gần như trọn vẹn 
của dân. ít nhất tôi đã đương đầu, không quỳ gối trước nó. 
Cũng như đã ngay thẳng nhận mình từng đi theo nó, tội ác. 

* * * 

Để tỏ thông cảm, một dạo Thép Mới hay mời tôi lên 
buồng anh uống nước, tán gẫu. Có khi nhờ đọc và "chữa hộ 
luôn" bài anh vừa viết. 

Một sáng cô thư ký vào đưa các bài báo cho Thép Mới 
duyệt vừa đi ra, tôi hỏi anh có thấy các móng tay cô ấy được 
săn sóc như vật tư trang, đồ tế nhuyễn bằng châu ngọc cả 
không? - À, có thấy chứ? Nhưng để làm gì? - À, để thay mặt 
cho hai thứ mà theo bản năng người con gái phải giấu kín. 
Đầu tiên cái móng tay tư trang tế nhuyễn nổi gồ lên này ám 
dụ đến một thứ quả trong vườn cấm của cô gái. Hai là mượn 
hình một chao đèn làm bằng chất pha lê qúy để che đi ngọn 
lửa dọc của con dục lấp ló ở bên trong sau đó... Chiều nọ, đi ở 
bãi sông Hồng, chỉ chiếc xú chiêng pô - pơ - lin Tàu trắng lóa, 
vật duy nhất trên cây sào bắc dọc mạn con thuyền vắng ngắt 
ở cả một đoạn sông vắng ngắt, tớ bảo cậu có thấy nó là một 
quả cầu thám không tráng mạ bằng một chất liệu đặc biệt vừa 
mới hạ cánh sau một chuyến ngao du trên không về không. 
Hôm nay nói thêm: khi nào ôm ngực người con gái thì quả 
cầu ấy bay lên và sống, và éthéré - siêu thoát, còn khi rời ngực 
người con gái thì nó xẹp xuống để gom dần năng lượng chờ 
chuyến bay sau... Nhân đây, ừ, lại hỏi thêm: Sao các cụ gọi mắt 


497 



TRẦN ĐĨNH 


lá giăm? (Chỉ vào đĩa trứng vịt lộn có rau giăm). Nghi lễ ngôn 
ngữ đó! Không lẽ gọi toẹt ra: ôi em mắt dâm. Lá giăm là cái 
nệm giảm xóc, sản phẩm tinh tế - hay lỡ lời thô thiển - của vô 
thức. Rút lại tớ muốn chứng minh câu Voltaire: viết không 
đơn giản là vẽ ra tiếng nói... Câu này quá hay, tôi nói tiếp. Vì 
để thành văn học, tiếng nói còn cần một mồi lửa vô thức, nhất 
là ở tiếng nói của thơ, vô thức ấy chính là hồn thiêng riêng 
biệt của mỗi người, không thể diệt, không thể hòa... Aragon 
cũng nói: Viết là vũ đạo của đầu óc. Thôi, nói thêm... Cái Ng. 
học ở Đức về đi xăng đan cao gót, cậu bảo bàn chân con gái tự 
nhiên trông thành một đường arabesque - uốn lượn quá 
đẹp... Đúng, nhưng cậu mới thấy cái chất vật lý của bàn chân 
con gái gói bọc trong những quai da. Tớ còn thấy ở đó động 
thái ưỡn dướn của cơn mê nhục cảm. 

- Sau này viết hồi ký, - Thép Mới bỗng sôi nổi, tao phải 
viết những chuyện trò về chữ nghĩa và văn học với mày. 
Nhưng tao thương mày... Mày cần tìm lại chất xã hội. Mày 
giàu chi tiết nhưng thiếu tư tưởng. 

Tức là chính trị, cái mà tôi kém cỏi. Anh biết tôi nói tới 
quả kín và ngọn lửa dọc là tôi muốn bảo anh hãy nhạt nó đi, 
nó, cái sự vật chính trị mà anh nhìn nhịu rất giỏi để nhìn nhịu 
sang thế giới sự vật thiên nhiên, con người... đặng khai 
hoang, mở rộng vùng cảm xúc. Với mọi hành vi chính trị của 
đảng, Thép Mới đều nhìn nhịu ra thành thắng lợi, sáng suốt, 
cao quý, vì nước vì dân. Năm 1956, theo Bác Hồ đi cảm ơn các 
nước anh em, anh moong trại (trốn trại) đến Bắc Kinh đại học 
chơi với tôi. Ngồi ở Trung Sơn công viên phía tây Đại lộ 
Trường An, anh bảo tôi: "Để Hoàng Sa cho Bắc Kinh chứ 
không thì Mỹ xây căn cứ hải quân ở đấy mất ư mày? Chỗ ấy ở 
dưới vĩ tuyến 17, vốn là của bọn Sài Gòn cơ mà!..." Khác nào 
gửi trứng cho quạ! Quạ nhiều phần chắc đã dọa Mỹ "xây căn 


498 



ĐÈN CÙ 


cứ hải quân" nên mới đem trứng cho quạ trông giữ hộ như 
thế. 

Nhưng bữa nay tôi chỉ nói: 

- Xã hội délaisser (bỏ rơi) tớ thì tớ délaisser lại, mà kết bạn 
với chữ nghĩa tớ thấy sống phong phú, sung sướng, giàu chi 
tiết. 

- Không phải, mày ạ, cần hai chiều. 

- Đúng, cần hai chiều. Ra Nghị quyết 23, ông Duẩn than 
rằng Đảng có 80 vạn đảng viên nhưng quá lắm chỉ có nổi 5 
nghìn người tài. À, tớ xin đặt ngược lại: sao anh không đồng 
hóa anh vào những người tài trong nước mà lại cứ bắt họ 
phải đồng hóa vào anh để rồi anh thu dung nối được có 5. 
000 người? Tại sao chủ thuyết anh lại dứt khoát đòi lãnh đạo 
cách mạng là phận sự một chiều cao quý của duy nhất ai đi 
theo nó mà thôi? Le comble du sectarisme, - bô' tổ sư bè phái. 

Chuyện với Thép Mới có cái hay: khi căng anh thường 
lặng lẽ rút quân. 

Những ngày một mình giữa bầy người băm bổ ở báo 
đảng, tôi hay nhớ đến một câu của Trần Châu. 

Hôm ấy, sau Nghị quyết 9 sầm sập gió bão, hai chúng tôi 
chuyện ở giữa sân cơ quan. Thấy mọi người qua lại nhìn, tôi 
bảo đứng thế này có sợ họ bảo là khiêu khích không? Tôi ngại 
cho Châu. Anh ít nhiều lép vế hơn. 

- Không, - Châu nói. Họ sợ chúng mình. Sợ sức mạnh tinh 
thần của hai chúng mình. 

Càng sống ở đây càng thấy Châu nói rất đúng. 


499 



TRẦN ĐĨNH 


Lại nhớ đến câu Phùng, tỉnh ủy viên Hải Dương, bí thư 
huyện Cẩm Giàng bảo tôi: - Qua ông tôi thấy ra rằng khi ta 
không sợ thì người sợ ta. 

* * * 

Tôi bỗng nhận ra nguồn sức mạnh của ta thường đẻ ra 
trong đơn độc, những điều ta đơn độc trải một mình từ rất 
sớm và bị lấp vùi nhưng rồi thình lình từ trong vô thức mù 
mờ bỗng chớp nhoáng nhoi lên làm vị cố vấn câm ẩn mặt. 
Dưới đây có thể coi là mấy cảnh ngộ đơn độc sớm nhất của 
tôi. 

Tôi chắc lên bốn. Một tối, nghe xung quanh kháo chuyện 
đi xem hội đình chiến ông nô - văm [onze Novembre,ll tháng 
11) có nhảy bị, bịt mắt bắt vịt, leo cột mỡ..., tôi bèn nổi cơn 
vòi bà nội bế đi xem. Tôi không nhớ lên đường như thế nào, 
chỉ nhớ khi đến bờ sông Sặt âm u những dăng bàng đè sụp 
cành lá xuống một miếu thờ, tôi bỗng đòi ị. Bà dằn mạnh đầu 
tôi cho ngồi xuống. Tuy cử chỉ bà phũ, tôi vẫn thấp thỏm 
ngoái nhìn về phía xa xa nhấp nháy ánh đèn và lô xô những 
đầu người, râm ran những tiếng cười dọc bờ sông đen ngòm 
mà đồng thời tôi cũng lại nơm nớp sợ thuồng luồng và con 
giải vẫn hay bắt người ở đây, như trẻ con hồi ấy phải nín khóc 
vì "không thì Tàu ô nó đến kìa!"... Nhưng rồi tôi liền buồn. 
Tôi vừa bắt chợt nét nhẫn nhục trên mặt bà, cái nét mà lúc ấy 
tôi chưa thể hiểu là hy sinh, khi bà vén vạt chiếc áo kép lên, 
xé một mẩu lót màu xanh nhạt có những bông hoa to mờ để 
chùi cho tôi. 

Tôi đòi về ngay sau đó. Trước hết để bà đỡ bận vì tôi, sau 
để bù vào chỗ hụt trên áo bà. Cùng lúc, vô thức tôi chắc đã lờ 
mờ ghi lại rằng từ nay các cuộc vui không phải là chỗ của tôi. 


500 



ĐÈN CÙ 


Còn sám hối sớm nhất? Một sáng, tôi chừng bảy tám tuổi, 
một người chú họ, chú Đinh, còn trẻ ở quê bà nội đến nói là 
lên thăm ông bà. Đôi hồi, chú rủ tôi đi chơi với chú. Bảo dẫn 
chú đến Sở mộ phu, căn nhà gần Trường Ga có ngọn cờ đuôi 
nheo bẩn. Chú vào đấy, lát sau ra ngồi xuống một chiếc ghế kê 
ở ria tường và chụp ảnh. Sau đó, chú cho tôi một xu đồng, dặn 
chớ nói với ai rằng chú đi đâu. Chiều chú xin trở lại quê. Vài 
ngày sau, bố chú, em ruột bà nội tôi, ở quê lên, khóc thảm 
thiết từ ga đến nhà. Chú tôi đã đi phu Tân thế giới. Đồng xu 
chú cho tôi là một trong số 50 đồng chú bán thân mình cho 
Sở mộ phu... 

Tối đó, tôi chôn đồng xu xuống chân cột đèn đầu phố 
thường hay cháy bóng. Sáng sau, ở sân trường học, nhìn ngọn 
núi Yên Phụ bề thế, hiền hòa quê bà nội, tôi rớm nước mẳt: 
ông họ tôi còn lại có một mình ở cái nơi trong văn vắt như 
pha lê kia. Buồn là mấy hôm sau, tôi phát hiện thấy ai đã đào 
lấy mất đồng xu. Hối hận của ta nhiều khi lại là món ăn ngon 
của kẻ khác, le lói trong tôi sự thật này nhưng tôi gạt đi. Tuổi 
thơ không thích đen tối... 

Và tội - hay công? - về trung thành với một cam kết thầm 
kín hòan tòan đơn phương đầu tiên. Tôi chừng tám, chín tuổi. 
Buổi tối bọn trẻ con thường nô trên vỉa hè đầy rau sam và dải 
đường hẹp nằm giữa con phố chưa có đèn điện. Trước cửa 
nhà tôi có một chị, tên p. đã mười hai mười ba. Tối ấy chị 
cùng chơi trốn tìm. Một lần đi ẩn, chị kéo tôi vào một góc 
buồng. Bỗng trong bóng tối ngột ngạt, chị cầm tay tôi đặt lên 
núm vú mới nhú, cứng như mỏm một con quay vụ bằng sừng. 
Tôi rụt tay về, sợ nó vỡ thì chị kéo tôi vào sát chị, tụt quần ra, 
sợi dải rút màu đỏ nhỏ rất xăn, dúi đầu tôi vào chỗ kín. Tôi 
vừa sợ vừa thích vừa xấu hổ vừa tò mò muốn tìm tới nữa - tò 
mò này chợt nổi lên từ dưới đáy bản năng chăng? - nhưng rồi 


501 



TRẦN ĐĨNH 


thấy khai và khó thở, tôi bỏ chạy... Từ đó giữ kín cho tới bây 
giờ. Bảo vệ người đã chọn tôi ư? 

Cuối cùng là chuyện này. Với tôi, một thời gian dài bố tôi 
đã là giáo viên phản diện về chính trị. Lúc tôi bé, mẹ hay kể 
bố ngày học ở Bưởi rất nhiệt huyết cách mạng. Bạn "đào 
viên" với các bác Nguyễn Thái Học, bác Đỗ Ngọc Du và hai bác 
thường đến nhà. Bác Học nằm sấp, hai chân gập lại thế mà 
ngủ cả đêm chính là điềm báo sẽ lên đoạn đầu đài. Bác Du thì 
thân với bố hơn, sau thành một ông rất to của cộng sản (năm 
1960, viết về đảng, tôi mới biết bác là Phiếm Chu, một trong 
những người thành lập] rồi cũng chết. Để tang Phan Chu 
Trinh rất hăng hái, bô' bị Trường Bưởi đuổi rồi vào sổ đen 
mật thám. Thế là sợ, về đi làm và ăn chơi, và để ăn chơi thì ăn 
hối lộ. "Bố các con chỗ này xoàng. Con một mà," - mẹ thường 
nhận xét. 

Mẹ vô tình đã lái tôi tránh cực đoan nhút nhát bỏ cuộc mà 
nhảy sang cực đoan cuồng tín. ông Viện có lẽ cũng vì cuồng 
tín mà quên gịot máu Đào Viên. Khi bố tôi tản cư về quê vợ 
của ông, ông là chủ tịch huyện liền chuẩn bị đưa lính đến bắt. 
Em vợ bác ngầm báo và bố tôi đành để ông bà và chúng tôi ở 
lại mà về thành. Chính ông Viện mời ông bà tôi tản cư về đây 
nếu nổ súng. Không ngờ bô' tôi cũng về đây. ông cần tỏ thái 
độ lập trường với đảng. 

Những ánh lửa nhỏ bé lụn vụn như thê' thường ẩn kín ở 
một nơi sâu thẳm nào rồi tình cờ một hôm, chúng, những 
ngọn đèn tiền trạm khiêm nhường, vụt thắp lên cho ta nhận 
ra chỗ đặt chân. Chỗ là gồm cả đúng lẫn sai. 

* * * 

Tôi muốn được nói tới thày Nguyễn Hữu Tạo, người thày 
của bọn lớp nhất - lớp sáu bây giờ - chúng tôi ở Trường Ga 


502 



ĐÈN CÙ 


ngày bé. Đặc biệt luôn khêu gợi lòng yêu nước chân chính. 
Một lần thày rất buồn kể chuyện thời trước quân lính ta sang 
đánh Cao Miên đã dã man róc mía lên đầu sư người ta rồi reo 
cười với nhau. Trên con đường chinh chiến từ bắc vào nam 
(thày chưa biết dùng chữ đi mở nước như hiện nay] đã róc 
mía trên đầu bao nhiêu người? Chuyện ấy là một ấn tượng 
xấu hổ đeo mãi lấy tôi. Một sáng tháng 12 năm 1941, khi bọn 
tôi xếp hàng chào cờ ở sân trường thày bỗng long trọng giơ 
tay lên nói to: - Nhật đánh Trân Châu Cảng, Mỹ đã tuyên 
chiến. 

Tuy không biết phải có sóng gió, đất nước mới thay đổi, 
(phải chăng Đại chiến thứ hai chính là một cuộc toàn cầu hóa 
sơ sài đầu tiên nó sẽ đưa Việt Nam lại gần hơn nữa với 
phương Tây?] tôi lờ mờ cảm thấy thày muốn hứa hẹn một 
điều tốt đẹp cho nên mặc dù nổ chiến tranh tôi lại thấy hào 
hứng. Trong đầu con trẻ của tôi, chữ Mỹ bắt đầu hằn in như 
một niềm hy vọng. Mãi sau mới biết thày là Việt Minh từ sớm. 

Năm 1952, ở An tòan khu, một tối xem điện ảnh ở Văn 
phòng trung ương có cả Phạm Văn Đồng, tôi cầm micro 
thuyết minh (phim Liên Xô nói tiếng Pháp] ở sau máy chiếu. 
Thì một người đi vào ngồi cạnh. "A!" Tôi mừng quá, quên bỏ 
micro, nhân vật chính là tình báo Xô viết ở Đức về ôm người 
yêu, lại reo lên "con chào thày." 

Phạm Văn Đồng nói to "ô, thế thì hay nhỉ?" 

Còn thày Tạo lúc ấy chánh văn phòng Liên khu ủy Việt 
Bắc về Văn phòng trung ương có công việc thì hỏi luôn: - 
Châu đâu? 

Mãi giữa những năm 1990, Châu và tôi hai anh em mới 
cùng gặp lại thày. Bữa ấy thày nói: - Các anh đúng đấy, thày 
tán thành... 


503 



TRẦN ĐĨNH 


Hôm mừng thày 80 tuổi, chúng tôi mấy chục người tới, cả 
trung tướng phó tổng tham mưu trưởng, LHĐ... Mệt nặng, 
thày nằm tiếp chúng tôi và câu thày nói dài nhất, rõ nhất và 
chắc ghi sâu nhất vào đầu mỗi người có mặt bữa ấy là: 

- Đảng cần sửa sai cho anh Châu, anh Đĩnh. Có sai thì phải 
sửa. 

Tôi rất cảm động bởi tấm lòng trung thực trước sau 
không suy xuyển của thày: với thày sai là sai. Sai của quân 
lính ta với người Miên xưa, sai của Đảng hôm nay... Với thày 
yêu nước không có nghĩa là xí xóa, nhắm mắt cho qua. Yêu 
nước đồng nghĩa với nghiêm ngặt đầu tiên với chính bản thân 
mình, quang minh chính đại nhìn thấy lỗi lầm của chính 
mình. 

Ngoài ra tôi còn cảm thụ được một điều gần như hết sức 
mới mẻ này: dù vắn gọn, dù yếu ớt phát ra ở miệng một 
người bệnh hấp hối, chân lý luôn có sức kích động khiến cho 
ta nghẹn ngào muốn đứng phắt ngay dậy. 


504 



Chương bốn mươi 


H oà bình, lần đầu tiên Linh được cấp một căn hộ ở Khu 
văn công cầu Giấy để thật sự là nhà ở của riêng mình 
— trước toàn ở nhờ lớp học. Một trong bốn gian nhà lá mười 
hai mét vuông, tường toóc - si nằm trước hai ba mét một dãy 
nhà xí "tăng cường" (là cất vội thêm cho kịp với nhu cầu bài 
tiết do dân số tăng gấp] gồm bốn ngăn bằng đất (hai ngăn cho 
nam, hai cho nữ], ngang nhà ở của nghệ sĩ xét về vật liệu 
nhưng bé hơn, ọp ẹp hơn. Như tất cả, mặt hậu nhà tôi quay ra 
đường Chùa Hà (chả ai thiết mặt tiền, lúc ấy trừ tiền tuyến 
còn tiền gì cũng xấu vì nó làm nghĩ đến cái nhơ nhuốc nhất là 
đồng bạc], cứ ngày rằm mồng một hằng tháng, công an, du 
kích lại dựng rào, xếp ghế băng hầm hè đuổi nạt dân đến lễ, 
không cho bập vào "thuốc phiện." Một lần dân gần như nổi 
loạn, huyện đội phải điều bốn khẩu đại liên phòng không vào 
sân chùa vờ tập trận, tôi ra tận nơi xem.] Từ ngày đầu mở cõi 
nghệ thuật, ngoài nhà xí "tăng cường," đã xây ở bốn góc Khu 
Văn Công bốn dẫy nhà xí chính thức mái phi - brô xi măng, 
tường gạch quét vôi trắng (sang hơn nhà đất mái lá của văn 
nghệ sĩ] đầy những bức vẽ có sức rủ gọi trẻ chui vào sau hô' xí 
nhòm ngược lên những khi có nữ nghệ sĩ ở trong. Thấy nón 
trắng lốp (để làm cửa di động thay cho cửa gỗ đã bị lấy cắp về 


505 



TRẦN ĐĨNH 


làm củi) rẽ vào mà nhòm là không thể sai. Đám trẻ ấy bà con 
còn nhớ tên, nay cũng đã hơn năm chục tuổi, xe hơi đi lại ra 
dáng cả. Vậy là danh thơm nghệ sĩ được gìn giữ quá lỏng lẻo 
sau những dẫy xí tập thể giống các chòi canh thấp bé ở trại 
tập trung và có vùng tỏa hương rộng tới chừng ba bốn chục 
mét đường bán kính. 

Hôm chúng tôi ở Khu Văn Công Mai Dịch dọn đến, Tr. 
trong dàn hợp xướng mách ngay: - Anh nhớ cho em là của 
chúng ta, mọi cái đẹp đều giả, chỉ có cái xấu là thật. 

Tôi lắc đầu, không hiểu. Cô bèn giảng: - Không ư, đứng 
trên sân khấu Nhà hát lớn, đầy người óng ánh toàn kim sa, 
thủy tinh giả vàng giả bạc, chắp tay lại giả vờ say sưa hát 
"Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay," để rồi khi nghe thấy 
mưa ầm ầm trên mái nhà hát lại bụng vội bảo dạ chết, liệu 
sân khu Văn công có bị lụt không, thằng bé nhà mình lê la 
trên hè có lăn cha nó xuống nước ngập trắng băng không. Mà 
tài anh ạ, vẫn cứ say sưa "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.." 
. ừ, lão tác giả này hâm đặc, nó làm cho mình cứ mong chiến 
tranh mãi, kẻo mai kia hết thì sẽ xấu lắm đây. 

Nói đến đây, Tr. tát vào miệng mình: - Chung quy tại cái 
khe không đáy, cái lỗ không nắp này nó cứ phải có cái ấn vào 
để sống cho nên nó cứ phải điêu, mày này, cái đồ điêu, bà thì 
tát cho chết trợn mắt mày ra này. Có mớ rau muống ăn cho 
ngày mai ăn cả cho ngày sau mà cứ rên lên là chưa bao gìờ 
đẹp bằng... Cha nó, thế mà là mồm mép! Là cái thùng rác thì 
có ấy! 

Con đường đất chính chạy giữa khu lổn nhổn những tảng 
đá hộc (cốt để vấp ngã) được gọi là Đại lộ Hà Huy Giáp, cái ao 
rộng để vất rác, chuột, rửa bô là Hồ Cù Huy Cận. Có lẽ đám 
văn công đã mở ra kiểu lấy tên danh nhân cách mạng đặt tràn 
cho các đường phố sau này. 


506 



ĐÈN CÙ 


Tôi đưa con gái đi buổi đầu tiên đến trường. Thôn Trung, 
xã Dịch Vọng. Một hầm sâu một mét. Mái thấp đè sụp xuống 
bốn lớp ngồi hổ lốn. Hai bậc thang cuốc vào vách hầm làm lối 
lên xuống. Lớp học kiêm hầm phòng không luôn thể. Gà qué, 
chó lợn chạy nhẩng trên mặt đất hất tung phân, rác vào các 
cháu... Mưa, trẻ con trong lớp đội nón khoác mảnh ni lông và 
các trang vở nhoè nhoẹt. 

Xin nói chuyện hai vụ cháy ở Khu văn công nhà mái lá. 
Nạn nhân là nữ ca sĩ nổi tiếng Ngọc Dậu. Chị chạy tới chạy lui 
vào đám cháy cố lấy đồ đạc ra đem chất ở gần đấy. Xong cháy, 
mò đến chỗ để đồ thì người ta khiêng về nhà người ta hết cả 
rồi. 

Sau đó, nhà Q. L., một diễn viên múa có chồng học ở Pháp 
cũng bị cháy. Cô đứng canh trước nhà, ai đến cứu đều lịch sự 
từ chối. "Xin cảm ơn các vị. Tôi còn chả thiết cứu, tức là chả có 
gì thì thôi xin các vị khỏi lụy." Rồi bảo bạn bè: - Thà thế, còn 
hơn bê đồ nhà mình ra cho người ta dùng hộ. 

Và ai cũng khen cô biết xây dựng đạo đức mới. 

Một chuyện nữa về nghệ sĩ. Thường một hai năm lại có 
dịp kéo quân sang Đức, Tiệp... biểu diễn và càn quét các cửa 
hàng bách hóa. Các cô kháo cái T., cái X. hay đi vì chịu chìa 
"hến” cho mấy lão trên bộ soạng. Chúng nó bảo mất chó gì. 
Soạng hến suông thôi mà. Coi như đi bệnh viện khám phụ 
khoa thiếu găng tay. Một lần p., em gái NĐT đi Đức về đến 
thăm Hồng Linh kể: - Chuyến này ở Berlin bọn em ngượng 
quá. Vào bách hóa, vừa mới cười làm duyên thì mấy cô bán 
hàng Đức đã đon đả: "Mẹ nhà các chị, có cần b. không?" chả 
biết đứa nào ở bên ấy nó dạy người ta lếu láo như vậy. 

Những chuyện nên vào biên niên sử nghệ thuật Việt Nam 
vẻ vang thời chống Mỹ giải phóng đất nước. 


507 



TRẦN ĐĨNH 


Đời sống quá lầm than. Chiến tranh chấm dứt, cái nghèo 
khổ rộng khắp bao la đoái hoài đến dân ngay. Các ông anh 
cộng sản chỉ đủ sức và cũng chỉ mong giúp Hà Nội đánh đế 
quốc hộ. Còn xây gấp mười trước thì phải nhờ đế quốc thôi. 

Mãi từ Cách mạng tháng Tám tôi nay mới lại nghe thấy 
chữ "điêu linh, "chữ xưa Việt Minh thường dùng để tố cáo chế 
độ thực dân bạo tàn. 

Chú họ tôi ở ngã năm Nguyễn Du - Bà Triệu, một công 
chức lưu dụng giãn phế quản hộc ra từng ca máu khò khè bảo 
tôi: - Đĩnh ơi... trên cao kia có biết cho nỗi điêu linh của dân 
chúng không? Nói tới đâu thì có người nghe cho nhỉ? 

Tin yêu Cụ Hồ, chú ở lại cùng công nhân viên bảo vệ Sở 
điện nên được lưu dụng. "Chú ngỡ người ta thuần túy quốc 
gia! Ai hay chính bà lang trọc cộng, nói lời lại nuốt lấy lời. Bố 
cháu hồi 1945, 46 đã nói bọn Vẹm này nói thì kinh lắm rồi 
mà. Chú còn ngây ngô. Thình lình cắt tiêu chuẩn lưu dụng, 
lương tụt một nhát ngỡ như chính bản thân chú bị sập hầm." 

Cuối cùng sắp sáu chục tuổi ông phán là chú họ tôi phải 
đạp xe đi thu tiền điện, ông nói: - Lạ là từ Hàng Bài xuống 
Chợ Hôm cứ thấy toàn hố đào ngang đường. Đành xuống xách 
xe vòng lên hè tránh rồi lại tụt xuống đạp. Thấy người đi 
đường nhăn răng cười chú mới biết mình đã lầm bóng băng 
rôn hắt xuống là hầm hào. Thế là ứa nước mắt ra, biết mắt 
thiếu bồi dưỡng sắp mù đến nơi rồi. Một ông bạn bảo nếu đọc 
được băng rôn thì cụ không khổ. Toàn lời hay ý đẹp sáng mắt 
sáng lòng... Đứa con trai út chú học "Nhật ký trong tù "phát 
biểu câu thơ: "Nhân vì trong ngục không có gì làm, Hãy mượn 
việc ngâm thơ cho qua ngày dài, Vừa ngâm vừa đợi ngày tự 
do" của Bác Hồ là tiêu cực vì chờ đợi tự do. Cậu bé bị phê vào 
học bạ: "Phần tử này không nên cho vào đại học..." 


508 



ĐÈN CÙ 


Cả trăm pho vè và tiếu lâm miêu tả cái nghèo. "Một yêu 
anh có Pơ - giô, Hai yêu anh có cá khô ăn dần, Ba yêu rửa mặt 
có khăn," "Bắt phanh trần phải phanh trần, Cho may ô mới 
được phần may ô.” "Việt Nam kiêu hãnh hiên ngang, Mua cái 
đinh ranh cũng phải xếp hàng, mua mẩu khoai lang thì bẩm 
chờ em tìm tem phiếu," con gái bảo nhau: "Lấy chồng cho 
đáng tấm chồng, Bõ công em tắm xà phòng Camay." Camay là 
của quý bán chui bán lủi. Có người mua chỉ để ướp quần áo, 
mỗi lần mở hòm lại lim dim mắt hít một hơi. 

Một sáng gặp Thanh Tú ở Cửa Nam. Tú mời tối đến ăn 
cơm. MạnhToàn, bạn tôi, anh cả Kỳ Nam ở Hải Phòng lên. Tôi 
hỏi Tú dạo này thế nào. Tú than anh ơi, sáng em đi bán bột mì 
đong gạo, chiều em đi bán quần áo họ hàng bên Pháp cứu tế, 
tối em đi bán mặt cho tivi, cho sân khấu... May là không bị gọi 
con phe. Mẹ em sang Pháp xem một phim về đời sống Việt 
Nam bảo xấu hổ lắm. Có cảnh bà làm phim (Tôi nói là Danièle 
Hunebelle rất đẹp, nhân tình Kissinger, mình đọc sách Dear 
Kissinger của bà ấy rồi m à] đến thăm một ông đạo diễn, vợ là 
giáo viên. Vào nhà ở khu tập thể Kim Liên, bà vướng mấy đứa 
trẻ đang dán bao bì cao Sao Vàng ở cửa. Hỏi lương vợ chồng 
xong bà đạo diễn nói thế thì chỉ mua nổi vài cân cá, tôi vừa 
khảo giá ở chợ Hàng Bè, vậy sống nhờ gì? ông chồng chỉ vào 
đám trẻ: "Nhờ chúng!" ô hay, trí thức bóc lột lao động thiếu 
nhi, bố mẹ ăn bám con! Mẹ em bảo xem ti vi một mình mà 
vẫn ngượng chín cả mặt. Em bảo mẹ em: - Thôi, mẹ ạ, thì đã 
được thế giới ca ngợi là anh hùng. 

Đảng ra sức truyền cho dân thói sính anh hùng và yếu tố 
quyết định tạo anh hùng là nuốt ngon mọi khổ cực, trước hết 
sinh mạng mình. 

Phạm Mạnh Toàn nói ở Hải Phòng có ba anh em nọ đều 
cán bộ chia nhau lần lượt nuôi mẹ già. Ba tháng gặp nhau làm 


509 



TRẦN ĐĨNH 


thủ tục sang tay mẹ cho nhà khác, trong có mục cân mẹ, ghi 
sổ đàng hòang để xem ai nuôi tốt nuôi tồi, áp dụng kiểu thi 
đua ở cơ quan. Nhưng bà cụ đáo để. Yêu đứa út nhất cụ độn 
vào bụng hai bọc xi măng, đứa thứ hai cũng yêu cụ để một 
bọc, đến anh cả cụ ghét thì cụ vất hết và ba hôm trước khi cân 
cụ còn nhịn ăn... Cụ nói thằng út tôi coi như công nông nên 
tôi chiếu cố. 

Kỳ Nam kêu lên: - ôi đường lối giai cấp vận dụng vào cả 
trong gia đình. 

Toàn cười: - Có câu này vào được sử liệu các câu đối hay 
nhất nước ta: "Có cứt gì mà phân? Mà có phân thì như cứt." 

Nhân chuyện bán mặt cho tivi Thanh Tú kể, xin nói đến 
chuyện bán mặt nạ cũng của Thanh Tú tuy nó xảy ra lúc đất 
nước đã chơi xe hơi nhà lầu. Đầu 2003, tôi đi chào chỗ quen 
biết để vào Sài Gòn ở. Tôi đến Tú ở Triệu Việt Vương thì Tú 
bảo tiếc quá, giá anh không vào Sài Gòn thì anh với em cộng 
tác quá hay: ta viết sách về làm đẹp, em kể, anh viết... Tú cho 
biết tay nghề tô đắp cái đẹp dung nhan của Tú đã được kén 
làm đẹp cho các ông cốp lên ti vi. Tôi đùa "Công vỗ mặt ấy to 
đấy, bao nhiêu một mặt." Tú nói "Ba bốn chục nghìn. Mặt họ 
quý nhưng công mình vỗ vuốt mặt cho họ thì là công bọ công 
bèo. Nhưng em cũng thôi rồi." - "Sao thôi?" tôi hỏi. "Có đứa 
bạn em nó bảo cẩn thận đấy, mày bôi mày quệt các thứ lên 
mặt các cha mà ngộ nhỡ các cha lên sởi hay quai bị hay sưng 
mộng răng hay phấn son làm nám da thì mày chết... Sao chết? 
ô, người ta nghi mày mưu hại lãnh đạo... Này, các chỗ ấy 
nguy hiểm chết người hơn cả trạm biến thế điện hay chuồng 
cọp đấy, cứ té cho xa... Em bèn so - ri bái bài..." Tôi chợt nhớ 
tới chuyện Lê Duẩn xưa tắc "chỗ kia" mà chả bác sĩ ta nào 
dám mổ đâu. Cả Phạm Văn Đồng thong manh cũng vậy. 


510 



ĐÈN CÙ 


Vợ Vũ Hoàng Địch, giáo viên bảo tôi bọn tôi vừa ăn tối 
xong thì trường triệu tập họp gấp 7g rưỡi. Đang đại hàn chi 
cực, rét ghê rét gớm. Tôi ngồi cạnh một cô cứ thấy nó run bắn 
người lên. Hỏi thì nó bảo chị sờ quần em xem. Ướt đẫm. Em 
có mỗi cái quần dạy xong đem giặt thì bị gọi họp. Nhà không 
có bàn là mà có thì hôm ấy cũng mất điện. Đạp xe đến bạn ở 
khu phô' khác để là thì không kịp thế là đành... Lớp không có 
cửa gió bấc cứ hun hút. Tối ấy tôi tưởng nó chết... Ở Đinh 
Công Trứ, gần nhà Vũ Hoàng Địch, Anh hùng quân đội 
Nguyễn Thị Chiên bán vé xổ số. 

Dân tổng kết quá siêu đầu ra của võ công oanh liệt: 

Đầu đường đại tá bơm xe, Giữa đường thượng tá bán chè 
đậu đen, Trung tá đi bán cà - rem, Thiếu tá thì bận thổi kèn 
đám ma, Đại úy chăn vịt đuổi gà, Trung úy ở nhà bám đít con 
trâu, Còn thằng thiếu úy đi đâu, Ba - lô lộn ngược buôn tàu bắc 
nam. Bao giờ Trung Quốc tràn sang, Trung ương Đảng gọi, sĩ 
quan chạy làng! 

Như ca dao xưa đã nói "thằng Tây nó tếch thằng Tàu nó 
sang!" Cùng tiền đồ đầy hy vọng: "Ngày xưa chống Mỹ, chống 
Tây; Bây giờ chống cổng rước Mỹ Tây vào nhà." 

Một chiều xếp hàng mấy tiếng ở Bách hoá tổng hợp mua 
săm lốp xe đạp Sao Vàng theo tem phiếu một đời xe may mới 
được cấp một lần, tôi chứng kiến một cảnh chắc chắn khắp 
thế giới không đâu có. 

Cách chúng tôi đám người mua săm lốp chừng mười mét 
là quầy sữa. Bảy tám chị em còn trẻ nhấp nhổm chờ ở đó đã 
khá lâu. Chốc lại nhăn nhó hỏi cô bán hàng sao lâu thế, con 
em ở nhà chẳng có người trông. Nghe đâu bị giữ ở đây bốn 
tiếng, chị em đã gọi đây là Hoả lò ngọai trú. Khoảng nửa giờ 
sau, một người đàn ông thấp, vạm vỡ, hai cánh tay trần xăm 


511 



TRẦN ĐĨNH 


xăm đi tới, miệng nói lớn. "Trật tự, lần lượt từng người, xếp 
hàng vào... Nào, đúng là đã chờ đủ bốn tiếng chứ?" vừa nói 
vừa nhặt một tờ giấy ghi tên những người đến vào giờ nào 
giờ nào để ở trên quầy lên xem. "Ai không đủ bốn tiếng thì về 
hôm khác đến...” (Một ông xếp hàng cạnh tôi nói khẽ: - Sửa 
trụ sở y tế phường nên chị em phải đem vú đến chỗ chợ búa 
thử thách xem tươi hay héo, rắn hay nhão. Chúng nó cấm về 
nhà vì sự chị em cho con bú hay vắt kiệt sữa đi... Chốc sẽ còn 
bắt chị em uống nước thật nhiều cho sữa dễ rỉn ra.] 

Tôi thật sự không tin vào mắt mình. Những bà mẹ trẻ lần 
lượt trật vú ra cho người đàn ông bóp kiểm tra trữ lượng sữa 
sẽ nuôi các Phù Đổng tương lai. Hai tay hai bầu, mắt chằm 
chằm vào núm vú, anh ta nói: - cố nhịn đau đấy, tôi nhẹ tay 
thì lại bảo tôi ngoắc ngoặc, thiên lệch... Cô bán hàng bên cạnh 
bỗng bình giá: - Bốn hộp! Người mẹ vừa nghiến răng xoa 
ngực vừa vội kêu lên: - ối, bốn hộp thì con em bú sao đủ, tiền 
đâu mua sữa phe, khổ con em... 

Tôi quàng lốp vào cổ vội lách ra. Nghĩ đến tít xã luận báo 
Nhân Dân: "Hà Nội, thủ đô của phẩm giá con người" mà 
không thể không rủa thầm bô' tiên sư nhà nó! 

Vừa tới cổng bách hóa đằng Hai Bà Trưng thì bị giật về 
đúng ba ngả: trái, phải và đằng sau. Một cô liến thoắng: - Bố 
hố rồi, dớ mẹ nó loại hai rồi, phải xem có sợi chỉ xanh ở vải 
lót bên trong cơ, bố Khốt (khù khờ] quá... Thôi, thương bố 
Khốt con mua đỡ cho với giá giữa loại hai và loại một xuất 
khẩu. 

Tôi nghẹn cổ không trả lời được vì một cô bên trái đã hai 
tay níu lấy cái lốp xoắn lại và nó lập tức thít lấy cổ tôi. "Có mỗi 
con là chơi đẹp với bố Khốt. Nghĩa là trả đúng loại một, chỉ 
xin bố Khốt bớt kha - ra - sô năm đồng. Thế là ố chín tuyệt, bố 
Khốt nhẻ nhẻ!" 


512 



ĐÈN CÙ 


Tôi cố gỡ ra khỏi gọng kìm. Nói: - Tôi mua dùng, bánh xe 
tôi vấn một năm nay rồi... 

- Bán đi. Đi vành sắt không lốp đỡ trượt ngã!... 

Tôi chẳng thiết ngó xem ai vừa mách mẹo thiết luân xa. 
Bụng nghĩ: chủ nghĩa tư bản biến người thành hàng hoá, 
mình hơn là còn được làm cái giá treo hàng cho nên mới 
thành lương tâm thời đại... đồ... 

ít lâu sau, mấy chị em ở báo cho hay tay bóp vú ăn lương 
kia bị vợ li dị. Quen thói hóa thành quỷ bạo dâm với ngay vợ. 
Cũng cho hay hôm nọ y tế lộ ra bí mật quốc gia là 90 % trẻ sơ 
sinh của ta bị ỉa chảy. Loại cho bóp vú được tám hộp sữa Liên 
Xô cũng điêu đứng. Sữa Nga để quá ba ngày là kém phẩm 
chất. Ăn vội được ba hộp còn năm lại đem ra Hàng Buồm cho 
phe đỡ hộ. Sữa Similac Nga ăn vào là trôn tháo cống ồ ồ ngay. 
Khéo mà các ta - va - rít làm nhầm thuốc tẩy ra thành sữa à?... 
Một chị vặn lại: - Thế Nétxlê nó cho thuốc táo bón vào ư? 

Một chị nhắc lại hôm nào công đoàn bán cho đoàn viên 
sữa Mộc Châu. Đặc quánh hệt mỡ tra ổ líp xe đạp. Nhiều 
người mách nhau nấu chè bà cốt. Cứ tương cho nửa bàn tay 
gừng vào là chắc dạ. Nhưng có chè lại khổ nỗi không thìa, 
phải lấy dao bếp nạy. 

Nghe nói, tôi chợt nhớ đến những cái thìa ở quán Bốn 
Mùa thủng lỗ chỗ. Thìa không nằm trong dự kiến của ủy ban 
kế hoạch vì nghề đúc bị cấm như mọi ngành nghề thủ công 
khác - trừ hàng thiếc làm đèn dầu, bếp dầu bằng những vỏ 
hộp nhờ trật vú ra cho bóp mà có. Dân liền vào quán cà phê 
mậu dịch gọi một tách cà phê ba hào, uống xong nẫng luôn 
thìa nhà mậu hào hai một chiếc. Đối phó lại, nhà mậu đem 
đục thủng thìa ra. Một số trí thức gọi là thìa theo phái 


513 



TRẦN ĐĨNH 


pointlillisme, - hội họa lấm tấm... Được, ông lấy ông vất cống 
cho bõ ghét thôi mà. 

Nhà mậu cuối cùng thuê trẻ con mót que kem cho vào mỗi 
cốc cà phê hay chanh quả một que đã được dội nước đánh ào 
một gáo cho chung cả rổ. Cuộc đấu trí giữa thìa và que kem 
diễn ra khá dai dẳng trước con mắt dửng dưng của trọng tài 
là đảng vốn thờ câu "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công 
bằng!" 

Đúng, không công bằng quá! Sao quốc doanh các anh có 
thìa mà tôi không? 

Tôi hỏi Khoa, công an sống trong khu văn công, sao ăn cắp 
nó chạy mà công an cứ thổi còi chứ không đuổi? Khoa nói: - 
Đuổi làm gì chứ chú? -...? - Bắt sao được nó? Nó chạy nhanh 
hơn. - Sao lại thế? - Sáng nó xơi sủi cảo, bọn chúng em toàn 
cơm hẩm mà nguội ạ. 

Thời ấy công an yếu không hay nện dân như thời lắp 
thêm chân kinh tế thị trường. 

Lúc ấy chưa có tổng kết bất hủ: lương công nhân viên 
chức chỉ sống đủ cho 10 ngày.. Tôi đã bảo Thép Mới: - Nạn 
đói thâm niên này nhất định để lại trầm tích sâu dày trong vô 
thức. Rồi sẽ tham lam, tắt mắt, hôi của... tràn lan. Cái đói nó 
ngoạm hết dần nhân cách. 

Nhưng dân không chỉ tự phá nhân cách! Cũng phá cả quan 
cách, tức là "tế phệ" ngay cái anh gieo khổ vào mình. Đầu tiên 
dân thử đánh thí điểm vào anh em quốc tế vô sản rồi mở ra 
diện sau. Đồng chí Liên Xô hóa thành Nhi - cô - lai Nhai - quai 
- dép, đồng chí Triều Tiên thành Chim Xun Xun, đồng chí Lào 
thành Hắc Lào Mông - chi - chít, Cai - đẻ Thôi - đẻ - hẳn, đồng 
chí Trung Quốc thành Bành Ầm Hộ... 


514 



ĐÈN CÙ 


Quy luật chăng? Mở trận chống cường quyền, dân thường 
dùng vũ khí nhọ nồi trước. Bôi đen nhẻm mặt đối tượng đi. 
Thành khỉ khẹc rồi sẽ hiện ra thành quỷ dữ. 

Tôi vẫn coi mẩu chuyện dân sáng tạo sau đây là tiêu biểu 
nhất của vũ khí nhọ nồi. 

"Toàn chui lủi luật lệ, Việt Nam bị Liên hợp quốc dọa đuổi 
và phải khai lại lý lịch, không được nói phét nhập nhèm. Bèn 
khai: - Họ và tên: An Nam, tức Việt Nam. 

- Anh (kiêm mẹ lo cơm cháo]: Liên Xô, Trung Quốc, 
chuyên xui em đánh đấm. - Nghề làm lâu nhất: ăn xin... - Sở 
trường: đâm chém và xé hiệp ước. - Sở đoản: nhìn ngõ cụt 
thành đại lộ thênh thang. - Khả năng giúp Liên hợp quốc: thảo 
nghị quyết. - Tiền đồ phát triển: vật phẩm có triển vọng thay 
hết nhân phẩm." 

* * * 

Một hôm, Bộ nội vụ mời tôi đến 16 Trần Bình Trọng; bộ 
phận tiếp dân của Bộ. Tết vừa qua, lũ người nhà tù xét lại đến 
đây gửi thư từ, quà Tết cho tù. Toàn các chị, riêng tôi đàn ông 
thăm Trần Châu vì anh không còn gia đình. Người trẻ nhất 
trong chúng tôi là Châu, con gái Kỳ Vân, chị đứa em, Đông, hy 
sinh vì rốc - két ở Trường Sơn. Cháu nhanh nhảu, hay cười 
như bố. Nhìn cháu tự nhiên tôi nhớ đến một sáng rất rét trên 
An toàn khu, nằm trong chăn Kỳ Vân bảo tôi: mày chưa được 
biết những sớm thế này con mày nó dậy nó leo lên người mày 
rồi nhìn mày bằng hai con mắt tròn xoe... rồi nghĩ thầm chắc 
là cháu này đây. Kỳ Vân bị cổ chướng được về nhà chữa bệnh. 
Đảng không muốn thêm một người chết trong tù sau Phạm 
Viết. Tôi hỏi cháu: bố sao? 

- Bụng như cái trống chú ơi. Nước đái đỏ như nước vối 
đặc. 


515 



TRẦN ĐĨNH 


- BỐ có buồn không? 

- Cười đùa suốt, chẳng thấy buồn chú ạ. - Trả lời tôi, cháu 
cười toét, đúng cái cười của Kỳ Vân. 

- Thế mới là bố cháu, về nói với bố là chú hỏi thăm, chú 
rất nhớ... Bất năng khuất là bố cháu... 

Thế rồi Kỳ Vân chết. Cháu Châu cũng chết. 1975, sau bố 
hai năm. Đẻ bị băng huyết. 

Hôm nay nhận giấy mời của bộ, tôi vẫn lệ thường dạo bộ 
với Lê Đạt nhưng lần này rông xuống tận hồ Thuyền Quang. 
Rồi bảo Đạt chờ ở đó, tôi vào chỗ tiếp dân của bộ, ở Trần 
Quốc Tỏan. 

Lê Thành Tài, người Nam tập kết, trưởng phòng cục chấp 
pháp đã ngồi chờ ở phòng khách cùng với một người mặt hổ 
phù đỏ xậm. Trước mặt hai người hai gói thuốc lá và chè 
chưa bóc. Tài giới thiệu, tôi mới biết người ngồi đó là Hoàng 
Thao, thứ trưởng công an. 

(Tai nghe tên Hoàng Thao thì đầu tôi nghĩ ngay đến Lưu 
Động. Anh nói ở nhà tù Sơn La, anh được chi bộ phân công 
dạy Hoàng Thao tiếng Pháp nhưng, anh nói, nó óc bã đậu quá. 
Laforêt là rừng thì nó học mãi không thuộc, đến lúc thuộc lại 
xọ ra thành na pho dê nà dừng. Tao phải bảo xừ Xứng Lê 
Thanh Nghị là rừng dạy nó thôi, cho nó thông tiếng ta là tốt 
quá rồi...) 

Còn lúc ấy tôi chưa biết chính Lê Thành Tài có hôm bảo 
Châu trong tù: - Ta vừa sút tung lưới xét lại Liên Xô ghi hai 
bàn thắng xong. Tóm mấy chục người các anh là một bàn này, 
vô hiệu hoá Võ Nguyên Giáp là một nữa này. Bàn thứ ba là sẽ 
sang Nga lôi cổ mấy thằng Lê Vinh Quốc, Văn Doãn V. V. về. 
Cũng chính Tài bảo Châu khi Châu tù ở Phú Sơn Thái Nguyên: 


516 



ĐÈN CÙ 


- Báo anh biết là bắt thằng Trần Đĩnh em anh rồi. Nó là một 
bộ trưởng trong chính phủ phản động của các anh. 

Châu bảo tôi sau đó nghe ở ngoài giếng có ai huýt sáo anh 
cứ nghĩ là tôi. Tôi nghe mà thấy mình có lỗi: Không bị bắt và 
không đến thanh minh khi anh ngỡ tôi huýt sáo. 

Tài pha trà, bóc thuốc (Thăng Long hẳn hoi) rồi nói hôm 
nay bộ mời anh đến để anh Hoàng Thao có chuyện liên quan 
đến Trần Châu. Tôi hơi chột dạ thì Thao nói ngay: - Nay Đảng 
khoan hồng tha cho Trần Châu về nhưng phải có người viết 
giấy bảo lãnh, mời anh đến là để viết bảo lãnh đó. 

Ngỡ họ ít ra cũng thanh minh về việc lỡ bắt anh chị em, 
tôi phản ứng luôn: 

- Tôi không bảo lãnh! Không tự do gì cả... Tự nhiên bắt, 
chẳng có tòa xét xử và cứ thế giam, nay tan nát gia đình, thất 
nghiệp rồi ra tù lại cứ vẫn đeo cái tiếng phản động. 

Lê Thành Tài hút thuốc, mặt như không nhưng dưới gầm 
bàn đá lia lịa vào chân tôi. Công an can tử tế cũng bằng bạo 
lực - đá ngầm. 

Nhận thông điệp quá dồn dập của Tài vào ống đồng, tôi 
bèn nói: - Nhưng đấy là nói nếu là tôi, còn đây là chuyện Trần 
Châu... 

Thành Tài bảo anh chỉ viết nhận bảo lãnh cho anh Trần 
Châu rồi đưa chúng tôi là xong. Tài hỏi tôi ở quê còn ai không. 

Tôi nói ông bà nội đã ha quê từ trẻ. ôi, số phận, nếu tôi trả 
lời khác? Có thể Châu sẽ chẳng về gần Hà Nội có vợ chồng tôi 
và sẽ chẳng lập gia đình và có con cháu ở một làng tại Quốc 
Oai, Yên Sơn và nằm lại tại đó. Nhất Sơn là làng nguyên quán. 


517 



TRẦN ĐĨNH 


Đến lúc ấy, Hoàng Thao nói: - Anh Trần Đĩnh ạ, các anh 
nói Đảng ta theo Trung Quốc là không đúng đâu. Đảng ta coi 
Liên Xô và Trung Quốc đều có cái tốt cái xấu như nhau... 

Tôi lại bật ra: - Tôi đến đây là đi cùng một anh bạn, chính 
khi đến đây tôi bảo anh bạn đó là cả hai thằng đều thối. 

Vừa nói hai thằng cứt hết với Lê Đạt thật, sửa thành thối 
vì xã giao! 

Hoàng Thao vội xua tay: - Thôi, thôi, tôi không nói nữa, 
kẻo các anh lại bảo Hoàng Thao biết gì lý luận mà nói. 

Khi bắt Lưu Động, chắc Hoàng Thao đã bảo đem đến cho 
gặp mình. Chắc muốn cho một bài học lập trường. Tù Sơn La 
với nhau nhá, mày tú tài, tao bập bẹ chữ, nhưng đấy đã thấy 
căn bản cách mạng cần cái gì chưa? cần chó gì cái tiếng Tây 
chuyên xui phản động của mày! Sau đó khi họ điệu đi, Lưu 
Động cứ ôm chặt chân bàn (gỗ lim nặng lắm, chắc vẫn là bàn 
mật thám Pháp hồi bắt, Lưu Động bảo tôi) mà chửi Hòang 
Thao rất to: - Tiên sư bọn Mao - ít chúng mày giỏi nhất là bắt 
tù giết hại đồng chí! 

Mồng sáu Tết, Lê Thành Tài điện thoại nói Trần Châu đã 
về. Xin lỗi không báo trước được, anh ấy về từ hăm chín Tết. 
Vâng, ở Xí nghiệp nông cụ Quốc Oai. Quan liêu mà không báo 
hay là đánh bồi thêm cho một đòn ngay sau khi mày đã được 
ông thả? Thế là Châu còm cõi mấy ngày Tết không Tết giữa 
cái nhà máy vắng lặng... 

Linh chất đầy một xe máy thức ăn, quà cho tôi đi gặp 
Châu. 

Anh em ôm nhau, tôi nói khẽ vào tai Châu: "Thả ra vì nay 
cần con tin nộp Liên Xô..." 


518 



ĐÈN CÙ 


Không biết còn là tuân theo khoản thả tù chính trị ký 
trong hiệp định Paris. Mỹ nó hay thọc gậy vào bánh xe 
chuyên chính. 

Ngang sống mũi Châu là một vệt tím bầm. Châu bảo sáng 
hôm được tin về, anh vui quá hút thuốc lào bị say ngã vập 
mặt vào gờ xô vệ sinh... Tôi nghĩ đó là cái dấu cuối cùng nhà 
tù lưu lại cho anh. 

Anh em tù mỗi người về ở một huyện xa. Hoàng Minh 
Chính ở thị xã Sơn Tây ngay cạnh đồn công an nhưng chỉ một 
năm anh đã lén ra bến ô tô từ sớm mua vé về Hà Nội, phá 
lệnh. Đặng Kim Giang về Lim nhưng rồi cũng lại cả gia đình 
dọn về ở trong khu vực chùa Liên Phái. Vũ Đình Hùynh về 
phố Thợ Tiện, Nam Định (cũng vài lần ra đến bến ô tô để về 
Hà Nội nhưng công an lại túm được. Lê Trọng Nghĩa đánh xe 
bò hợp tác xã vận tải thô sơ ở Trương Xá, Ân Thi, Hưng Yên. 
Minh Việt đến Thắng, Hiệp Hòa Bắc Giang. Gia Lộc, Kiến 
Giang ở hai nhà máy chè trên ẤmThượng. Lưu Động, Huy 
Vân, Huy Cương về nhà máy gỗ đầu thị xã Ninh Bình. Phan 
Thế Vấn bật lên tận Lạng Sơn sống vói em trai là bác sĩ Hổ 
trên đó. Hôm đưa Thẩm và vấn về, xe Lê Thành Tài đỗ ở 
trước nhà vấn để Tài vào báo cho bố mẹ vấn biết vấn lên 
Lạng Sơn. Không được vào chào bố mẹ, ngồi trên xe, vấn 
nghe thấy người ta gắt bố già mình: - Đến báo con các người 
ra tù mà mãi mới mở cửa à? 

Bô' mẹ Vấn từng lọ mọ lên tận Yên Bái, Lao Cai thăm đứa 
con cả tù tội. Nhưng đi hàng ngày đường vất vả chỉ được 
thăm con nửa giờ. Người ta phạt vấn đã dám gửi thư lên Lê 
Duẩn xin cho anh thuê luật sư cãi giúp anh. 

Ở đây phải nói tới kế hoạch chưa thực hiện được là đày 
vợ chồng con cái Võ Nguyên Giáp ra đảo Tuần Châu. 


519 



TRẦN ĐĨNH 


Sáu Thọ định sẽ để anh em tù cứ thế sống vĩnh viễn tại 
nơi về quản thúc, cấm anh em làm những nghề sau: chữa đài 
thu phát thanh (sợ liên hệ với địch], chữa đồng hồ (sợ đặt 
mìn định giờ], chữa xe đạp (sợ có phương tiện tẩu thoát] và 
cắt tóc (sợ cắt tiết đồng bào chăng?] 

Châu mới ra tù, mỗi tháng tôi đi thăm anh hai lần. Chủ 
nhật nhà máy vắng lặng, một mình anh trơ trọi. Thường lên 
đến bờ đê tả Sông Đáy đầu huyện Quốc Oai, tôi mới chảy 
nước mắt. Nhịn từ lúc chia tay. Biết rằng bao giờ anh cũng 
đứng ở đầu đê nhìn theo tôi mãi. Hà Nội từ nay là chỗ trống 
không của anh. 

Nỗi khổ lớn nhất của anh là bặt tin ba đứa con. Mồng một 
Tết tự do đầu tiên của anh, chúng tôi đưa anh đến nhà bà chị 
ở Hàng Đào, cho anh đứng ghé mắt qua lỗ cửa con khoét trên 
cánh cửa lớn để nhòm xem ba con anh chúng sắp đến nhà 
Kh., dì ruột nó gần đây. Châu đang nghiêng nghiêng đầu ngó 
thì bỗng nấc lên một tiếng, bàn tay giơ lên quờ quạng, run 
rẩy. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy người mất hồn... Tôi 
nhòm ra: thung dung đi hàng một ở vỉa hè trước mặt, ba đứa 
trẻ con anh. 

Một dạo dài chúng hãi hùng nghe nhắc tới bố. 

Một quy định chung của Đảng: con cái tù xét lại không 
được vào đại học, trừ nông nghiệp, sư phạm và xây dựng mà 
Đảng coi là đồ tã... 

* * * 

Thẩm vấn tôi, người ta kết luận tôi sa đọa vì đọc quá 
nhiều "tà thư." Họ lầm chính sách của họ là chính thư, biết 
đâu chính cuộc đời bày ra sống động hàng ngày mới là chính 
thư. Còn trong mắt tôi tà thư lại nâng tôi dậy! 


520 



ĐÈN CÙ 


Thẩm vấn - à, là hỏi cung, dịch ra các tiếng Anh, Pháp, Tây 
Ban Nha đều là thế. Thẩm vấn về, hôm sau tôi ngốn ngay 
Bươm bướm của Henri Charrière và mấy nhà văn nữ. Hoài 
niệm không giống với nó thuở xưa, hồi ký của Simone 
Signoret, vợ Yves Montand, hai vợ chồng đều siêu sao điện 
ảnh Pháp, Chim họa mi thôi hót trước bình minh của Elsa 
Triolet cho tôi câu: "Thuở ấy tôi chưa biết số phận, ấy là 
chính trị.." Một cái chết rất êm dịu của Simone de Beauvoir 
viết về cái ốm cái chết riêng tư bé nhỏ của mẹ mình mà sao 
đầy trí tuệ và tình cảm tinh tế đến thế. Trong khi chúng ta 
ngày ngày chết bao nhiêu mạng mà chẳng có cái viết nào cảm 
lòng người. Tôi lẽ ra phải nghe những "chính thư" như chỉ thị 
của một nhà lãnh đạo văn hóa nói xã hội ta không có bi kịch. 
"Nam Ngạn một bà cụ có hai con gái phục vụ trận địa pháo hy 
sinh đấy, anh nào đến chia buồn thì bà cụ tát cho vỡ mặt!" 

Ở hồi ký của Simone Signoret, tôi xúc động chuyện Yves 
Montand nhận lời mời đến Hội nhà văn Liên Xô với điều kiện 
là không đòi ông hát, mỗi ngày ông đã hát ba buổi ở nhà máy, 
nông trường quốc doanh và nông trang tập thể rồi. Hội nhà 
văn nuốt lời. Rất cáu nhưng ông vẫn lên bục. Để hát đúng hai 
câu thì ngừng lại hỏi các nhà văn bên dưới: "Các người đã đổi 
gì để có phè phỡn này? Đổi bằng nín thít, thậm chí đồng lõa 
nữa, trước những oan trái, chết chóc, tù đày của các nhà văn 
dũng cảm, có tài hơn các người rất nhiều đấy." 

Những ngày thế giới đau lòng về thuyền nhân Việt Nam, 
Yves Montand đã cùng Bernard Kouchner lập ra "Phong trào 
một con thuyền cho Việt Nam" với con tàu cụ thể là Đảo Ánh 
sáng. 

Hồi Nghị quyết 9, tôi nói với Phan Kế An một tâm đắc lớn 
rồi sau đi vào bỉên bản hỏi cung tôi. Hai chục năm sau, An bảo 
tôi: - Chơi với mày từ 1948, 49, tao nhớ một câu mày nói: 


521 



TRẦN ĐĨNH 


Chúng mình tiêu bạc thật, họ tiêu bạc giả, hãy cho lòi thánh 
đường bạc giả ra. 


522 



Chương bốn mốt 


X in vượt thời gian gần hai chục năm nói đến một việc 
xảy ra năm 1995 vang dội một dạo ở ngay lãnh đạo 
cao nhất của Đảng. Vang dội vì đó là tiếng kêu hy vọng đầu 
tiên mong đưa được ông thần Công lý ra mắt ở trong cái đảng 
bất chấp sự thật, lẽ phải, pháp lý nhưng lại tự nhận là đạo 
đức, văn minh này. Một "cuộc đại náo thiên cung" như tôi gọi 
như thế với nhân vật chính của nó. 

Vâng, đó là vụ đại náo đầu tiên diễn ra ở Trung ương đảng 
và kẻ đại náo là NguyễnTrung Thành, nguyên vụ trưởng Vụ 
bảo vệ chuyên xử các án nội bộ của Ban tổ chức trung ương, 
người lập hồ sơ vụ án "xét lại" cho Lê Đức Thọ đàn áp và nay 
đề nghị lật án. 

Nguyễn Trung Thành là ai? Không gì khác hơn là tay hòm 
chìa khoá của cái kho hồ sơ lý lịch tuyệt mật của toàn bộ cán 
bộ trung cao cấp Việt Cộng không sót một ai. Từ đồng chí Hồ 
Chí Minh! 

Còn nữa! Là người tra cứu hồ sơ của bất cứ ai lọt vào danh 
sách ứng cử ủy viên trung ương trước mỗi đại hội. Một thế 
lực khủng trong hậu đài. Thế mà đùng một cái Nguyễn 
TrungThành gửi thư đề nghị Trung ương xoá vụ án "xét lại" 


523 



TRẦN ĐĨNH 


bởi vì nghiên cứu lại, anh thấy không có bằng chứng pháp lý 
cấu thành án. 

Hay như anh nói với tôi: - Vụ án này là do chúng tôi đặt ra, 
có thế thôi! 

Ở nhà Gia Lộc nghe tin "đại náo," tôi và Gia Lộc đã nhờ 
điện thoại của Giám, con trai cụ Nhuệ trước kia lái xe cho 
Hoàng Tùng ở báo Nhân Dân, gọi cho Nguyễn Trung Thành. 
Chúng tôi vừa xưng danh tính xong, Nguyễn Trung Thành nói 
ngay: - Mời hai anh lên tôi. Tôi cũng muốn chúng ta gặp nhau. 

Gia Lộc và tôi đến gặp ngay Trung Thành. Đâu còn xa lạ! 
Quen biết nhau ớ sổ đoạn tràng cả rồi. Gia Lộc lại vốn còn là 
cả học viên lớp "Bốn một" mà Trung Thành phụ trách năm 
1953 - 54, lớp khai cung và cải tạo 800 cán bộ trung cao cấp 
có nghi án chính trị như Cu Dét, Việt Cách, Đệ Tứ, AB (chống 
bon - sơ - vích)... tóm lại tất cả những người yêu nước nhưng 
không được cộng sản cấp môn bài cứu nước, "như cách tôi 
nhận diện nó." Đi buôn còn trốn được môn bài chứ yêu nước 
mà có tổ chức thì cộng sản xóa sổ ngay, không chui, không lậu 
được. Cộng sản khống chế tuyệt đối "thị trường yêu nước." 

Còn tôi, hai mươi tư năm rồi mới gặp lại Trung Thành nay 
đã bảy muơi hai nhưng khoẻ. Phải nói rõ là đến lần gặp này, 
tôi mới dứt khóat khẳng định anh có đôi mắt và một khuôn 
mặt rất hiền. Cả tiếng nói, nụ cười đều rất hiền. Lần ở Ban tổ 
chức trung ương, nghe anh tiễn tôi ra đầu cầu thang, nói "Gặp 
anh tôi học được nhiều lắm," tôi đã ngờ, tìm hiểu mãi tại sao 
anh lại nói như thế. Nay thì thấy cơ sở sâu xa của nó. 

Vào nhà thấy ngay gia cảnh nghèo. Hàm bộ trưởng lâu rồi 
mà phòng khách sơ sài, lạnh lẽo, trống vắng thế này là của 
hiếm hoi đấy. 

Có một điều cần làm rõ. Động cơ Trung Thành? 


524 



ĐÈN CÙ 


Rất đơn giản tuy có được là cực kỳ khó. 

Thành nói: - Vì lương tâm cắn rứt..., vâng cắn rứt cho nên 
phải kêu lên Trung ương cho các anh chị. 

Cắn rứt nên anh mới đã công phu bỏ hẳn mấy tháng ra 
nghiên cứu lại tất cả hồ sơ của chúng tôi để cuối cùng kết 
luận vụ án này không có bằng chứng tội phạm. 

- Nghĩa là thế nào anh? - Tôi hỏi. vẫn tự dặn cần nhẹ 
nhàng, không băm bổ, soi mói, đừng làm cho Nguyễn Trung 
Thành ngại. 

Nguyễn Trung Thành hơi đắn đo - hai con mắt sáng với 
đường mí rõ ràng hơi bối rối, tìm kiếm và hiền - rồi nói: 

- Thì là oan... Là đặt ra, dựng lên... chứ sự thật không có gì 
cả. 

Chúng tôi im lặng nhìn Thành. Không ngờ! Sự thật sơ sài 
mà kinh khủng. 

Hai mươi tư năm trước, tôi phân vân đánh giá một câu nói 
của Thành liên quan đến tôi. Bây giờ tôi lại ngờ: chả lẽ không 
có gì cả mà Đảng làm nên nổi bao sóng gió, bao điên đảo, bao 
tan nát thảm thương thế này sao? Nhưng tôi ngầm cởi bế tắc 
ngay: - Trung Quốc chuyên làm trò ngậm máu phun người 
này rồi mà. Chống phái hữu, Cách mạng văn hóa đó! 

- Lúc ấy, các cụ bảo - Thành nói, các cụ "cần" thấy các anh 
là một tổ chức chống Đảng. 

A! trong đầu tôi bật ra một tiếng a! Rõ rồi, cần vì Bắc Kinh 
cần mà. Làm cách mạng văn hóa diệt "Kroutchev thứ nhất" là 
Lưu Thiếu Kỳ và "Kroutchev thứ hai" là Đặng Tiểu Bình, Bắc 
Kinh rất cần có bạn đồng hành mà Việt Cộng đang được Bắc 
Kinh chu cấp mọi cái để đánh Mỹ thì tất sẽ phải có một 
Kroutchev ứng họa theo nhưng thể tình Việt cộng đang chiến 


525 



TRẦN ĐĨNH 


tranh nên Bắc Kinh không đòi chỉ hẳn tên tuổi ra. Trùm chăn 
đánh quỵ là được rồi... Đảng sợ Đại hậu phương có thể đem 
Đại tiền tuyến bỏ bơ vơ ở giữa chợ chiến trường. Sau này đổi 
đầu tàu cách mạng, đảng lại thế chấp Chu Văn Tấn, Lý Ban, 
Hoàng Chính nộp Liên Xô. 

Nghĩ rất nhanh như trên - thấy rõ mình đang gỡ ra một cái 
nút - nhưng tôi không hỏi vì sợ Trung Thành sẽ co lại. Có lúc 
tôi đã e sự im lặng của chúng tôi sẽ lại làm cho Nguyễn Trung 
Thành giữ gìn. Nhưng Thành vẫn nói tiếp. Chúng tôi sao hiểu 
được rằng đang ở trong một con tàu vũ trụ kín bưng, Nguyễn 
Trung Thành đã rời bỏ nó mà bước ra ngoài không gian. Và 
một khi sự thật đã cất lời thì đừng mong chôn vùi được nó 
nữa. 

- Các anh lạ gì rằng khi đã là tổ chức thì phải có mấy yếu 
tố: hay gặp nhau (các anh thì hay gặp nhau quá], thứ hai có 
phát ngôn láo. Cái này cũng có. [Cười.] Đặc tình... (tôi hỏi đặc 
tình là gì?] À, là công an nhưng nó vờ làm như giống các anh 
để bám nghe các anh mà không lộ. Đặc tình nó báo Trần 
Châu, anh của anh đấy, nói cứ đánh nhau mãi thì có ngày dân 
nổi lên lật đổ. Vậy là các anh có mục tiêu lật đổ, đúng không?. 
Thứ ba cần có hành vi vật thể của tổ chức các anh. Cũng có 
nốt. Đặc tình và công an do Lê Kim Phùng bô' trí - sau vụ các 
anh, Phùng được cấp cho cái nhà to tướng số 3 Lý Thường 
Kiệt, cạnh nhà cụ Vũ Đình Huỳnh đó - biết Trần Châu có bản 
sao trích biên bản hội đàm giữa đảng ta và đảng Trung Quốc, 
công an bèn vờ làm như có kẻ trộm lấy đi. Vậy là tổ chức các 
anh vói tay đã quá cao: lấy được cả tài liệu tối mật của Đảng. 
Thứ tư là một khi đã có tổ chức thì tất phải có cương lĩnh. 
Luận văn phó tiến sĩ sử của Minh Việt là nó đấy chứ còn gì 
nữa. Trong khi phần lớn các anh không biết nó. Còn Hoàng 
Minh Chính thì cho là viết uổng công. "Bên Liên Xô người ta 


526 



ĐÈN CÙ 


phê phán giáo điều nhiều vô kể rồi, viết làm gì?" Luận văn 
này có tên "chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam." các anh có lúc 
khai có tổ chức, có chống đảng. Cuối cùng vì sao tôi dám làm 
đơn gửi Bộ chính trị kết luận các anh vô tội? Chính là nhờ có 
cái chỗ dựa pháp lý vững như núi này của các anh. Đó là các 
anh đều phản cung hoặc khai mâu thuẫn lại với mình cả. 

Về đặc tình, Trung Thành nói cụ Huỳnh thật thà nói với tù 
"đặc tình" vào ở cùng phòng rằng may quá tài liệu chống giáo 
điều của Minh Việt để ở nhà Phạm Viết không bị mất thế nên 
an ninh mới chẹn đường chị Ngọc Lan, vợ Phạm Viết bắt tìm 
rồi giam luôn. Hồi ký của Lưu Động cũng bị đặc tình biết 
được. 

Tôi nghĩ thầm thảo nào Trần Châu bảo tôi một lần anh đổi 
phòng giam, một thường phạm ở cùng anh đã dặn gặp tù 
chung phòng thì đừng có tâm sự gì đấy. Cũng nghĩ tới câu ở 
tù ra Châu nói với tôi: "Nếu Việt Nam không cộng sản thì dất 
nước thanh bình, không chiến tranh. Cộng sản là họa của dân 
tộc." 

Thủ đoạn vu cáo cài bẫy bắt người này, Milovan Djilas đã 
nói đến từ 1948. Trong cuốn Giai cấp mới từng làm nghiêng 
ngửa giới tư tuởng cộng sản, ông vạch ra cách thức dựng nên 
các vụ án chính trị. Hệt như Trung Thành nói với chúng tôi 
hôm gặp nhau lý thú ấy. Vâng, đầu tiên cảnh sát mật, theo 
"gợi ý" của cán bộ đảng, "phát hiện" được một người nào đó 
là kẻ thù của chế độ, là cái gai của chính quyền vì anh ta công 
khai bảo vệ một quan điểm nào đó hoặc anh ta thảo luận 
quan điểm đó với bạn bè của mình. Nếu việc "phát hiện" 
thành công thì sẽ sang giai đoạn hai, giai đoạn đưa nạn nhân 
vào bẫy. Người ta sẽ sử dụng một kẻ khiêu khích để thu thập 
những "bằng chứng có tính chất phá hoại" hoặc doạ dẫm một 
kẻ nào đó và bắt phải kí những tài liệu vu khống mà cảnh sát 


527 



TRẦN ĐĨNH 


đưa cho. Đa số các tổ chức bí mật là do chính cảnh sát lập ra 
để bẫy những phần tử bất đồng ý kiến. Người ta không tìm 
cách ngăn chặn mà ngược lại còn cố tình đẩy những công dân 
"không đáng tin" đến tội lỗi để trừng phạt họ. 

Vậy chúng tôi tỏ rõ chống chiến tranh thì đảng phải "để 
mắt" tới chứ! Chúng tôi phát biểu ý kiến trong các cuộc họp 
đảng mở ra để thảo luận. Đảng chưa đàn áp một vụ án chính 
trị lớn nào ở trong đảng, chúng tôi vẫn tin đảng nói lời là giữ 
lời, chẳng hạn lời này: đảng ta là đạo đức, là văn minh. 

* * * 

Nửa tháng sau tôi lại đến. Trung Thành vừa mở cửa thấy 
tôi thì vui ra mặt, líu tíu nói: - Vào đi, vào đi. Pha trà uống cái 
đã chứ nhỉ. 

Cúi gỡ cái đai dây thép bện mấy vòng quàng lấy cổ chiếc 
phích Rạng Đông cũ kỹ, Trung Thành nói tiếp. - Tôi vừa gặp 
anh Đỗ Mười với anh Đào Duy Tùng chiều qua. Trình bày việc 
xin minh oan cho các anh. Cũng là phải nhờ anh Vũ Oanh 
mách nước mới đến được anh Đỗ Mười. 

-...? 

- Thư từ đến tay anh Đỗ Mười rất khó, anh Vũ Oanh dặn 
tôi lúc ấy lúc ấy đến chỗ ấy sau nhà anh Đỗ Mười sẽ thấy một 
cô rửa rau vo gạo thì bảo đưa giúp công văn cho thủ trưởng. 
Cô ấy là cấp dưỡng của Đỗ Mười, cô ấy thế nào cũng đưa. (Tôi 
đã nghĩ ngay là với các chi tiết loại này, cô nấu cơm nom sao, 
gạo thế nào, cái rá? tiểu thuyết Việt Nam dễ hay lắm đây! Rồi 
vui y như mình sắp viết ra thật. Sau nhận ra cái vui này chỉ là 
cái vui thứ phẩm phái sinh của câu chuyện Trung Thành gặp 
Đỗ Mười.] 

Gặp Trung Thành, mở đầu Đỗ Mười hỏi tuổi. 


528 



ĐÈN CÙ 


- Dạ, thưa anh, bảy mươi hai. 

- Sắp đi khai hội với giun rồi sao không ở nhà chơi với con 
cháu mà lại đi viết kiến nghị? 

(Tôi phản cảm với cái giọng khinh khỉnh bề trên. Và với 
câu "khai hội với giun" có cách đây đã nửa thế kỷ. ông ta 
đúng là dân cố cựu kháng tân.] 

- Dạ, anh bảy tám mà có được vui chơi với con cháu đâu ạ 
- Thành đáp. 

(Tôi khen thầm Thành đá lại rất tinh tế]. 

- ừ, nhưng sao lại viết kiến nghị rồi lại gửi vung lên? Anh 
có biết Liên hợp quốc nó như thế nào không? Nó là thằng 
địch phản động, thế mà anh lại giúp nó vu cáo ta, gây sức ép 
với ta bằng cái thư của anh. Nó đang chửi ta vi phạm nhân 
quyền kia kìa. 

Trung Thành nói tháng 12 năm 1993, anh đã có thư trình 
bày lên Tổng bí thư vấn đề này nhưng mãi không thấy trả lời. 
Trong thư này anh nói Ban chuyên án ngày ấy đã phạm sai 
lầm dẫn tới Bộ chính trị và Trung ương đưa ra kết luận sai 
lầm về vụ án này. 

(Nên nhắc lại: trưởng ban chuyên án là Lê Đức Thọ.] 

- Trung ương đã có nghị quyết kết luận vụ án này rồi mà. 

- Vâng, nghị quyết mà Trung ương kết luận về vụ án này 
chính là dựa trên sai lầm của ban chuyên án và báo cáo của 
Ban chuyên án gửi Bộ chính trị lúc bấy giờ là do chính tay tôi 
thảo. (Nghe câu này, tôi nghĩ ngay: "Có ai trong lãnh đạo đảng 
trung thực được như Trung Thành?" Rồi tự nhiên kéo ghế lại 
gần anh hơn.] Thưa anh, Nguyễn Trãi mười tám năm rồi 
được minh oan, vụ anh chị em này đã hai mươi tám năm rồi 
ạ. 


529 



TRẦN ĐĨNH 


- A, anh lại ví bọn này với Nguyễn Trãi? - Đỗ Mười cáu. 

(Tôi lại bất bình: - Kiểu đâu chỉ có cả vú lấp miệng em. 
Nghĩ đến vùng miệng hô dẩu ra của Đỗ Mười có thấy rờn 
rợn.) 

- Không ạ, đây là tôi nói về thời gian hai vụ thôi ạ. Tôi xin 
minh oan vụ này là làm theo lương tâm người cộng sản, làm 
theo trách nhiệm của người đảng viên trước đảng. 

- Anh nói thế ra tôi không có lương tâm ư? Tôi tù Hỏa Lò 
với đám thằng Hoàng Minh Chính, Lê Trọng Nghĩa, tôi lại 
không nghĩ được như anh sao? Tại sao đã không trả lời anh? 
Đó là vì bận. Bận chuẩn bị đại hội. 

- Vâng tôi cũng nghĩ như thế nên mới tìm gặp Ban kiểm 
tra trung ương nhưng các anh ở đấy lại nói không quản cái vụ 
này. Tôi lại nghĩ đảng đang đổi mới, đang có chính sách hòa 
hợp dân tộc, nếu giải quyết được cho anh chị em kia thì đảng 
sẽ được lợi nhiều. Còn nếu như anh bảo gửi cái thư này đi là 
sai thì tôi sẵn sàng đi tù. 

Đỗ Mười dịu xuống. Có lẽ nghĩ cũng nhờ anh này mà mình 
vào được Trung ương đây. 

Trung Thành cuối cùng đề nghị bốn điều. Để khôi phục 
quyền lợi cho anh chị em bị án xét lại, đảng nên: Trước mắt 
trao Ban tổ chức giải quyết quyền lợi cho anh chị em như 
người vô tội; trao Ban bảo vệ chính trị nội bộ xét lại vụ án, lập 
tiểu ban thẩm tra, những người vướng mắc vào vụ này được 
trình bày ý kiến hay đối chất; thông báo là sẽ có kết luận cuối 
cùng của đảng. 

Tôi ra cửa về thì Lê Hồng Hà đến. Lại nghe Trung Thành 
líu tíu: - Vào đi, có cái này hay đây. 


530 



ĐÈN CÙ 


Hồng Hà đã tán phát nội dung cuộc gặp quan trọng này. 
Đỗ Mười, Lê Đức Anh liền phản ứng hết sức dữ. Lập tức khai 
trừ Nguyễn Trung Thành và Lê Hồng Hà. Mở hội nghị cho 
Nguyễn Đình Hương lên án lại vụ xét lại. Mở một triển lãm về 
vụ án xét lại với cả sơ đồ tên tuổi xét lại cũ mới. Có một tên bị 
bôi kín. Hồng Ngọc, vợ Chính, gại gại ra thì là Lê Giản! Tôi 
cũng hiện diện. Tôi bèn kiện: "Phải tòa xử mới có tội và ngay 
dù tòa xử có tội rồi cũng không được cứ thích lên là đem bêu 
tên người ta ra! Hiến pháp bảo vệ công dân ở đâu?" Lê Kim 
Phùng, cục trưởng A25 đến tận nhà tôi thanh minh. 

Trung Thành, Hồng Hà bị khai trừ quá nhanh. Sau đó Hồng 
Hà có thư tố giác trong đó nói các vị lãnh đạo bây gìờ thua 
Trần Độ mọi mặt... 

Nguyễn Trung Thành bảo tôi anh không tán thành việc 
Hồng Hà chưa chi đã công khai tóe ra chuyện anh gặp Đỗ 
Mười, ông ấy chỉ cần hỏi: anh đề nghị, tôi nhận nhưng nói bận 
đại hội hãy chờ mà chưa chi anh đã nêu tôi ra, định chẹn 
họng bắt bí tôi hả? là lòi ngay chỗ mình không tuân thủ tục 
pháp lý. Nhưng anh Thành lịch sự không công khai đổ hết cho 
Hồng Hà. Xưa học Trường đảng Bắc Kinh, Hồng Hà được giữ 
ở lại phụ đạo cho anh em học sau, trong đó có Nguyễn Trung 
Thành. 

Chỉ có sau đó anh Thành từ chối Hồng Hà đến chúc Tết. 
"Tôi bảo anh ấy là thôi, đừng đến tôi." 

* * * 

Ba mươi Tết Canh Thìn (2000], Trung Thành điện thoại: - 
Tôi vừa đọc lại mấy cái thư khiếu kiện trước kia của anh, tôi 
mời anh đến chơi. 

Mồng hai mồng ba gì đó, tôi rủ Hoàng Thế Dũng đi. 


531 



TRẦN ĐĨNH 


vẫn căn hộ chung cư sơ sài, thanh bạch - đúng hơn là 
nghèo. "Mọi năm quà mừng, thiếp chúc đầy cả, nay tạnh 
không..." - Thành nói." Có lúc cũng buồn nhưng nghĩ mình làm 
theo lương tâm, lương tâm yên thì mình vui. Họp lão thành 
cách mạng cũng lờ. Lâm cảnh này mới thấu hết." - Thành nhẹ 
nhàng nói. 

Tết Tân Tỵ năm sau tôi lại rủ Hòang Thế Dũng đến Trung 
Thành. Vòng cổ dề giữ phích nước nóng vào chân bàn từ sợi 
dây thép bện đổi sang một vòng đai nhôm lấp loá nay đã là 
một cu roa cao su đen bóng. Sự đổi mới lộ liễu này khiến tôi 
se lòng. Nhưng nếu nhà Trung Thành đầy các của quý thì sẽ 
không có chuyện chúng tôi gặp nhau trong không khí nạn 
nhân. 

Bữa này Thành cho tôi xem một tư liệu rất lý thú. Kỷ niệm 
50 năm thành lập, Ban tổ chức trung ương yêu cầu các vị ở 
ban từ thuở ban đầu viết lại những đóng góp của mình. 
Thành viết mười lăm trang. Tường thuật toát yếu bốn chục 
vụ nghi án chính trị anh từng giải quyết trắng án! Anh đã đưa 
tôi và tôi đọc tại chỗ, rất to cho Dũng điếc có thể cùng nghe 
được. 

Ở đây tôi kể ra vài ba vụ tiêu biểu. 

Trước hết nghi án Nguyễn Tài Đông tức Tài Cá, thứ trưởng 
công an nằm vùng trong Nam bị bắt rồi" khai báo." Trung 
Thành nghiên cứu đã kết luận vô tội. Nghe anh tường trình, 
thường trực Ban bí thư Nguyễn Duy Trinh nói: - Tôi thấy anh 
nói hợp tình hợp lý, lô gích nhưng anh đừng báo cáo với anh 
Sáu Thọ như thế mà phiền ra. Anh Thọ nghĩ khác 

Vậy là Sáu Thọ muốn khép tội Tài Cá, người đang có dư 
luận là phen này sẽ thay Trần Quốc Hoàn. Và rồi Tài Cá bật 
khỏi công an về phụ trách Hải quan thật. Để Mai Chí Thọ sẽ 


532 



ĐÈN CÙ 


thay Hoàn, cắm cờ đại tướng đầu tiên cho công an Việt Nam. 
Biết từ nay trong đảng vật lộn nhau gay go, Thọ cần em đến 
trấn cái cửa này. 

Đến vụ Trần Quốc Hương. Cũng tai tiếng khai báo. Trung 
Thành lại kết luận vô tội và lần này thì không phải là vướng 
Lê Đức Thọ mà vấp chính tổng bí thư. Nhận định không hay 
về Quốc Hương, Lê Duẩn gọi Nguyễn Trung Thành đến. Vặn: - 
Tội rõ như thế mà sao anh kết luận là không tội? Anh ngồi 
xuống rồi lấy giấy ra ghi đi, ghi rằng tôi mắng anh, ghi chưa, à, 
anh mang về báo cáo lại đúng như thế với anh Sáu Thọ. 

Vậy là Lê Duẩn muốn khép tội Trần Quốc Hương. Và vụ 
này ghê đến độ Duẩn muốn Thọ qua bung xung Trung Thành 
biết là mình mắng Thọ. Qua ca Trần Quốc Hương đặc biệt 
thấy lợi ích nhân sự bắt đầu chọi nhau khá mạnh giữa cặp đôi 
tổng bí thư và Sáu Thọ. 

Té ra đến bước lung tung xòe thì Duẩn, Thọ ở trên hai con 
bè! Chẳng khác gì "thắm thiết tình Việt - Trung - Xô" rồi 
choang nhau vỡ đầu. 

Và Lê Duẩn thiệt, ông chết thì Trần Quốc Hương lại vào 
Ban bí thư phụ trách nội chính. Bên công an thì Mai Chí Thọ. 
Thọ cần làm tê liệt các thân tín của Duẩn. 

Đọc đến đây tôi chợt nhớ lời Lê Đức Thọ bảo tôi hồi 1965, 
66: Thằng nào bị địch bắt mà nói không khai là thằng nói 
phét. Mình đồng da sắt chó gì mà nó quạng cho vọt cả cứt lẫn 
đái ra lại bảo rằng không khai? Thằng nào cũng khai. Chỉ là 
khai tệ hại hay không thôi. Nhưng ai phán xét là khai tệ hại 
hay không? Lê Đức Thọ. Gần như Thọ độc quyền chuyện này 

Và tất yếu có những ý trái lại Thọ nhưng khi mâu thuẫn 
nội bộ chưa gay gắt thì người ta đoàn kết với nhau trên đau 
khổ của nạn nhân. 


533 



TRẦN ĐĨNH 


LÚC ấy tôi chưa vỡ lẽ khi một người được độc quyền đánh 
giá đảng viên khai báo với địch có tệ hại hay không thì người 
ấy cũng dễ dàng bịa đặt tội! Đào Phan trong thư gửi Ban tổ 
chức năm 1992 đã tố cáo Sáu Thọ bịa cho anh tội báo tin anh 
em tù ở Sơn La cho công sứ Pháp, chuyện Đào Duy Kỳ lên tận 
Sơn La gặp Đào Phan - trong khi Kỳ đang tù Côn Đảo! Đào 
Phan nhũn não sắp chết mới nhận được một chứng nhận của 
Ban tổ chức trung ương nói sai lầm ghi trong lý lịch anh là 
"không có cơ sở." Phải chăng vì bè phái, vì ghét trí thức 
(không bằng cục cứt cơ mà] nên đã trẩm đi các đảng viên trí 
thức để cho họ không vào được lãnh đạo cao nhất của Đảng?. 
Như Đào Năng An, Đào Duy Kỳ, Đào Văn Trường V. V. Đào tận 
gốc, trốc tận rễ trí, phú, địa, hào mà. Trí đầu tiên. 

Và oái oăm thay, tôi, kẻ mà Lê Công Tuấn hỏi cung nhận 
xét là tội nặng hơn nhiều đứa "xét lại" bị tù thì thoát xà lim 
nhờ vị chánh án gian hùng này đặt mắt xanh vào! Không 
những không bắt, ông còn liên tục cho đò chờ đón tôi qua 
sông theo ông. 

Thú vị là sau khi Lê Duẩn và Sáu Thọ đã chết cả thì Nguyễn 
Tài Đông nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang còn 
Trần Quốc Hương thì Huân chương Sao Vàng. Đảng có một bộ 
phận hậu sự chuyên đi lau chùi đánh bóng tên tuổi các người 
đã bị đảng hãm hại. Đấy, các vị lên tên phố đầy! Tóm lại đảng 
lãi to: ra ngõ là đụng toàn hàng xịn, hàng hiệu vẻ vang của 
đảng mặc dù đều đã va nhau đến hồn lìa thể phách cả. Lệ của 
đảng là khi chết rồi thì hòa cả làng tất. Xóa tội xóa nợ cho 
nhau lúc này chỉ có lợi cho thanh thế Đảng. 

Vụ thứ ba là vụ Chu Văn Tấn, Hoàng Chính "tay chân Bắc 
Kinh." Xảy ra vụ này vì lúc này Đảng lại đang cần báo cáo Liên 
Xô: Dạ, tôi phang Bắc Kinh cho đồng chí đây, đồng chí đầu tàu 
ơi! 


534 



ĐÈN CÙ 


Nhưng rồi Đổi mới, trong văn bản hợp tác với thế giới tư 
bản có điều khoản phải thả tù chính trị và Đảng thì cũng chả 
còn cần các thế chấp dâng hai ông anh! Hôm Trung Thành 
xuống Phố Nối đón Hoàng Minh Chính về thì Dương Thông 
đón Hoàng Chính ra tù. 

- Khổ hai anh Chính họ Hoàng, một anh lấy cả tên Bác làm 
đệm mà đều khốn nạn - tôi đùa. 

Trung Thành nói: - Anh Hoàng Chính vốn là ra Quảng Ninh 
chơi với cơ sở cũ, Bộ công an liền nhờ lùa giúp về cho một 
đàn bò để họ liên hoan. Có công mua hộ công an bò thì bị 
công an bắt vì tội mò ra cơ sở cũ "xúi giục cán bộ bỏ trốn sang 
với Hoàng Văn Hoan." vu ra cho người ta. Còn Chu Văn Tấn 
thì chết. Chu Văn Thành con trai ông vẫn giữ những tấm ảnh 
chụp cỗ quan tài hở toang hoác, trông thấy xác của Hùm xám 
Bắc Sơn nằm cứng queo bên trong. 

Tôi nói: - Biết trước Chu Văn Tấn sẽ khốn nạn như thế nên 
Văn Cao báo trước trong bài hát Bắc Sơn "ôi còn đâu đây sắc 
chàm phai màu gió?" (Đúng ra là pha.] 

Ngừng một lát Thành lại nói: - Rồi đến ông Lê Đức Anh. 
Anh Nguyễn Đức Tâm và tôi mang cả một chồng hồ sơ lý lịch 
các nơi phát giác khai man đến báo cáo với anh Sáu Thọ 
nhưng anh Thọ bảo nó không sao cả, tớ nghe trình bày rõ rồi. 

- Ông Thọ đang cần hai gia nhân bảo vệ đằng lưng cho ông 
ấy mồ yên mả đẹp còn Giáp kiện Nguyễn Chí Vịnh bịa tội cho 
mình thì Thọ mặc! 

Tôi muốn được biết ai bảo Vịnh làm cái trò này nhưng 
Trung Thành chỉ lầm rầm như nói cho mình: - ông Thọ đang 
cần hai gia nhân bảo vệ đằng lưng,còn Giáp kiện Vịnh thì ông 
ấy chả coi ra mùi!... Với lại xóa án cho ông Giáp để mà bới 
tanh bành tất cả lên à? 


535 



TRẦN ĐĨNH 


Trung Thành rất thận trọng, nên dĩ nhiên tôi không hỏi 
tanh bành là sao. Tuy đến nay mấy ai còn lạ ba đối tượng thất 
thế chủ yếu của Nghị quyết 9 là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, 
Võ Nguyên Giáp! Riêng tôi thất tình với Trường Chinh và ớn 
Cụ Hồ chính vì các vị đã đầu hàng. Tép riu như tôi mà dám 
bướng. Khai thác hết trữ lượng bí mật ẩn ức của cái mỏ "đại 
tam thất" - ba mất lớn - này thì không biết sẽ vỡ ra đến đâu. 
Bởi lẽ đảng không thể "sửa sai" vụ xét lại. Sửa thì để lòi ra ở 
trong lòng đảng một sới vật man rợ và đảng mắt lé, mỗi con 
ngươi nhìn một ngả, không ai giữ gìn cho thống nhất. Như lòi 
ra vụ chúng tôi - dĩ nhiên gồm cả Hồ Chủ tịch và đại tướng 
Tổng tư lệnh - là Bắc Kinh "cần" gạt. 

Thành hay thắc mắc tại sao nhiều người được minh oan lại 
vẫn khăng khăng ôm lấy "tội.” - Anh biết vụ Nguyễn Thành 
Long, một vụ trưởng công nghiệp không? - anh hỏi tôi. 

- Anh ấy gửi một thư lên Trung ương nhận xét mười một 
điều. Đúng cả duy điều 11 thì đúng mà kinh! Viết thế này: 
"mấy chục triệu nhân dân ta nuôi báo hại mười mấy ủy viên 
Bộ chính trị chẳng làm được ích lợi gì cho dân cho nước." Bắt. 
Tra hỏi, dồn cung, anh ta nhận mình chống Đảng và người 
bảo viết thư là Nguyễn Chấn, ủy viên trung ương, bộ trưởng 
điện than (trên rừng ở Văn phòng trung ương, chúng tôi gọi 
là Chấn Trố, lổ đổ bạch biến ở vai ở ngực.] Đưa Chấn đến đối 
chất, Chấn im. Giam Long bốn năm rồi thấy anh ta chẳng có tổ 
chức gì thì tha. Được tha mà vẫn cứ lầm bầm tôi có tội. Sau 
hỏi Chấn sao im thì nói: tôi có cãi cũng chả ai tin mà. 

Tôi nói cây lý luận cự phách của Đảng cộng sản Liên Xô 
Zinoviev chờ đảng giết mà trước sau chỉ nói: Tôi thà bò lê 
trong đống bùn nhơ chứ không thể đứng ở ngòai đảng rồi nói 
là mình đúng! 


536 



ĐÈN CÙ 


Trung Thành kể sau khi Bác Hồ chết, Sáu Thọ đã gặp 
Hoàng Minh Chính thuyết một hồi. Thấy Chính rơm rớm 
nước mắt, Trung Thành đã mừng nhưng chỉ vài ngày sau 
Chính lại đâu hòan đấy. Các anh quyết không nhận tội thì tôi 
mới dám đứng ra xin xử lại chứ! 

- Biết chuyện tôi đòi minh oan cho các anh, anh Hoàng 
Minh Chính điện thọai cho tôi nói rõ hoan nghênh việc tôi làm 
nhưng nhấn rằng không cảm ơn. 

Tôi thấy giọng Trung Thành có đôi chút xuýt xoa, đau đau 
nên sau đó gặp Chính tôi đã nói "Người ta vì lẽ phải, dù muộn 
vẫn cứ hơn - mà hỏi ai từ đầu đã thấy lẽ phải? - rồi đấu tranh 
cho lẽ phải đến mất cả sinh mạng chính trị mà mình vẫn 
không cảm ơn thì không hay. Tôi thật tình thương Trung 
Thành. Anh ấy như vừa lột khỏi kén, phơi mình ra với đời cát 
bụi, ta nên vun đắp cho những ngày cuối cùng tử tế của anh 
ấy được tử tế..." 

Hôm ấy tôi hỏi Trung Thành: - Bên ông Giáp có nói năng gì 
với anh không? 

Tôi thấy hình như Trung Thành khẽ lắc đầu nhưng không 
dám chắc. 

Tôi nửa đùa nửa thật nói: - Tôi sợ có khi ông Giáp cũng 
nghĩ tòa án là trò dân chủ tư sản bịp chả hay ho gì, chỉ kỷ luật 
của đảng vô sản mới đích thực dân chủ. Chẳng qua là tôi chán 
thái độ nín nhịn quá gương mẫu - về tính đảng - của Giáp! 
Đánh đông đánh tây bằng máu dân để "giải phóng con người" 
nhưng để giải phóng chính mình khỏi kìm kẹp thì không. Sao 
kỳ quặc thế? 

Mấy lần tôi đã toan nhắc đến chuyện "Bác Hồ." Sau Nghị 
quyết 9 mà Bác không biểu quyết, Bác thôi họp Bộ chính trị là 
vì sao? Anh đọc hồi ký Vũ Kỳ đăng số Tết báo Văn nghệ rồi 


537 



TRẦN ĐĨNH 


chứ? Nói rõ máy bay chở Bác về dự hội nghị Bộ chính trị 
thông qua kế hoạch đánh Tết Mậu Thân suýt thì đâm xuống 
đất. Sau vụ đặt sai đèn hiệu này, Vụ bảo vệ các anh không 
động đậy gì ư? Sao vậy? (Đến đây tôi suýt buột miệng nói 
tiếp: "Anh có thấy rõ là dương mưu, mưu công khai không? 
Ghê rợn! Ghê rợn cho những bộ mặt vẫn phẳng lặng của các 
cốp nhưng tôi kìm lại được.] ... Cũng hồi ký Vũ Kỳ nói dự hội 
nghị Bộ chính trị trên kia, Bác chỉ ngồi ở một góc "và rồi trong 
suốt cuộc Tổng tiến công, Tổng nổi dậy Bác và Vũ Kỳ ở Bắc 
Kinh tự lọ mọ mở đài tìm tin tức chứ chả ai báo với Bác 
"thắng lợi có ắt về ta "hay không? Tôi còn muốn hỏi Nguyễn 
Trung Thành nhiều nhiều. Chả hạn tháng 7 năm 1966 Bác 
kêu gọi cả nước đánh Mỹ giọng còn khỏe lắm mà sao sang 
1967 Bác đã phải đi chữa bệnh ở Bắc Kinh? Cái gì làm sức 
khỏe Bác sút nhanh thế? Xin chú ý là năm 1967, Bác về nước 
hai lần gần nhau, lần thứ hai về đầu tháng 7 là cái tháng bắt 
xét lại đợt thứ nhất và tháng 9 là buộc Võ Nguyên Giáp đi 
chữa bệnh ở Đông Âu. Phải chăng về là muốn ngăn bắt bớ 
cũng như lưu đày Giáp nhưng lại được lệnh phải rời nước 
sớm?... Tôi đã không hỏi. Chắc là Trung Thành sẽ im. Vả lại 
lúc ấy các điều tôi biết vẫn chưa thành hệ thống. 

Cái bè nạn nhân "xét lạ" cuối cùng đã không nguyên vẹn: 
Hồ Chủ tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn bảo vệ uy tín, 
thanh danh của Đảng. Nhưng tôi đinh ninh cái bè nạn nhân 
thuộc các đối tượng thanh trừng của Đảng kể từ 
"trí, phú, địa, hào" đến cải cách ruộng đất, cải tạo công 
thương nghiệp tư bản, Nhân văn Giai phẩm và "xét lại lật đổ 
chống đảng." .. chúng tôi trước sau không hề bao giờ rã ngũ. 
Trái lại họ đã kết thành một bức trường thành vô cùng kiên 
cố. 


538 



ĐÈN CÙ 


Tôi đã có những lúc đạp xe giữa Hà Nội phơi phới trình 
làng bộ mặt nạn nhân với mong muốn kêu gọi, tập hợp. Chính 
bộ mặt ấy đã hút Kim Lân đuổi theo tôi để chỉ nói: "ừ, trông 
vẫn tư cách lắm. Này, sông có khúc, người có lúc, nhớ thế 
nhá...” Anh biết tôi là người ngay bị kẻ gian móc túi rồi lại hô 
bắt cho tôi thằng ăn cắp. Mà số người bị móc túi và bị hô bắt 
thì nay hằng hà. 

Và không ít lần tôi dạo phố với một bộ mặt không quen 
biết nhưng thường hay nổi gió phần phật ở trong đầu tôi, bộ 
mặt của Klocki Tarassov, bạn tù của nhà văn Nga Bukovski, 
người tiên phong mở ra phong trào tin chui, báo lủi samizdat, 
cái phong trào minh bạch, công khai mạnh như địa chấn ở 
Nga rồi mở đường cho gió bão làm sập chế độ xô viết. Trong 
12 năm tù, Bukovski gặp Klocki Tarassov hay đúng hơn, 
người giương lên ở trên mặt một bản tuyên án Đảng cộng sản 
Liên Xô. Trán Klocki xăm; Lê-nin ăn thịt ngườiĩ Má phải: Nô lệ 
của ĐCSLXl Má trái: BCHTƯ chết đi\ Toàn chữ xanh lè quanh 
một cái miệng đã rụng hết răng. Năm 1944 Klocki Tarassov 
ăn cắp bị tù. Rồi tù mãi, tù mãi mấy chục năm để hóa thành tù 
chống cộng. Người ta nhất định phải lột đi cái kim ấn mà 
Tarassov đóng trả miếng lại vào mặt nhà cầm quyền xô viết. 
Không thuốc tê, thuốc mê. Lột sống, bóc tươi. Nhưng mặt vừa 
lên da non. Tarassov lại xăm, không để hoang phí chủ quyền 
lãnh thổ là thân xác và phẩm giá của ông. Bên lột, bên xăm... 
cuối cùng họ đã bắn chết cái biểu ngữ ngạo nghễ, kiên cường, 
độc đáo duy nhất trên thế giới này. Năm 1976, Liên Xô đánh 
đổi Bukovski ngang giá lấy tổng bí thư Đảng cộng sản Chi - lê 
Luis Corvalan cũng tù. Bukovski đã viết đến Klocki trong 
quyển Và gió lại tiếp tục các chuyến đi. 

* * * 


539 



TRẦN ĐĨNH 


Từ ngày Nguyễn Trung Thành làm đơn minh oan cho vụ 
xét lại, tôi đến gặp anh chừng mười lần. Khoảng năm lần 
trong đó anh nói đến chuyện anh có thể lại được phục hồi 
đảng tịch. Anh đã làm đơn. Đáng nói hơn là nhiều vị quan 
trọng trong đảng, từ Lê Khả Phiêu, Phan Diễn..., đã tiếp anh 
và hứa giúp anh. Trung Thành xem ra cũng hy vọng. 

Nhưng rồi hơn năm sau, Nguyễn Trung Thành phôn báo 
tôi người ta vừa gửi cho anh quyết định nhắc lại án khai trừ 
anh ra đảng là đúng. "Hai năm qua, các anh từ Lê Khả Phiêu, 
Phan Diễn luôn hứa giúp tôi thế là cũng đành chịu ư? Ngày 
tổng bí thư Phiêu gặp tôi hứa hẹn giúp là có Trần Đình Hoan, 
chánh văn phòng trung ương ngồi bên, ông ấy ân cần, niềm 
nở với tôi lắm nhưng lên trưởng ban tổ chức rồi thì lại lạnh 
như tiền ngay với tôi, đời này khó lường nổi thật." 

Tôi định nói anh ơi, ai lạ gì lời hứa của ta? Cũng ai lạ gì sức 
mạnh hậu cung giấu mặt. À đây, thử hỏi ai bứng Phiêu ra khỏi 
ghế tổng bí thư sớm thế? Ai không để Diễn lên tổng bí thư 
như đã đồn nhiều một dạo? Ai cho Nguyễn Văn Linh làm có 
một nhiệm kỳ và Giáp thì cứ đội oan mãi nhưng tôi lại im 
lặng. Chả lẽ chia buồn trong điện thoại với anh? Trong khi 
đúng ra nên bảo anh hãy mừng đi. Ở ngoài đảng anh mới 
được thật là anh. 

Một hôm còn ở Hà Nội, tôi đến Trung Thành, dạo ấy các 
cốp trong đảng đang nuôi cho anh hy vọng trở lại đảng mà 
theo anh thì chẳng qua cũng chỉ cốt mượn việc đó để nói lên 
rằng khi đòi minh oan cho chúng tôi, anh đúng chứ không 
chống Đảng. Trung Thành buồn rầu: - Xưa tôi bị ghét vì từng 
kỷ luật cán bộ, đảng viên, nay thì bị ghét vì chống Đảng. Vừa 
qua giỗ ông Sáu Thọ, người đến đông lắm, bà Chiếu nói cái 
anh Trung Thành không ngờ lại phản anh Thọ. Kỷ niệm cách 
mạng tháng tám ở Đông Anh, tất cả mọi người đều lên chửi 


540 



ĐÈN CÙ 


Trần Độ và Nguyễn Trung Thành chống Đảng. Nói gì chứ 
cũng rầu lòng lắm... 

- Những người chửi Trần Độ và anh đều là đóng thuế 
mồm thôi. Ăn của đảng vào thì phải nhè các anh ra, chân lý 
quái gì ở đây mà buồn anh. Anh có biết ông coi xe đạp ở dưới 
sân chung cư anh ở không? Cán bộ Ban tổ chức của các anh 
về hưu đó, ông ấy có người con trai bại liệt, chắc anh biết! 
Ông ấy bảo mới hôm nào người ta nườm nượp đến ông 
Thành. Có những ông xuống đến tận cửa ra về vẫn còn cứ 
cười hớn hở lắm. Đều trúng rồi mà. Đều nhờ Nguyễn Trung 
Thành mà lọt vào hàng ngũ lãnh đạo rồi mà... Đùng một cái 
ông Thành hóa hủi. Thế là bặt ngay. ÔngThành khổ nỗi lại 
trong sạch. Giá lúc có quyền cất nhắc đề bạt cũng thạo vòi giỏi 
xoay thì phải biết... Tôi buồn cho con người quá. Mà cái diện 
người này toàn là trung ương, bộ trưởng cả. Anh Thành à, tôi 
đã bảo ông giữ xe luận chuyện nhân sự cao cấp Đảng, rằng có 
hai điều. Một là cái chế độ này nó chỉ biết phục tùng người có 
quyền. Hai là những người mà bác phàn nàn là vô ơn kia thì 
họ vốn dĩ phải có bản lĩnh ôm chân và lật mặt thì mới lên cao 
được bác ơi. 

Trung Thành ngồi nghe cứ chớp mắt, không giấu được 
cảm động. 

Từ hôm ấy tôi thôi liên lạc với Nguyễn Trung Thành. Hình 
như thương Trung Thành không được toại nguyện, vẫn giữ 
số điện thoại của anh — 08043746. Con số ít thấy. Chung cư 
số 8 của Ban tổ chức trung ương sau dẫy chuồng cọp Bách 
thú cũ chắc có mạng điện thoại riêng. 

Với tôi chuyện quan hệ với Nguyễn Trung Thành có hai 
đầu đuôi ngược nhau khá lạ: mở đầu là giữa năm 1968, tôi 
đến đó một buổi trưa gặp Nguyễn Trung Thành, Trần Trung 
Tá và Lê Công Tuấn để nghe thông báo tôi phải đi "kiểm 


541 



TRẦN ĐĨNH 


điểm" ngay lập tức ở xa Hà Nội, chuyến đi từ đấy liệt tôi vào 
danh sách "chống đảng, lật đổ.” và kết là hăm bảy năm sau, 
Trung Thành, người thiết kế nên vụ án theo nhu cầu các cụ - 
lại gặp "tội phạm" tôi để cùng nhau phán về sự tầm bậy của 
cái vụ án này. 


542 



Chương bốn hai 


S au Nguyễn Trung Thành tôi cần nói đến Lê Kim Phùng, 
Cục trưởng A25, cai quản an ninh văn hóa chính trị, 
tuy tôi gặp Phùng trước vụ Nguyễn Trung Thành minh oan 
năm năm. Để thấy từ 1990, phía công quyền đang có những 
tính toán mới về vụ án "xét lạ" chúng tôi. 

* * * 

Khoảng cuối tháng 5 - 1990, thình lình một hôm, trưởng 
công an phường cùng hộ tịch viên dẫn hai người thường phục 
nhận là ở "phòng phong trào" đến nhà tôi. Tôi và Linh tiếp. 
Tôi nói ngay: - Nay đổi mới, trực tiếp gặp thế này hay hơn bí 
mật theo dõi... đáng sợ. Một dạo các anh gài người ngay trong 
nhà anh Hồ Sĩ Đản ở trước nhà tôi, một công an khu vực 
mách tôi mà. (Chính là Thắng, công an khu vực cuối những 
năm 80 nhưng tôi không kể tên.] Các anh đến, tôi nói ngay 
trước tiên một ý bao trùm, đỡ phải rào đón: không đổi mới 
thì Đảng chết trước. Rồi dân theo sau. 

(Phải cho dân cùng chung hoạn nạn với Đảng là vì lịch sự 
và tự vệ. Để mình đảng chịu thì sẽ rầy rà.] 

- Nhưng Đông Âu đổi mới mà chết đấy, - một anh thường 
phục nói. 


543 



TRẦN ĐĨNH 


- Các anh có biết kỷ niệm Cách mạng tháng Mười vừa rồi, 
Liên Xô mời Nguyễn Văn Linh thay mặt phong trào cộng sản 
quốc tế đọc diễn văn chào mừng là vì sao không? Vì khác Việt 
Nam, các nước Đông Âu không đổi mới. Thép Mới viết Cuba 
nói "đổi mới hay là chết" liền bị Cuba cự. 

- Đổi mới mà Gorbatchev lại làm tổng thống? 

- Đã đổi mới thì phải có thay chứ! Ta cũng đổi mãi tên rồi 
đấy. Cộng sản Việt Nam rồi Cộng sản Đông Dương. Cuối 1945, 
đảng giải tán, ẩn dưới cái tên Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác, 
tôi làm ở cái báo của Hội này đấy, đến năm 1951 ra mắt lại thì 
thành Đảng lao động, mất cả cộng sản lẫn Đông Dương! 

- Anh nghĩ gì về đa nguyên? 

Nghĩ không nên mới gặp đã lộ sườn, tôi nói: - Chưa nghĩ 
kỹ, nhưng dứt khoát là phải dân chủ, phải làm đúng những 
điều về dân quyền đã ghi trong Hiến pháp. 

Khách ra đến cổng Linh làm bằng các gióng tre Linh trồng, 
cái cổng rất hay mà cứ nhìn nó là tôi hay nghĩ đến "cổng sài" 
kẽo kẹt hình như ở trong thơ Nguyễn Trãi, một anh hỏi như 
bâng quơ: - Từ nay với các anh nên thế nào? - Sai thì sửa, như 
cải cách ruộng đất đã làm ấy. 

Đổi mới chiến thuật. "Túm thắt lưng" tiếp cận, mềm mỏng 
hơn, cởi mở hơn. "Không thú gì đổi mới nhưng sinh mạng của 
đảng lại cứ bắt đổi mới," - tôi bảo Linh. 

* * * 

Khoảng nửa tháng sau, Vũ Đình Huỳnh mất. Đi quanh 
quan tài chào anh lần cuối, tôi ân hận. Khanh, con gái anh ôm 
lấy tôi khóc: "Anh bỏ bố em rồi ư?" Tôi ràn nước mắt lắc. Gần 
đây, tôi thưa đến anh. Lúc hay tới anh, tôi thường được dự 
một cuộc "mách tội" vui của chị. Này, ai lại nước vừa sôi cho 


544 



ĐÈN CÙ 


vào phích thì lại đem đổ ra đun ngay lại. Khăn mùi soa dùng 
dở đem là. Trời ơi, lại còn hay dỗi nữa chứ. Ngày xưa bao 
nhiêu luật sư, bác sĩ làm thơ xin tôi ngoái nhìn lấy cho chút 
xíu thế mà tôi cứ đi lấy cái ông này để cả đời toàn đi thăm tù, 
tù tây rồi lại tù ta... Những lúc ấy, Huỳnh lim dim mắt cười, 
chóp chép miệng móm như nhấm nháp lần nữa những cái 
quái của mình mà vợ đang hâm cho xài lại. 

Thế nào rồi tôi bẵng đi. "Hư lắm, lâu không đến nhá...," chị 
Huỳnh hễ gặp lại đe tôi. ít lâu sau một sáng tôi đến. Chị 
Huỳnh cho xem ngay một bức thư vừa nhận. Của Lê Đức Thọ. 
Mới ở Pháp chữa bệnh về nhưng dư luận đồn cũng là sang 
xem chuyện tiền nong gửi gắm ở ngân hàng ngoại. 

Bức thư đặc biệt lạ. Làm cơ sở pháp lý cho việc lật án của 
Huỳnh được. 

SaoThọ viết như thế? Tôi đã phải nghĩ ngợi một lúc. Cái 
chết đã hiện ra gần? Hay tình thế mà tôi nói là cái sự đời, cái 
mạng của Đảng nó đòi như thế? Trước đó một năm, trong 
một cuộc họp cựu tù Sơn La, Sáu Thọ đã trân trọng kéo 
Huỳnh lên ngồi cạnh, nói với tất cả hội trường: - Cuối 1944, 
không có một vạn đồng anh Huỳnh chạy cho Đảng thì Đảng 
không thể tiếp tục hoạt động để làm Cách mạng Tháng Tám. 

Giá như Thọ cũng nói Huỳnh còn từng đạp chiếc Diamant 
Pháp về tận quê Sáu Thọ gọi Thọ đi hoạt động. Lúc bấy giờ tù 
về, vợ trẻ, Sáu Thọ lặn có hơi bị lâu, Sao Đỏ phải bảo Huỳnh đi 
tróc. 

Còn khi viết thư chia buồn với chị Hùynh, Sáu Thọ không 
biết hai năm trước, túng quá, chị Huỳnh đã phải mở một quán 
nước ven nhà. Ngại nó là nơi xét lại phản động liên hệ, công 
an dẹp. Kiểu như đã cấm vợ Trần Dần. Thế là giằng co, xô đẩy 
giữa một bà già quyết giữ tài sản và mấy công an quyết tịch 


545 



TRẦN ĐĨNH 


thu ấm chén, chai lọ, điiếu đóm. Đang ngồi vót tăm, Huỳnh vội 
chạy ra, vẫn cầm con dao bài, tức là cái lưỡi nó to bằng quân 
bài tam cúc. Công an bèn hô hoán Huỳnh "hành hung người 
làm công vụ" rồi vặn luôn cánh khỉ hai tay của cựu thư ký Bác 
Hồ, đùn như đùn chiếc xe cút kít về đồn cách vài ba chục 
bước với hung khí dao bài, tang vật chống đối, tất nhiên. 
(Chính Huỳnh thị phạm lại tư thế cút kít này với tôi.) 

Ôi, nếu như Huỳnh không chạy cho Đảng một vạn đồng thì 
khó lòng có nổi Tổng khởi nghĩa. Thì chị Huỳnh cũng sẽ 
không phải bán thuốc lá "bó củi" và trà chén năm xu. Thì công 
an sẽ không khoá tay cụ già đã chạy tiền cho Đảng làm Tổng 
khởi nghĩa. Và nữa, nếu Huỳnh không về quê tróc Thọ đi mà 
cứ để cho lặn nữa lặn hoài thì Thọ sẽ không bắt nổi Huỳnh. 

Không thể không nghĩ: đời đểu quá thật! Và cay đắng hơn: 
ai bảo Huỳnh dại? 

Tôi bảo chị Huỳnh cho sao nhiều bản, gửi Nguyễn Đức 
Tâm, trưởng ban tổ chức một, đề nghị Tâm căn cứ tinh thần 
thư Sáu Thọ mà giải quyết. 

Sáu Thọ có lẽ cũng thấy chuyện đàn áp vợ chồng Huỳnh 
nó" đau đớn lòng" nên đã mời chị Huỳnh ăn cơm. Chị từ chối. 
Thọ bèn mời gặp. Gặp nói sẽ phục hồi cho anh Huỳnh, từ 
chức "thư ký của Bác" đến các quyền lợi... Chị Huỳnh nói cảm 
ơn anh nhưng tôi không nhận cho một mình anh Huỳnh 
được. Tôi chỉ nhận khi nào anh chị em đã bị đàn áp đều được 
minh oan. 

Tôi đến thăm chị Huỳnh và đọc cái thư trên kia được vài 
ngày thì hai người của A 25 lại đến. Mời tôi sáng mai gặp một 
người phụ trách. 


546 



ĐÈN CÙ 


- Lê Kim Phùng? - tôi hỏi, khẳng định ngay là không thể ai 
khác. Cử những hai sĩ quan trung cấp đến nhà tôi thăm thú cơ 
mà! 

Một biệt thự ở Liên Trì cách hồ Thuyền Quang chừng trăm 
mét. Bộ xa lông trước ban thờ vẫn còn mấy vòng hoa phúng 
và ảnh người chết. Tức là không phải tôi đến cơ quan an ninh. 
(Cuối những năm 90, biệt thự 45 Liên Trì này đã bị cơi nới vá 
ghép tùm lum thành hiệu rửa xe. Tốc độ đổi mới nhanh quá] 

Dị (hay Diệp hay Dụ? tôi không nghe rõ nhưng không thiết 
hỏi rõ lại, cứ gọi tạm là Dị) tiếp. Cùng hai anh "phòng phong 
trào" đến nhà ngày nọ và Nguyễn Chí Hùng. Chí Hùng hay đến 
tôi, sau là trưởng phòng chính trị Sở công an Hà Nội. 

Dị xin lỗi: - Bất ngờ có việc trên Trung ương, anh Phùng 
xin hẹn bữa khác, hôm nay anh cứ trò chuyện với chúng tôi. 

Chủ động vào đầu, tôi nói ngay vụ "xét lại." 

- Trong phong trào cộng sản ai đặt ra trò xét lại? Mao! Và 
ai theo Mao, các anh đều rõ. Ở ta, anh Lê Duẩn viết "Mấy vấn 
đề quốc tế và Đảng ta "xuất bản năm 1963, trước Hội nghị 
trung ương lần thứ 9 suy tôn Mao lên thành Lê-nin ở thời đại 
ba dòng thác cách mạng. Các anh đọc thì thấy rõ sự trở cờ đổi 
ngôi này. Kéo theo thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên ca ngợi Mao 
kinh khủng mà nay học sinh vẫn thuộc kia. Có đặt ra trò xét 
lại, Mao mới nêu được khẩu lệnh "thế giới đại loạn Trung 
Quốc được nhờ" "căng đế quốc Mỹ ra khắp thế giới mà đánh" 
và những ai phản đối chiến tranh như chúng tôi, kể cả các ủy 
viên trung ương và Bộ chính trị, mới bị trị cho cái tội "xét lại" 
chứ! Đúng quá! Mao không nêu khẩu lệnh, nhất là không chi 
viện thì ta đào đâu ra súng đạn, tiền nong để đánh Mỹ? Trớ 
trêu là nay Trung Quốc hoá thù, Mao hoá địch và Đặng Tỉểu 
Bình, "Khơ - rút - sốp thứ hai của Trung Quốc" lên hạ Mao 


547 



TRẦN ĐĨNH 


xuống nhưng chúng tôi vẫn cứ đeo án chống Mao. Không thể 
chối được việc chúng tôi thấy tội Mao trước cả Sách Trắng 
của Nhà nước ta. Đảng nên sòng phẳng chỗ này. Song nay thì 
trưởng ban chuyên án xét lại cũng nói khác rồi. Hôm qua đến 
chị Huỳnh, tôi được xem bức thư ông Lê Đức Thọ viết làm cơ 
sở lật án được cho Vũ Đình Huỳnh. Các anh chắc đã đọc? (Tất 
cả lắc.] À, thế thì tôi thuộc, tôi đọc các anh nghe ngay đây... 
"Kính gửi chị Vũ Đình Huỳnh, Tôi đi Pháp chữa bệnh về thì 
được tin anh Huỳnh mất nên không thể đến viếng thăm được. 
Tôi bị ung thư đã di căn, sức khoẻ yếu, nay tiếp tục chữa 
bệnh, không thể tới chia buồn cùng chị và các cháu. Anh 
Huỳnh có công nhiều với cách mạng và nhân dân, khuyết 
điểm (Dị cười đính chính: sai lầm! Tôi lắc đầu: là sai lầm thì 
tôi kể lại làm gì chứ anh?] Khuyết điểm! Mà chưa hết. Khuyết 
điểm nhất thời..." Trưởng ban chuyên án khẳng định Huỳnh 
công nhiều, khuyết điểm nhất thời thế mà tù đày như thế 
đấy! Dạo anh Huỳnh chết, đăng tin buồn trên báo Nhân Dân, 
báo cắt nghiến luôn chữ cựu thư ký của Hồ Chủ tịch. Khuyết 
điểm tạm thời mà tù bảy năm, quản thúc ba năm rồi trợ cấp 
"nhân đạo" mỗi tháng vài chục nghìn. Học Mao kỹ quá đấy. 

- Ta chẳng học ai hết, - một anh hơi cao giọng lên. Anh này 
hôm đến nhà tôi đã nói Đông Âu đổi mới mà chết đó. 

Biết thế nào người ta cũng cãi ta không học Trung Quốc, 
tôi mang theo sẵn thư Trường Chinh gửi sang Bắc Kinh cho 
tôi năm 1959 nói tôi phê bình đảng tắp lắp của Trung Quốc 
quá nhiều là rất đúng. Thế là tôi lấy thư này đưa cho Dị 
(Chính cái thư Phan Quang không đọc mà vu cho tôi là "chạy 
ghế" với Trường Chinh. Đầu mải ghế gú - có được không nhỉ? 
thì nhìn cái gì cũng ra gú ghế!] 

Nhận lại thư về, tôi nói: - Xin hỏi đã học ai làm cải cảch 
ruộng đất? À, đều rõ cả. Lại còn việc cố vấn Trung Quốc xưa ở 


548 



ĐÈN CÙ 


Bộ công an ta rất đông, hễ đề bạt cấp vụ trưởng là ta đều 
tham khảo cố vấn... 

Anh vừa nói ta chẳng học ai lại nói: - Nhưng Bác Hồ cũng 
chống xét lại. (Tôi nghĩ anh ta lảng chuyện chắc ngại tôi bới 
vào tổ chấy kếch xù này.] 

- Vâng, chống bằng không biểu quyết vào Nghị quyết 9, 
chống mà khi Lê Quốc Thân nói nếu có lệnh công an chỉ cần 
bốn lăm phút là tóm cổ hết được bọn xét lại thì Bác nói "chú 
hãy tóm cổ Bác trước." 

Tất cả chỉ cười. Nhưng tôi tin máy ghi âm mở. 

Một anh hỏi: - Liệu có mất Liên Xô không anh Đĩnh? 

Tôi nghĩ ngay trong bụng: "Ngày nào theo Mao định cho 
Liên Xô kềnh tuyệt nọc cơ mà" Song tôi nói: - "Hợp lòng dân 
thì chả mất cái gì. Dân đang muốn một Liên Xô mới mà như 
Gorbatchev nói đấy: càng nhiều dân chủ càng thêm xã hội chủ 
nghĩa." 

Chia tay. Hẹn 13 tháng 6. Dị không quên đưa giấy bút xin 
tôi viết lại đúng cái thư Lê Đức Thọ. 

Tới hẹn tôi lại đến. Trên đường đi, tôi đã định trước thái 
độ gặp gỡ. Tự nhiên nhớ đến câu chuyện Lưu Động kể: bọn tù 
Sơn La chúng tao tuyệt thực. Cousseau, công sứ kiêm chánh 
ngục đàn áp ngay - cấm cho uống nước. Bụng không hạt cơm, 
không giọt nước thì chết rồi. Đến ngày thứ năm, chi ủy quyết 
định ngừng. Bảo Trần Huy Liệu viết thư báo Cousseau. Liệu 
viết. Bằng tiếng Pháp. Cousseau bắt viết lại bằng tiếng Việt. 
Và phải xưng chúng con. Chúng con đã thấy tuyệt thực là phá 
kỷ luật nhà tù vậy nay biết tội, nguyện sẽ thế này thế nọ V. V. 

Vốn kị phồng phạo duy ý chí nên tôi dễ dàng rút lấy bài 
học đừng có dọc ngang trời đất mà ngã đau này. Gặp sẽ nói 


549 



TRẦN ĐĨNH 


thẳng thắn nhưng vẫn chú ý vuốt mặt nể mũi. Tất nhiên cũng 
tính đến nói gì. À, nói cái họ sẽ không thể ngờ đến, đó là Đảng 
yếu kém trí tuệ. Và phải nêu bằng chứng. Nghĩ bằng chứng thì 
hiện ra hình ảnh anh hùng múa rá ăn xin mà khinh ráo trọi 
mọi người. Và không ngờ, cả hình ảnh Ba Phều, bạn học lớp 
thày Tô Đường nhưng tôi quên mất tên chỉ còn nhớ biệt hiệu 
Ba Phều bỗng vọt lên ở trước mắt. Hơn chúng tôi ba bốn tuổi, 
Ba Phều nghịch hết sức tai quái. Chuyên tán trong lớp. Thày 
bắt một mình một ghế ở dưới cùng, Ba Phều ốp bàn tay vào 
kheo chân rồi từ từ co chân lại, phát ra một tiếng rắm rất dài, 
lên xuống trầm bổng. Thày đuổi ra hè đứng cạnh các ngăn giá 
để mũ thì rắm nách của Ba Phều càng nỉ non ai oán. Tư thế 
đứng rất tiện lợi cho binh công xưởng dân lập thô sơ này 
hoạt động. Thày mắng, Ba Phều nói nhà con toàn ăn khoai 
nên bụng lắm hơi. Thày quát: "Thế anh đến trường để làm 
gì?" Khổ, thày không hiểu Ba Phều đâu cần học. Ba Phều cần 
xuất đầu lộ diện ở thế gian với một trật tự khác người thôi. 
Khi hai hình ảnh múa rá và phân phối rắm hiện ra ở trong 
đầu, tôi đã bật cười một mình như gã tâm thần, nay tôi vẫn 
nhớ vào lúc đó tôi lượn sang Phan Bội Châu để qua Bộ công 
an đến hồ Thuyền Quang... 

Nhưng chính lúc đạp qua Đoàn Nhữ Hài có nhà Tô Hoài, 
tôi đã xóa đi hai hình ảnh múa rá và Ba Phều tạo rắm. Tự nhủ 
gặp nhau bữa đầu nên trang nhã. vấn đề là ở chỗ tranh thủ 
sao cho nói được nhiều, cốt cho thấy là chúng tôi không sợ, 
chúng tôi có thể nói mọi cái. Đảng lấy cung tôi trong lúc đất 
nước mù mịt, tôi còn nói được hết huống chi nay đổi mới. 
Nguyễn Chí Hùng đón ở hè đưa tôi vào. Lê Kim Phùng đã ngồi 
trong phòng khách cùng mấy người tiếp tôi tuần trước, trừ 
hai anh chuyên bênh Bắc Kinh. 


550 



ĐÈN CÙ 


Ngồi xuống, tôi nói ngay: - Vừa nãy đi đường tôi cứ cười 
một mình. Rằng nếu tổng bí thư Lê Duẩn không chết thì bọn 
ta, anh và tôi rồi cả anh Trường Chinh, hiện đang hô Đổi mới 
đây đều tù cả. Ông Duẩn nhận định tình hình đất nước hết 
sức tốt đẹp, cao trào lao động xã hội chủ nghĩa đang dâng lên 
ở trước mắt thì đùng ông Trường Chinh lại "không đổi mới 
thì chết," tôi nói đúng không? Thôi, anh Phùng nhỉ, nói năng 
thì tôi nhanh nhảu, vậy trước hết bây giờ tôi nói một thái độ 
chính yếu: chúng tôi ủng hộ đổi mới, chúng tôi cùng với đảng 
đổi mới. Lòng thành như vậy... Sau đó tôi muốn làm rõ một 
điều, điều đau đớn nhất cũng là nguy hiểm nhất cho một đảng 
cộng sản, ấy là mất lòng tin cùa dân. Mất mát cay đắng ghê 
gớm này, Đảng đã thừa nhận trước cả nước rồi nhưng cho đó 
là vì đạo đức tư cách đảng viên kém. Vâng, có chỗ ấy, nhưng 
chưa đủ. Theo tôi còn một cái yếu nữa. Yếu trí tụê, tôi nhấn rõ 
và thong thả ba chữ này. Đúng thế. Đại hội 6 của Đảng chống 
duy ý chí mà duy ý chí thì là gì? Chính là yếu trí tuệ. Tôi nói có 
bằng chứng. Đây, xin nêu thí dụ yếu trí tuệ: Hội đồng bảo an 
LHQ có năm ủy viên thường trực thì ta nổ súng đánh bốn, còn 
một tức Liên Xô thì chửi nó đủ điều nhục nhã. Tôi từng nói 
đùa: "Nghe chửi thế này thì tượng Mẹ Tổ quốc của Liên Xô 
khéo phải lặn xuống sông Đôn mất tăm!" về địa chính trị thì 
không kể phương Tây, chỉ từ Liên Xô qua Nhật, Hàn quốc, 
Trung Quốc, các nước Asean cho tới Ấn Độ đều từng hay đang 
là kẻ thù của ta cả. Nếu sẵn trí tuệ thì chắc sẽ không đứng 
giữa trời chửi xa chửi gần hết cả nút như thế?... 

Phùng và năm sáu người vẫn im lặng nghe. Tôi nói tiếp: - 
Nay sang vụ xét lại. Tôi thông cảm Đảng cần giữ thể diện cho 
nên tôi không đòi Đảng phải công khai tuyên bố sửa sai vụ 
"xét lại" thế nhưng Đảng cần phải minh oan, phục hồi danh 
dự và quyền lợi hoàn toàn cho anh chị em. Vụ xét lại cũng 
như vụ Nhân Văn là không có bằng chứng chúng tôi phạm 


551 



TRẦN ĐĨNH 


pháp. Tôi đã nhờ anh Thẩm nói với anh Thọ rằng giải quyết 
vụ án xét lại không khó, miễn là Đảng người lớn. Thế nào là 
người lớn? Là biết mình biết người, mình có đúng nhưng 
cũng có sai, người có sai nhưng cũng có đúng. Thứ hai, Đảng 
đi bước trước, chủ động gặp anh em đặt vấn đề, kêu gọi hai 
bên cùng thiện chí. Thứ ba không cò kè bớt một thêm hai. Có 
thế thôi chứ theo tôi thì anh em thà chết chứ không hàng đâu. 

- Nhưng Hoàng Minh Chính đòi Đảng phải công bô' đầy đủ 
lên báo - Lê Kim Phùng nói ngay. 

- Sao Đảng không gặp cả chúng tôi mà chỉ gặp Hoàng 
Minh Chính rồi coi như Chính thay mặt chúng tôi? Không có 
tổ chức, chúng tôi càng không biết đến cái nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Còn công bô' hay không là chuyện kỹ thuật 
nhưng về nguyên tắc thì là phải giải quyết. Giải quyết thỏa 
đáng vụ chúng tôi thì Đảng được lợi. Có lẽ còn lợi nhiều hơn 
cả chính nạn nhân chúng tôi: Đảng sẽ được dân tin cậy... 

Tôi ngạc nhiên thấy Phùng nói: - Các anh như bát nước 
đầy chẳng may bị hắt đổ đi thì có đem vun lại cũng không thể 
nguyên vẹn được như cũ. Chúng tôi đang nghiên cứu chính 
sách đối với thân sĩ, trí thức văn nghệ sĩ [sic] và nhân đó cho 
cả các anh để giúp cải thiện đời sống. Hiện ông Chính được có 
45 nghìn đồng trợ cấp mỗi tháng thì gay thật. Chúng tôi đang 
nghĩ cách thê' nào để tăng được lương cũa các anh chị lên. 
Nhưng anh Đĩnh à, anh vừa rồi nói vụ xét lại và Nhân văn 
không có bằng chứng là không đúng, chúng tôi có đầy đủ 
bằng chứng. 

- Vâng, bằng chứng thí dụ như thư ông Lê Đức Thọ gửi bà 
Tề, vợ ông Vũ Đình Huỳnh mà hôm nọ tôi có viết lại cho các 
anh ở chính đây trong đó nói "anh Huỳnh có công nhiều với 
nhân dân với cách mạng, khuyết điểm là tạm thời" phải 
không anh? Bằng chứng thành văn của chính ông trưởng ban 


552 



ĐÈN CÙ 


vụ án đấy! Khuyết điểm là tạm thời ấy thế mà tù tội hết đời. 
Còn bằng chứng về Nhân Văn - Giai Phẩm, đảng tuyên bố kỷ 
luật người ta ba năm rồi đâm ra trọn đời khốn đốn đấy, phải 
không anh? Nhân đây hỏi anh là Hoàng Minh Chính ra tù ba 
năm thì đã giải quản chưa? 

- Chưa, - Phùng nói. 

- Thế thì chết, tôi nói, sao lại thế? 

- Vì theo luật ông Chính phải ra công an phường kiểm 
điểm xem đã tiến bộ chưa rồi mới được giải quản nhưng ông 
Chính không chịu ra đồn kiểm điểm, ông Chính thấy mặt 
chúng tôi đâu là chửi đấy. 

- Thế khi bắt người ta thì có theo luật không? Có đem ra 
tòa xử người ta không? Thiếu bình đẳng quá anh Phùng ạ. Bắt 
người ta không cần luật, giải quản cho người ta lại đòi luật. 
Thôi, bây giờ tôi mách các anh: cứ bỏ lệnh giải quản vào 
phong bì dán 80 đồng tem rồi gửi bưu điện. Tôi bảo đảm 
Chính không có đạp xe đi trả lại các anh đâu. 

Chuyện đến hồi cuối, tôi nói tôi nghe thấy đồn rầm lên là 
sắp bắt Dương Thu Hương. Bắt là hạ sách. Đảng cho nữ văn sĩ 
vào tù vì đòi dân chủ thì bằng phong Dương Thu Hương làm 
thánh mẫu tòa sen. Nhà nước có luật pháp là đủ sao cứ phải 
kèm thêm chuyên chính? 

- Chức năng của chuyên chính là tổ chức, - Phùng nói. 

- Như tổ chức bắt tù xét lại mà không cần toà xử chứ ạ? 
Thôi, tóm lại, đảng cần dân chủ hoá, cần phải sửa sai vụ 
chúng tôi, cần bình thường hoá. Chiều nay Từ Đôn Tín, "kẻ 
thù" đến Hà Nội ép ta nếu muốn bình thường hoá quan hệ với 
Bắc Kinh thì phải rút khỏi Cam - pu - chia, việc mà Bắc Kinh 
nói là chấm dứt xâm lược. Chuyến này, họ ép ta nghe đấy. Chả 
lẽ sức ép trong nước lại không bằng sức ép của bên ngòai? 


553 



TRẦN ĐĨNH 


CÓ lẽ nên nói rằng trong khi chuyện với Phùng, tôi đã cảm 
thấy một niềm vui thênh thang bề thế: hưởng thụ lòng tin của 
tôi đang ngày một mở mang - mà có bằng chứng xác thực - 
lòng tin vào chân lý yêu thương con người chống bạo lực, cái 
đã làm cho tôi khốn đốn - và muốn trung thành với nó thì 
trước hết hãy yêu thương bản thân tôi; đó là tôi phải giữ gìn 
nguyên vẹn lòng tự trọng. Lòng tự trọng không những giúp 
anh bảo tồn nhân cách mà còn cho anh bay bổng trí tuệ. Tôi 
thấy lòng tin và lòng tự trọng này gần như là một. 

Sau cuộc gặp này, tôi nhận thấy một động thái gì đó cũng 
hứa hẹn. Nhưng vẫn tự dặn rằng với các ông này chớ nên kết 
luận gì dứt khoát ngay sất cả. Đồng bóng lắm! 

Tuần sau Hoàng Minh Chính nhận được giấy giải quản. 
Nhận ở nhà. Chả ra đồn gì. Báo tôi tin này, Chính bảo tôi "họ 
muốn gặp ông là để nghe mách nước đấy." 

Có tí chê tôi còn mơ hồ với an ninh. Tôi đùa: - Nếu nước 
tôi mách tồi thì đem giấy giải quản trả lại cho họ đi! Tôi đưa 
hộ. 

Hồng Ngọc ngồi đó nói: - Có giấy tờ đi lại vẫn hơn là ru rú 
ở nhà chứ nhỉ, anh Trần Đĩnh! 

Cố nhiên ai mà chả thích đi lại tự do. 

Lại một tuần sau, gặp tôi, Đào Phan nói Diệp (hay Dị, Dụ?] 
đến chơi bảo: gặp chúng tôi, anh Trần Đĩnh thẳng thắn lắm. 

- Thẳng chứ, - tôi nói. Đụng cả đến vấn đề trí khôn cơ mà. 
Vỗ ngực khinh tuốt chính là tâm thế "tiền đồn" và "mũi xung 
kích" tự đặt ra để bù vào mất mát xương máu đó! Nhưng nên 
thể tình người ta ngồi đỉnh ngọn cau đang bị kiến lửa đốt lại 
thêm ong vò vẽ bu đến. Vực người tụt xuống khó hơn vực 
người leo lên. Với lại vụ xét lại dính đến nhiều chuyện tày 
đình của Đảng. Duẩn theo Mao phát động chiến tranh thì 


554 



ĐÈN CÙ 


chính xét lại đã phản đối nội chiến rồi trong nội bộ đảng, 
chính các kễnh chơi nhau mẻ đầu sứt tai... Mở vụ này ra thì 
bung to phải biết. Nó không như Nhân văn Giai phẩm. Nhân 
Văn đụng to nhất chỉ đến ông Nguyễn Hữu Đang bộ trưởng 
không Trung ương và Văn Cao, tác giả "Tiến quân ca" chả cục 
vụ quái gì... Còn vụ này đụng đến tận Cụ Hồ. 

Trước đây, quãng 1988, 89, một lần tôi đã bảo Nguyễn 
Chí Hùng, trưởng phòng chính trị Sở công an Hà Nội, con rể 
Ngô Minh Loan: "Thật ra người bị xử lý đầu tiên sau Nghị 
quyết 9 là Cụ Hồ. Không biểu quyết Nghị quyết 9 theo Bắc 
Kinh, Cụ liền thôi họp Bộ chính trị ngay. Kỷ luật truất họp Bộ 
chính trị thế là to quá rồi còn gì, phải không? Anh thấy ý cụ 
Mao thiêng chưa?" Ngồi nghe tôi mà Hùng thuỗn ra. Tôi có 
nhâm nhi giây phút ấy. 

Ba mặt một lời, ít ra còn Nguyễn Chí Hùng có thể chứng 
cho việc tôi gặp Lê Kim Phùng nói đến trí khôn Mác - Lê vỗ 
ngực nhất thế giới. Tôi đã nói với Hùng nhiều dịp. Có lần 
Hùng còn thì thào bảo tôi: "Anh viết các cái này gửi Bộ chính 
trị đi!" Ý là anh thử thuyết phục Bộ chính trị xem chứ em là 
thấy đúng quá đấy. Năm 1998 tôi cũng nói cái ý Cụ Hồ nạn 
nhân với Kevin Whitelaw, nhà báo Mỹ của tờ us News and 
World Report. 

... Rồi tôi lại gặp Lê Kim Phùng. Tình cờ. 

Đào Phan mừng thọ 75 tuổi. Cả trăm bạn bè dự. Lê Trọng 
Nghĩa, Lê Đạt và tôi ngồi ở một đầu bàn gần cửa. Thì Lê Kim 
Phùng đi vào. Thấy tôi, Phùng đến chào. 

Tôi đùa: - ô, toàn con cháu Lê-nin gặp nhau nhỉ, nhưng Lê 
Trọng Nghĩa, Lê Đạt là Lê dỏm... 

Chuyện vài câu, Phùng khẽ bảo: - Anh ra kia một chút 
được không? 


555 



TRẦN ĐĨNH 


Ra cổng hội trường. Phùng nói: - Tôi đã thành tâm muốn 
giải quyết cho các anh... nhưng bị vướng ở... trên, nên... Tôi 
thì sắp về hưu, có lẽ phải tìm một đường vòng vậy. 

- Chúng tôi không có chờ cái gì thuận ở đảng, anh chắc là 
biết thế, - tôi nói. Thành thói quen rồi. Nhưng tôi nói lại như 
đã nói với anh mấy năm trước, là sớm muộn rồi cũng phải 
mở lại vụ án ghê gớm nhất trong lịch sử của Đảng. 

Phùng gật gật. Tôi thấy vẻ lúng túng trên mặt. 

Chỉ vài tháng sau Phùng đã hết lúng túng mà đứt hẳn một 
bề. Làm đơn xin minh oan cho vụ án chúng tôi, Nguyễn Trung 
Thành bảo tôi anh nên thư cho Lê Kim Phùng nói hắn nên 
đồng tình với tôi, Phùng hắn nể anh đấy. Tôi đã làm theo gợi 
ý của Trung Thành. Mang đến tận nhà đưa thư - nhưng Phùng 
đi vắng. 

Tuần sau, Trung Thành bảo tôi. Cái cậu Phùng này không 
tốt. Hắn với cậu Hương (hai Hương đều đệm Đình, tôi nhớ 
hình như là Nguyễn Đình] vừa có đơn gửi Trung ương nói 
đánh vụ xét lại là đúng. 

Tôi nói Phùng phải nể Đảng hơn nể tôi chứ anh. Tiêu 
chuẩn đạo đức cao nhất của đảng viên là nhất trí với Trung 
ương mà! Cũng liền nảy cái ý: giá như tâm địa thế nào thì lưỡi 
tự động số hóa vào nó như thế. Lúc cần đến sẽ đem bản sao 
số hóa đó so với lời mới nói ra. 

Nhưng với tôi Phùng khá trọng vọng. Khi Nguyễn Trung 
Thành kêu lật án cho vụ xét lại, đảng đã mở một triển lãm 
bêu tên đám phản động để nhân dân thấy mà ghét cái mặt 
chúng. Xem xong Hồng Ngọc, vợ Hoàng Minh Chính mách tôi 
là có tên tôi và tên anh Lê Giản nhưng chữ Lê đã bị bôi mờ. 
Tôi viết thư phản đối cho Lê Kim Phùng. Hôm sau Phùng 


556 



ĐÈN CÙ 


cùng thư ký đến tận nhà gặp tôi thanh minh là không có, bởi 
đã lặng lẽ cho rút đi. 

... Cuối 2002, Tuấn, một trung tá A25, hay đi với các đoàn 
làm phim Mỹ - như Một người Mỹ trầm lặng mời tôi gặp vụ 
trưởng Khổng Minh Dụ. Tôi lịch sự từ chối. 

- Sao trước kia anh gặp ông Phùng? - Tuấn hỏi. 

- Không có chuyện cá nhân ở đây. Lúc ấy xét lại và an ninh 
lần đầu tiên đối thọai. Nay thì an ninh và chúng tôi đã hiểu 
nhau cả rồi. 

* * * 

Cuối cùng, năm 2012 cũng có người ngoài cuộc nói lên 
được sự thật. Trong cuốn Cuộc chiến tranh của Hà Nội 
(Hanoi's War], Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên - Hằng viết: Lê Duẩn 
và Lê Đức Thọ đã chọn con đường phát động chiến tranh (tôi 
nhấn.] Trong nội bộ Đảng, đàn áp, loại khỏi quyền lực những 
ai phản đối, làm nên vụ án xét lại chống Đảng mang tên 
Hoàng Minh Chính từ năm 1963 và cuộc thanh trừng "xét lại" 
lớn nhất trong nội bộ đảng vào năm 1967. Để tiến hành chiến 
tranh, sau Đại hội Đảng lần thứ 3, từ năm 1960 lãnh đạo đã 
biến miền Bắc thành một xã hội công an trị với hàng vạn 
người bị bắt vì "nguy hiểm đến an ninh, trật tự xã hội" (tôi 
nhấn mạnh]. 

Năm 2013, nhân Hà Nội ca ngợi thắng lợi của Hiệp định 
Paris, phó giáo sư Pierre Asselin viết chính quyền ở Việt Nam 
cho phổ biến quan niệm cách mạng Việt Nam là theo "tư 
tưởng Hồ Chí Minh" nhưng sự thật thì trong thập niên sau 
1965, Hà Nội đã trung thành với "tư tưởng Lê Duẩn." Không 
cho phép đối kháng, vào năm 1967 - 68, Lê Duẩn cùng với 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ (kiêm "trưởng 
ban chuyên án xét lại chống đảng"] đã thanh trừng khoảng 


557 



TRẦN ĐĨNH 


300 người "xét lại," những người kêu gọi thương lượng với 
VVashington và Sài Gòn, hoặc đi ngược đường lối vũ trang 
chống Mỹ của Đảng (tôi nhấn mạnh]. 

Lê Duẩn đã thừa nhận "tư tưởng Mao Trạch Đông là tư 
tưởng Lê-nin trong thời kỳ ba dòng thác cách mạng," vậy thì 
"tư tưởng Lê Duẩn" như Asselin viết chính là tư tưởng Mao 
Trạch Đông, không thể nào khác! Pháp sư giật dây cải cách 
ruộng đất ở Việt Nam là Mao. Phù thủy mách nước đánh 
Nhân Văn - Giai phẩm là Mao - để phối hợp với chống phái 
hữu bên Trung Quốc. Và Nghị quyết 9 của Việt Cộng ra đời là 
hưởng ứng Mao chống xét lại để giữ cho chủ nghĩa Mác - Lê 
trong sáng mà thực chất là gì? Sau thảm họa cải cách ruộng 
đất và "Chống phái hữu," "Tiến vọt, ba ngọn cờ hồng," Hà Nội 
và Bắc Kinh đều đang đứng trước một hũ nút đen ngòm là sự 
bất bình của dân. Cách tốt nhất với cộng là hướng dân vào 
căm thù đế quốc. Mưu thâm trí cả, Mao đã nêu khẩu lệnh 
"căng đế quốc Mỹ ra tòan thế giới mà đánh!" và "Thiên hạ đại 
loạn, Trung Quốc được nhờ!" khéo kéo mấy nước lạc hậu 
trong phe như Việt Nam, An - ba - ni theo mình đánh Mỹ kẻo 
mà sợ chiến tranh thì thành "xét lại" đầu hàng, phản bội như 
Liên Xô. 

Xúi Hà Nội đánh đuổi Mỹ, Mao giấu đi mục tiêu chiếm Biển 
Đông - tuy Chu Ân Lai đã công khai đòi chủ quyền từ 1949. 
Cũng là mong muốn rửa bằng máu người cái hận bộ trưởng 
ngọai giao Mỹ Dulles không bắt tay Chu Ân Lai ở Hội nghị 
Genève năm 1954. Còn với Lê Duẩn, Mao đã giúp thỏa mãn 
ước nguyện lập công cao hơn Hồ Chí Minh là người mới giải 
phóng có nửa nước! Mặt khác, Mao còn nêu gương (phang 
Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài...] để cho Duẩn 
và Thọ có thể nặng tay với Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng 
rất nhiều cán bộ và sĩ quan trung cao cấp. 


558 



ĐÈN CÙ 


Về cuốn sách: "Cuộc chiến tranh của Hà Nội: một biên 
khảo Sử học Quốc tế về Cuộc chiến tranh vì Hòa bình ở Việt 
Nam" của TS Nguyễn Thị Liên - Hằng, Pierre Asselin viết: 
"Được ông Thọ hậu thuẫn, sử dụng các thủ đoạn lèo lái, lừa 
dối, và các sách lược, Lê Duẩn, một thành viên trung thành 
Nam tiến, đã loại bỏ thành công các đối thủ ý thức hệ trong 
Đảng, trong đó có ông Hồ. ông Duẩn lập nên một cấu trúc 
điều hành cho phép ông độc chiếm được quyền lực chính trị, 
trở thành nhà độc tài và đưa Bắc Việt tiến đến chiến tranh với 
Mỹ." 

Và rồi Mặc Lâm RFA cũng viết: Những người "xét lại" việt 
Nam bị đàn áp "chỉ chống lại ý tưởng chủ chiến của Mao 
Trạch Đông mà nhóm thân Tàu đang hết lòng cổ vũ. Những 
người bị kết án, bị bắt nằm trong kế hoạch của Lê Duẩn, Lê 
Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh và kế hoạch này đã mở đầu 
cho một cuộc chiến khác khiến 3 triệu người Việt Nam đã bỏ 
mình trong hai chục năm chiến tranh đẫm máu cho tới năm 
1975 mới chấm dứt..." 

Thì ra thế giới thấy rõ kim chỉ nam định đoạt đến tận số 
phận nổi nênh, chìm đắm, sáng tối, phúc họa của từng lãnh tụ 
Việt Cộng. Cụ Hồ gọi là kim chỉ nam quá giỏi! 

(Về "kim chỉ nam," một luật sư Bắc Kinh, Pu Zhiqiang nửa 
thế kỷ sau đã công khai đánh giá: Theo tôi, "Mao Trạch Đông 
không tốt hơn so với Hitler. Chúng ta chê Nhật từ chối xem 
xét lại lịch sử trong khi Đức đã công nhận nạn diệt chủng 
người Do Thái của Đức Quốc Xã" tuy nhiên, Trung Quốc cho 
đến nay vẫn không thừa nhận rằng Mao Trạch Đông đã đầu 
độc cả thế giới. Chắc chắn luật sư Pu có nghĩ đến cuộc chiến 
"chống Mỹ" của Việt Nam.] 

28 - 7 - 1967, bắt mẻ "xét lại" đầu tiên. Tháng 9, Giáp sang 
Hung "dưỡng sức." (Tôi nghe thông báo chính thức.] Cụ Hồ đi 


559 



TRẦN ĐĨNH 


Trung Quốc chữa bệnh. (Cũng nghe chính thức thông báo.] 
Trong khi đó ở Việt Nam đã có hơn nghìn chuyên gia quân sự 
Liên Xô chịu trách nhiệm vận hành cũng như bảo trì máy bay, 
tên lửa, trong đó có một nhóm chuyên nghiên cứu, đánh giá 
hiệu quả vũ khí của Liên Xô cũng như thu thập mẫu vũ khí 
của Mỹ, không kể khí tài, xăng dầu... 

Quái gở thế đấy! Cái thằng được rước vào giúp Việt Cộng 
nâng cấp chiến tranh lên hiện đại hóa (Bắc Kinh chỉ giúp ở 
trình độ Thế chiến II thôi] lại đi cài tay sai để lật đổ Việt 
Cộng? rồi để chính "tay sai" bị bắt cùng lúc đó nhưng vẫn 
không hề nhạt một li chi viện! Rồi cả khi ký hiệp ước tương 
trợ Việt - Xô, "bọn tay sai Liên Xô" cũng chả được sơ múi tẻo 
nào. 

Vụ án "tay sai Liên Xô" là một thế chấp nộp cho vui lòng 
Bắc Kinh. Tiền tuyến một lòng theo đại hậu phương ạ! Vu làm 
tay sai đã thành võ chuyên sâu của Đảng. Với lại đảng đâu mà 
dại lên án chúng tôi phản đối nội chiến, phản đối chiến tranh. 
Có mà bằng xúi dân theo chúng tôi chứ đừng đi B, đi c. 

Chắc thấy chúng tôi phản chiến là xót cho cả máu Mỹ - chứ 
không nghĩ chúng tôi là tay sai của Liên Xô, kẻ thù số một của 
Mỹ, một buổi sáng tháng chín gì đó năm 1998, một tham tán 
văn hóa đại sứ quán Mỹ — tức chính quyền Mỹ — đã lần đầu 
tiên thanh thiên bạch nhật tại trung tâm Hà Nội bất ngờ đến 
bắt tay một chàng xét lại Việt Nam - chàng ấy là tôi: "Chúng 
tôi biết ông là thế nào nhưng không tiện gặp, chắc ông hiểu..." 
Sau đó giới thiệu nhà báo Mỹ gặp phỏng vấn. 

Không ít người không ưa Đảng nhưng lại tin lời buộc tội 
của Đảng, vẫn không thấy chúng tôi vì phản đối huynh đệ 
tương tàn mà bị đàn áp tàn bạo. 


560 



ĐÈN CÙ 


Cũng như có người chi li coi Nhân văn - Giai phẩm chỉ là 
đòi tự do không thôi chứ vẫn là chính chuyên cộng sản. 

Khốn nạn, cộng sản mà đã đòi chia lời lẽ với Đảng hay đa 
nguyên thì tất có ngày hê đảng. Nhiều người không biết gốc 
tội chúng tôi là muốn... đối thoại với bà con trong Nam chứ 
không xin máu họ. 

Cộng sản tồn tại nhờ chuyên chính bạo lực nhưng chúng 
tôi đòi giải vũ trang đảng, đòi đảng phải cụp bạo lực đi hay từ 
bỏ vai trò "bà đỡ của cách mạng" hay thôi con đường "chính 
quyền ra từ nòng súng." Thực chất đòi dân chủ cho muôn 
người. 

Không có những con khỉ nghịch tử mang gien biến hóa thì 
tất cả chúng ta nay chắc vẫn cứ là khỉ độc đấm ngực thình 
thình mà hú. 

Nghịch tử gái nào không chịu nhuộm răng đen đầu tiên ở 
Việt Nam? Để rồi chịu nỗi nhục me Tây! Hai Bà chống xâm 
lăng nhưng cô gái Việt đầu tiên không nhuộm răng thì hòa 
nhập với tiên tiến của bên ngoài. 

Giá như sắp cải cách ruộng đất có dăm ba người cộng sản 
nghịch tử đứng lên ngăn? 

Trước cuộc nội chiến Đảng phát động để nhằm mục đích 
vẻ vang nhất "đánh đổ một bộ phận, đánh lùi một bước chủ 
nghĩa đế quốc," chúng tôi đã xung phong làm nghịch tử. 
Không thích đổ máu người nữa. Thích quyền người. 


561 




NGHI LỄ MỘT LỜI GẤP SÁCH 


"NGÀN NĂM MÂY TRẮNG MÃI RONG BAY "[Bạch vân thiên 
tải không du du 

Quanh Hồ Gươm có hơn 90 loại cây. Người Pháp đã dựng 
một sưu tập thực vật quý quanh vùng nước này. Tiếc không 
có biển đề tên từng loại. Trên rẻo đất trồi ra hồ, ở trước tòa 
Đốc lý cũ, có cây lộc vừng và từ đấy đến vùng vông hông Tháp 
Bút (mùa đông hàng chục cây vông rụng hết lá trông giống 
như quần thể điêu khắc Calder đổ bằng bê tông miêu tả các 
dạng tâm thế quằn quại đóng băng của bão] là mấy cây 
muồng hoa đào. Hoa lộc vừng đền miếu thâm u bao nhiêu, 
muồng hoa đào đài các, lộng lẫy bấy nhiêu. Tại ria vuờn hoa 
Con Cóc, trông sang đầu hồi khách sạn Métropole, (nơi trước 
kia là dẫy bếp lò cao chiều chiều thả mùi thịt, mùi bơ thơm 
lừng sang vườn hoa, các cụ hưu trí ngồi vườn hoa thường 
đùa là vừa được Ban tổ chức trung ương cấp tem phiếu cho 
đặc cách đến hóng mùi bồi dưỡng miễn phí từ xa (xa là vì 
phải giữ thể diện quốc gia], cũng có một cây muồng hoa đào, 
thân uốn vặn một thế đứng của vũ nữ Ấn Độ. Mỗi khi tán lá 
nó ngả xòa ra gánh trọng lượng con lũ hoa ào ào trổ rộ, tôi lại 
ngỡ trông thấy một sườn Phú Sĩ ngập cánh anh đào. Hay gò 
má geisha tranh cổ Nhật. Sau cơn bão số mấy một năm quá 


563 



TRẦN ĐĨNH 


mắn bão, nó đổ. Cùng cây lá trắng trước trụ sở tù mù mang 
tên Đoàn Kết nhiều phần là của Đảng dân chủ. Màu hoa - là - 
lá này ngỡ đâu như mẫu mã prototype, - đơn bản vị của sắc 
tuyết. Hai cây muồng hoa đào và lá trắng luôn khiến tôi nghĩ 
tới bàn phấn mỹ nhân. 

Một chiều tôi bắt gặp một sự kiện chắc một đời chỉ thấy 
một lần: cả một mùa hoa lộc vừng cùng lúc rủ nhau lìa đời, 
trút thả hơi thở mênh mang xuống trạt kín lấy một vạt hồ 
rộng. Những cánh hoa lộc vừng dập dờn, khe khẽ chao sóng 
nom ngỡ một rừng bướm xuân mê mải động tình. Thèm vớt 
được tấm thảm ren xao động này làm mảng trời riêng. Rồi lại 
thèm có cung sinh tử của loài hoa vượt chuẩn vương giả này. 
Ở nó, chết là sống tiếp một lần sống huy hoàng nữa. Rời bỏ 
chiều cao, cái sống này khoe lộ hết mình trên pha lê nước, đốt 
cháy đến quang tử cuối cùng, phô tông cuối cùng, nộp hết lửa 
vào lễ hội, giữ nguyên vẹn cho đến giây phút cuối cùng cái 
đẹp phơi phới nguyên bản. Tôi đã có diễm phúc ngắm mãi 
một nghiệp sống xú ve (sous - verre, dưới kính - BT], dan díu, 
bồng bềnh, nghiệp sống - tầng - phóng - thứ - hai mang chứa 
phần hồn, kiếp sống tác phẩm... 

Hồ chiều như một sàn diễn vũ trụ. Tôi lại đuợc chiêm 
ngưỡng ngay sau đó tiền sử ra đời! Một con rùa đang nhích 
dần ra khỏi mặt hồ, leo thận trọng lên đảo tháp. Trước mắt 
tôi, Hồ Gươm bỗng êm ả, bỗng bát ngát mở ra cửa mình đàn 
bà. Mặt nước gợn trau là màng ối đang đau đáu, khoan thai tự 
xé bóc cho khởi nguyên mốc thếch, sợ sệt, lặng lẽ trình diện. 
Hai màu phẩm nhuộm hàng xén chợ quê (bạc hà và hồng 
hoàng của rượu chanh, rượu cam quốc doanh] rót loè loẹt từ 
biển hiệu Thủy tạ xuống mảng hè đầy que kem, tàn tích xa 
hoa một chiều chủ nhật người xương xẩu chen nhau đi để 
nhìn người gầy guộc. Nay vắng ngắt. Kéo lê thúng lom khom 


564 



ĐÈN CÙ 


mót que kem để bán lại, những đứa trẻ chợt nom rỗng xẹp, 
nhẹ bỗng, như bằng cặn nê - ông gồm các xác thiêu thân nát 
vụn anhánh phấn ngân nhũ. 

Bên kia, từ trong ngõ tối và khai sặc sụa, hai người đàn bà 
trẻ rời nhà vệ sinh không đèn đóm thong thả qua đường. Vai 
tựa vai, họ như đặt ướm từng bước. Hai áo len đan, đỏ cà 
chua, những hình hoa hình trám giống những miếng cà rốt tỉa 
làm dưa góp đính lỏng lẻo vào nhau, hai quần phăng ống túm 
màu mastic, hai đôi guốc Sài Gòn bạc xám hoa lau, gót dẹt dài 
tựa một mỏ chim hạc - nhác thấy nét viền đen men theo rìa 
mỏ hay một mí mắt, còn thân guốc thì là cổ hạc khoan xuyên 
vào gió. Hai vùng mông tròn lẳn như hai đôi mặt âu yếm gù 
nhau. Thoáng một lằn âm điện ở cương vực thâm nghiêm của 
vương quốc sinh nở. 

Ở đất nước này chỉ còn thiên nhiên và đàn bà tràn trề 
nghĩa! Miên man phát nghĩa. 

Mới hôm qua, trên khúc rẽ đền bà Kiệu ra Cột đồng hồ, 
một xe máy chở một thiếu phụ lướt êm như trôi đi. Thường 
đầy ắp người và xe đạp để vón lại thành một dòng rác rến lừ 
đừ đặc sệt, lúc này con đường bỗng quang quẻ, bừng sáng, 
như dạo khúc tiền tấu dọn lối cho đại điển lễ mở màn. Người 
thiếu phụ khoan thai ngứa cổ lên dâng mặt cho lưỡi dao bén 
ngọt của gió. Gió liền tíu tít ập đến và những phoi cẩm thạch 
liền vun vút bay ra và các biến tấu của vũ khúc tóc liền cuồng 
vui vờn ôm lấy tòa nhan sắc mà con tạo đang đích thân chế 
tác từng chi tiết để đặt ra chuẩn đẹp của giống người. Người 
thiếu phụ quay lại: bức điêu khắc về sắc bất ba đào dị nịch 
nhân hiện ra toàn vẹn ở trước mắt tôi. Còn tôi, tượng kẻ mất 
hồn. 

Ôi, Hà Nội quá nhiều Bích Câu. Chỉ thiếu kỳ ngộ nên đành 
hóa tượng. 


565 



TRẦN ĐĨNH 


Tối ấy, trước khi về nhà, tôi tạt qua chuồng công. Hay nhà 
nguyện của tôi. Ở đầu cành cây làm chỗ công đậu, thù lù một 
khối đen đúa. Một người ăn mày nào mới đem vật bất ly thân, 
cái bị rách của ông quàng vào đó. 

Tôi bỗng thèm một bị ăn mày. Đựng cái đời tôi chiêu như 
thanh ti mà mộ đà như tuyết, cái đời đã nộp hết tô sống rẽ. 
Quyển sách này là cái bị ăn mày ấy? Thà thế! Còn hơn cái bọc 
da thối tha Trần Thái Tông khuyên từ bỏ trong Khóa hư lục. 

Tôi rất yêu hai câu thơ của Ferdinand Pessoa: Tất cả 
những gì tôi có là những gì tôi cảmvầ Đẹp là bóng của các vì 
Thượng đế! 

Nghĩ cái bị ăn mày là đời mình, chợt thấp thoáng thấy 
bóng các vị Thượng đế. 


XIN THÔNG CẢM 

Gồm nhiều chuyện, thường là kinh lịch của bản thân tôi, kể 
cả những điều tôi đọc, sách này được viết từ những năm 90 thê' 
kỷ trước nhưng vì lý do khách quan tôi không thể cho ra mắt 
sớm do đó chắc chắn khó tránh khỏi những bất cập về diễn 
biến cùng ý nghĩa của những vấn đề tôi nhắc đến mà không thể 
bổ sung cập nhật — đòi hỏi này e có phần duy ý chí? Vả chăng 
không nhằm nghiên cứu - việc này hoàn toàn vượt quá bản 
lĩnh cùng mục đích viết văn học chủ yếu dựa vào cảm quan cá 
nhân của mình tôi - tôi không thể tra cứu rộng khắp và đầy đủ 
các sự kiện nói đến trong sách. Vậy xin bạn đọc thứ lỗi nếu có 
những thiếu sót ở bình diện thông tin vốn vượt khỏi tăm với tri 
thức chim cánh cụt cũn cỡn của tôi nhưng ở phía bạn đọc có 
mắt thiên lý vọng thì lại vô cùng cánh đại bằng quẩy gió đại 
ngàn. 

Xin cảm ơn. T. Đ. 


566 



Phụ Bản 


567 



568 




Trăn Đĩnh khi học ở Đại học Bắc Kinh (1958) 
(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


569 




Trăn Đĩnh khi bắt đầu viết Bất Khuất 
(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp] 


570 





Trăn Đĩnh (1996)- (hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


571 




TRẦN ĐĨNH 



Trăn Đĩnh, Nguyễn Đắc, điện ảnh, Hô Chí Minh, Hồng Nghi, điện ảnh, 
Đặng Định, nhiếp ảnh gia của Hò Chí Minh 
(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


572 



Ở nhà Trăn Thư, từ trái qua: Gia Lộc, Trăn Đĩnh, Kiến Giang, Hùng 
Phan Kế An, Đào Phan. Dưới Đào Phan là chỏm đàu Lê Đạt, Trăn Thư. (hình 
do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp] 


573 




Ở nhà Trăn Châu tại Quốc Oai. Hàng trước, từ trái qua: vợ chồng Trăn 
p Phan Thế Vấn. Hàng sau: Trăn Đĩnh, Kiến Giang. 

(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


574 




Ở nhà Đinh Văn Đảng, từ trái qua: Hoàng Minh Chính, Trăn Đĩnh, Lê Đạt bị 
che lấp, Kiến Giang, Đinh Văn Đảng... (hình do tác giả Trần Đĩnh cung cấp) 


575 





Ở nhà Phan Thế Vấn ở Sài Gòn, từ trái qua: Lê Trọng Nghĩa, Phan Thế 
Kiến Giang, Trăn Đĩnh, (hình do tác giả Trần Đĩnh cung cấp) 


576 





Mừng Lưu Động tám mươi (đàu trái], Trăn Đĩnh, Hòng Sĩ (tù cùng Lưu 
Động, Trăn Châu, Kiến Giang ở Ba Sao), Kiến Giang. 

(hình do tác giả Trần Đĩnh cung cấp) 


577 






Ở nhà Trăn Đĩnh, trong khu văn công cău Giấy. Từ trái sang: vợ chồng 
Đoàn Viết Hoạt, Trăn Đĩnh, Mây, con gái TĐ và Thiếu Khanh, 
con út vợ chồng Hoạt. (hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp] 


578 



Võ An Ninh chụp Nguyễn Tuân với Trăn Đĩnh trên tàu thủy xuôi sông 
xuống Thái Bình. "Đĩnh xem cái đò phía sau lưng chúng ta. Năm ông Lý Công 
uđn ra Hà Nội, nó đã tung hoành ở đây rồi đấy!" Tuân nói. (hình do tác giả 
Trăn Đĩnh cung cấp) 


579 





Từ Thuận Elston, nữ phóng viên us Today chụp Dương Thu Hương và 
Đĩnh. (hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


580 


Thành phổ Kồ ỉíộỉ 
Cơ quan : 


ÓÔUQ HÒà ứ Hốx icạă sạỉĩA yút itou 
ãg°_ĩ±P-:lĩS- d0 ~ Iĩanĩ> p ° —_ 

f n KỔAI ĩií Whg . ohổ !\ 

- ( 20 - 7-1954 đến 30-4-1975 ) 



Tpịna 00' yan UW£ 5 *v<» “ó"‘-ì'ỉ ■ 

■ 55 *» ttem ala -oáoh oenc t 19 - 1 * 

, 'T-nv vấo 2Ỉnf: Cônc 3C-^ tì C,ĨQ - ’ 




XII- góa trinh cũn,.ĩ tác tS 301-4-1975 SSn ney 

_ 30-4-1975-1-0-1931 ũ-hóncí vìôn đạc bift.'bế» ăhSa DÊn 

- 5ừ 1-8-1901 í vS bưu. 

I, ế . *«'..#■ . . « f 



Tõĩ CÔẼL ổoan ima: 
trách nhiộm . •. 

Cơ quan Bao_ ĩlliun Dân 
chưnyĩ nh ạn 

PỈ\jL Uị ĩì +dh Ị/u Pĩc/uit 6*4 

ị CÁMG CỒNG 'ÓÁK M \ ứ jỹ 
BẠN CHÁP ^A/yịỵaq? 

] í. ỈRUNG ƯONb^^r^- ' 

ị B ÁO^HẠ M j 


Làm tại iỉà^ộl, 01-11-1983 

Hs«oi idíeỉ ký 



(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp] 


581 









jf/ ttứ /Uty hữh ẢtfyiÁjiỊ. 



\ a;i£'c\ -^ý 

■ m£ 


4 Ị rl fvr«T *3&r 

Jír ^^rcL 

]pi ị&T . ^ ^ Jỵ^ 

iỉrễã^^Sĩãí 
êrỉ?j£ịj£ Á,Á&ki 

/te » Ẹ, ■ .f"r* A ^ 

y 

(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


582 





Ị/V*u 0 0 

” 1 * 

ếiẶầ££■ 

' AM yfrtvw AVK)*^ >v . ' V/ 

Thư Nguyễn Khải gửi Trằn Đĩnh 



(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp] 


583 



TP Hồ Chí Minh ngày 18/7/1999 


Ô(ng) T(rần) Đĩnh thân thiết! 

Tôi nhớ ông lắm đấy ô(ng) T(rần) Đĩnh ạ, nói rất thật lòng, vô 
trong này tôi cũng ít bạn bè và cũng không muốn đánh bạn với 
người mới, làm xong công việc là xong. Ở trong này, tôi cứ nằm lì 
ở nhà, ở cái xó Khánh Hội mà ông đã tới ấy, ngay đến hàng xóm 
cũng không biết tôi đã ở nhà hay ra Hà Nội. Ngồi viết chút chút 
lại nằm đọc, đọc 1 chút là ngủ, ngủ một chút lại bừng dậy, đọc 
tiếp. Sống như thế là rất buồn, nhưng tôi đã sống một mình 20 
năm nay, nên cũng đã quen, và không cảm thấy buồn lắm. Ai rủ 
đi đâu cũng ngại, trừ ra Hà Nội. Hà Nội vẫn là cái nhà của tôi, lắm 
lúc nhớ đến phát cuồng. Vì Hà Nội có đủ mọi thứ để nuôi dưỡng 
cho một tuổi già, nhất là có bạn, một ít bạn, trong đó có ông. 
Nhận được thư ông, lại được ông khen, tôi "phấn khởi" lắm, thì 
ra tôi vẫn thích được khen, nhất là được bạn khen, lại là bạn tâm 
đầu ý hợp khen thì nhất. 

Tôi dạo này cũng yếu nhiều, già hẳn, đúng là một ông già 70 
còn tương đối khỏe. Ngồi xuống muốn đứng lên lại phải chống 
tay. Bữa nọ đi bộ buổi sáng vấp nhẹ 1 cái đã ngã dập mặt xuống 
đường, gẫy một cái răng cửa, lại phải đi làm răng, đầu gối chỉ 
sưng chứ không bị rạn nên dăm hôm lại đi lại như thường. Nghĩ 
mà buồn, vì biết rằng cũng sắp đến ngày cáo biệt bạn bè rồi. 
Theo tử vi thì trong mùa xuân năm Ngọ, sang 73 tuổi là chết, là 
tận số, không có oan uổng gì. Tính ra, chỉ còn sống thêm 2 năm 
Thìn, Tỵ nữa thôi 1 , sống thế cũng là thọ lắm, con đầu hơn tuổi 


Nguyền Khải mất ngày 15-1-2008 (ông sinh ngày 3-12-1930). 


584 



ông Nam Cao, con út xấp xỉ tuổi Vũ Trọng Phụng, nhìn lại những 
trang đã viết chả biết có còn lại được mươi trang không? 

Người làm sao văn làm vậy, tôi quen sống trong nhân 
nhượng, trong dàn hòa, bằng lòng với chút hạnh phúc bé nhỏ, 
bằng lòng với cái hữu hạn của một kiếp người nên văn cũng thế, 
thiếu triệt để, thiếu quyết liệt, không dám đi tới cái tận cùng. Bởi 
thế nên không thể "lớn" được, cái mà Lê Đạt bảo là "hình như 
còn thiếu một cái gì đó", một đời đã sống như thế chỉ còn vài 
năm cuối làm sao sống khác được, sống không khác thơ văn làm 
sao mà khác! Chả biết từ nay đến cuối năm HNV (Hội Nhà văn) 
có gọi ra họp hành gì không, để mình lại có dịp gặp nhau. Tôi rất 
thèm được nói chuyện với ông lắm. Gặp nhau để nói những 
chuyện chả đâu vào đâu mới thật khoái. T(rần) Đĩnh, L(ê) Đạt, 
N(guyễn) Khải được ngồi đấu hót với nhau một đêm thì thật 
tuyệt! 

Nhớ ông lắm ông ơi! Nhớ Hà Nội Lắm! 

Hẹn cuối năm được gặp nhau. 

Bạn già 

Nguyễn Khải 


Ông cho tôi được gởi lời kính thăm bà nhà. Bà vợ tôi năm nay 
toàn nằm bệnh viện, mỗi lần 1 tháng, mà yếu lắm, tay run, đi 
đứng lom khom, già rất mau, xem chừng không thọ. Con cái 
chăm sóc mẹ thờ ơ lắm, chúng chỉ lo việc của chúng thôi. Nên 
cũng buồn. Tuổi già luôn là buồn dẫu tôi đã cố vui. 




Ở văn phòng mới dọn đến của Tổng bí thư mùa thu 1949. Hàng đău toàn 
ngồi xổm, từ trái qua, vợ Hà Xuân Trường, Lê Đạt, Hồ Chí Minh. Ngoài cùng 
bên phải là Trường Chinh, áo blu dông Mỹ trắng. Hàng sau đứng đàu bên 
trái là Hà Xuân Trường, thư ký tòa soạn bá - (hình do tác giả Trăn Đĩnh cung 
cấp) 


586 


sự’ 1' HẠT 

CO' QUAN TUYÊN TRUYÌ < KHÁNG CHIỄN CỦA HỘI 
NGHIÊN Cửu CHÙ NGHi CẢC-MÁC BỎNG-DƯONC. 

=R= 



THẺ NHÀ BÁO 

Chù ihiệm háo Sự THÁT chứng nhận 
óng 2 umJụt tuồi, 

là . yúJ»cjn*ịfj3ti£ju*íL .,... của nhá háo. 

Mong các iữ quan Chinh phù oà tìoàn thỉ, các 



Thẻ nhà báo (tháng 8, 1949) của Trăn Đĩnh. Con số 19 tuổi sửa thành 23 
cho... oai - (hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


587 






Mồng Một Tết Canh Dần (1950) tại tòa soạn báo Sự Thật: Trường Chinh mặc 
blu-dông Mỹ đứng giữa. Từ Trường Chinh sang phải là Quang Đạm, Xuân 
Thủy, Lê Quang Đạo, Trăn Đĩnh hai tay đút túi áo blu-dông dạ, co một chân 
tựa cầu thang. Trên đỉnh thang là Nam Cao, Thép Mới. Đău cùng bên phải là 
Kỳ Vân khoanh hai tay. - (hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


588 



Tại tòa soạn báo Sự Thật: (từ trái) Diên Hông, Nguyễn Địch Dũng, Kỳ Vân, Lê 
Quang Đạo, Trăn Đĩnh, Trường Chinh, Lê Xuân Kỳ, Thép Mới, Hòng Vũ (sau 
này tự tử ở bệnh viện Nam Ninh, Trung Quốc)- (hình do tác giả Trăn Đĩnh 
cung cấp) 


589 








(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


591 




Hồng Linh múa vỡ ba lê Nga Suralie tháng 9,1960 
(hình do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


592 



Hà-nội, ngày . s/L _ tháng . %. . năm ÂCị 

A vU'5. "ĨAứ-vv - èềsìndL 


loV n kxV tiu.' 



"íồ. ẨỀiLl Im-ÁU trvẫ,^ tt£jẫ Vtỉt 

vcL LL ụ*r2yiỊ ituũ' . TSìÙr 

~\lẰỡ. ~£ềuỉ £*-cc? AA.Ậ. X.D ù .*tẬ 

^■ỵt* ) v\ A.u.ct-lx ậ ứ.t-t.í' ; 'íCi-L ‘ê~i~cịz 

A** A '- ù*"' 7 

. 7 Jtr -. ĨA. Q-ị. jy ụỊ<4. 

ifcx.it. ÍAA.UÍA* 

" ÍT,'' 7 . / ■ ' * <\ rt 

ỈÌỂ/ 


'.!■•' L /l<^ ■■■’ ^ 

V/V. /í £«.. 


T 


(Tdíito do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


593 







— Ìớ/kẲ Oto-Ễưtvvu Ã-ỉ’ eJLùc cẤứ 

íV»‘áo" /lnUi u Tt.,aổứ' Bv ^t-u-òVnA vivut^ 

' 5== ^ ( 'tỄ.íUxc ^f>'a Lo %Ị ỉrtLi' 

t.Ạ '1 đ^Au ) Q>ữ- CoviU^Ị Ari-ị tpẬ. ’) 
T , ^ 1 ■ya. — l ^ 3 »e roLtdt 'ir-tXl LLe 

^ cj 4 47^144 ^7 

Ị ^ p ị 3 . - 0^7 'íốư 0 L> tỗ* ; 

#*JL cLạ '!**■* 'ViỂttA. 'U.yẽd /h' t 
\íẦ±—M OÀ* Aú. ,( r VUUẮ~ ữuJ-L\ hj. ocit/ 

~~^l£u, có ArẬ - 0 * bi* ÀíẶ <dLU t* 

V p *tíL OOíBùâu ÍXcci ~^ếùu , 

J l Ệ (01 'íIa- OaJL lịdLt Ậ\/ÙẴ ^/faỷ_ 

*g CjJX- ~J/Ù . í V’>'Lì ĨC- ÍỊKa-A f A -£% ulOịẢ 

H 0Eh> w y U, , ^ h-ZZtnĩ 

^A-díu-Cu, uùi. t&ư^, %c~ ưa/ , /&A'ŨÀ 

•ỗeií' k-t‘syẲ ^~^ầxíỊiAJ Cu. ^.'hừ^ị 
ị 'ề ẳ -LcO /Vu. í-.^-v/ Ấc/ix Aa-cYũoà' r VƯÀ(A ,' 

ậ’ ế C-Lo /vĩíV /ờ) <t<L au "iẾị^ / - 

A\<Ậ Lo Ịrìù*. '"t/ixT íẦaa 7Ĩ-£'I / LC& 
y lr> (sịf &Ua> M-Cma ỹc *tfc»' /íL* V • AíV 
-fj~ỉ ùt/ %ÁuL b^ùoủ. 


(Tiỉíí/ì do tác giả Trăn Đĩnh cung cấp) 


594 



Phỏng vấn ông Trần Đĩnh 
(Tháng Bẩy 2001) 


Đinh Quang Anh Thái 


^ng Trần Đĩnh năm 15 tuổi đã tham gia cuộc tổng khởi 
vy nghĩa do cộng sản lãnh đạo ngày 19 tháng 8 năm 
1945. Ông trở thành đảng viên năm 19 tuổi, lúc đó, đảng cộng 
sản Đông Dưong rút vào bóng tối, đổi tên thành Hội Nghiên 
Cưú Chủ Nghĩa Mác và xuất bản tờ báo Sự Thật, ông đựơc 
điều về viết cho báo này. Sau đó, ông đưọc đưa qua học tại đại 
học Bắc Kinh. Trong thời gian học, ông tham gia một cuộc 
họp chống phái hữu, và chính nhờ vậy, ông rút tiả đựơc nhiều 
bài học quí báu. Bài học đó là, các đảng viên chân chính, tích 
cực đã nghe lời đảng khuyến khích họ phê bình đảng. Nhưng 
khi họ phê bình thì bị đảng quay lại đánh. Theo lời ông Đĩnh 
thì đó là âm mưu của Mao Trạch Đông. Học xong, ông về Hà 
Nội làm việc một thời gian, thì xẩy ra việc đảng cộng sản Việt 
Nam đưa vấn đề chọn lựa tư tưởng Mao để chống xét lại, tức 
là chống lại chủ trương sống chung hoà do Tổng bí thư đảng 
cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ là Nikita Khrushchev đưa ra. 
Ông Trần Đĩnh ủng hộ lập trường của Khrushov và chống tư 
tưởng Mao, nên bị khép vào tội chống đảng. Mặc dù không bị 
bắt như anh ruột ông là nhà báo Trần Châu, hay như những 
người khác như ông Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, hoặc 


595 



TRẦN ĐĨNH 


phải Sống lưu đầy như Nguyễn Minh cần.v.v..., ông Trần Đĩnh 
cũng bị khai trừ khỏi đảng và chịu nhiều trù dập về mặt tinh 
thần cho mãi tới ngày nay. Hiện nay, ông Trần Đĩnh đang 
sống tại Hà Nội. 

ĐQAT: Tâm trạng của ông ra sao, khi nghe thông báo 
quyết định bị khai trừ khỏi đảng? 

Trần Đĩnh: Tôi vào đảng cộng sản lúc tôi chưa 18 tuổi. 
Khi tôi ra đảng năm 1976, tâm trạng của tôi lúc bấy giờ rất 
nhẹ nhàng. Bố tôi lúc ấy ở trong Nam đã viết thư ra nói bằng 
tiếng Pháp (bố tôi có thói quen viết thư bằng tiếng Pháp] 
nguyên văn rằng "phải làm lễ mừng cái việc ra khỏi đảng của 
Đĩnh". Bố tôi gọi đây là quyết định vĩ đại của tôi. 

Sau chiến thắng năm 1975, họ thanh toán tất cả những 
người nào còn sót lại mà chưa bị thanh toán. Thì lúc bấy giờ 
họ khai trừ tôi ra khỏi đảng. Năm 75 là chiến thắng mà. 

ĐQAT: Vụ án mà giới lãnh đạo đảng quy chụp là "Xét lại 
Chống đảng" xẩy ra khoảng năm 1967, giai đoạn đó đúng cao 
điểm Hà Nội ào ạt đem quân vào miến Nam, lúc đó, lập 
trường của ông ra sao đối với cuộc chiến? 

Trần Đĩnh: Chúng tôi không tán thành, vì xuất phát từ suy 
nghĩ là thấy dân mình khổ quá. Đánh nhau mãi rồi, đánh nhau 
thì chỉ có dân chúng bị khổ. Nhất là chúng tôi ảnh hưởng lập 
trường của Khrushchev là hoà bình là con đường tốt nhất và 
muốn xây dựng kinh tế thì phải chung sống hoà bình. Chúng 
tôi không thích chiến tranh, nhưng chúng tôi không cưõng lại 
được. Chúng tôi bị phê phán, bị đánh ngay từ đầu. Do đó, 
chúng tôi không đựoc giao việc gì quan trọng trong thời kỳ 
đánh nhau. Bản thân tôi không đựơc giao làm nhiệm vụ gì cả, 
không đựơc viết lách gì nữa cả. Rồi chỉ vài năm sau, xẩy ra 
những vụ bắt bớ nên anh em chúng tôi tan hết. 


596 



ĐQAT: Khi nghe tin đất nước thống nhất ngày 30 tháng 
Tư năm 1975, tâm tư của ông lúc đó ra sao? 

Trần Đĩnh: Tôi vui vì đất nước hòa bình, không chém giết, 
không đổ máu nữa, nhưng đồng thời cũng lo, không hiểu rằng 
rồi đây bà con mình, đồng bào mình trong đó sống thế nào. 

ĐQAT: Khi vào Sài Gòn, xã hội Miền Nam, trong mắt ông 
ra sao ạ? 

Trần Đĩnh: Tôi bị quy chụp là phần tử xấu nên mãi hai 
năm sau ngày 30 tháng Tư 1975 tôi mới đựơc vào thăm miền 
Nam. Tôi chủ trương rằng đất nước mình phải thống nhất 
thôi; nhân dân, đồng bào phải tìm nhau như con cùng bô' mẹ, 
trước sau cũng phải tìm nhau thôi, hà tất phải dùng vũ trang. 
Cái mà người ta (đảng cộng sản] đánh tôi nhiều nhất là vì tôi 
chủ trương không dùng vũ trang, không dùng chiến tranh. 
Tóm lại, dân tộc mình hai miền đều cùng khổ cả như nhau. 
Tôi không phân biệt hai miền. Tôi cho rằng nhân dân mình bị 
gánh nặng nhiều quá. Dân trí thì kém, dân tình thì khổ cực. 
Rốt cục thì cũng phải tìm nhau thôi, như Nam Bắc Triều Tiên, 
như Đông Đức, Tây Đức, thực ra chẳng ai có thể chia cắt 
đựơc. 

ĐQAT: Ông nhận định như thế nào về bản hiệp định 
thương mại Mỹ-Việt được VVashington và Hà Nội ký kết hôm 
13 tháng 7 vừa qua? 

Trần Đĩnh: Có lợi quá chứ. Tôi rất tán thành Mỹ. Đôi bên 
đều có lợi. Tất nhiên, trong ấy có nhiều người được hưởng lợi 
hơn, thì phiá Việt Nam có lợi hơn cả. Vì sao? Vì Việt Nam 
chúng ta là những người đang đi đất, đang đi xe đạp, đang 
không có tiền, thì nếu được làm ăn, hợp tác với người ta thì 
theo tôi, nó sẽ tốt, sẽ lợi, làm cho chúng ta trở thành người đi 
auto, cả nước đi auto, cả nước sẽ có công ăn việc làm, sẽ giàu 



TRẦN ĐĨNH 


CÓ, CÓ kiến thức mới, có công nghệ mới, và do đó, vì cấu trúc 
kinh tế tự do như vậy, sẽ khiến sinh hoạt của xã hội đựơc tự 
do. Vì kiến thức nó vào thì xã hội phải khác đi. Chứ còn bây 
giờ cứ nói rằng dân chủ mà người dân thì khổ sở, người ta ra 
đường cứ phải kiếm ăn từng tý một thì người ta sẽ không thể 
nghĩ gì tới sinh hoạt dân chủ chân chính. 

ĐQAT: Theo ông nhận định, tình hình Việt Nam hiện nay 
đang diễn biến theo chiều hướng nào? 

Trần Đĩnh: Việt Nam hiện đang có đổi mới, tình hình đang 
có chiều hướng đi lên. Trước kia, giới lãnh đạo đảng đóng cửa 
đất nước, bây giờ thì họ phải mở cửa làm bạn với thế giới. 
Thế là bắt đầu thoáng rồi đấy. Trước kia, không ai biết tình 
trạng đất nước như thế nào, bây giờ thì mọi người biết trẻ em 
suy dinh dưỡng ra làm sao, bệnh viêm gan như thế nào, đói 
thế nào. Đó là bước đầu của tiến trình minh bạch hoá mọi 
việc. Những sự kiện đó cho thấy có tiến lên, tất nhiên theo 
kiểu của Việt Nam. 

ĐQAT: Xin ngắt lời ông, hướng thay đổi đó có tốt đẹp 
không? 

Trần Đĩnh: Tốt đẹp chứ. Thế giới ngày nay đang toàn cầu 
hoá. Mà khi đã toàn cầu hoá thì dân chủ phải toàn thế giới. 
Thế giới mới sẽ có một nền dân chủ cho cả thế giới. Tức là cái 
tiêu chuẩn chung sẽ thành là của chung. Như tại Việt Nam, tự 
do kinh tế sẽ khiến dân chúng khá hơn, và tự do kinh tế sẽ 
dẫn tới những tự do khác. Tất nhiên đảng cộng sản vẫn còn 
những điều mà dân người ta không bằng lòng thì dân người 
ta sẽ có ý kiến. Mà tôi cho rằng từ nay trở đi, dân chúng bắt 
đầu có ý kiến đựơc rồi đấy, mà tôi thấy giới lãnh đạo đảng 
cũng bắt đầu phải nghe dân rồi đấy. Còn tất nhiên, nghe đến 
mức nào thì còn cần phải có thời gian. Còn nếu mình quan 
niệm phải có cái gì long trời lở đất xẩy ra thì suy nghĩ đó cũng 


598 



không phải. Vì đất nước mình khổ quá rồi, lầm than quá rồi, 
dân mình chém giết nhau nhiều rồi, thành ra làm thế nào 
mình phải đưa đất nước lên tốt đẹp. 

ĐQAT: Ông nhận định như thế nào về những người đang 
tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam như Hòa thượng Quảng 
Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cựu 
Trung tướng Trần Độ, nhà văn Dương Thu Hương, nhà trí 
thức Hà Sĩ Phu .v.v... 

Trần Đĩnh: Là một người đòi dân chủ, tôi thấy đấy là 
những người tôi rất ủng hộ. Họ là những người đã từng đau 
khổ, đã từng có ý kiến như nhau về dân chủ. 

ĐQAT: Cám ơn ông đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi. 



